Tông hợp & Biên soạn 
ks. ĐINH XUÂN LÂM 


VWN-GUIIE 


GIÁO TRÌNH HỌC VÀ THỰC HÀNH 
Microsoft 


Visudl Beœsic 
cm bơ 


LÝ THUYẾT ĐÀY ĐỦ, TRÌNH BÀY NGẮN GỌN, DÈ HIẾU 
PHÙ HỢP CHO NGƯỜI HỌC LẬP TRÌNH VISUAL BASIC 


F—————————————__—= n———>—————————--. 
BÀI TẬP THỰC HÀNH CÓ HƯỚNG DÀN TỪNG BƯỚC VÀ 
BÀI TẬP TỰ LUYỆN ĐA DẠNG, THEO SÁT THỰC TẾ 


Giáo trình 
HỌC VÀ THỰC HÀNH 
VISUAL BASIC căn bản 


Giáo trình 
bọc 0à thực banh 


Visudal BdisiC 


~- Lá 
căn D1 
Tổng hợp và biên soạn: VN-GUIDE 
Và kỹ sư tin học: ĐINH XUÂN LÂM 


ĐA -.CHAINGUYÊN | 
¬r+ t+ 1T T1 


NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ 


Giáo trình học và thực hành 
VISUAL BASIC CĂN BẢN 


Chịu trách nhiệm xuốt bản 
CÁT VĂN THÀNH 


Biên tộp : HẠNH NGUYÊN 
Trình bày : THIÊN TRUNG 
Vẽ bìa : THIÊN ÂN 

Sửa bản in : LỆ HẰNG 


NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ 
98 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội 
CN : 1ó Nguyễn Huệ, Quộn 1, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT : 8290047 


Liên kết xuốt bản : 
CTY VĂN HÓA MINH TRÍ - N5. VĂN LANG 
25 Nguyễn Thị Minh Khơi, Q.I, TPHCM 
ĐT : 8.242157 - 8233022 - Fox : 84.8.235079 


In 1000 cuốn khổ 14.5x20.5cm tại Xưởng in CN Trung Tôm Hội Chợ Triển Lãm Việt Nam. 
Giấy chốp nhộn đöng ký KHXB số 92-357/XB-QLXB Cục xuốt bản cắp ngày 26.03.2004. 


In xong và nộp lưu chiểu quý 2 năm 2004. 


Lời giới thiệu 


Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản hướng 
dẫn sử dụng Microsoft Visual Basiec for Windous Version 6.0. Sau khi 
đọc xong tập sách này, bạn có thể dùng ngôn ngữ lập trình Visual Basie 
để thiết kế các trình ứng dụng chạy trong môi trường Windouus. 


Visual Basiec là một công cụ phát triển phần mềm, nhưng lợi điểm 
của nó so uới các ngôn ngữ lập trình khác là tiết kiệm thời gian 0à công 
sức hơn trong lúc xây dựng một ứng dụng. 


Khi thiết bế chương trình uới Visual Basic, bạn có thể thấy ngay 
kết quả qua từng thao tác uà giao diện chương trình thực hiện. Điều đó 
cho phép thay đổi dễ dàng uà nhanh chóng màu sắc, bích thước, hình 
dạng, .. của các đối tượng trong ứng dụng. 


Tập sách này dành cho những bạn đọc chưa có hinh nghiệm lập 
trình tiếp cận những kỹ năng lập trình trong ngôn ngữ Visual Basic một 
cách nhanh nhất. Do đó, một số chỉ tiết ky thuật lập trình mở rộng 
trong Visual Basic 6.0 sẽ không được đề cập ở đây. Bạn có thể thay đổi, 
mở rộng những gợi ý trong sách. Tập sách bao gồm 24 bài uà phần phụ 
lục, cuối mỗi bài có một số câu hỏi uà bài tập. Bạn nên tự trả lời trước 
bhi coi tới phần giải đáp (Phụ lục D) ở cuối sách. 


Khi uiết chúng tôi đã hết sức cố găng để cuốn sách được hoàn 
chỉnh, song chắc chắn không tránh bhỏi thiếu sót, uì uậy mong nhận 
được sự góp ý của bạn đọc. 


Chúc bạn trở thành một lập trình uiền giỏi Visual Basic. 


VN-GUIDE 


Cbương I 


Bat T1 


Giới thiệu về lập trình Visual Basic 


Tại sao phải viết chương trình? 

Khái quát lịch sử lập trình 

Lập trình viên bắt đầu từ đâu? 

Quá trình cải tiến ngôn ngữ lập trình 

Chạy chương trình để xuất kết quả 

Khó khăn trong quá trình xử lý lỗi kỹ thuật 
Giao diện đồ họa thay đổi mọi thứ 

Chuyển tiếp từ BASIC sang Visual Basic 


DD DD CD CD DDE 


Nội dung sách để cập thấu đáo hơn so với một đĩa hướng dẫn 
thông thường. Tập sách này hướng dẫn sử dụng Microsoft Visual Basic 
for Windows, vốn là hệ thống thiết kế chương trình trên Windows hoàn 
hảo. Với Visual Basic, bạn sẽ có ý tưởng tuyệt vời ban đầu (nếu được 
phép nói như thế) hầu lập trình trong môi trường Visual Basic. Thêm 
vào đó, còn có những chương trình minh họa, bạn chỉ tốn ít thời gian 
nhập liệu và tìm hiểu. 

Nếu bạn đã từng lập trình trong một ngôn ngữ khác, hãy tạm 
quên nó đi. Visual Basic không giống ngôn ngữ lập trình đó. Điểm khác 
biệt chính là Visual Basic mang lại cảm giác thoải mái trong lúc làm 
việc mà nhiều ngôn ngữ lập trình khác không có. Với Visual Basic, 
phần lớn các chương trình bạn tạo đều bằng cách nhấp và di chuyển 
mouse. Thay vì lập trình, thực ra là bạn thiết kế chương trình. Visual 
Basic là một trong số ít công cụ lập trình có thể giúp bạn thiết kế hiệu 
quả trong khi tạo chương trình. 


Chương này mô tả tất cả những gì liên quan đến lập trình. Bạn 
hãy xem lướt qua lịch sử lập trình, đặc biệt là sự biến đổi của ngôn ngữ 
BASIC trong quá trình phát triển máy tính. (Visual Basic có nguồn gốc 
từ ngôn ngữ BASIC truyền thống.) Hãy sẵn sàng học cách ứng dụng 
Visual Basic để lập trình. 


Ghi chú 

Chương này đề cập những kiến thức cơ bản, tầm quan trọng của việc 
lập trình và những ngôn ngữ lập trình ban đầu. Nội dung chương sách bàn về 
hai vấn đề. Thứ nhất, thông qua tìm hiểu lịch sử lập trình, bạn sẽ có được khái 
niệm hoàn hảo hơn về công cụ lập trình hiện nay. Vấn đề thứ hai là đánh giá 
đầy đủ hơn các chức năng dễ sử dụng và linh hoạt mà Visual Basic cung cấp 
so với một số ngôn ngữ lập trình khác. Khả năng của Visual Basic vượt xa sức 
tưởng tượng của những ai dùng nó chỉ cách đây vài năm. 


TẠI SAO PHẢI VIẾT CHƯƠNG TRÌNH? 


Khái niệm 


Nếu muốn máy tính xử lý chính xác, s lu phải viết chương trình. 
Bản thân máy tính chẳng thể làm gì được cả. Thực ra, máy tính là một 
cái máy đần độn không hiểu biết. Ngược lại với những gì bạn có thể 
đọc trong các cuốn truyện khoa học viễn tưởng, máy tính không làm gì 
hơn ngoài việc thực hiện một cách máy móc các lệnh do lập trình viên 
cung cấp. Máy tính thật sự không biết suy nghĩ. 


Định nghĩa 

Chương trình là tập hợp lệnh, chỉ cho máy tính biết chính xác 
những gì cần thực hiện. 

Hiện nay, khi ai đó mua máy tính về đặt trên bàn thì nó sẽ 
không hề làm gì đến khi anh ta nạp chương trình vào bộ nhớ máy tính 
và khởi động chương trình. Chỉ có VCR (thiết bị đọc ghi chương trình 
lên đĩa từ) là không được lập trình để thực hiện công việc như thế. Máy 
tính cho rằng các lệnh chỉ tiết chỉ được tìm thấy trong chương trình. 

Giả sử bạn cho thuê tài sản và muốn máy tính tìm hồ sơ của 
người thuê. Máy tính sẽ không trợ giúp bạn chừng nào bạn nạp và chạy 
chương trình quản lý tài sản cho thuê. Bạn tìm chương trình như thế ở 
đâu? Có hai cách để có được chương trình máy tính: 


Bài 1: Giới thiệu về lập trình VisualBasic - 9 


se - Mua nó và hy vọng rằng chương trình sẽ thực hiện chính xác 

những gì bạn muốn 

s - Viết chương trình của riêng bạn 

Mua chương trình mà bạn cần thì đó là một việc dễ dàng và 
nhanh chóng. Hiện nay, hàng ngàn chương trình đang được bày bán. 
Quả thật, nhiều chương trình vượt ra ngoài những yêu cầu mà bạn có 
thể hình dung cho việc viết chương trình. 

Trường hợp bạn tìm thấy chương trình thực hiện chính xác 
những gì mong muốn, bạn đang là người dẫn đầu cuộc chơi. Nếu bạn 
nhận thấy chương trình đáp ứng chính xác các yêu cầu, nên mua 
chương trình đó. Bởi lẽ, bỏ tiền mua một chương trình luôn rẻ hơn và 
nhanh hơn bản thân bạn tự viết hoặc thuê lập trình viên viết. 

Hãy suy nghĩ đôi chút về điều này: Giả sử có nhiều chương trình 
được bán hiện nay có khả năng thực hiện hầu như mọi thứ thì tại sao 
hàng năm các ngôn ngữ lập trình chẳng hạn như Visual Basic vẫn đang 
tiếp tục sửa đổi những phiên bản trước đây. Câu trả lời thật đơn giản: 
Người ta mua máy tính để thực hiện công việc mà họ cần. Các công ty 
không thể đáp ứng xuể công việc kinh doanh với chương trình máy tính. 
Họ phải tìm hoặc viết chương trình để máy tính xử lý thông tin vào 
từng công việc đặc thù. Cách duy nhất đảm bảo chương trình phù hợp với 
yêu câu của công ty là công ty phải thiết kế chương trình cho riêng mình. 

Chương trình được thiết kế cho các doanh nghiệp không chỉ có 
một. Không có hai nhà quản lý nào lại quản lý tài chính y hệt nhau. 
Không có hai nhà khoa học nào cần máy tính thực hiện chính xác các 
phép tính giống nhau. Và cũng không có hai họa sĩ nào sử dụng công cụ 
vẽ máy tính hệt như nhau. Mặc dù người ta mua bảng tính và trình xử 
lý từ hầu đáp ứng nhu cầu tính toán đa năng, song nhiều người vẫn đòi 
hồi chương trình chuyên dụng hơn cho mỗi công việc. 

Nét độc đáo trong lập trình máy tính không đơn thuần làm thỏa 
mãn yêu cầu mà còn đáp ứng nhiều nhu câu cá nhân. Lập trình máy 
tính rất lý thú. Chẳng hạn, nhà điêu khắc ngắm nhìn tác phẩm đã 
hoàn thành, lập trình viên thì tự hào về chương trình mà mình đã viết. 
Lúc đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ nhận được các chương trình viết 
sẵn nhưng không còn ý nghĩa đến khi bạn viết được chúng. Khi muốn 
máy tính thực hiện một số việc xác định, bản thân bạn phải có khả 
năng thiết kế và viết chương trình. 


10 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Một số chương trình có thể thay đổi: Phương pháp thứ ba sẽ đưa 
ra chương trình chính xác hầu vi tính hóa hệ thống kế toán của công 
ty. Các công ty phần mềm kế toán thường không chỉ bán chương trình 
kế toán mà còn đính kèm mã nguồn (source code) của chương trình đó. 
Mã nguồn là danh sách lệnh của chương trình. Bằng cách truy xuất mã 
nguồn, bạn có thể nắm bắt được những gì công ty phần mềm đã viết và 
sửa đổi hành vi chương trình phù hợp với yêu cầu. 

Bằng cách khởi động chương trình chức năng thay vì chương 
trình hỗn tạp, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian lập trình và tiển bạc. 
Thật không may, hầu như không có công ty phần mềm kế toán nào lại 
cung cấp mã nguồn. Đa số chương trình bán ra hiện nay đã được biên 
dịch (compile). Sau khi biên dịch mã nguồn, chương trình có thể chạy. 
Đây là điểm bất lợi không dễ gì thay đổi hành vi của chương trình đã 
biên dịch. Vì vậy, đối với đa số chương trình, bạn cần chọn lựa giữa 
việc mua hay tự viết chúng từ các chương trình nhỏ. 


Khái niệm mới 
Code (mã lệnh) là tên gọi khúc của chương trình. 


Có nhiều cách viết chương trình máy tính. Trong mục tiếp theo, 
bạn sẽ học cách xử lý chương trình nhập liệu khi thực hiện thay đổi 
giao diện người dùng bằng cách nhấp và trỏ mouse. Phần lớn các 
chương trình đang sử dụng hiện nay được cung cấp dưới dạng danh sách 
mã lệnh gồm có trang chứa dòng lệnh máy tính nối tiếp nhau. Visual 
Basic giúp giảm bớt công việc cực nhọc trong quá trình viết mã lệnh — 
nói rõ hơn là viết chương trình. Visual Basic cho phép bạn di chuyển 
thành phần và đặt ảnh đồ họa lên màn hình bằng mouse thay vì yêu 
cầu bạn cung cấp lệnh và mô tả tỉ mỉ như các ngôn ngữ trước Visual Basic. 


Củng cố 

Không một chương trình nào làm hài lòng tất cả mọi người. Khi 
công ty bán ra một chương trình, nó phải hài lòng phần lớn người mua. 
Một số người cần chương trình xử lý theo cách riêng biệt để hoàn 
thành yêu cầu. Vì thế họ phải viết chương trình cho mình. May mắn 
thay, Visual Basic sẽ hỗ trợ trong quá trình viết chương trình. 


Bài 1: Giới thiệu về lập trình Visual Basic 11 


KHÁI QUÁT LỊCH SỬ LẬP TRÌNH 


Khái niệm 
Máy tính không thể viết chính xác bất kỳ ngôn ngữ nào. Bạn 
phải học một ngôn ngữ mà máy tính biết trước khi viết chương trình. 


Khái niệm mới 
Application - ứng dụng còn là một cách gọi khác của chương trình. 

Nhiều người dùng máy tính suốt ngày cho việc xử lý từ, lưu trữ cơ 
sở dữ liệu và phân tích bảng tính mà không biết những gì đang diễn ra 
đằng sau hoạt động đó. Bạn phải luôn nhớ rằng máy tính không biết 
suy nghĩ. Máy tính không biết cách xử lý từ. Nếu muốn máy tính xử lý 
từ, bạn phải cung cấp lệnh chỉ tiết dưới dạng chương trình. Chỉ sau khi 
bạn nạp lệnh chi tiết của chương trình xử lý từ, máy tính mới có thể 
thực hiện quá trình xử lý từ. " 

Thật là dễ chịu nếu việc viết chương trình dễ như chỉ thị máy 
tính thực hiện những gì bạn muốn. Nhiều người có thể sử dụng các lệnh 
khó hiểu, nhưng máy tính thì không đủ thông minh hiểu hết những yêu 
cầu mơ hồ đó. Máy tính chỉ có khả năng thi hành lệnh được quy định, 
và bạn phải cung cấp những lệnh này dưới dạng chương trình. Do đó, 
buộc phải cung cấp chương trình mà bạn viết. Quá trình viết chương 
trình, đặc biệt là chương trình phức tạp tốn nhiều thời gian, phải qua 
nhiều bước khác nhau. Visual Basic đẩy nhanh quá trình tạo chương 
trình, nhưng thậm chí với Visual Basic, một số chương trình vẫn phải 
mất thời gian để viết và hoàn tất. 

Khái niệm mới 

bug là lỗi chương trình. 

Hình 1.1 minh họa các bước tiêu biểu mà đa số lập trình viên phải 
thực hiện khi viết chương trình. Bước thứ nhất, bạn phải có khái niệm về 
chương trình. Tiếp đến, sử dụng hệ thống thiết kế chương trình như 
Visual Basic để viết chương trình. Những sai sót hay lỗi kỹ thuật thường 
xuất hiện trong chương trình ngay cả với chương trình đơn giản nhất. Vì 
vậy, bạn phải kiểm tra toàn bộ chương trình và hiệu chỉnh lỗi. Quá trình 
hiệu chỉnh lỗi gọi là gỡ rối (debugging). Một khi chương trình không còn 
lỗi nào, lúc đó bạn sẽ có trình ứng dụng hoàn chỉnh. 


12 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


sẼ <é— 
: ệ© =.. F ca 
c2? 


Bàn phím 


Trình ứng dụng 
hoàn chỉnh 


Hình 1.1. Viết chương trình bao gồm nhiều bước. 


Bước thứ hai, viết các mã nguồn, vốn là công việc nhàm chán 
nhất trong lập trình. Nhớ rằng mã nguôn là lệnh chương trình thực sự 
mà máy tính sẽ thực hiện. Bạn sẽ tốn nhiều thời gian trong quá trình 
viết mã nguồn hầu kết thúc chương trình máy tính theo ý thích. 


Có nhiều cách viết mã nguồn cho chương trình. Mặc dù máy tính 
hiện nay có dung lượng bộ nhớ nhiều hơn và vận hành nhanh hơn máy 
tính trước đây, nhưng máy tính hiện nay cũng không thông minh hơn 
máy tính thế hệ đầu tiên. Vào những năm cuối thập niên 40, lập trình 
viên vẫn phải viết chương trình cho máy tính như hiện nay. Điểm khác 
biệt là lập trình viên hiện nay viết chương trình bằng các công cụ lập 
trình hoàn hảo hơn như Visual Basic chẳng hạn. Chúng cho phép bạn 
thiết kế chương trình nhanh hơn trước và tốn ít công sức. 


LẬP TRÌNH VIÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU? 


Máy tính trước đây không được lập trình thông qua bàn phím và 
mouse. Vì một số máy tính thế hệ đầu tiên thậm chí không có bàn 
phím! Máy tính này phải lập trình bằng các thành phần của phần 
cứng. Cho nên trước đây người ta gọi kỹ sư điện tử lập trình chứ không 
phải gọi là lập trình viên như bây giờ. 

Những phương thức lập trình trong phần cứng thường rất khó, 
Giả như cân thực hiện phép tính khác, buộc bạn phải thay đổi thiết bị 


Bài 1: Giới thiệu về lập trình Visual Basic 13 


điện tử trong phần cứng máy tính. Lập trình viên phải có kinh nghiệm 
về ngành công nghệ điện tử mới chỉ thị máy tính vận hành được. Vì 
vậy, cần phải có phương pháp đẩy nhanh tốc độ lập trình. 

Máy tính trước đây có bộ nhớ tương tự như máy tính hiện nay. 
Điểm khác biệt là bộ nhớ trước đây rất nhỏ, ngay cả máy tính lớn nhất 
cũng chỉ có vài trăm địa chỉ nhớ để lưu trữ dữ liệu. Cho dù dung lượng 
bộ nhớ ít, song các chuyên gia máy tính cũng đã thiết kế được bộ nhớ 
dùng để lưu trữ dữ liệu cùng với mã lệnh chỉ thị máy tính thi hành tác 
vụ. Trước khi chưa có bộ nhớ, "mã lệnh" được chứa trong mạch linh 
kiện phần cứng máy tính. 

Mách nước 

Bằng cách đặt lệnh điều khiển máy tính vào bộ nhớ cùng với dữ liệu, chương 
trình máy tính dễ dàng thay đổi hơn, bởi lẽ bộ nhớ có thể thay thế. Các kỹ sư 
không phải thay đổi thiết bị phần cúng máy tính mỗi khi chuyển đổi chương trình. 

Nhà khoa học máy tính đã lắp bảng điều khiển trên máy tính 
trước đây. Hình 1,2 mịnh họa bảng điều khiển đơn giản. Lập trình viên 
lần lượt nhấn công tắc trong hàng để chọn một trong hai trạng thái bộ 
(On) hoặc ¿đ/ (Of, nhấn phím Enter, và lặp lại quy trình này đến khi dãy 
lệnh "chương trình" sau đây xuất hiện trong bộ nhớ máy tính: 

On Off On On Off Off 

Off On 

Off On On Off On On Off Off 
Off Off Oíf On On Off On Off 
On On On On Off Off Off On 
Off Off On Off Off On On Off 
On On Off On On Off Oíff On 
Off Off On Off On On On OÍff 


Hình 1.2. Bảng điều khiển giúp bỏ qua quá trình lập trình máy tính 
_ thông qua các thiết bị phần cứng. 


14 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Khái niệm mới 

Lập trình máy tính bằng cách bật (On) uà tắt (Oƒƒ) được gọi là 
ngôn ngữ máy tính (machine language). ' 

Mặc dù chương trình On/Off này không thể đọc trực tiếp, nhưng 
mỗi tổ hợp công tắc On/Off đưa ra lệnh xác định. Bằng cách kết hợp 
các lệnh, máy tính xử lý dữ liệu đặt ở vị trí nào đó trong bộ nhớ của 
máy tính. Chương trình gồm 30 lệnh phức tạp không phải làm bất cứ 
điều gì hơn ngoài việc thực hiện phép nhân hai số! Mặc dù có khó khăn 
trong việc lập trình, song phép tính nhanh như tia chớp như thế sẽ 
không là gì đối với máy tính. Máy tính được sử dụng trong quân đội 
hầu tính quỹ đạo đường đạn và các phép tính khác. 


Mách nước 

Qua tìm hiểu khái quát lịch sử lập trình, bạn sẽ đánh giá đúng những 
gì Visual Basic có thể thực hiện khi bắt đầu sử dụng Visual Basic cho các 
chương trình. 

Thế giới máy tính đã bắt đâu tăng tốc bằng bảng điều khiển. 
Nhiều bộ nhớ đã được đưa vào, và chương trình có nhiều chức năng 
hơn. Cuối thập niên 40, người ta đã nảy ra sáng kiến thay thế bảng 
điều khiển bằng máy đánh chữ tương tự bàn phím. Thay thế tổ hợp 
On/Off, lập trình viên có thể nhập từ Add và Store trên bàn phím. Máy 
tính sẽ phân tích lệnh, tìm tổ hợp On/Off cần thiết và tự đặt các trạng 
thái điều khiển bên trong bộ nhớ. 

Ngôn ngữ máy là vô cùng! Ngôn ngữ máy tồn tại mãi mãi! May 
mắn thay, bạn không phải viết chương trình trong bất kỳ ngôn ngữ 
máy On/Off nào. Ngôn ngữ máy tính ngày nay là sự gần gũi hơn của 
việc đàm thoại với máy qua các nút điều khiển On/Off. Ngay cả máy 
tính mạnh nhất hiện nay được lập trình bằng công cụ Visual Basic 
chẳng hạn, vẫn chỉ nhận biết ngôn ngữ máy. Mọi người không thích 
ngôn ngữ máy, bởi nó rất khó sử dụng. Máy tính không hề thích điều gì 
khác. Mọi ngôn ngữ lập trình đều đưa ra mã nguồn giúp bạn nhập vào 
ngôn ngữ lập trình và chuyển nó thành ngôn ngữ máy, sao cho máy 
tính có thể thi hành những lệnh đó. 


Bài 1: Giới thiệu về lập trình Visual Basic 15 


QUÁ TRÌNH CẢI TIẾN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 

Một khi lập trình viên có bàn phím, thì không chỉ dừng lại ở đó. 
Ngôn ngữ phát triển từ hệ thống On/Off thành ngôn ngữ cấp cao hơn 
mà đọc vào cứ ngỡ là văn bản dùng để nói. Ví dụ 1.1 minh họa chương 
trình FORTRAN vắn tắt, một trong các ngôn ngữ cấp cao trước đây. Dù 
bạn chưa hiểu hết chương trình FORTRAN, song nó rất thiết thực trong 
lập trình, trái ngược với công tắc điều khiển On/Off, chương trình này 
tạo cơ hội cho nhiều người trở thành lập trình viên. Công nghệ phần 
mềm đã đơm hoa vào những năm 50, và các chương trình thiết kế phát 
triển từ công cụ tính toán đơn giản nhất, cho đến trình ứng dụng trong 
khoa học và thương mại. 
Ghi chú 

FORTRAN có nghĩa là trình dịch công thức (FORmula TRANSslator). Nó 
được sử dụng chủ yếu trong lập trình khoa học và toán học. Dù cho FORTRAN 
là một trong các ngôn ngữ lập trình cấp cao cũ, nhưng hiện nay nhiều máy tính 
vẫn dùng chương trình FORTRAN. Phần lớn ngôn ngữ bắt nguồn từ ngôn ngữ 
FORTRAN trước đây. 


Ví dụ 1.1. Chương trình FORTRAN trước đây. 
WRITE (6, 10) 
10 FORMAT('** Payroll Calculations **') 
WRITE (6, 11) 
11 FORMAT('** Enter the employee's ID, hours, and pay rate') 
TAXRAT = 0.25 s 
101 READ(5, 102, END=900) IDEMP, HRSWRK, RATE 
102 FORMAT(5, 1X, I3, F5.2) 
IF (HRSWRK .GT. 40) GOTO 300 
*******COMPUTE REGULAR PAY 
GRSPAY = HRSWRK * RATE 
GOTO 500 
300 OVRHRS = HRSWRK - 40 
*******COMPUTE OVERTIME PAY 
OTGRS = OVRHRS * RATE * 
1.5 


16 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


GRSPAY = 40.0 * RATE + OTGRS 

500 TAXES = GRSPAY * TAXRAT 

PAYNET = GRSPAY - TAXES 

WRITE (6,503) IDEMP, PAYNET 

503 FORMAT('EMP: '!, I3, 2X, 'NET PAY:', F6.2) 
GOTO 101 

***+***FND-OF-JOB PROCESSING 

900 END 

Nếu không quen với chương trình FORTRAN hay lập trình trong 
các ngôn ngữ khác, có lẽ bạn sẽ không hiểu hết Ví dụ 1.1. Tuy nhiên, 
bạn dễ dàng đoán một số từ là mã lệnh thực hiện chương trình tính 
lương. Thực ra, FORTRAN không cung cấp mã lệnh có khả năng đọc 
hoàn hảo, nhưng các lệnh như IF, GOTO, và WRITE, nâng cao hiệu 
suất làm việc của lập trình viên so với các ngôn ngữ trước đó. 

Với ngôn ngữ cấp cao như FORTRAN chẳng hạn, trong suốt hai 
thập niên 50 và 60 tốc độ phát triển phần mềm thật đáng nể. Việc lập 
trình trở nên gần gũi với nhiều người vì ngôn ngữ lập trình dễ sử dụng 
hơn. Số lượng chương trình gia tăng khiến máy tính bán rất chạy. Công 
ty, thư viện và trường học đều tìm mua máy tính. Không có thế hệ máy. 
tính nào trước đó lại có nhiều chức năng được khai thác đến như vậy. 
Khi các công ty máy tính bán chạy, sự cạnh tranh làm giảm giá thành 
và sản xuất nhiều máy tính mạnh hơn. Và như bạn đã thấy những gì 
diễn ra trong thập niên 90, thật là kỳ diệu. 

Khái niệm mới 

Syntax - Cú pháp, nghĩa là cách uiết uà uăn phạm của ngôn ngữ. 

Dù ngôn ngữ lập trình rất dễ học song vẫn cần những phương 
thức lập trình trợ giúp. Một số giáo sư trường đại học Dartmouth quyết 
định viết ngôn ngữ lập trình đơn giản hơn dựa trên FORTRAN nhưng 
đòi hỏi ít chỉ tiết hơn FORTRAN. Những giáo sư này đã thiết kế ngôn 
ngữ BASIC, vốn là ngôn ngữ lập trình cho phép sinh viên viết chương 
trình dễ dàng và ít bị ràng buộc về mặt cú pháp hơn FORTRAN. 


Bài 1: Giới thiệu về lập trình Visual Basic 17 


Ghi chú 

BASIC là chữ viết tắt của Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code. 
Nghĩa đầy đủ của nó dài dòng và khó nhớ hơn nhiều bản thân ngôn ngữ BASIC. 

Ví dụ 1.2 chỉ ra nét tương đồng giữa chương trình BASIC với 
chương trình FORTRAN trong Ví dụ 1.1. Với người mới lập trình, ví dụ 
chương trình BASIC này có lẽ không dễ chút nào so với mã lệnh FORTRAN. 
Tuy nhiên, ngôn ngữ BASIC rõ ràng và dễ hiểu hơn ngôn ngữ tiển 
nhiệm FORTRAN. Mặc dù công việc lập trình vẫn phải nỗ lực, song 
BASIC đã mang lại một số khởi sắc cho việc lập trình và cuốn hút 
nhiều người tìm đến công việc lập trình hơn. 


Ví dụ 1.2. Chương trình BASIC. 
10 PRINT "** Payroll Calculations **" 
20 PRINT 
"** Enter the employee's ID, hours, and pay rate" 
30 TAXRAT =..25 
40 INPUT IDEMP$, HRSWRK, RATE 
50 IF (IDEMP$ = "END") THEN GOTO 160 
60 IF (HRSWRK > 40) GOTO 70 
70 REM *******COMPUTE REGULAR PAY 
80 GRSPAY = HRSWRK * RATE 
90 
GOTO 110 
100 OVRHRS = HRSWKK ~ 40 
110 REM *******COMPUTE OVERTIME PAY 
120 OTGRS = OVRHRS * RATE * 1.5 
130 GRSPAY = 40 * RATE + OTGRS 
140 TAXES = GRSPAY * TAXRAT 
150 PAYNET = GRSPAY - TAXES 
160 PRINT "EMP: "; IDEMP$; "NET PAY:"; 
PAYNET 
170 GOTO 20 .. HrỌC THÁI NGUYÊN v 
180END nà Ủ, 


*XavAvd4 .- 


A2 


Đến thập niên 80, số lượng lập trình viên tiếp tục gia tăng. Mặt 
dù có nhiều lập trình viên mới, song bản thân công cụ lập trình vẫn 
chưa được cải tiến. Nhiều người thiết kế ngôn ngữ lập trình mới, tuy 
gọi là "nâng cao và cải tiến", nhưng phần lớn ngôn ngữ vẫn giữ đặc 
tính thủ tục nguyên bản mà FORTRAN và BASIC đã cung cấp. 

Quá trình cải tiến toàn diện công cụ lập trình không diễn ra cho 
đến khi thay đổi phần cứng: NASA đã nỗ lực thiết kế mạch tổ hợp nhỏ 
(microchip) và cho ra đời máy vi tính. Giờ đây, thay cho các lập trình 
viên mới có khả năng, máy tính để bàn tạo cơ hội cho hàng triệu người 
trở thành lập trình viên. Lập trình viên cần công cụ lập trình dễ dàng hơn. 
Khái niệm mới 

QBasic !ờ bản sao ngôn ngữ BASIC gần đây. 

Mọi nỗ lực cải tiến đã làm cho ngôn ngữ lập trình như BASIC 
ngày càng thông dụng. Phiên bản mới của BASIC, ví dụ như QBasic, 
cho phép lập trình viên viết chương trình hoàn chỉnh nhưng tốn ít công 
sức. Lập trình viên cũng có thể viết chương trình linh hoạt hơn trước 
đây. Ví dụ 1.3 trình bày phiên bản QBasic của chương trình tính lương 
tương tự hai ví dụ trước. Như bạn có thể thấy, ngôn ngữ ít khắt khe và 
tự do hơn. 


Ví dụ 1.3. Chương trình Qbasic. 
TaxRate = .25 
PRINT "** Payroll Calculations **" 
PRINT "** Enter the employee's ID, hours, and pay rate" 
INPUT IdOfEmp$, HrsWorked, Rate 
DO UNTIL (IdOfEmp$ = "END") 
IF (HrsWorked <= 40) THEN 
*******Compute regular pay 
GrossPay = HrsWorked * Rate 
ELSE 
¿ *#*****Compute overtime pay 
OverTimeHours = HrsWorked ~ 40 


OverTimeross = OverTimeHours * Rate * 1.5 


Bài 1: Giới thiệu về lập trình Visual Basic 19 


GrossPay = 40 * Rate + OverTimeross 

END IF 

Taxes = GrossPay * TaxRate 

PayNet = GrossPay — Taxes 

PRINT "Emp: "; ldOfEmp$; "Net Pay:"; PayNet 
INPUT IdOfEmp$, HrsWorked, Rate 

LOOP 

END 


CHẠY CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ XUẤT KẾT QUẢ 


Khái niệm mới 

Máy tính đưa ra kết quả trên màn hình uà máy in. 

Một công việc chỉ có kết quả khi các lệnh trong chương trình 
xuất ra một kết quả quan trọng. Bằng nỗ lực lập trình, chương trình 
hoàn thành chỉ thị máy tính trực tiếp thi hành tác vụ, như tính lương 
chẳng hạn. Sau khi nhập chương trình hay nạp chương trình từ đĩa, 
bạn phải chỉ thị máy tính chạy hoặc thi hành chương trình. Sau đó, 
máy tính thực hiện lệnh của chương trình và xuất kết quả. Nếu bạn 
nhập mã lệnh ở Ví dụ 1.3 vào ngôn ngữ lập trình QBasic, kết quả sẽ 
như sau: 

** Payroll Calculations ** ` 
** Enter the employee's ID, hours, and pay rate 
? KL823, 40, 9.25 
Emp: KL823 Net Pay: 277.5 
‡ PO341, 35, 10 
Emp: PO341 Net Pay: 262.5 
‡ LP543, 40, 10 
Emp: LP543 Net Pay: 300 
?¿ END,0, 0 
Ghi chú 

Mã lệnh QBasic cho người dùng biết chương trình không xử lý thêm 
nhân viên nào nữa bằng cách nhập từ END thay thế mã số nhân viên và số 0 
thay tổng số giờ công và bậc lương. 


20 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Mách nước 
Kết quả xuất này sẽ khác đi nếu người dùng nhập vào dữ liệu hoàn toàn 
khác, bởi vì chương trình sẽ tính kết quả trả lương khác nhau. 


Khái niệm mới 

Input là dữ liệu người dùng nhập uào. 

Như bạn thấy trong lúc chạy chương trình, nó sẽ thực hiện tính 
tổng số tiền lương phải trả dựa trên dữ liệu nhập vào của người dùng. 
Dữ liệu có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau. Chương trình có thể 
nhận dữ liệu nhập vào từ tập tin trên đĩa, modem kết nối qua đường 
dây điện thoại hoặc từ chương trình khác đang chạy song song với 
chương trình của bạn. Người dùng không phải khi nào cũng thấy được 
kết quả xuất ra, chương trình thường thực hiện tính toán và tổ hợp dữ 
liệu, song gởi kết quả đến tập tin trên đĩa hoặc máy tính khác thông 
qua modem. 


Hình 1.3 minh họa các bước từ khi viết chương trình cho đến lúc 
xuất kết quả, như kết quả tính lương bạn đã thấy. 


Kết quả hiện ra ở đây... 


Màn hình 


...h0ặc ở đây 


Người dùng chạy 


chương trình.. 

„máy tính thi 

hành lệnh của ———————— 
chương trình Bàn phím kÌ 


Trước hết bạn phải 
tạo chương trình 


Hình 1.3. Các bước từ lúc lập trình đến khi xuất kết quả. 
Chú ý 

Kết quả xuất ra sau khi nhập bằng trình xử lý từ sẽ là văn bản hiển thị 
trên giấy hay trên màn hình. Kết quả xuất từ các chương trình khác nhau sổ 
thể đưa ra những bảng báo cáo lương, kết quả tính toán hoặc hình ảnh khác 
nhau. Lệnh của chương trình sẽ xác định những gì chương trình xuất ra, 


Bài 1: Giới thiệu về lập trình Visual Basic 21 


KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ LỖI KỸ THUẬT 


Khái niệm mới 

Syntax - Cú pháp là uăn phạm của ngôn ngữ. 

Lỗi kỹ thuật (bug) trong chương trình máy tính làm cho lập trình 
viên cảm thấy khó chịu. Hiếm khi chương trình chạy ngay lần đầu tiên. 
Có hai loại lỗi: !ỗi cú pháp và lỗi logic. Giả sử bạn chưa hiểu hết ngôn 
ngữ lập trình Visual Basic, những câu sau sẽ minh họa hai loại lỗi xuất 
hiện trong mã lệnh: 

There are two errrors in this sentence. 
What are the two errors‡ I'Ï| wait... 

Lỗi cú pháp rất dễ phát hiện. Từ errrors sai lỗi chính tả. Riêng 
lỗi logic phải mất nhiều thời gian tìm kiếm. Nội dung câu sai về mặt 
logic gọi là lỗi logic. Ví dụ ở câu đầu tiên, phải sửa lại là There is one 
error in this sentence, bởi vì chỉ có một lỗi cú pháp là errrors. 


Khi bắt đầu viết chương trình, có lẽ bạn sẽ nhớ lại ví dụ này. 
Không mấy khó khăn trong quá trình tìm lỗi cú pháp, bởi vì Visual 
Basic tìm kiếm giúp bạn. Nói cách khác giả sử bạn nhập từ Tezt, trong 
lúc Visual Basie chỉ mong chờ từ Text, ngay lập tức Visual Basic hiển 
thị hộp báo lỗi giữa màn hình. Visual Basic rất bướng bỉnh khi gặp lỗi 
cú pháp, bởi lẽ nó không chấp nhận thi hành chương trình đến khi bạn 
xóa tất cả các lỗi cú pháp trong mã lệnh. 

Tuy nhiên, khi bắt gặp lỗi logic, Visual Basic không thể giúp bạn. 
Ví dụ, trường hợp bạn đang viết thủ tục tính lương và vô ý trừ đi 50 
đô-la trên mỗi phiếu chi trả của khách hàng. Visual Basic không có 
cách nào để nhắc không nên trừ con số đó. Còn như bạn chỉ thị Visual 
Basic trừ một số —- dĩ nhiên bạn sử dụng cú pháp đúng —- Visual Basic 
sẽ trừ đi con số đó. Chỉ đến khi khách hàng thắc mắc, bạn mới phát 
hiện lỗi logic. 

Mách nước 

Nên kiểm tra kỹ chương trình trước khi phân phối hay ứng dụng trong 
công việc quan trọng. Hãy chạy chương trình bằng cách dùng mọi tổ hợp dữ 
liệu hầu tìm kiếm và hiệu chỉnh càng nhiều lỗi logic càng tốt. 


22 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


GIAO DIỆN ĐỒ HỌA THAY ĐỔI MỌI THỨ 


Khái niệm mới 

GUI: oiết tắt của cụm từ Graphical User Interface - giao diện 
người dùng dạng đô họa. 

Trong thập niên 80, lập trình gặp nhiều trở ngại khi môi trường 
trực quan GUI cấp cao như Microsoft Windows xuất hiện. Môi trường 
GUI đòi hỏi kết quả lập trình khó và cao cấp hơn môi trường tính toán 
dựa trên văn bản. Mặc dù người dùng và lập trình viên cần công cụ đơn 
giản hơn, song môi trường GUI lại đòi hỏi nhiều công cụ lập trình 
phức tạp. 

Khái niệm mới 

Euent - biến cố có thể là lân nhấp mouse, nhấn phím, chọn 

menu hoặc hoạt động Windous ở bên trong. 


=—m[—] 
—mm[—] 


Hình 1.4. Người dùng điều khiển tùy ý chương trình hướng biến cố. 

Quá trình xuất kết quả dựa trên văn bản như đã nêu ở phần 
trước tương đối dễ. Để xuất cửa sổ - như màn hình minh họa ở Hình 
1.4 - không đơn giản chút nào. Người dùng không phải nhập vào mã số 
ID, số ngày công và số tiền theo thứ tự thiết lập. Thậm chí người dùng 


Bài 1: Giới thiệu về lập trình Visual Basic 23 


có thể nhấn ba nút lệnh bên phải màn hình theo thứ tự tùy ý. Trong 
chương trình Windows, biến cố đặc trưng xác định tiến trình hành động 
tiếp theo. Chương trình Windows được gọi là chương trình hướng biến 
cố, trái ngược với chương trình thủ tục dựa trên văn bản. Trong 
Windows, người dùng định những gì xảy ra kế tiếp bằng cách kích hoạt 
biến cố mà chương trình Visual Basic sẽ đáp ứng. 


Củng cố 

Lập trình máy tính đã có tiến bộ vượt bậc khi bảng điều khiển 
thay thế các linh kiện điện tử trước đây. Đến khi bàn phím ra đời, lập 
trình viên có thể thiết kế nhanh hơn. Cho đến Visual Basic là bước 
nhảy vọt tiếp theo trong công cụ lập trình đã hiện hữu. 


CHUYỂN TIẾP TỪ BASIC SANG VISUAL BASIC 


Khái niệm 

Khi thiết kế công cụ lập trình Windows, tính phức tạp dường như 
gia tăng. Môi trường Microsoft Windows cần cho công việc lập trình phức 
tạp hơn chương trình không thuộc môi trường Windows dựa trên DOS. 
Visual Basic được thiết kế hầu cung cấp phương thức đơn giản để viết 
chương trình Windows trong khi vẫn giữ lại tất cả các lệnh của ngôn ngữ 
lập trình QBasic. 


Định nghĩa 

Chương trình dựa trên nền uăn bản thường gọi là chương 
trình thủ tục. 

Ngôn ngữ thủ tục như FORTRAN và QBasic đơn giản không năng 
động trong môi trường GUI. Thực ra, chủ yếu là do người dùng tự nâng 
cao vai trò của GUI là xử lý hướng biến cố như đã giải thích ở mục trước. 
Người dùng thường không thực hiện các thao tác theo thứ tự y hệt nhau. 
Nghĩa là, người dùng có thể chọn menu xổ xuống, nhấp mouse, nhập văn 
bản, hay chọn lựa câu trả lời đúng, họ có thể thực hiện theo thứ tự tùy ý. 
Ngôn ngữ lập trình thủ tục yêu câu chương trình điều khiển thứ tự hành 
động của người dùng. Windows đòi hỏi cách điều khiển khác. Ngôn ngữ 
lập trình truyền thống không thể xử lý GUI hoàn hảo. 


24 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Có thể viết chương trình hướng biến cố trong ngôn ngữ thủ tục. 
Hiện nay đa số chương trình đang sử dụng trong Windows được viết bằng 
ngôn ngữ C, vốn là ngôn ngữ thủ tục giống với FORTRAN hơn là Visual 
Basic, mặc dù C và FORTRAN rất khác nhau về mặt cú pháp và cách 
tiếp cận. Tuy nhiên, lập trình viên gặp nhiều khó khăn khi sử dụng 
chương trình C hơn là Windows bởi lẽ C là ngôn ngữ thủ tục trong khi 
Windows là ngôn ngữ hướng biến cố. 

Nhiều giải pháp lập trình được đưa ra nhằm trợ giúp các lập 
trình viên Windows. Khái niệm /áp trình hướng đối tượng (OOP) tương 
đối mới giúp lập trình Windows gặp thuận lợi hơn - giống lập trình 
hướng biến cố hơn là các ngôn ngữ như FORTRAN, BASIC, hay C. Tuy 
nhiên, ngay cả OOP, cũng làm cho lập trình viên phải đau đầu vì các bộ 
phận lập trình luôn bận rộn và bị ùn tắc mà không có hướng xử lý. 

Vấn để quan trọng là khi máy tính trở nên dễ dàng hơn đối với 
người dùng bằng cách cung cấp môi trường đồ họa như Windows chẳng 
hạn, thì chương trình mà người dùng sử dụng trở nên khó thiết kế hơn. 
Vì vậy, nhu cầu cung cấp chương trình GUI gia tăng làm cho các đơn 
đặt hàng viết chương trình trở nên quá tải. Microsoft đã giới thiệu 
ngôn ngữ lập trình mới cách đây vài năm chính là Visual Basic. Sau 
đây là những điểm thuận lợi của Visual Basic: 

se Visual Basic được thiết kế dựa trên ngôn ngữ lập trình 
QBasic, vì vậy lập trình viên cảm thấy Visual Basic quen 
thuộc hơn các ngôn ngữ lập trình khác. 

s Thiết kế Visual Basic thành ngôn ngữ lập trình Windows. Quá 
trình thiết kế Visual Basic cơ bản gắn liền với khái niệm lập 
trình hướng biến cố. Thực ra, chương trình thủ tục khó viết 
bằng Visual Basic. 

© Visual Basic là ngôn ngữ lập trình đổ họa theo hướng tiếp 
cận. Thật vậy, bạn có thể tạo một chương trình Visual Basic 
chạy thông suốt bằng cách di chuyển biểu tượng bật tắt trên 


màn hình mà không cần viết bất kỳ lệnh nào bằng ngôn ngữ 
lập trình Visual Basic. 


Visual Basic là chương trình tương tự màn hình xuất kết quả. Nói 
cách khác, để thiết kế và viết chương trình đơn giản như Ví dụ 1.3, bạn 
sẽ đặt văn bản, nút và kẻ các đường trên màn hình bằng cách sử dụng 


Bài 1: Giới thiệu về lập trình Visual Basic 25 


công cụ trực quan được cung cấp trong Visual Basic đến khi chương 
trình y hệt chương trình Windows mong muốn. Việc sắp xếp thành 
phần trực quan sẽ tạo trang lệnh thay thế trang lệnh được nhập khi sử 
dụng ngôn ngữ lập trình thủ tục truyền thống. 


Ghi chú 

Sau khi thành công với Visual Basic for Windows, Microsoft thiết kế 
Visual Basic for DOS. Tuy nhiên, Visual Basic for DOS chưa mấy hoàn hảo và 
ngày càng bị mai một. 

Trước khi học lập trình bằng Visual Basic, bạn phải am hiểu các 
công cụ của nó. Bài 2 sẽ giới thiệu về Visual Basic. Bạn sẽ học cách cài 
đặt, khởi động và sử dụng màn hình Visual Basic. Một khi nắm vững 
các cơ chế về Visual Basic, bài học tiếp sẽ chỉ dẫn từng bước lập trình 
thông qua quá trình làm quen với thiết kế và thi hành trình ứng dụng 
Visual Basic đầu tiên. 

Visual Basic là ngôn ngữ hướng biến cố và thủ tục. Không nên 
nghĩ rằng cơ chế viết lệnh chương trình là lạc hậu. Thực tế, một trong 
những thành phần quan trọng nhất của Visual Basic là ngôn ngữ thủ 
tục BASIC, giống như ngôn ngữ lập trình trong môi trường trực quan. 
Khi bắt đầu mở rộng lập trình Visual Basic bằng thiết kế nhiều chương 
trình hoàn chỉnh hơn, bạn cần phối hợp thành phần trực quan của 
ngôn ngữ với thủ tục QBasic. 

Chú ý 

Bài học kết thúc ở đây mà không mô tả chỉ tiết về Visual Basic bởi vì 
phần còn lại của cuốn sách sẽ đề cập cụ thể. Bây giờ, bạn đã có một cái nhìn 
cơ bản về lập trình và những khó khăn trong lập trình Windows, hãy sẵn sàng 
để bắt đầu các bài học bổ ích về Visual Basic. Sau khi học xong 24 bài học, 
bạn sẽ làm chủ Visual Basic! 


Củng cố 

Trong nhiều phương pháp, viết chương trình là phương pháp cũ 
nhất — nghĩa là, quá trình viết trang lệnh văn bản cho máy tính thi 
hành gặp nhiều khó khăn và mất thời gian. Bắt đầu từ lệnh đâu tiên và 
hãy cẩn thận để không bỏ sót bước nào. Danh sách lệnh sẽ quyết định 
tất cả, và mặc dù có bỏ qua một hay hai bước, các lệnh cũng phải được thi 
hành tuần tự nếu muốn chương trình hoàn thành và đưa ra kết quả. 


26 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Chương trình viết bằng Visual Basic dễ sử dụng hơn bởi lẽ Visual 
Basic vẫn là một trong những công cụ dễ và nhanh nhất mà bạn có thể 
tìm thấy nhằm thiết kế trình ứng dụng Windows. 
Ghi chú 

Hầu hết các mục thường kết thúc bằng phần củng cố giúp bạn ôn lại 
chủ đề trong mục đó kèm theo bài thực hành lập trình. Mục đích chính của bài 
đầu tiên này cho bạn cái nhìn tổng quan về lịch sử lập trình. Vì vậy, không có 
bài tập thực hành trong bài này. 

Bài tập 
Kiến thức tổng quát 
1. Chương trình là gì? 
2. Nếu bạn cố sử dụng máy tính mà không có chương trình nào 

đang chạy thì kết quả như thế nào? 
Hai cách để nhận được chương trình trên máy tính. 
Quá trình viết chương trình gặp thuận lợi gì? 
Điểm bất lợi trong lúc viết chương trình. 
Đúng hay Sai: Một số công ty bán các chương trình mà bạn có 
thể chỉnh sửa cho phù hợp với nhu cầu của mình. 
7. Mã lệnh là gì? 
8. Thế nào là lỗi kỹ thuật? 
9. Cho biết hai loại lỗi thường xảy ra trong khi viết chương trình. 
10. Nếu viết sai lệnh Visual Basic, bạn đã vi phạm loại lỗi nào? 
11. Visual Basic tìm cho bạn những loại lỗi nào? 
12. Loại lỗi nào khó tìm nhất? 


13. Thế hệ máy tính đầu tiên lập trình như thế nào? 


@? ©E Bỏ 


14. Đưa thêm các công tắc chuyển đổi vào máy tính trước đây đã 
nâng cao khả năng lập trình của máy tính này như thế nào? 

15. Ngôn ngữ lập trình đầu tiên, được gọi là ngôn ngữ máy tính, 
bao gồm tổ hợp trạng thái On/Off do bàn công tắc chuyển đổi 
cung cấp, tổ hợp On/Off mô tả điều gì? 


16. 


17. 
18. 


19. 


20. 


21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 


2i. 


28. 


Bài 1: Giới thiệu về lập trình Visual Basic 27 


Bộ phận phần cứng nào được bổ sung khiến nhiều người truy 
xuất và viết chương trình cho máy tính nhiều hơn? 

Mã lệnh do lập trình viên nhập gọi là gì? 

Tối thiểu thì mỗi ngôn ngữ lập trình cấp cao hiểu điều gì trước 
khi máy tính có thể hiểu ngôn ngữ? 

Tên của một trong những ngôn ngữ lập trình cấp cao sớm nhất 
mà ngày nay vẫn được sử dụng trong lập trình khoa học và 
toán học là gì? 

Ngôn ngữ nào được số giáo sư trường đại học Dartmouth thiết kế 
hầu khắc phục những trở ngại do ngôn ngữ lập trình đem lại? 
BASIC thay thế cái gì? 

Loại ngôn ngữ lập trình nào cần thiết trong môi trường DOS? 
Loại ngôn ngữ lập trình nào cần dùng trong môi trường Windows? 
Ý nghĩa của GUI là gì? 

Cho hai ví dụ về biến cố. 

Những thách thức phải vượt qua của chương trình hướng biến 
cố là gì? 

Đúng hay Sai: Visual Basic không chứa bất kỳ công cụ lập trình 
thủ tục nào vì nó không có ích trong môi trường GUI. 

Đúng hay Sai: Chương trình Visual Basic thường giống với dữ 
liệu xuất. 


Phần nâng cao 


29. 


30. 


Lập trình viên không ngồi trước máy tính nhập chương trình 
đã hoàn tất —- Visual Basic đảm nhận công việc dễ dàng đó. 
Hãy mô tả các bước cần thiết để thiết kế chương trình. 


Tại sao các lập trình viên nên kiểm tra toàn bộ chương trình họ 
đã viết? 


28 Giáo trình học và thực hành Visua! Basic căn bản 


Bài 2 

Tổng quan vẻ Visual Basic 
Cài đặt Visual Basic 

Khởi động và thoát khỏi Visual Basic 


Môi trường làm việc của Visual Basic 
Năm kiểu cửa sổ 


BĐĐG PP 


Màn hình Visual Basic 

+» Thanh menu 

‹* Các phím truy xuất nhanh 

s* Thanh công cụ: nhấp nhanh nút 
a Bộ chỉ dẫn đơn vị đo 


Bài này giúp bạn cài đặt hệ thống lập trình Visual Basic. Quá 
trình cài đặt Visual Basic rất dễ bởi Windows thực hiện hầu hết mọi 
việc thay bạn. Nếu đã từng cài đặt các chương trình Windows khác, bạn 
không phải lo lắng gì về việc cài đặt Visual Basic. 

Chú ý 

Tập sách giả thiết bạn đã từng sử dụng Windows. Cho dù không phải là 
chuyên gia về chương trình này, nhưng bạn nên làm quen với việc khởi động 
Windows, dùng mouse, chọn lệnh đơn trong menu Windows .v.v. 


CÀ! ĐẶT VISUAL BASIC 
Khái niệm 

Hãng Microsoft đã phát hành nhiều phiên bản Visual Basic. Khi 
phiên bản 1.0 tung ra thị trường, Visual Basic làm thay đổi cách SUY 
nghĩ của mọi người về lập trình trên Windows. Ngay cả phiên bản đầu 
tiên, Visual Basic đã có công cụ lập trình hùng mạnh để giới thiệu đến 
lập trình viên Windows. Với cách sắp xếp chương trình và thành phần 
trên màn hình trực quan của Visual Basie, bạn sẽ vẽ toàn bộ chương 


trình thay vì viết chúng. Với từng phiên bản Visual Basic, Microsoft đã 
thêm vào nhiều hàm và khả năng lập trình. 


Bài 2: Tổng quan về Visual Basic 29 


Bạn cần một phiên bản hệ thống Visual Basic để học về Visual 
Basic và tạo các chương trình trên Windows trong tập sách này. Visual 
Basic 6.0 có hai phiên bản chính là Standard / Professional Edition và 
Enterprise Edition. Các ví dụ trong sách sử dụng phiên bản Visual 
Basic 6.0 — Enterprise Edition. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng các 
phiên bản khác. 

Phiên bản Visual Basic 6.0 Enterprise Edition bao gồm tất cả 
công cụ cần khai thác Visual Basic. Bạn sẽ đưa những điều khiến nâng 
cao vào chương trình khi cần và có thể thiết kế các chương trình xử lý 
y hệt trình ứng dụng Windows mà bạn sử dụng hàng ngày. 


Thuật ngữ mới 

Trình biên dịch tạo chương trình độc lập. 

Nếu bản Visual Basic của bạn chưa có trình biên dịch, bạn có thể 
mua bản gốc, tuy phải tốn nhiều tiền hơn, ngược lại bạn có thể tạo 
chương trình thi hành độc lập. Bản gốc Visual Basic cho phép bạn tạo 
chương trình giống hệt các bản Visual Basic không có trình biên dịch. 
Nói cách khác, nếu bạn dùng một phiên bản không có trình biên dịch, 
khi muốn chạy chương trình bạn viết, trước hết bạn phải chạy Visual Basic 
và sử dụng lệnh trên menu Visual Basic để tải và chạy chương trình. 

Các bước cài đặt phiên bản Visual Basic 6.0 — Enterprise Edition 
trong bộ Microsoft Visual Studio 6.0 trên hệ thống như sau: 

1. Khởi động Windows. 

2. Chèn đĩa CD-ROM có phiên bản Visual Basic 6.0 cần cài đặt 
vào ổ đĩa CD của bạn. 

Từ màn hình Windows, nhấp đúp biểu tượng My Computer. 
Nhấp đúp biểu tượng ổ đĩa CD-ROM của bạn. 
Nhấp đúp biểu tượng Setup.exe để chạy chương trình cài đặt. 


9ø #@ 


Bạn sẽ trả lời các câu hỏi của chương trình setup, cài các 
thành phần phụ, sau đó chọn ô chọn Microsoft Visual Basic 
6.0, trước khi chương trình setup tự động cài đặt chương trình 
Visual Basic 6.0 cho bạn. Chương trình sẽ tự động cài biểu 
tượng chương trình Microsoft Visual Basic 6.0 trong nhóm 
chương trình Visual Studio 6.0 mới tạo. 


30 Giáo trinh học và thực hành Visual Basic căn bản 


7. Khi việc cài đặt hoàn tất, bạn sẽ chọn hoặc khởi động lại 
máy tính hoặc trở về Windows. Còn bây giờ, hãy quay về 
Windows để có thể tìm hiểu cách thức khởi động chuẩn. 
Khái niệm mới 
Default là giá trị mặc định được sử dụng khi bạn chưa nhập 
giá trị khác. 
Cảnh báo 
Tùy thuộc vào quá trình cài đặt Windows, một hay hai hộp thông báo sẽ 
xuất hiện hầu cho bạn biết tập tin đặc biệt mà chương trình cài đặt cần phải 
viết chồng. Bạn có thể nhấn nút Yes để tiếp nhận thông tin và tiếp tục. 
Khái niệm mới 
Nút điều khiển (control button) xuất hiện ở góc trúới trên mỗi cửa sổ. 
Củng cố 
Máy tính của bạn giờ đã cài đặt chương trình Visual Basic. Hãy 
sẵn sàng khởi động chương trình và điều khiển môi trường. 


KHỞI ĐỘNG VÀ THOÁT KHỎI VISUAL BASIC 
Khái niệm 


Muốn viết chương trình Windows bằng Visual Basic, bạn phải 


khởi động Visual Basic. Trước khi thoát Windows, bạn buộc phải thoát 
Visual Basic. 


Khởi động Visual Basic 


Bạn có thể khởi động Visual Basic trong Windows bằng cách 
nhấp menu Start, chọn menu con Mierosoft Visual Studio 6. 0, sau đó 
nhấp mục Microsoft Visual Basic 6.0, chương trình Visual Basic sẽ được 
nạp và xuất hiện trên màn hình. 


Lưu ý 


Tùy vào phiên bản Visual Basic bạn đã cài đặt, các bước cài đặt cũng 
như cách khởi động chương trình có thể khác đi đôi chút. 


Một hộp thoại tương tự như Hình 2.1 sẽ xuất hiện ngay khi bạn 
khởi động Visual Basic. 


Bài 2: Tổng quan về Visual Baiscl 


New Protect 


AXDOCEXE  DATAPRO) IISAPP VBENTCTL 


SE * 


Hình 2.1. Hộp thoại New Project xuất hiện khi khởi động Visual Basic. 


Hình 2.2. Màn hình Visual Basic mới đầu trông có vẻ khó hiểu. 


32 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Bạn có thể điều chỉnh kích cỡ sắp xếp lại hay giấu bớt các thành 
phần trong màn hình Visual Basic, khi đó màn hình của bạn có thể 
trông khác Hình 2.2. 


Thoát khỏi Visual Basic 

Bạn sẽ thoát khỏi Visual Basie và trở lại Windows giống như 
cách bạn thoát nhiều trình ứng dụng Windows: chọn File ® Exit; nhấp 
nút Close trên cửa sổ chính của chương trình Visual Basic; nhấn tổ hợp 
phím Alt+F4; hoặc nhấp đúp biểu tượng Menu điều khiển của Visual 
Basic ở góc trái trên màn hình. 

Nếu bạn đã thực hiện thay đổi một hay nhiều tập tin trong 
Project đang mở hiện hành (hãy nhớ rằng Project là tập hợp các tập 
tin liên quan đến trình ứng dụng của bạn), Visual Basic sẽ cho bạn cơ 
hội cuối cùng để lưu các thay đổi đó trước khi trở về Windows. 


Lưu ý 
Luôn thoát khỏi Visual Basic trước khi tắt máy tính nếu không bạn sẽ 
mất một phần hay toàn bộ chương trình đang viết. 


Củng cố 

Để khởi động Visual Basic chỉ cần nhấp đúp biểu tượng Mierosoft 
Visual Basic 6.0 bên trong nhóm chương trình Microsoft Visual Studio 
6.0. Thoát khỏi Visual Basic và quay lại Windows, bạn có thể chọn File 
+ Exit, hoặc nhấn tổ hợp phím Alt+F4, hay nhấp nút Close trong cửa 
sổ chính của Visual Basic. 


MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CỦA VISUAL BASIC 
Khái niệm 

Trước khi học quy cách viết chương trình bằng Visual Basic, bạn 
phải tìm hiểu mọi thứ trên màn hình Visual Basic. Một số người cho 
răng màn hình Visual Basic khó hiểu lúc mới làm quen. Màn hình 
Visual Basic không chỉ khó hiểu lúc mới làm quen mà bạn còn phải tốn 
nhiều thời gian mới sử dụng được nó! Thực ra, màn hình Visual Basic 
lộn xộn hơn là khó hiểu. Một khi đã biết cách thức quản lý các thành 
phân trên màn hình, bạn sẽ cảm thấy dùng Visual Basic dễ dàng hơn. 


Bài 2: Tổng quan về Visual Basic 33 


Lập trình viên Visual Basic làm việc hiệu quả nghĩa là biết cách 
tổ chức lại màn hình Visual Basic khi cần. Visual Basic thật ra không 
giống chương trình Windows khác. Ví dụ, Microsoft Word là một trong 
các chương trình Windows hoàn hảo nhất và được sử dụng nhiều nhất. 
Khi sử dụng Word, về cơ bản bạn làm việc trong cửa sổ khổng lô. Bạn 
có thể mở cửa sổ tài liệu thứ hai và định lại kích thước của hai cửa sổ 
để thêm nhiều thành phần vào màn hình, nhưng phần lớn thời gian 
bạn làm việc trong một cửa sổ tài liệu đơn. 


Trong Visual Basic, hầu hết thời gian bạn làm việc với những cửa 
sổ đang mở. Có nhiều cửa sổ — đôi khi gọi là cửa sổ khung mở cùng một 
lúc, và bạn luôn cần thông tin từ các cửa số này. Vì vậy, bạn nên làm 
quen với màn hình và các thành phần ngay từ bây giờ. 

Củng cố 

Hãy tìm hiểu thật kỹ lưỡng về môi trường Visual Basic để sau 

này bạn hiểu sâu hơn về ngôn ngữ và các điều khiển. 


v F4 2 F-4 
NĂM KIỂU CƯỬA SỐ 
Khái niệm 


Môi trường Visual Basic bao gồm nhiều kiểu cửa sổ mà bạn sẽ 
làm việc trong quá trình thiết kế trình ứng dụng. 


=| Private 3ub GLE1_Updated(Code Ae Integ+r, 


34 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Hình 2.3 minh họa thành phần chính của màn hình Visual Basic. 
Có lẽ bạn chưa hiểu hết tất cả các thành phần này trên màn hình, 
nhưng hãy học tên gọi của chúng để di chuyển đúng sau này khi bạn 
bắt đầu học cách lập trình Visual Basic. 


Lưu ý 

Thực ra, Hình 2.3 không phải là màn hình chính xác mà bạn có thể nhìn 
thấy khi khởi động Visual Basic lần đầu. Bạn sẽ học cách sắp xếp lại các 
thành phần màn hình cho giống với Hình 2.3. Hình 2.3 đã được tổ chức thích 
hợp để bạn dễ dàng nhìn thấy các thành phần chính trên màn hình. 

Bảng 2.1 mô tả lần lượt năm kiểu cửa sổ chính của Visual Basic. 

Dù bạn không thể hiểu hết nội dung mô tả ngay lúc này, song hãy cố 

làm quen để không bỡ ngỡ khi học cách lập trình trong Visual Basic. 

Bảng 2.1. Các cửa sổ chính trong môi trường Visual Basic 
Cửa sổ Mô tả 

Form_ Là địa điểm để bạn viết chương trình Windows. Bạn sẽ vẽ và đặt 
các khoản mục trên Form sao cho người dùng chương trình sẽ thấy. 
và thao tác. Nếu bạn sử dụng trình xử lý từ trên Windows, cửa sổ sẽ 
chứa tài liệu vốn đang được hiệu chỉnh. Mặc dù không phải chương 
trình Visual Basic nào cũng đòi hỏi cửa sổ Form, nhưng đa số thì 
cần chúng để hiển thị thông tin và lấy thông tin tử người dùng. 

Toolbox Cửa sổ Toolbox chứa các công cụ. Điều này quá rõ ràng, nhưng 
bạn cần biết rằng công cụ của Visual Basic thường được gọi là 
điều khiển. Hộp công cụ là nơi bạn sẽ tìm thấy điều khiển đặt trên 
cửa sổ Form khi tạo chương trình Windows. Chẳng hạn, muốn hỏi 
người dùng một câu, bạn sẽ chọn điều khiển hộp nhập (Text Box) 
từ hộp công cụ và đặt vào cửa sổ Form. 

Project Chương trình Visual Basic trên Windows bao gồm nhiều kiểu và loại 
tập tin khác nhau phục vụ mọi công việc trong trình ứng dụng chạy 
độc lập. Cửa sổ Project bao gồm danh sách các tập tin được sử dụng 
trong trình ứng dụng hiện hành. Cửa sổ Project chỉ mô tả những tập tin 
chứa trên đĩa. 

Properlies Cửa sổ Properties mô tả từng thành phần riêng lễ trong trình ứng 
dụng. Ví dụ, cửa sổ Properties (thuộc tính) có một bộ phận chứa 
các thuộc tính như màu và kích thước. Khi đặt điều khiển từ cửa sổ 
Toolbox (hộp công cụ) vào cửa sổ Form, từng điều khiển này sẽ có 


Code 


Bài 2: Tổng quan về Visual Basic 35 


một thuộc tính riêng. Một chương trình Visual Basic bất kỳ có thể 
có nhiều thành phần cùng với các thuộc tính, nhưng chỉ có một cửa 
sổ Properties. Trường hợp bạn muốn xem các thuộc tính khác 
nhau của một mẫu biểu hay điều khiển, thay đổi cửa sổ Properties 
nhằm hiển thị nhóm thuộc tính khác. 


Không giống với đa số các ngôn ngữ lập trình khác, bạn không 


phải viết nhiều mã lệnh khi thiết kế trình ứng dụng trong Visual 
Basic. Tuy nhiên, phần trực quan của Visual Basic sẽ loại trừ nhiều 
mã lệnh mà bạn phải viết nếu còn làm việc trong môi trường văn 
bản. Hình 2.4 minh họa cửa sổ Code (mã lệnh) chứa các thủ tục 
khá phức tạp. Mã lệnh trong cửa sổ Code là mã nguồn của chương 
trình (bạn đã tìm hiểu ở bài trước). Khi người dùng chạy chương 
trình, Visual Basic và máy tính biên dịch mã nguồn đó và thi hành 
lệnh trong mã nguồn. 


Privace Sub Labell Cl:ck(} 
*iar An4 Àzcp 


Dim Taner &3 [pteger, Ouver À3 Integer 

Đšm Tocal À3 Single 

Beep 

VJ ror taner + ( To cố 

For Outer = 1 To £ 
Tocal = Total * (Taner « Ơucer) / 0.5 
Nexr. Qurer 

Next lanaer 

Fud Sub 


J4 j 


Hình 2.4. Cửa sổ Œode với nhiều mã lệnh. 


Ghi chú 


Mã lệnh trong cửa sổ Code chủ yếu thiết lập và cung cấp lệnh cho điều khiển 
mẫu biểu. Ví dụ, giả như bạn cần kiểm tra xem người dùng đã nhấp nút lệnh hay 
nhập câu trả lời chưa, có thể dùng mã lệnh để thực hiện tác vụ đó. 


36 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Như phần lớn cửa sổ đã được sử dụng trong các trình ứng dụng 
Windows, bạn có thể di chuyển, hiệu chỉnh kích thước, và đóng năm kiểu 
cửa sổ đã đề cập, đơn giản là dùng mouse thực hiện các tác vụ trên cửa sổ. 


Khái niệm mới 

Maximize nghĩa là phóng cửa sổ lên kích cỡ lớn nhất. 

Lấy ví dụ, khi bạn khởi động Visual Basic lần đầu tiên, cửa sổ 
Form che khuất các cửa sổ khác. Thông thường, Form là cửa sổ lớn 
nhất, bởi vì nó là cửa sổ nên của người dùng. Bạn có thể phóng lớn cửa 
sổ Form bằng cách nhấp đúp mouse trên thanh tiêu để hay nhấp nút : 
Maximize ở góc phải trên cửa số. Bây giờ hãy nhấp đúp thanh tiêu để 
cửa số Form nhằm phóng lớn cửa sổ. Sau khi nhấp xong sẽ không còn 
cửa sổ nào bên trái màn hình. 

Hiển nhiên, sẽ có cách xem menu và cửa sổ khác. Nhấn phím Alt 
hiện lại màn hình đầu để bạn có thể thấy menu và các thanh công cụ. 
Hãy hiển thị menu xổ xuống từ Windows, và chọn Project để nhìn thấy 
cửa số Project. Nhấp nút View Code trong cửa sổ Project để bật cửa sổ Code. 


Mách nước 
Có hai cách khác hiển thị cửa sổ Code. Có thể chọn View Code để xem 
cửa sổ. Cũng có thể nhấn F7 hiển thị mã lệnh. 


Nhấp bất kỳ đâu trên vùng trống cửa sổ Form. Thao tác nhấp 
cửa sổ bất kỳ sẽ kích hoạt cửa sổ đó, bật sáng thanh tiêu để và làm cho 
tất cả các lệnh và menu có hiệu lực. Khi kích hoạt cửa sổ Form, cửa sổ 
Project và Code sẽ ở đằng sau mẫu biểu, nhưng bạn có thể kích hoạt nó 
trở lại theo cách vừa được trình bày. 


Muốn nhìn thấy cửa sổ Properties của mẫu biểu, nhấn F4 hoặc 
chọn lệnh View w Properties Window. Di chuyển con trỏ mouse trên 
cửa sổ, nhấn-giữ nút mouse. Lúc này bạn có thể di chuyển cửa sổ 
Properties bằng cách kéo mouse trên màn hình, Khi bạn thả nút 
mouse, Visual Basic đặt cửa sổ tại điểm đó. 


Hãy thử hiệu chỉnh kích thước cửa sổ Properties. Di chuyển con 
trỏ mouse đến góc tùy ý trên cửa sổ Properties. Biểu tượng mouse đổi 
thành hai mũi tên ngược chiều. Bằng cách nhấp và kéo mouse, bạn có 
thể định lại kích thước cửa sổ. 


Bài 2: Giới thiệu về lập trình Visual Basic 37 


Khi đã sẵn sàng đóng cửa sổ, cách dễ nhất là nhấp đúp nút điều 
khiển. Tuy nhiên, nếu nhấp nút điều khiển một lần, bạn sẽ thấy menu 
điều khiển của cửa sổ, như Hình 2.5. Có lẽ bạn đã thấy menu điều 
khiển trong những tác vụ khác bạn đã thực hiện. Nếu không, bạn có 
thể sử dụng menu điều khiển để di chuyển, hiệu chỉnh kích cỡ và đóng 
cửa sổ. Tuy nhiên, dùng mouse như vừa mô tả dễ hơn nhiều so với menu 
điều khiển. Muốn đóng menu điều khiển, bạn có thể nhấp nút điều khiển 
một lần nữa hoặc nhấn phím ESC hai lần. 


 ProlectT - Microsoft Visual Basic [design] 


c.1Ag ba ˆĐeb T.0 'un ¬% Jery Diagram Tools Add-Ins 


[Formt Form -] 
Alphabetic | Categorzed Ì 
Forrn1 
lânneAaranre 1 - 3 


Hình 2.5. Menu điều khiển. 


Củng cố 

Năm kiểu cửa sổ chính của Visual Basic hỗ trợ quá trình định vị 
điều khiển và vùng làm việc mà bạn sử dụng để thiết kế trình ứng 
dụng Visual Basic. Cửa sổ Form là cửa sổ quan trọng nhất dành cho 
trình ứng dụng mà bạn sẽ viết bởi lẽ bạn sẽ vẽ và đặt các điều khiển 
tương tác cho người dùng làm việc trên cửa sổ Form. Các cửa sổ khác có 
sẵn hầu trợ giúp và cung cấp công cụ. 


38 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


MÀN HÌNH VISUAL BASIC 


Khái niệm 

Khi tìm hiểu thấu đáo môi trường Visual Basic, bạn sẽ nhận ra 
rằng Visual Basic ăn ý với các chuẩn chương trình Windows. Nhiều 
chương trình Windows chứa menu và thanh công cụ làm việc hệt như 
menu và thanh công cụ của Visual Basic. 


Phần trên của màn hình bao gồm thanh menu và thanh công cụ. 

Thanh menu gồm có danh sách menu xổ xuống giúp bạn quản lý chương 
_ trình Visual Basic. Thanh công củ cung cấp các lệnh nhanh cho những 
tác vụ thông dụng. 
Lưu ý 

Đừng nhầm lẫn giữa thanh công cụ và hộp công cụ. Thanh công cụ hiển 

thị dưới thanh menu và bao gồm các nút biểu tượng. Hộp công cụ là cách gọi 
đặc trưng của cửa sổ Toolbox nơi các điều khiển được tìm thấy và sau đó đặt 
chúng trên mẫu biểu. ụ 


Thanh menu 


Nếu bạn đã từng làm việc nhiều với các chương trình,Windows, 
. chắc hẳn bạn quen với lệnh trên thanh menu Fie, Edit, View, Window 
và Help bởi vì chúng giống hệt nhiều trình ứng dụng Windows khác. 
Bảng 2.2 mô tả tất cả các lệnh trên thanh menu Visual Basie mà bạn 
sẽ áp dụng. 


Ghỉ chú 


Thanh menu chứa những menu bổ sung xổ xuống giống như hầu hết 
các trình ứng dụng Windows đã sử dụng. Menu xổ xuống này đôi khi gọi là 
menu con. Lệnh trên menu con thực hiện các tác vụ hoặc đưa ra hộp thoại yêu 
cầu thông tin từ bạn trước khi Visual Basic có thể thi hành lệnh. 


Bảng 2.2. Các lệnh trên thanh Menu 


Lệnh Mô tả 
File Menu File bao gồm tất cả các lệnh liên quan đến tập tin bạn có 
thể nạp và lưu trình ứng dụng Visual Basic. Menu còn cung cấp 


lệnh truy xuất in nhằm in nội dung mô tả chương trình chính xác 
hệt như lệnh Exit mà bạn đã tìm hiểu. 


Edit 


View 


Project 


Format 


Run 


Query 


Diagram 


Debug 


Tools 


Bài 2: Giới thiệu về lập trình Visual Basic 39 


Lập trình viên thường sử dụng lệnh trên menu Edit để sao chép, 
cắt, dán văn bản và điều khiển đồ họa giữa các trình ứng dụng. 
Lệnh Edit còn giúp bạn tạo chương trình bằng cách hỗ trợ lệnh tìm 
kiếm và thay thế thông thường. 


Lệnh View cho phép điều chỉnh cách nhìn cửa sổ Code trong trình 
ứng dụng, các thủ tục khác nhau có thể xuất hiện bên trong cửa sổ 
Code, cũng như thanh công cụ. Bằng cách giấu thanh công cụ, bạn 
có thể thêm một ít khoảng trống trên màn hình. Chẳng hạn, nếu bạn 
muốn vùng làm việc thoải mái hơn và không sử dụng thường xuyên 
thanh công cụ, có thể giấu thanh công cụ bằng cách chọn View œ 
Toolbar, xóa dấu chọn-trên thanh công cụ đang hiển thị. Thanh công 
cụ sẽ biến mất. Chọn lại thanh công cụ bằng lệnh View œ Toolbar sẽ 
hiển thị thanh công cụ trở lại. Với menu View, bạn có thể hiển thị cửa 
sổ Project, Properties, và Toolbox cũng như cửa sổ Debug (nơi bạn 
có thể làm việc trong khi dò lỗi chương trình). 


Với menu Project, bạn có thể mẫu biểu, Module, điều khiển 
ActiveX, hay các tập tin khác tới bài thực hành. 


Bạn có thể khóa các điều khiển, định kích cỡ, thứ tự sắp xếp của 
các điều khiển trên mẫu biểu với các lệnh trong menu này. 


Khi hoàn thành một trình ứng dụng, bạn có thể xem kết quả bằng 
menu Run. Menu Run cho phép bạn chạy chương trình, dừng và 
bắt đầu lại quá trình thi hành sau lệnh dừng. 


Cho phép thiết kế và chạy các vấn tin. 
Cho phép thay đổi nội dung trong các bảng. 


Một trong đặc tính tiêu biểu nhất của Visual Basic là khả năng gỡ 
rối (debug). Với menu Debug, bạn có thể thi hành từng câu lệnh 
trong chương trình Visual Basic, xem giá trị dữ liệu và dừng 
chương trình bất kỳ đâu để phân tích những gì sẽ tiếp tục. Trường 
hợp chương trình không thực hiện theo cách bạn muốn, menu 
Debug sẽ giúp bạn tìm ra nguyên nhân. 


Bạn có thể xác định phương thức Visual Basic sẽ hành động bằng 
cách thay đổi giá trị trong menu Tools. Có thể điều khiển cả hai 
tùy chọn môi trường — môi trường Visual Basic trong đó bạn thiết 
kế các chương trình — và bổ sung tùy chọn định rõ cách thức chạy 
từng trình ứng dụng. 


40 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 
Add-Ins Dùng để nạp các công cụ điều khiển khác như ActiveX, hỗ trợ 
thiết kế trình ứng dụng cao cấp trong Visual Basic. 
Window Với menu Window, bạn có thể sắp xếp lại các cửa sổ trong màn 
hình Visual Basic theo ý muốn. 
Help Khi chọn từ menu Help của Visual Basic, bạn sẽ không nhận được 


cơ chế trợ giúp trực tuyến nếu không dùng phiên bản đầy đủ, hoặc 
quá trình cài đặt của bạn không đúng, thiếu MSDN. Ví dụ, nếu 
chọn Help Contents, Visual Basic sẽ hiển thị cửa sổ như được 
minh họa ở Hình 2.6, mô tả hệ thống Help giống như bạn sử dụng 
phiên bản thông thường của Visual Basic vậy (nếu nhìn thấy màn 
hình này, hãy chọn OK). Một số lệnh bên dưới menu Help đưa ra 
hộp thông báo hầu cho biết không có giúp đỡ hiệu lực. Tuy nhiên, 
bạn có thể hiển thị hộp About để xem có bao nhiêu bộ nhớ có hiệu 
lực, cũng như thông báo bản quyền và phiên bản của hệ thống 
Visual Basic. 


Microsoft Visual Basic 


@ No hetp avalable the Wivking Model Eđiion ˆ 


Hình 2.8. V/sual Basic sẽ không hỗ trợ cho bạn. 


Các phím truy xuất nhanh 


Khái niệm mới 
Tổ hợp phím truy xuất là phương phúp cho phép thực hiện 
nhanh các lệnh. : 


hị 


Bài 2: Tổng quan về Visual Basic 41 


Nhiều lệnh trên thanh menu cũng kích hoạt khi bạn nhấn tổ hợp 
phím truy xuất (hay còn gọi là phím tắt, phím nóng). Chẳng hạn, nếu 
hiển thị menu File xổ xuống, bạn sẽ thấy menu như trong Hình 2.7. 
Bạn có thể kích hoạt lệnh bất kỳ trên menu File bằng cách hiển thị 
menu và chọn lệnh. Bạn còn có thể thực hiện lệnh bằng cách nhấn 
phím truy xuất. 


Qucer * 1 To £ 
*“ Total * (Iuner + Óuterj / Ú 


“# WeL- ||#y rơi... 
Hình 2.7. Các phím truy xuất làm cho quá trình chọn lệnh xác định trở nên dễ dàng hơn. 


Thay vì chọn Project, Add File.., bạn có thể nhấn tổ hợp phím 
Ctrl+D. Thay vì chọn Save Form, bạn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl+8. 
Phím truy xuất có hiệu lực trong Visual Basic ngay cả khi trước đó bạn 
không hiển thị menu. Ví dụ, bạn có thể lưu tập tin đang làm việc bằng cách 
nhấn tổ hợp phím Ctrl+S mà không phải tốn thời gian hiển thị menu File. 

Không phải tất cả các phím truy xuất đều yêu cầu bạn sử dụng 
phím Ctrl. Lấy ví dụ, một số lệnh trong menu View xổ xuống không 
nhất thiết phím thứ hai phải là Ctrl. Chẳng hạn lệnh View  Object 
yêu câu tổ hợp phím Shift+F7. 


42 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Mách nước 
Như bạn sẽ thấy ở mục cuối, nhiều lệnh trên thanh công cụ cung cấp 
cùng một chức năng hệt như lệnh menu. 


Thanh công cụ 


Hình 2.8 minh họa thanh công cụ chuẩn và mô tả từng nút trên 
nó. Nhiều nút trên thanh công cụ giới thiệu lệnh menu. Thay vì thi 
hành lệnh menu bằng cách dùng mouse hay phím truy xuất, bạn có thể 
trỏ đến nút trên thanh công cụ để thực hiện cùng thao tác đó. 

Khi bạn đọc phần sau cuốn sách này và học cách sử dụng các 
lệnh xuất hiện trên những thanh công cụ, bạn sẽ được nhắc lại rằng 
khi nào mới cỗ thể dùng nút trên thanh công cụ. Một số người không 
thích sử dụng thanh công cụ. Họ muốn nhiều không gian màn hình hơn 
và không cho rằng các biểu tượng làm cho họ dễ nhớ —- không dễ gì ghi 
“nhớ hết. Hãy nhớ là lệnh View w Toolbar giúp bạn giấu thanh công cụ 
khỏi màn hình nếu không muốn thấy nó. 

Lưu ý 

Trước khi gö bỏ thanh công cụ chuẩn, bảo đảm rằng bạn không cần bộ 
chỉ dẫn đơn vị đo sẽ xuất hiện bên phải thanh công cụ chuẩn. Mục tiếp theo 
giải thích những gì mà bộ chỉ dẫn đơn vị đo sẽ thực hiện. 

Hãy lưu ý không phải tất cả các nút trên thanh công cụ đều có 
màu sẵnmÌ Một số có màu xám khi lệnh tương ứng trên thanh menu xổ 
xuống cũng có màu xám. Visual Basie nắm rõ các lệnh xác định có thể 
được kích hoạt tại thời điểm xác định trong chương trình. Ví dụ, giả 
như bạn không sao chép văn bản hay điều khiển vào bộ nhớ tạm, bạn 
không thể sử dụng lệnh Edit œ Paste. 


Bài 2: Tổng quan về Visual Basic 43 


BỘ CHỈ DẪN ĐƠN VỊ ĐO 


Khi vẽ và hiệu chỉnh kích cỡ ảnh từ cửa sổ Form, bạn thường 
thấy hai bộ chỉ dẫn đơn vị đo xuất hiện ở bên phải thanh công cụ 
chuẩn để trợ giúp. Công cụ đầu tiên mô tả tọa độ góc trái trên điều 
khiển và công cụ thứ hai mô tả kích thước điều khiển. 


Khái niệm mới 

1 twip bằng 1/1440 inch. 

Đơn vị đo được tính bằng twip. Ví dụ, Hình 2.9 minh họa hộp đặt ở 
giữa cửa sổ Form. Bộ chỉ dẫn đơn vị đo cho biết góc trái trên hộp xuất 
hiện chính xác ở twip 3000 so với góc bên trái cửa sổ Form và chính 
xác ở twip 1560 so với phần trên cửa số Form. Tương tự, bạn biết rằng 
hộp có chiều rộng chính xác bằng 1215 twip và chiều dài là 495 twip. 


Hình 2.9. Bộ chỉ dẫn đơn vị đo cho phép bạn hiệu chỉnh kích thước và đặt 
điều khiển trên cửa sổ Form. 
Bằng cách sử dụng bộ chỉ dẫn đơn vị đo, bạn có thể dám chắc 
mọi thành phần trong trình ứng dụng được sắp xếp và hiệu chỉnh đúng 
kích cỡ mong muốn. 


44 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Ghi chú 

Các điểm trên khung lưới cửa sổ Form trong màn hình nền giúp bạn 
canh chỉnh lề hình ảnh. Đôi khi khung lưới được gọi là đoạn khung lưới. Bởi lẽ 
điều khiển mà bạn đặt trên cửa sổ Form sẽ gắn với điểm gần nhất nếu bạn đặt 
điều khiển giữa hai điểm. Giả sử bạn muốn điều chỉnh khoảng cách giữa hai 
điểm trên khung lưới, dùng lệnh Tools œ Options ® General. Còn như bạn 
muốn tắt khung lưới để đặt điều khiển giữa các điểm theo ý thích, bạn có thể 
chuyển tùy chọn Align Controls To Grid sang No cũng bằng lệnh trên. 
Củng cố 

Bây giờ, bạn đã hiểu rõ toàn bộ màn hình Visual Basic và môi trường 
làm việc của nó. Dù cho bạn không biết cách sử dụng tất cả thành phần 
trong môi trường, nhưng ít nhất bạn đã làm quen với môi trường và sẽ 
nhận ra tên của những thành phần màn hình khi gặp lại chúng trong sách. 


Bài tập 
Kiến thức tổng quát 


1. Đúng hay Sai: Bạn có thể chạy nhưng không biên dịch các 
chương trình Windows bằng cách dùng chương trình Visual Basic. 


Đúng hay 8ai: Bạn phải cài đặt Visual Basie vào đĩa cứng. 

Bạn sẽ chọn lệnh nào để bắt đầu quá trình cài đặt Visual Basic? 
Giá trị mặc định (đeƒf„u!¿) nghĩa là gì? 

Bạn có thể thoát khỏi Visual Basic bằng cách nào? 

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn tắt máy tính trước khi thoát Visual Basic? 


Tên của năm kiểu cửa sổ chính trong Visual Basic. 


EÁD NT... 


Kiểu cửa sổ nào Visual Basic sử dụng làm màn hình cho trình 
ứng dụng? 


9. Đúng hay Sai: Không có nét khác biệt giữa hộp công cụ và 
thanh công cụ. 


10. Đúng hay Sai: Bạn có thể giấu hộp công cụ trên màn hình. 
11. Công dụng của phím truy xuất. 
12. Công dụng của thanh công cụ. 


18 


14. 


15. 


16. 
17. 
18. 


Bài 2: Tổng quan về Visual Basic 45 


. Tại sao thanh menu của Visual Basic thông dụng đối với hầu 


hết người dùng Windows? 


Bao nhiêu thao tác gõ phím truy xuất có hiệu lực trên menu 
Edit xổ xuống? 


Tại sao lệnh trên menu Visual Basic và các nút trên thanh công 
cụ chuyển sang màu xám lúc gõ phím? 

Bộ chỉ dẫn đơn vị đo trên thanh công cụ dùng để làm gì? 

Bạn biết gì về foip? 


Khung lưới giúp bạn chỉnh lễ các điều khiển trên mẫu biểu như 
thế nào? 


Phần nâng cao 


Hãy xác định lệnh menu tương ứng với từng nút trên thanh công 
cụ. Điều này sẽ giúp bạn quen thuộc với menu và các lệnh của nó. 


46 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Bài tbực băng 1 


Chào mừng bạn đã sử dụng Visual Basicl 


Ghi chú 

Bài thực hành đầu tiên này có một vài khác biệt nhỏ so với các bài thực 
hành khác: Mặc dù đang tìm hiểu môi trường Visual Basic, nhưng bạn chưa thể 
hiểu được chương trình Visual Basic. Bắt đầu từ Bài Thực Hành 2, bạn sẽ thấy 
trọn vẹn phương thúc làm việc của chương trình Visual Basic. 


Tóm tắt 

Suốt chương này, bạn đã biết về lịch sử Visual Basic và các 
nguyên tắc cơ bản trong môi trường lập trình của nó. Visual Basic là 
một hệ thống lập trình giàu công cụ. Năm kiểu cửa sổ trong Visual 
Basic vận hành kết hợp với nhau để cung cấp cho bạn các công cụ thiết 
kế chương trình. 


Trong chương này, bạn đã tìm hiểu: 
e - Khái niệm về lập trình 
se - Khái quát ngôn ngữ BASIC 


se Cách lập trình trên Windows khác biệt rất nhiều so với 
lập trình trên các hệ thống dựa trên văn bản như DOS 
chẳng hạn 


« - Các loại lỗi lập trình có thể gặp 

s _ Lý do xuất hiện lỗi chương trình và các bước giải quyết 
e - Cách cài đặt Visual Basic 

e - Cách khởi động Visual Basic 


» Các thành phần trên màn hình và môi trường Visual Basie, 
chẳng hạn năm kiểu cửa sổ cơ bản 


se - Các menu Visual Basic 


se - Cách thoát khỏi chương trình Visual Basic 


Bài thực hành 1: Chào mừng bạn đã sử dụng Visual Baisc! 47 


Bước 1: Khởi động Visual Basic 


Trước khi viết một chương trình Visual Basic, bạn phải khởi động 


hệ thống Visual Basic. Hãy thực hiện các bước sau: 


1. 
2. 
3. 


Bật máy tính. 
Khởi động Windows. 
Mở nhóm chương trình Microsoft Visual Basic 6.0 và nhấp đúp 


biểu tượng Microsoft Visual Basic 6.0. Môi trường lập trình 
Visual Basic sẽ xuất hiện. 


Bước 2: Thực hành với Visual Basic 


1. 


Định lại kích cỡ cửa sổ Form để góc dưới của nó tiếp cận cuối 
màn hình. Di chuyển con trổ mouse tới góc dưới cửa số Form 
cho đến khi con trổ mouse trở thành một mũi tên hai đầu. Kéo 
góc dưới xuống một đoạn sao cho bạn có thể kéo và nhả nút mouse. 
Khi nhấp góc dưới cửa sổ Form, cửa sổ Form có lẽ sẽ che các 
cửa sổ Project và Properties khỏi tâm nhìn. Nhấn tổ hợp phím 
Alt+V, P để mang cửa số Project trở lại tầm nhìn. Bằng cách 
nhấn tổ hợp phím Alt+V, P, bạn đã chọn lệnh menu View 
Project Explorer . 

Cửa số Toolbox là cửa sổ bạn sẽ sử dụng thường xuyên với cửa 
sổ Form. Tuy nhiên, có lẽ bạn không thích vị trí của cửa sổ 
Toolbox. Thỉnh thoảng, khi trải dài cửa sổ Form lên toàn màn 
hình, bạn muốn đặt các mục ở bên trái cửa số Form, nơi 
Toolbox đang hiến thị. Vì vậy, hãy thực hành việc di chuyển 
cửa số Toolbox đi nơi khác. 


Đưa con trỏ mouse tới thanh tiêu để ở đầu cửa sổ Toolbox. Thanh 


này nằm bên phải nút điều khiển nên gọi là thanh tiêu để, ngay cả khi 
không có tiêu để nào trong cửa sổ Toolbox. Nhấn-giữ mouse, xong kéo 
cửa sổ Toolbox tới bên phải màn hình. 


Bước 3: Sửa đổi môi trường 


1. 


Nếu bạn muốn giải phóng các thanh công cụ - là thanh chứa 
những nút biểu tượng ngay dưới thanh menu, hãy nhấn tổ hợp 
phím Alt+V, và nhấn Enter trên thanh công cụ muốn che giấu. 
Thanh công cụ sẽ biến khỏi màn hình. 


48 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản _ 


2. Visual Basic cho phép bạn tắt các khung lưới trên cửa sổ Form, 
Nhấn tổ hợp phím Alt+T, O để chọn lệnh Tools  Options, sau 
đó chọn mục General, nhấp ô chọn Show Grid để bỏ chọn. Hoà 
nhấn Tab chuyển đến ô chọn, rồi nhấn phím Spacebar. 


3. Nhấn Enter hay nhấp OK để xem kết quả. Cửa sổ Form không 
còn khung lưới nữa. 

4. Bạn có cảm thấy lạc quan với những kỹ xảo Visual Basic của 
bạn không? Hãy đảo lộn mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện 
trong phần này. Bật trở lại thanh công cụ chuẩn và các khung 
lưới. 

Ghi chú 

Nếu bạn muốn làm việc nhiều hơn trong môi trường Visual Basic, cứ 
việc tiếp tục. Khi đã hoàn thành, thoát khỏi Visual Basic bằng cách nhấn tổ 
hợp phím Alt+F, X. Visual Basic sẽ báo rằng bạn đã thực hiện các thay đổi và 
sẽ hiển thị một hộp thoại hỏi bạn có muốn lưu những thay đổi cho mẫu biểu 
không. Chọn No để báo cho biết bạn không muốn giữ lại bất kỳ thay đổi nào 
trong bài thực hành này và muốn trở lại Windows. Bạn luôn luôn trở lại 
Windows sau khi thoát khỏi Visual Basic. 


Cbương II 


Bat 2 


Nội dung chương trình Visual Basic 


Nạp và chạy chương trình 

Điều khiển nhãn 

Điều khiển hộp nhập 

Các nút lệnh thật thú vị ! 

Điều khiển ô chọn” 

Nút tùy chọn giới hạn sự chọn lựa 
Tạo khung 

Danh sách combo xổ xuống 


Hộp combo đơn giản 


đø„ ĐH G  Ö ØÖ 6G Öö Ö 


Hộp danh sách với quá trình lựa chọn 


Bài này giải thích tất cả dạng mẫu về chương trình Visual Basic. 
Không giống phần lớn các ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ Visual Basic 
gồm có mã lệnh và các điều khiển đồ họa. Mã lệnh chương trình tương 
tác với điều khiển để xuất ra kết quả và tương tác với người dùng. 

Bài này tập trung về các điều khiển đồ họa có thể sử dụng trong 
chương trình Visual Basic. Khi đọc những chương sau, bạn sẽ nắm được 
cách làm việc với mã lệnh. Một số lệnh Visual Basic tương đối dễ, 
nhưng một số khác lại phức tạp. Bài này tập trung vào giải thích nội 
dung của chương trình. Nó chỉ cho bạn cách nạp và chạy các chương 
trình Visual Basic. 


50 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Ghi chú 

Đây là một bài thực hành. Bạn cần sử dụng chương trình Visual 
Basic khi đọc bài này để học cách làm việc của từng công cụ đồ họa trong 
Visual Basic. 


NẠP VÀ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH 


Khái niệm 

Một khi khởi động Visual Basic, bạn có thể tạo một chương trình. 
Sau khi tạo chương trình, bạn dễ dàng cất chương trình đó, rồi nạp và 
chạy nó sau. Bài này chỉ cho bạn cách nạp và chạy chương trình được 
lưu trên đĩa. 


Khái niệm mới 

Người dùng thực hiện các thao tác nhập xuất dữ liệu thông 
qua các điều khiển. 

Bài này sẽ trình bày nhiều điều khiển quan trọng trong Visual 
Basic. Điều khiến quản lý nhiều thao tác nhập xuất của người dùng, 
thường gọi là 7/Ó. Nói cách khác, khi người dùng chạy chương trình 
bạn tạo, họ phải tương tác với chương trình bằng cách trả lời các câu 
hỏi và lựa chọn những tùy chọn hiển thị trên màn hình. 


Hình 3.1. Các điều khiển mà chương trình của bạn cần sử dụng trên cửa sổ Toolbox. 


Bài 3: Nội dung chương trình Visual Basic 51 


Hãy nhớ rằng cửa sổ Toolbox là nơi bạn lấy các điều khiển để 
đặt lên cửa sổ Form. Cửa sổ Form là màn hình nền của ứng dụng bạn 
tạo. Hình 3.1 mô tả các điều khiển trên cửa sổ Toolbox. 


Tập tin project: Một chương trình Visual Basic hiếm khi chỉ lưu 
trữ trong một tập tin. Cần có nhiều tập tin để mô tả một trình ứng 
dụng Visual Basic. Tập tin project giúp chia nhỏ từng phần trong 
chương trình Window thành nhiều tập tin. 


Ví dụ, đa số trình ứng dụng có tập tin project. Tập tin mẫu biểu 
lưu nội dung cửa sổ Form mà bạn tạo cũng như mã lệnh xử lý các đối 
tượng trên cửa số Form. Có thể bạn cũng viết mã lệnh bổ sung và lưu 
nó trong một tập tin riêng biệt. Nếu trình ứng dụng của bạn yêu cầu 
các điều khiển đặc biệt không xuất hiện thường xuyên trên cửa sổ 
Toolbox, bạn phải thêm các tập tin điều khiển này vào trình ứng dụng. 


Cửa sổ Project gồm có danh sách các tập tin trong trình ứng 
dụng. Mặc định, Visual Basic luôn thêm tập tin project với tên mặc 
định FORMI1.FRM vào cửa sổ Project của trình ứng dụng mới tạo. 


Nội dung của cửa sổ Project được mô tả trong tập tin project. Mỗi 
trình ứng dụng đều có tập tin project với phần mở rộng .VBP. Khi 
muốn nạp và chạy một trình ứng dụng, bạn phải nạp tập tin project của 
nó; Visual Basic đảm bảo rằng tất cả tập tin trong project sẽ được nạp. 


Bạn có thể thiết kế nhanh ứng dụng CONTROLS.VBP trong 
Visual. Có lẽ, thoạt đầu bạn sẽ không hiểu gì về công việc mình đang 
làm, nhưng đừng bận tâm. Khi bạn đã làm chủ các điều khiển trong 
Visual Basic, bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên thật rõ ràng. Ngay cả khi 
bạn không thể hoàn thành quá trình thiết kế ứng dụng 
CONTROLS.VBP theo hướng dẫn, do bạn thực hiện sai hoặc bỏ sót tác 
vụ nào đó, cứ bình tĩnh đọc tiếp, trước khi quay lại tiếp tục quá trình 
thiết kế ứng dụng. Phần còn lại sẽ giúp bạn hình dung rõ ràng hơn quá 
trình thiết kế một trình ứng dụng Visual Basic. 

Bây giờ, xem như bạn đã thiết kế xong ứng dụng CONTROLS.VBP 
và lưu trên đĩa cứng của bạn. Hãy thực hiện các bước sau để nạp 
CONTROLS.VBP: 


52 


Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


1. Khởi động Visual Basic. 

2. Chọn File Open Project từ thanh menu. Visual Basic hiển 
thị cửa sổ hộp thoại File Open tiêu chuẩm. 

3. Chọn tên ổ đĩa và đường dẫn thư mục lưu tập tin project 
CONTROLS.VBP. Chọn hay nhập tên tập tin project sau ở 
dấu nhắc File Name: CONTROLS.VBP. Bạn có thể nhập tên 
ở dạng chữ thường hoặc chữ hoa. 

4. Visual Basic sẽ nạp project. Khi Visual Basic tìm thấy tập tin 
project CONTROLS.VBP, nó đọc tập tin và nạp tất cả tập tin 
liên quan tới project đó. Bạn có thể thấy từ cửa sổ Project, 
Visual Basic đã nạp tập tin project. 

5. Để xem mẫu biểu, nhấn nút View Form trên cửa số Project. 
Màn hình của bạn trông giống Hình 3.2. 


#x Project] - Microsoft Vixual Basic [design] - [Form1 {F oim]j [-ini xi 
DĐ He.EE Đe> DoBẸ Fơn Dê Rn tưet, ooks. Add-Tnó. : 
/ð-n- Tlbl ⁄XRafŒ®óð% xì... 


“® Form† 


Hình 3.2. Cửa sổ Form trông rất chật. 


Bài 3: Nội dung chương trình Visual Basic 53 


Khi người dùng chạy chương trình, họ sẽ thấy cửa số Form. Tuy 
nhiên, những gì người dùng thấy không giống cửa sổ Form khi chương 
trình được nạp lần đầu tiên. Nói cách khác, bây giờ bạn đang xem mọi 
thành phần trong chương trình chất đầy trên một cửa sổ. Trong trường 
hợp này, khi người dùng chạy chương trình, chương trình bảo đảm rằng 
các thành phần này sẽ hiển thị theo trình tự logic và không chồng lấp 
lên nhau. 

Trước khi chạy chương trình trong môi trường Visual Basic, bạn 
phải nạp chương trình với lệnh File # Open. Một khi đã nạp chương 
trình, bạn sẽ có ba cách để chạy nó: 


e Chọn lệnh Run Start từ thanh menu. 
e Nhấn phím F5, phím truy cập nhanh của lệnh Run Start. 


e Nhấn nút Start trên thanh công cụ. (Như bạn đã thấy trong 
bài học trước, nút Start trông giống nút Play trên máy 
cassette.) 


» Forml 


Hình 3.3. (hương trình đang chạy rõ ràng hơn nhiều. 


54 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Dùng một trong ba phương pháp này để chạy chương trình. Bạn 
sẽ thấy màn hình có trật tự và ít lộn xộn hơn Hình 3.2. Các lệnh khởi 
tạo chương trình làm sạch mớ hỗn độn bạn đã thấy lúc đầu trong cửa 
sổ Form. Giờ đây, cửa sổ Form của môi trường Visual Basic trở thành 
màn hình nên của trình ứng dụng (ngoại trừ các khung lưới trên nền). 

Chương trình này minh họa các điểu khiển Visual Basic chính để 
bạn làm quen với cách sử dụng chúng trước khi đưa chúng vào trình 
ứng dụng riêng của mình. 


Mách nước 

Hãy chú ý rằng chương trình bao gồm nút lệnh Exit ở góc phải dưới. Tất 
cả trình ứng dụng trong sách đều có nút lệnh Exit để bạn có thể kết thúc 
chương trình bất cứ khi nào. Lúc bạn tạo các chương trình riêng cho mình, hãy 
luôn cho người dùng một cách thoát chương trình của bạn. 


Củng cố 

Trước khi chạy một chương trình trong Visual Basic, bạn phải 
nạp nó. Thông thường, bạn nạp tập tin project, có phần mở rộng là 
.VBP. Việc nạp tập tin project sẽ bắt Visual Basic nạp tất cả tập tin 
liên quan tới trình ứng dụng. Nếu không có một cơ chế như tập tin 
project, bạn sẽ phải tìm hết thảy tập tin liên quan đến từng trình ứng 
dụng và nạp chúng hoàn toàn riêng lẻ khi muốn chạy một chương trình 
Visual Basic. Sau khi Visual Basic nạp tất cả tập tin liên quan tới 
project, bạn có thể chạy chương trình và thấy những gì chương trình 
thực hiện. 


~ - ~ 

ĐIÊU KHIỂN NHÂN 
Khái niệm 

Điều khiển nhãn (Label) là một trong các điều khiển đơn giản 
nhất. Với điều khiển nhãn, bạn có thể thêm văn bản mô tả mẫu biểu tại 
vị trí bất kỳ bằng cách sử dụng các kiểu và kích cỡ phông chữ khác nhau. 

Điều khiển nhãn hiển thị trên cửa sổ Toolbox là biểu tượng chữ 
A hoa. Người dùng sẽ thấy văn bản trong kết quả trình ứng dụng. Tiêu 


để của ứng dụng CONTROLS.VBP là Have fun with controls! được 
đặt trên mẫu biểu với điều khiển nhãn. È 


Bài 3: Nội dung chương trình Visual Basic 55 


Rồi bạn sẽ thấy, bạn có thể định nhiều giá trị thuộc tính khi đặt 
điêu khiển. Bạn sẽ quản lý kích cỡ điều khiển và cách thấy được điều 
khiển. Có thể xác định kích thước phông chữ lớn hay nhỏ, chọn kiểu 
chữ thuộc bất kỳ kiểu phông chữ nào đang có hiệu lực trong hệ thống 
Windows, định kiểu chữ đậm, nghiêng hay gạch bỏ với một đường 
thẳng ngang qua văn bản. 


Bạn có thể vẽ một hộp quanh nhãn, tạo bóng và tô màu nên cho 
nó nếu muốn. Hãy nhìn lại chương trình đang chạy. Bạn có thể thấy 
nút lệnh có nhãn là Next Control. Nhấp nút lệnh này bằng mouse hay 
nhấn tổ hợp phím Alt+C. Hai nhãn mới sẽ xuất hiện ở giữa màn hình 
như Hình 3.4. 


Hình 3.4. Hai điều khiển nhãn bổ sung xuất hiện ở giữa biểu mẫu. 


Mách nước 

Giả như nút lệnh có một ký tự gạch dưới, chẳng hạn nút lệnh Next 
Control ở góc phải cửa sổ chương trình trong Hình 3.4 — ký tự gạch dưới trình 
bày phím truy xuất nhanh. Bạn có thể l„c kết hợp phím AIt với phím truy xuất 
nhanh để kích hoạt nút lệnh. 


56 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Lưu ý 

Người dùng không thể thay đổi trực tiếp nội dung văn bản trên nhãn. 
Thông qua mã lệnh, bạn có thể thay đổi nội dung của nhãn để đáp ứng hành 
động của người dùng khi cần. Tuy nhiên, bạn thường đặt văn bản vào trong 
nhãn lúc thiết kế chương trình. 


Củng cố 

Điều khiển nhãn (Label) là một trong các điều khiển dễ bổ sung 
nhất vào các trình ứng dụng. Bất cứ khi nào bạn cần hiển thị văn bản 
trong một tiêu để hay mô tả về điều khiển, bạn có thể sử dụng điều 
khiển nhãn. Nó cho phép bạn hiển thị văn bản với kích cỡ và kiểu 
phông chữ khác nhau. 


ĐIỀU KHIỂN HỘP NHẬP 


Khái niệm 

Không giống điều khiển nhãn, người dùng có thể thay đổi nội 
dung điều khiển hộp nhập. Bạn có thể nhận các câu trả lời từ người 
dùng bằng cách dùng điều khiển hộp nhập (Text Box). 


TT c Hun nh - 


Label Contol_ 


== this 


Hình 3.5. Người dùng có thể thay đổi văn bản trong một hộp nhập. 


Bài 3: Nội dung chương trình Visual Basic 57 


Khi nhấp nút lệnh Next Control vào thời điểm chương trình đang 
chạy, các nhãn đang hiển thị trước đó biến mất và hộp nhập sẽ thay 
thế, như Hình 3.5. 

Lời khuyên 

Nếu bạn hiển thị một hộp nhập trống, người dùng có thể nhập 
văn bản trong điều khiển hộp nhập (Text Box) để trả lời câu hỏi của 
bạn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bạn sẽ hiển thị văn bản ban đầu trong 
hộp nhập như một giá trị mặc định cho người dùng, việc thay đối văn 
bản chỉ thực hiện nếu giá trị mặc định không phù hợp yêu cầu. 

Nhấp con trổ mouse vào vị trí bất kỳ trong hộp nhập Change 
this!. Nhập văn bản mới vào hộp. Nếu bạn nhập văn bản dài, văn bản 
sẽ cuộn sang phải. Bạn có thể sử dụng các phím mũi tên để di chuyển 
con trỏ trở lại hay đến phần trước hộp nhập. Tương tự các phím Ins và 
Del trong trình xử lý từ, bạn có thể chèn và xóa văn bản trong hộp 
nhập với hai phím này. 

Điều khiển hộp nhập là điều khiển trên hộp công cụ có ký hiệu ở 
trong một hộp. Nó cho phép bạn đặt nội dung ban đầu và xác định kiểu 
chữ, cũng như kích cỡ văn bản sẽ hiển thị khi chạy, trước khi người 
dùng điều chỉnh nội dung hộp nhập. Bạn có thể định cho điều khiển 
hộp nhập có các thanh cuốn ngang và dọc để người dùng có thể cuộn 
văn bản dài thay vì dùng các phím mũi tên thông thường. 


Củng cố 

Khi người dùng phải nhập văn bản mới hay thay đổi văn bản 
đang tôn tại, hãy dùng điều khiển hộp nhập để ấn định một vùng trên 
màn hình nhận các thao tác gõ phím của người dùng. Điều khiển hộp 
nhập (Text Box) làm việc giống hệt trình xử lý từ. 


CÁC NÚT LỆNH THẬT THÚ VỊ! 


Khái niệm 

Bạn đã thấy các nút lệnh trong nhiều chương trình Windows, kế 
cả Visual Basie và ứng dụng CONTROLS.VBP đang chạy. Các nút lệnh 
đợi thao tác nhấn phím của người dùng để truy xuất tới các biến cố đặt 
trong chương trình. 


Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Chương trình CONTROLS.VBP có hai nút lệnh sẽ tôn tại trêi 
màn hình suốt thời gian chạy ứng dụng: đó là Next Control và Exi 
Bạn có thể kích hoạt một nút lệnh bằng cách nhấp mouse hay dùi 
một tổ hợp phím truy xuất nhanh. 

Bây giờ nhấp nút lệnh Next Control để xem nút lệnh thứ ba thay 
thế điều khiển hộp nhập ở giữa màn hình. Hình 3.6 mô tả màn hình 
sau khi nút lệnh thứ ba hiển thị. n 


Hình 3.6. Wút lệnh được điều khiển bởi chương trình. 

Hảu như bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra khi người dùng nhấp. 
một nút lệnh. Lập trình viên là người xác định chính xác những gì sẽ 
xảy ra. Tiếp tục nhấn nút lệnh trong ứng dụng CONTROLS.VBP. Hãy 
nhìn và lắng nghe những gì xảy ra. Máy tính phát tiếng bíp và nhãn 
nút lệnh thay đổi từ Press Me thành Once Again. Nhấn nút lệnh một 
lần nữa, lại nghe tiếng bíp và nút lệnh phục hồi về tình trạng Press 
Me ban đầu. 


Bài 3: Nội dung chương trình Visual Basic 59 


Bạn thường định nhãn cho nút lệnh lúc thiết kế hoặc viết chương 
trình. Có thể viết chương trình để thay đổi nhãn nút lệnh khi người 
dùng nhấp nút. 


Củng cố 

Một trình ứng dụng Windows không có các nút lệnh chẳng khác 
nào ngày không có đêm. (Vâng, dù điều đó hơi cường điệu.) Các nút 
lệnh đợi thao tác nhấn nút để truy xuất tới biến cố chương trình muốn 
người dùng kích hoạt. 


+ = 
ĐIỀU KHIẾN Ô CHỌN 
Khái niệm 
Điều khiển ô chọn (Check Box) cung cấp nhiều giá trị để người 
dùng chọn. Sau khi người dùng chọn một hay nhiều ô chọn, chương 


trình của bạn có thể phân tích ô được chọn và tiến hành xử lý dựa trên 
kết quả nhận được. 


Hình 3.7. Hai trong ba ô chọn được chọn. 


Nhấp nút lệnh Next Control để xem danh sách ba giá trị ô chọn 
trong Hình 3.7. Ô chọn chỉ cho người dùng cách chọn một hay nhiều giá 
trị từ danh sách các giá trị đang hiển thị. 


60 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Nhấp mouse trên ô chọn đầu tiên và cuối cùng trong màn hình 
nền của ứng dụng CONTROLS.VBP đang chạy (xem Hình 3.7). Khi bạn 
chọn ô chọn, các hộp chọn ở bên trái được đánh dấu ở. 


Sau khi nhấp hai điều khiển này, hai giá trị đã để cập được chọn, 
giá trị ở giữa không được chọn. Bạn có thể bỏ chọn một ô chọn bằng 
cách nhấp lại nó lần thứ hai. Nhấp ô chọn Pears để bỏ chọn. Dấu Ý sẽ 
biến khỏi ô chọn đó. 

Mách nước 

Có thể nhấp không chỉ trên ô chọn mà còn ở bất kỳ nơi đâu trong nội 
dung mô tả văn bản của nó. Vì vậy, để chọn hay bỏ chọn ô chọn Pears, bạn 
có thể nhấp con trỏ mouse trên hộp chọn trước Pears hay nhấp trên từ Pears. 

Cũng có cách chọn ô chọn mà không dùng mouse. Người dùng có 
thể nhấn phím Tab cho đến khi mô tả ô chọn hiện sáng. Nhấn phím 
Spacebar để chọn nó. 


Củng cố 

Các ô chọn cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn để chọn 
những gì họ cân. Người dùng chọn hay bỏ chọn các ô chọn bằng mouse 
hoặc bàn phím. Sau khi người dùng chọn tất cả ô chọn cần thiết, việc 
nhấn một nút lệnh sẽ báo cho trình ứng dụng đang chạy rằng người 
dùng đã hoàn tất công việc chọn. Lúc đó, chương trình sẽ kiểm tra 
những giá trị nào là giá trị người dùng đã chọn. 


NÚT TÙY CHỌN GIỚI HẠN SỰ CHỌN LỰA 
Khái niệm 
Không giống ô chọn, các nút tùy chọn cung cấp cho người dùng 


một danh sách để chọn lựa, nhưng họ chỉ có thể chọn chính xác không 
quá một tùy chọn trong danh sách. 


Thông thường, điều khiển nút tùy chọn (Option Button) được biết 
như điều khiển loại trừ lẫn nhau. Trừ khi bạn nhóm các tùy chọn trong 
các khung (sẽ được trình bày sau), tại một thời điểm người dùng chỉ có 
thể chọn một và chỉ một tùy chọn mà thôi. 


Bài 3: Nội dung chương trình Visual Basic 61 


Nhấp nút lệnh Next Control để xem các tùy chọn trên màn hình 
ứng dụng CONTROLS.VBP như mô tả trong Hình 3.8. Ban đầu, không 
có tùy chọn nào được chọn. 


Hình 3.8. Wúi tùy chọn làm việc giống hệt ô chọn theo kiểu loại trừ lẫn nhau. 

Nhấp mouse trên một trong các tùy chọn. Sau đó nhấp tùy chọn 
khác. Ngay lập tức, Visual Basic bỏ nút đã chọn đầu tiên và chọn nút 
vừa nhấp. Hãy chọn nút tùy chọn khác để thay đổi chọn lựa một lần 
nữa. Như bạn thấy, Visual Basic luôn đảm bảo với bạn rằng chỉ có thể 
chọn một nút tùy chọn. Để thay cho ô chọn cho phép nhiều chọn lựa, 
bạn sẽ hiển thị các nút tùy chọn trong trường hợp bạn muốn người 
dùng chỉ chọn một chứ không phải nhiều chọn lựa. 
Mách nước 

Hãy suy nghĩ đôi chút khi sử dụng các nút tùy chọn. Chẳng hạn, bạn có 
thể chọn một nút tùy chọn ban đầu cho người dùng, thông qua mã lệnh hay 
cửa sổ Properties, khi thiết kế chương trình. Bằng cách chọn một nút tùy chọn 
ban đầu, bạn đảm bảo rằng người dùng biết cách lựa chọn tốt nhất ứng với 
trường hợp đã cho, giả sử rằng có một giá trị mặc định khá tốt so với các giá 
trị còn lại mà người dùng có thể chọn. 


Củng cố 

Nút tùy chọn làm việc tương tự ô chọn ngoại trừ việc người dùng 
có thể chọn tối đa một nút tùy chọn, thay vì ô chọn cho phépgphiều 
chọn lựa. 


62 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


TẠO KHUNG 


Khái niệm 

Điều khiển khung (Frame) cho phép bạn nhóm các thành phần 
trong mẫu biểu với nhau. Nhóm làm việc giống như một mẫu biểu nhỏ 
trong mẫu biểu lớn. 

Mặc dù người dùng có thể chỉ chọn được một ô chọn tại một thời 
điểm, nhưng bạn có thế khởi tạo các nhóm ô chọn trên cùng mẫu biểu. 
Lúc đó, tại một thời điểm người dùng có thể chọn nhiều ô chọn, mỗi ô 
chọn ứng với một điều khiển khung (Frame) khác nhau. 

Khái niệm mới 

Khung (Frame) là một hộp mà bạn có thể nhóm các điều khiển. 

Bạn phải luôn nhóm các điểu khiển trong một khung bằng điểu 
khiển khung. Nếu nhấp lại nút Next Control, bạn sẽ thấy một khung hiển 
thị ở giữa mẫu biểu, như minh họa trong Hình 3.9. Bạn có thể đặt bất kỳ 
điều khiển nào trong một khung, không chỉ với các ô chọn như trong hình. 


tướng 


Bài 3: Nội dung chương trình Visual Basic 63 


Nếu có ba khung nhóm các ô chọn khác nhau hiển thị trên mẫu 
biểu, bạn có thể có tối đa ba lựa chọn trên mẫu biểu. Một lựa chọn 
trong một khung. 


Ghi chú 

Để đơn giản, chỉ có một điều khiển được đề cập vào lúc này. Chỉ một 
nhóm các ô chọn được trình bày trên mẫu biểu. Không có lý do đặc biệt nào 
để nhóm chúng với nhau ngoài mục đích minh họa khái niệm khung là gì. 


Củng cố 

Đóng khung các đối tượng với nhau bằng điều khiển khung 
(Frame), bạn có thể khởi tạo các nhóm điều khiển làm việc cùng nhau 
như một mẫu biểu nhỏ trong cửa số Form lớn hơn. 


DANH SÁCH COMBO XỔ XUỐNG 


Khái niệm 

Danh sách combo xổ xuống là một trong ba loại danh sách bạn có 
thể cung cấp cho người dùng. Danh sách combo xổ xuống sẽ tiết kiệm 
không gian màn hình bằng cách chỉ chiếm một dòng trên mẫu biểu cho 
đến khi người dùng mở danh sách để hiển thị các mục còn lại trong nó. 


Điều khiến hộp combo (Combo Box) thực tế chia làm hai loại, phụ 
thuộc vào cách khởi tạo hộp combo của bạn trên mẫu biểu. Hai loại hộp 
combo là: 

e_ Hộp combo xổ xuống 

se _ Hộp combo đơn giản 

Nhấp Next Control để xem hộp combo xổ xuống trên màn hình. 
Thông thường trong trường hợp này, một nút lệnh xuất hiện kế hộp 
combo xổ xuống. (Hãy xem lại cách điều chỉnh kích cỡ cho từng điều 
khiển, kể cả nút lệnh, để những điều khiển chiếm vừa đủ không gian 
màn hình cần cho nó.) 


Một danh sách các mục được lưu trong hộp combo xổ xuống này. 
Để xem danh sách, nhấp mũi tên xuống cuối hộp combo. Bạn sẽ thấy 
danh sách thiết bị điện tử như minh họa ở Hình 3.10. Nhấp lại mũi tên 
xuống một lần nữa, danh sách sẽ cuộn trở lại và xóa sạch sự lộn xộn 
của dữ liệu phụ trên màn hình. 


64 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Controllinq Forms 


Have Fun with 
controls! 


Dropdown Combo Box 


Hình 3.10. Sau khi mở điều khiển hộp combo xổ xuống. 

Mách nước : 

Lúc không gian màn hình trở nên quý giá, hãy sử dụng điều khiển hộp 
combo xổ xuống khi bạn phải cung cấp một danh sách các mục cho người 
dùng. Người dùng có thể hiển thị danh sách khi cần để xem những gì trong 
danh sách và họ có thể phục hồi danh sách trở lại tình trạng bình thường khi 
công việc hoàn tất. 

Vùng trống ở đầu danh sách để cho người dùng thêm các mục vào 
hộp combo xổ xuống. Bạn nên thêm một nút lệnh cạnh hộp combo, như 
trong ứng dụng CONTROLS.VBP, để người dùng có thể bổ sung các 
mục mới sau khi nhập chúng vao vùng trống. Hãy thêm hai mục bổ 
sung bằng cách thực hiện các bước sau: 


1. Nhập từ Disc Player. 
2. Nhấp nút Add. Hộp nội dung dữ liệu nơi bạn đã nhập dữ liệu: 


mới sẽ trống, nhưng Visual Basic đã nhập Disc Player vào 
danh sách. 


Nhập tiếp từ Amplifier và nhấp nút Add. 


4. Hiển thị danh sách xổ xuống bằng cách nhấp mũi tên xuống. 


Hãy chú ý rằng Visual Basic đã thêm hai mục mới vào cuối 
danh sách. 


Bài 3: Nội dung chương trình Visual Basic 65` 


Ghi chú 
Sau này, bạn sẽ học cách Visual Basic sắp xếp các mục theo thứ tự -' 
abc — Bạn không phải viết bất kỳ mã lệnh nào để sắp xếp các mục. 


Các mục tổn tại trong danh sách hộp combo xổ xuống cho đến 
khi bạn thoát khỏi chương trình. Phần sau, bạn sẽ học cách lưu các mục 
trong danh sách và khởi tạo những giá trị cho danh sách bằng mã lệnh. 


Củng cố 

Điều khiển hộp combo xổ xuống giúp người dùng xem và thêm 
các mục vào danh sách một cách thuận tiện. Ưu điểm của hộp combo xổ 
xuống là người dùng có thể xem các mục trong danh sách mà không 
mất nhiều không gian màn hình như các điều khiển khác. Người dùng 
có thể hiển thị toàn bộ danh sách bằng cách nhấp mũi tên xuống. 


HỘP COMBO ĐƠN GIẢN 
Khái niệm 

_ Điều khiển hộp combo đơn giản giống hệt hộp combo xổ xuống, 
ngoại trừ việc nó được hiển thị ở dạng xổ xuống. Nói cách khác, nếu 
không bị hạn chế về không gian màn hình, có lẽ bạn muốn dùng hộp 


combo đơn giản để hiển thị và chọn các giá trị từ một danh sách mà 
không cần nhấn phím phụ để mở danh sách đó. 


Hãy nhấp tiếp nút lệnh Next Control để xem hộp combo đơn 
giản. Như bạn sẽ thấy, không có điểm khác biệt nào giữa hộp combo 
đơn giản với hộp combo xổ xuống ngoại trừ việc hộp combo đơn giản 
luôn luôn mở. 

Nếu hộp combo đơn giản không đủ dài để hiển thị tất cả các mục 
trong danh sách, Visual Basic sẽ đưa thanh cuốn dọc vào danh sách để 
người dùng có thể cuộn danh sách và xem các mục. Như với hộp combo 
xổ xuống, người dùng có thể thêm các mục vào hộp combo đơn giản 
bằng cách nhập giá trị mới và nhấp nút lệnh bạn khởi tạo. 

Nhập giá trị Rugby và nhấp nút lệnh Add. Cuộn tới cuối danh 
sách — bạn có thể sử dụng phím Page Down để cuộn —- xem tên hình 
thức thể thao mới. 


66 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản ` 


Ghi chú 

Còn một loại hộp combo thứ ba, được gọi là hộp danh sách xổ xuống, 
sẽ không đề cập ở đây. Hộp danh sách xổ xuống chẳng cung cấp điều gì mới 
và bạn có thể thay thế nó bằng cách sử dụng điều khiển hộp combo hay hộp 
danh sách khác. Việc đề cập đến nó chỉ thêm phức tạp công việc mà thôi. 


Củng cố 

Điều khiển hộp combo giúp hiển thị và tập hợp các danh sách giá 
trị dễ dàng hơn. Người dùng không cần biết cách mở hộp combo đơn 
giản — nó luôn luôn mở. 


HỘP DANH SÁCH VỚI QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN 


Khái niệm 

Các hộp danh sách dễ hiểu hơn so với hai điều khiển hộp combo. 
Nếu bạn muốn người dùng chọn một mục trong danh sách và không cho 
họ thêm các mục mới vào danh sách, hãy sử dụng hộp danh sách. “ 


Controtling Forms 


Hình 3.11. Chọn từ hộp danh sách. 


Hình 3.11 mô tả màn hình sẽ hiển thị khi bạn nhấp lại nút lệnh 
Next Control. Sau này bạn sẽ học cách nhập một hay nhiều mục vào 
hộp danh sách để người dùng chọn. 


Bài 3: Nội dung chương trình Visual Basic 67 


Lưu ý 

Ô chọn và nút tùy chọn cho người dùng cơ hội chọn lựa, nhưng bạn 
không nên dùng ô chọn hay nút tùy chọn khi có nhiều lựa chọn muốn chọn. 
Quá trình cuộn trong điều khiển hộp danh sách và hộp combo sẽ sử dụng 
không gian màn hình hiệu quả hơn. 


Nhấp mouse vào một mục trong hộp danh sách, Visual Basic sẽ 
hiện sáng mục đó. Thông qua quá trình lập trình, bạn sẽ biết khi nào 
người dùng chọn một mục, và bạn có thể phân tích những gì họ chọn. 
Nhấp mục khác để chọn nội dung khác. 


Nếu ứng dụng đòi hỏi nhiều lựa chọn, bạn có thể khởi tạo hộp 
danh sách có thể chọn được nhiều mục. Điều khiển hộp danh sách trong 
ứng dụng CONTROLS.VBP cho phép nhiều lựa chọn. Nhấn-giữ phím 
Ctrl, Alt, hoặc Shift và nhấp một hay hai mục bổ sung. Chú ý rằng 
Visual Basic hiện sáng tất cả các mục. Bạn có thể quyết định người 
dùng có thể chọn chỉ một hay nhiều mục trong hộp danh sách. Cũng 
như trong hộp combo, bạn có thể yêu cầu Visual Basic sắp xếp các mục 
trong hộp danh sách theo thứ tự abc. 


Nếu muốn, bạn có thể xem lại tất cả điều khiển bằng cách nhấp 
nút lệnh Next Control. Bây giờ bạn sẽ thấy tất cả điều khiển đã cung 
cấp trong ứng dụng CONTROLS.VBP. Mặc dù bạn sẽ học nhiều điều 
khiến hơn trong các bài sau, nhưng bài này đã mô tả các điều khiển 
chính mà tất cả lập trình viên Visual Basic cần làm chủ. Để bạn nắm 
chắc tất cả điều khiển, xem Hình 3.1 xác định vị trí các điều khiển trên 
cửa sổ Toolbox. 


Cảnh báo 

Không phải bất kỳ chương trình Windows nào bạn viết sẽ chứa đủ các 
điều khiển này. Thực ra, không một chương trình Windows nào lại cần đến tất 
cả điều khiển này. Chương trình sẽ trở nên lộn xộn và đòi hỏi người dùng quá 
nhiều loại trả lời khác nhau. 


Củng cố 

Hộp danh sách là điều khiển cung cấp cho người dùng các tùy 
chọn mà họ có thể chọn. Trình ứng dụng của bạn sẽ chịu trách nhiệm 
khởi tạo các giá trị cho hộp danh sách. Người dùng không thể thêm các 
mục vào một hộp danh sách. 


68 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


ĐỘ GIÁO HỈnH HỌC Võ VIỤC ĐAHM vi c5, Lộ ——— 


^ «^ ˆ 
Bài tập 
Kiến thức tổng quát 
1. Trước khi chạy trình ứng dụng từ trong môi trường Visual 
Basic, bạn phải làm gì? 
Loại tập tin nào lưu nội dung mô tả trình ứng dụng? 
Phần mở rộng của các tập tin project là gì? 
Bạn có thể tìm thấy nội dung của một tập tin project ở đâu? 


2 

3 

4 

5. Công dụng của điểu khiển? 

6. Bạn lấy điểu khiển ở đâu để thiết kế trình ứng dụng của mình? 
1. Tại sao lại phải thêm nút lệnh Exit vào các trình ứng dụng? 

8 


Đúng hay Sai: Người dùng có thể thay đổi văn bản trong điều 
khiển nhãn (Label). 

9. Điều khiến nào cần sử dụng khi muốn nhận văn bản từ 
người dùng? 

10. Để văn bản hiển thị trong điều khiển nhãn hay hộp nhập, bạn 
phải làm gì? 

11. Các điều khiển văn bản hoạt động giống trình xử lý từ như 
thế nào? 

12. Điều khiển giúp người dùng truy xuất các nút nhấn gọi là gì? 


13. Đúng hay Sai: Người dùng có thể chọn nhiều nhất một ô chọn 
từ danh sách điều khiển ô chọn. 


14. Đúng hay Sai: Người dùng có thể chọn nhiều nhất một tùy chọn 
từ danh sách các nút tùy chọn. 


15. Điều gì sẽ xảy ra nếu người dùng chọn lại ô chọn đã chọn? 

16. Điều khiển nào cho phép bạn thêm nhiều nhóm nút tùy chọn 
vào mẫu biểu? 

17. Đúng hay Sai: Người dùng có thể thêm các hạng mục vào danh 
sách hiển thị trong điều khiển hộp combo xổ xuống. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


Bài 3: Nội dung chương trình Visual Basic 69 


Đúng hay Sai: Người dùng có thể thêm các hạng mục vào danh 
sách hiển thị trong điều khiển hộp combo đơn giản. 

Đúng hay Sai: Người dùng có thể thêm các hạng mục vào danh 
sách hiển thị trong hộp điều khiển danh sách. 

Đúng hay Sai: Người dùng có thể chọn nhiều hơn một hạng mục 
trong hộp danh sách. 

Điều gì dùng làm nền trình ứng dụng và chứa tất cả các điều 
khiển người dùng sẽ làm việc? 

Đúng hay Sai: Visual Basic cho bạn, một lập trình viên, cơ hội 
bổ sung danh sách trong điều khiển hộp danh sách và hộp 
combo đông thời hiển thị danh sách theo thứ bậc abc. 

Hãy cho biết ít nhất hai cách người dùng có thể kích hoạt 
nút lệnh. 


24. Tại sao nút lệnh thường tiếp sau điều khiển hộp combo? 


Tìm lỗi kỹ thuật 
25. An Huy đang viết trình ứng dụng Visual Basic hiển thị thông 


tin hóa đơn khách hàng. Vì số lượng thông tin của mỗi khách 
hàng khá lớn, nên An Huy thấy màn hình lấy thông tin là quá 
chật chội. An Huy thêm danh sách hàng hóa mà khách hàng đã 
mua vào điều khiển hộp combo đơn giản. Bằng cách đó, cô thư 
ký có thể cuộn qua danh sách các mặt hàng và mặt hàng mua 
thêm vào danh sách họ chọn. Điều khiến hộp combo đơn giản 
giúp tiết kiệm khá nhiều khòng gian màn hình. Bạn sẽ khuyên 
An Huy thế nào? 


Phần nâng cao 


Giả sử bạn đang viết trình ứng dụng cung cấp cho người dùng ba 


giá trị để họ chọn nhiều nhất một giá trị. Điều khiển nào là thích hợp 


nhất? 


70 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Bài 4 


Điều khiển và thuộc tính 
a Môi trường hướng biến cố 
ä Thuộc tính điều khiển 
ä Qui ước đặt tên 


a Thiết kế nhanh trình ứng dụng 


Trong bài này, bạn sẽ thiết kế chương trình bằng Visual Basic. 
Bạn sẽ viết chương trình Windows hầu hiển thị cửa sổ có khả năng 
hiệu chỉnh kích cỡ, nút lệnh, nút điều khiển cùng menu. 


Tuy nhiên, trước khi tạo trình ứng dụng đầu tiên, bạn phải tìm 
hiểu cách thức chương trình Visual Basic tương tác với môi trường Windows. 
MÔI TRƯỜNG HƯỚNG BIẾN CỔ 
Khái niệm 

Chương trình Windows vận hành khác hẳn chương trình chạy 
trên DOS. Thay vì chương trình điểu khiển người dùng, thì giờ đây 
người dùng sẽ điều khiển chương trình. Khi người dùng kích hoạt lệnh 
menu hay điều khiển, Windows sẽ tạo biến cố mô tả các hành động 
riêng lẻ. 

Hãy hình dung bạn đang lái xe trên đường một mình. Tất cả các 
điều khiển đều do bạn thực hiện - lái xe, đèn xi-nhan, bật đển pha, 
thắng, dừng, đổi hướng, bấm còi, bật máy lạnh, v.v. Bất kỳ lúc nào bạn 
cũng có thể hãm phanh, rẽ trái, nghe radio, điều chỉnh kính chiếu hậu 


hay tốc độ. Điều kiện trong xe lẫn tình huống thực tế định rõ công việc 
kế tiếp bạn sẽ thực hiện. 


Khi nhấn ga, chân của bạn có làm xe hơi chạy nhanh hơn không? 
Câu trả lời là không. Bạn cần có rất nhiều động tác để có thể tăng tốc 
độ lên đến 50 dặm một giờ. Việc đạp pedal tạo ra một biến cố. Đó là 
thêm ga cho buồng đốt và làm xe hơi chạy nhanh hơn. Xe hơi của bạn 


Bài 4: Điều khiển và thuộc tính 71 


thực hiện công việc của nó và thao tác, điều chỉnh dựa trên biến cố mà 
bạn kích hoạt.. 


Khái niệm mới 
Biến cố có thể là quớ trình di chuyển mouse, nhấp mouse, 
nhấn phím, hay đáp ứng điêu khiển. 


__ Sử dụng chương trình Windows giống như lái xe hơi theo mối 
tương quan sau: bạn không thực hiện cùng một lúc nhiều thao tác và 
hành động mà bạn thực hiện sẽ làm cho biến cố xác định xảy ra. Trong 
thuật ngữ Windows, biến cố (event) là hờnh động người dùng hiểu rõ. 
Bất cứ khi nào người dùng nhấp mouse, nhấn phím, đáp ứng điều khiển 
hay chọn menu, biến cố sẽ xảy ra. Windows giám sát suốt quá trình 
chạy chương trình Visual Basic và tìm kiếm biến cố. 


Ghi chú 

Quá nhiều điều có thể diễn ra trong chương trình dựa trên GUI. Nếu bạn 
chạy chương trình kế toán trên DOS, chương trình thích hợp hơn sẽ giới thiệu 
cho bạn menu lựa chọn được giới hạn. Ngay sau khi chọn từ menu, chương 
trình mới dẫn dắt bạn qua bước kế tiếp. Trong chương trình Windows, bạn được 
phép lựa chọn điều khiển và có thể trả lời bất kỳ điều khiển nào theo thứ tự 
bất kỳ. Chương trình phải có khả năng phán đoán khi nào biến cố xảy ra và 
xử lý nó. › : 

Windows và Visual Basic kiểm tra liên tục quá trình vận hành 
chương trình. Khi người dùng nhấp nút lệnh làm xuất hiện một biến cố 
bất kỳ, Windows sẽ lưu giữ biến cố và gửi nó cho Visual Basic. 

Visual Basic không đáp ứng biến cố hệ thống đặc biệt khi người 
dùng nhấn tổ hợp phím Alt+Tab hầu chuyển đến trình ứng dụng khác 
đang chạy trong bộ nhớ. Điều đó giải thích tại sao Windows phải lưu 
giữ tất cả biến cố và chuyển biến cố có thể xử lý cho Visual Basic. Hình 
4.1 trình bày mối quan hệ giữa biến cố và thả tục biến cố. Lưu ý 
Windows luôn lưu giữ biến cố và chuyển biến cố thích hợp đến chương 
trình Visual Basic, tại thời điểm đó Visual Basic sẽ đáp ứng biến cố nếu 
thủ tục có tác dụng. 


72 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Visual Basic loại 
bỏ những biến 
cố nào không 
có thủ tục. 


Visual Basic xử 
lý biến cố khi 


Biến cố và chỉ khi lẬ 
Windows chặn các trình viên viết 


Cũ gõ phím biến cố và xử lý nh viên 

Quảnom  ",MMỲ Vnuiacsop SmẠP hy le 

Trả lồi điệu khiển b¬ệt đc Lo nu đặc biệt đó. 
Visual Basic. 


Windows trả lời những : É , 
ỉ h Visual Basic trả lời 
biến cố đặc biệt , biển cổ bằng thủ 


tục biến cố. 


Hình 4.1. Windows lưu giữ biến cố trước khi chuyển nó cho Visual Basic. 


Khái niệm mới 

Thủ tục biến cố sẽ đáp ứng biến cố. 

Khi Visual Basic nhận biến cố từ Windows, nó kiểm tra xem lập 
trình viên đã viết thủ tục cho biến cố chưa. Giả như thủ tục biến cố có 
sẵn, Visual Basic sẽ thi hành biến cố. Trong chương trình CONTROLS.VBP 
vốn đã chạy ở bài học trước, nhấp nút lệnh Next Control tạo điều khiển 
kế tiếp trong tập hợp điều khiển chương trình sẽ hiển thị. Cách duy 
nhất chương trình có thể trả lời nút lệnh Next Control là viết thủ tục 
cho biến cố nghĩa là biến cố nhấn nút lệnh. 


Chương trình có thể bao gồm các điều khiển và vẫn không đáp 
ứng mọi biến cố. Ví dụ, trong CONTROLS.VBP, khi bạn nhấp vào ô 
chọn, không có điều gì xảy ra ngoại trừ các ô chọn đó được chọn hay 
không được chọn. Điều khiển tiến hành kiểm tra hay không kiểm tra ô 
chọn vốn không có thủ tục biến cố nào cần để làm điều đó. Mặc dù, một 
khi bạn chọn các ô chọn, chương trình tuyệt đối không hề đả động gì 
đến những ô chọn được chọn bởi vì không có thủ tục biến cố hoạt động 
bên trong CONTROLS.VBP khi người dùng nhấp chọn một ô chọn. Các 
6 chọn khả dụng trong chương trình đó chỉ nhằm minh họa cách chúng 
thi hành. 


Bài 4: Điều khiển và thuộc tính 73 


Cảnh báo 

Đa số, nhưng không phải tất cả, các biến cố được người dùng kích hoạt. 
Một số biến cố Windows bên trong có thể dùng để kích hoạt các hành động. 
Bên cạnh đó, bạn có thể chỉ thị cho chương trình trả lời sau một khoảng thời 
gian đã định, như đếm số giây chẳng hạn. Trong trường hợp này, khoảng thời 
gian được xem là biến cố. 

Có phải đây là kỹ thuật về biến cố và các thủ tục biến cố? Thật 
ra, quá trình bắt biến cố và thủ tục biến cố rất dễ dàng. Môi trường 
Visual Basic được khởi tạo để tạo các thủ tục biến cố cho bạn khi bạn 
yêu cầu chúng. Cuối cùng khi muốn chương trình Windows của bạn đáp 
ứng biến cố, phải chắc chắn rằng bạn đã viết thủ tục biến cố cho nó. 
Nếu bạn muốn bỏ qua biến cố xác định, đừng viết thủ tục biến cố đó. 


Mách nước : 

Đa số biến cố bạn xử lý đã quá rõ ràng. Ví dụ, bạn thêm nút lệnh vào 
mẫu biểu, bạn muốn làm một điều gì đó khi người dùng nhấp nút lệnh. Tuy 
nhiên, nếu người dùng tìm cách kéo nút lệnh, có lẽ bạn muốn bỏ qua biến cố 
này bởi vì người dùng không nên tự quyền di chuyển điều khiển trong quá trình 
thi hành chương trình. 


Củng cố 

Hầu hết mọi việc có thể xảy ra trong quá trình thi hành chương 
trình Windows, đó là biến cố. Một khi bạn thiết kế mẫu biểu chương 
trình Windows và đặt các điều khiển trên nó, bạn phải viết mã lệnh 
đáp ứng biến cố. Mã lệnh đó được xây dựng trong các thủ tục biến cố. 
Bằng cách này, mỗi thủ tục biến cố giống như một chương trình thu 
nhỏ mà bạn viết cho từng điều khiển có biến cố gây nên hành động cần 
gọi chương trình. 


THUỘC TÍNH ĐIỀUKHIỂN 


Khái niệm 

Điều khiển khác loại sẽ làm việc khác nhau. Bạn có thể sử dụng 
điều khiển cho nhiều mục đích. Tuy nhiên, ngay cả giữa các điều khiển 
cùng loại vẫn tôn tại điểm khác biệt. Sự khác biệt này tập trung vào 
thuộc tính điểu khiển. 


74 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Khái niệm mới 

Thuộc tính phân biệt điều khiển này uới điều khiển khúc. 

Hãy xem ba điều khiển trong Hình 4.2. Cả ba điểu khiển đều là 
nút lệnh nhưng chúng trông khác nhau. Người dùng có thể nhấp bất kỳ 
nút lệnh nào, mỗi nút lệnh có một tập hợp các thuộc tính khác nhau. 


= Forml 


Hình 4.2. 8a nút lệnh với các thuộc tính khác nhau. 


Nút lệnh đầu có kích thước như thường thấy troag chương trình 
Windows. Visual Basic ấn định tự động kích thước này khi bạn thêm 
nút lệnh vào trình ứng dụng trừ khi bạn xác định điều gì khác. Nút 
lệnh thứ hai rộng hơn nút lệnh đầu, và không có phím truy xuất. Để 
mục của nó không được hiển thị ở dạng chữ đậm, bên cạnh đó phông 
chữ lại không chuẩn. Nút lệnh thứ ba rất nhỏ, phụ để của nó có dạng 
chữ nghiêng. Bởi vì dạng chữ nghiêng nhỏ trên nút lệnh rất khó đọc, vì 
thế nên cẩn thận khi sử dụng chúng với các điều khiển nhỏ. 

Mách nước 
Nhỏ thường tốt hơn lón. 


Không nên thêm quá nhiều điều khiển. Trình ứng dụng thường 
đòi hỏi các nút lệnh khác nhau về kích thước mặc định, nhưng càng 
giống nhau càng tốt. Việc đặt nhiều phông chữ trên các nút lệnh trong 
cùng mẫu biểu ít khi được hoan nghênh. 


Bài 4: Điều khiển và thuộc tính 75 


Một trong những bước quan trọng nhất bạn cần thực hiện khi 
viết chương trình Visual Basic là định các thuộc tính điều khiển. Khi 
cuốn sách này chỉ cho bạn cách thêm điều khiển mới vào trình ứng 
dụng, bạn sẽ làm quen với tất cả thuộc tính của nó. Vì vậy, bài tiếp 
theo sẽ chỉ cho bạn cách đặt nút lệnh. Trước khi tìm hiểu cách sắp xếp, 
hãy tìm hiểu các thuộc tính của nút lệnh. 


Ghi chú 

Năm thì mới họa bạn mới thay đổi tất cả thuộc tính của điều khiển khi 
đặt nó trên mẫu biểu. Tuy nhiên, bạn sẽ thấy mỗi thuộc tính đều có giá trị 
của nó. Khi học điều khiển mới, bạn sẽ biết những gì có thể và không thể 
thực hiện. 

Ngay cả mẫu biểu cũng có các thuộc tính: lập trình viên Visual 
Basic sử dụng thuật ngữ chung - đối tượng (object) — để chỉ các điều 
khiển đặt trên mẫu biểu. Thực tế, ngay cả mẫu biểu mẫu cũng là đối 
tượng. Từ đối tượng nghĩa là những công việc khác nhau trong ngôn 
ngữ máy tính. Một đối tượng Visual Basic có ít việc để làm hơn so với 
các đối tượng trong ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng như C++ 
chẳng hạn. 

Mỗi đối tượng trong chương trình Visual Basic đều có các thuộc 
tính. Ngay cả mẫu biểu cũng có thuộc tính. Qua Hình 4.2, bạn có thể 
thêm để mục mô tả mẫu biểu. Tiêu để của mẫu biểu là một trong số 
những thiết đặt thuộc tính của nó. Màu nền cũng là một thuộc tính 
khác mà bạn có thể ấn định. Tuy nhiên, bạn nên định màu trắng cho 
nên mẫu biểu, nó được dùng trong hầu hết chương trình Windows mà 
lập trình viên có thể thay đổi. 

Mách nước 

Bạn có thể thêm thuộc tính cho điều khiển ở đâu? Trong cửa sổ 

Properties. (Một câu trả lời hay, có phải không?) 


Củng cố 

Mỗi điều khiển có một tập hợp giá trị thuộc tính khác nhau. Bạn 
thường định giá trị thuộc tính ban đầu cho các điểu khiển trên mẫu 
biểu. Trong suốt quá trình thi hành chương trình, mã lệnh của bạn 
thường thay đổi các giá trị thuộc tính. Ví dụ, ứng dụng CONTROLS.VBP 
sẽ thay đổi thuộc tính đề mục của nút lệnh từ Press Me thành Once 


76 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Again, rồi đổi lại Press Me. Ban đầu, bạn đã thêm đề mục Press Me 
khi thêm nút lệnh vào mẫu biểu. Sau đó, bạn sử dụng mã lệnh thay đổi 
để mục trong quá trình thi hành chương trình. Điều gì giúp Visual 
Basic biết để thay đổi để mục? Khi người dùng nhấn nút lệnh, biến cố 
nhấp nút lệnh sẽ xảy ra. Lúc đó thủ tục biến cố được viết cho biến cố 
riêng biệt đó sẽ thay đổi để mục. Hãy đọc tiếp và bạn sẽ thấy rằng việc 
tạo các thủ tục biến cố là không có gì khó khăn và phức tạp như ban 
đầu bạn nghĩ. 


QUI ƯỚC ĐẶT TÊN 


Khái niệm 

Bạn sẽ tìm hiểu tất cả thuộc tính điều khiển trong phần sau, còn 
bây giờ thì hãy làm quen với một thuộc tính điều khiển quan trọng là 
thuộc tính Name. Tất cả điều khiển đều có thuộc tính Name. Thuộc 
tính Name là tên của từng điều khiển riêng biệt. Không có một tên duy 
nhất, bạn sẽ khó lòng phân biệt điều khiển này với điều khiển khác 
trong mã lệnh Visual Basic. Mặc dù Visual Basic gán các tên mặc 
định tới tất cả điều khiển, nhưng vẫn phải nắm những qui ước thay đổi 
tên này để bạn có thể nhớ chúng dễ dàng hơn khi thêm chúng vào 
chương trình. 

Khái niệm mới 

Qui ước đặt tên là tập hợp các qui tắc đặt tên. 

Thuộc tính đầu tiên bạn nên thiết đặt là thuộc tính Name. Bài 
này không chỉ cho bạn cách đặt thuộc tính Name, vì điều đó sẽ được 
trình bày trong bài kế tiếp. Tuy nhiên, bạn phải biết rằng lập trình 
viên Visual Basic không gán tên tùy tiện cho các điều khiển. Lập trình 


viên muốn tạo cho công việc lập trình của họ ít căng thẳng hơn bằng 
cách đưa ra qui ước đặt tên khi họ chọn tên cho điều khiển của mình. 


Qui ước không chỉ do một nhóm người tập hợp lại và là một tập 
hợp các qui tắc tiêu chuẩn để bạn đi theo. Ví dụ, bạn đã làm quen với 
qui ước đặt tên tập tin được sử dụng trong Windows và DOS (không quá 
8 ký tự cho tên và không quá 3 ký tự cho phần mở rộng). Trong Visual 
Basic, qui ước đặt tên cho điều khiển cũng đơn giản. Khi bạn quyết 
định tên cho điều khiển, phải đảm bảo các điều kiện sau: 


Bài 4: Điều khiển và thuộc tính 77 


se Tên có thể từ 1 đến 40 ký tự. 
e Tên phải bắt đầu với ký tự chữ, có thể là chữ hoa hay chữ thường. 
se Sau ký tự đầu tiên, tên có thể chứa ký tự, số hay dấu gạch dưới. 


Khái niệm mới 


Lưu ý 


Từ khóa (reserved word) /à một lệnh Visual Basic. 
1. Tên không thể trùng với từ khóa. 
2. Tên phải gợi nhớ. Lấy ví dụ, mặc dù bạn có thể đặt tên nút 


lệnh thoát đang tôn tại là Rose, nhưng cmdExit thì tốt hơn; 
đó là qui ước và dễ nhớ hơn. 
Các tên sau đây là hợp lệ: 

cmdExit 

ListBoxJan 

Nov95Combo 

TitleScreen 
Và những tên sau không hợp lệ: 

Select 

723 

cmdExit&Leave 
Select là lệnh Visual Basic. 723 không bắt đầu với bằng ký 
tự. cmdExit&Leave có chứa ký tự không hợp lệ &. 


Dù dấu gạch dưới là ký tự hợp lệ, song nhiều lập trình viên không thích 


sử dụng nó bởi vì đôi khi nó trông giống dấu trừ. 


Hãy nắm bắt qui ước đặt tên này. Nó không chỉ áp dụng với 


thuộc tính Name mà còn với các thành phần khác trong Visual Basic 
như biến và thủ tục. 


Lập trình một lần, bảo trì thường xuyên: Hiếm khi bạn hoàn tất 


chương trình sau khi viết nó. Bạn thường phải nâng cấp chương trình 
để làm mới những thay đổi trong môi trường bạn đang sử dụng. Khi 
cập nhật chương trình đã viết, bạn đang làm công việc gọi là bảo trì 
chương trình. 


78 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản mu 


Ví dụ, nếu đã viết chương trình kế toán cho một công ty nhỏ liên 
kết với công ty thứ hai, phòng kế toán có lẽ phải giữ tình trạng kế toán. 
riêng biệt cho cả hai công ty cho đến khi kết thúc năm kế toán hiện 
hành. Bạn phải sửa đổi chương trình để nó phân biệt dữ liệu giữa hai 
công ty và lưu trữ thành hai bộ dữ liệu riêng. Bạn phải mất thêm thời 
gian đưa ra những tên có ý nghĩa cho điểu khiển, và một ít thời gian 
tưởng tượng những gì từng điều khiển sẽ thực hiện. Mọi việc sẽ rõ ràng 
hơn nếu điểu khiển có tên cmdComputeProft được kích hoạt để thực. 
hiện tính lãi lỗ. 

Ở đây mạnh dạn để nghị với bạn rằng nên chấp nhập các tiêu 
chuẩn đặt tên bắt đầu bằng tiếp đầu ngữ của những điều khiến được 
liệt kê trong Bảng 4.1. Bảng 4.1 chỉ ra ba ký tự đầu mà bạn nên thêm 
vào trước tên điều khiển. Tiếp đầu ngữ cho biết đó là loại điều khiển gì. 
Vì vậy, từ tên của nó bạn có thể biết loại điều khiển đang làm việc. Di 
nhiên, nếu bạn đang đặt điều khiển trên mẫu biểu và đặt tên cho nó, 
bạn sẽ biết nó thuộc loại điều khiển nào. Tuy nhiên, khi thêm mã lệnh 
vào các thủ tục biến cố sau đó, ba ký tự đầu của tên điều khiển sẽ giúp 
bạn nắm rõ loại điểu khiển và ngăn bạn khỏi phải viết thủ tục biến cố 
sai cho điều khiển không có biến cố riêng biệt đó. 

Ghi chú 

Bảng 4.1 liệt kê tất cả qui ước đặt tên của điều khiển và mẫu biểu, kế 

cả những điều khiển chưa được giới thiệu. 


Bảng 4.1. Các tiêu chuẩn đặt tên tiền tố cho điều khiển 


===.. 
lck | Ô chọn (Check Box) 

em —— |Nưưtệnh(CommandButon _| 
[dự ————— — | Hộp danh sáchthưmục (DirectoyLietBo) — — 
BC — |HpdshsthtfetHleLstBe) — 2.4 
Khung (Frame) 
Mẫu biểu (Form) 
Khung lưới (Grid) 


Bài 4: Điều khiển và thuộc tính 79 


[hp  [Thanhcuốnngang(HorzomaseolBm | 
[mg |Hmhảnhgmag 
lH [Nhănạapp | 


llạt —___ | Hộp danh sách (ListBox) 
ldØeố  |OLEcliem 
lop _—_ | Núttùy chọn (Opton Buton) 


Hình dạng (Shape) 
Bộ định giờ (Timer) 
Hộp nhập (Text Box) 


Thanh cuốn dọc (Vertical Scroll Bar ) 


Hộp Picture 


Sau đây là một số tên điều khiến sử dụng ba ký tự đầu từ 
Bảng 4.1: 
frmOpening 
IstSelections 
chkBooksinPrint 


Khi người dùng chuyển từ DOS lên Windows, họ luôn phàn nàn 
rằng Windows khác DOS nhiều, khó học và khó sử dụng. Ngay cả khi 
bạn chấp nhận Windows khó học và khó sử dụng, bạn cũng phải tìm 
hiểu qua giao diện Windows một lần. Điều này rất có ý nghĩa vì khi 
bạn nắm rõ một chương trình Windows, như môi trường lập trình 
Visual Basic hay Microsoft Excel, các chương trình Windows khác cũng 
sẽ hoạt động như vậy mà thôi. Hầu hết chương trình Windows đều có 
lệnh Exit trên menu File và hiển thị hộp thoại File Open như nhau, 
cũng như đều hiển thị màn hình màu trắng. Các nhà phát triển phần 
mềm không nhất thiết phải theo các chuẩn này, nhưng người dùng 
thích học các chương trình có dạng tương tự như vậy. Cẩm nang thiết 
kế trình ứng dụng sẽ giúp bạn nắm rõ hơn về các chuẩn này. 


80 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Củng cố 

Khi đặt tên điều khiển, đừng gán tên tùy tiện hay trung thành 
với tên Visual Basic gán sẵn. Bạn sẽ không thích những tên đó. Hãy 
nghĩ về một tên ám chỉ mục đích của điểu khiển, và sử dụng ba ký tự 
tiên tố như đã mô tả trong Bảng 4.1. Bằng cách theo tiêu chuẩn như 
thế, bạn sẽ bảo đảm chương trình của mình dễ bảo trì hơn sau này. 


THIẾT KẾ NHANH TRÌNH ỨNG DỤNG 


Khái niệm 
Bây giờ bạn sẽ sử dụng Visual Basic để tạo một chương trình 
Windows. Nếu nghĩ rằng bạn chưa biết đẩy đủ về Visual Basic để lập 
trình, cứ việc học hỏi bởi vì bạn sẽ tìm thấy cách thiết kế chương trình 
rất dễ dàng. Hãy thực hiện các bước sau để tạo trình ứng dụng Visual 
Basic đầu tiên của bạn: 
Chọn File New Project để mở một cửa sổ Project mới. Visual 
Basic sẽ mở Project mới và cửa sổ Form trống để bạn có thể đặt vào đó 
các điều khiển. 
1. Nhấp đúp điều khiển nhãn. Hãy nhớ rằng điểu khiển nhãn 
là chữ A trên cửa sổ Toolbox. Một nhãn trống (với thuộc tính 
Name mặc định là Label1) sẽ hiển thị giữa cửa sổ Form. 


2. Nhấn F4 để bật cửa sổ Properties. 


Hình 4.3. Sau khi thay đổi đề mục của nhãn. 


Bài 4: Điều khiển và thuộc tính 81 


3. Cuộn các thuộc tính trong cửa số tới thuộc tính Caption. 
Thuộc tính Caption, mặc định chứa để mục của nhãn. Bởi vì 
thuộc tính Caption lưu nội dung của nhãn, bạn nên thay đổi 
nội dung đó. Hãy hiện sáng thuộc tính Caption, nhập vào My 
First!, rồi nhấn Enter. Như mô tả trong Hình 4.3, nhãn sẽ 
hiển thị ngay lập tức để mục mới. 

4. Nhấn-giữ con trổ mouse trên nhãn vừa thêm, kéo nhãn tới 
đâu cửa sổ Form. Góc trên của nhãn cách góc trên cửa sổ 1 
inch. Canh giữa nhãn dưới tiêu đề mẫu biểu. Mặc định, tiêu 
đề là tên mẫu biểu, Forml. (Bạn sẽ thay đổi tên mặc định 
của điều khiển trong bài tiếp theo.) 

5. Nhấp đúp điều khiển nút lệnh trên cửa sổ Toolbox. Một nút 
lệnh sẽ hiển thị ở giữa cửa sổ Form. 


6. Nhập chính xác những gì sau đây: E&xit. Ký tự & gạch dưới 
chữ x, như bạn có thể thấy khi xem kết quả để mục nút lệnh. 
Thuộc tính Caption là thuộc tính có thế thay đổi, cũng như 
thuộc tính cuối cùng bạn đã thay đổi khi làm việc với điều 
khiển nhãn là thuộc tính Caption của nó. 

7. Canh giữa nút lệnh bằng cách kéo nút lệnh dịch sang trái 
một chút. Sau khi canh giữa nút lệnh, nhấp đúp nó. Ngay lập 


tức, Visual Basic mở cửa sổ Code như trong Hình 4.4. 


lÌ Private Sub Comoandi C1ick() 


Fnđ Sub 


8. Visual Basic biết rằng bạn muốn viết thủ tục biến cố sẽ thi 
hành bất cứ khi nào người dùng nhấp nút lệnh. Bạn có thể 
yêu cầu Visual Basic gọi thủ tục biến cố khi nhấp nút lệnh 


82 


10. 


Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


bởi vì tên của thủ tục là Command1_Click(). (Đừng lo lắng vẻ 
các dấu ngoặc ở bên phải.) Một thủ tục biến cố luôn có dạng 
sau đây: ControlName_EventName(). Tên mặc định của nút 
lệnh mới (cho đến khi bạn thay đổi thuộc tính Name) là 
Commandl, và biến cố sẽ kích hoạt khi người dùng nhấp nút 
lệnh là Click. Vì vậy, mã lệnh xử lý biến cố nhấp mouse của 
nút lệnh là Command1_Click(). 
Hai dòng Visual Basic tự thêm vào thủ tục biến cố được gọi là 
các dòng bao (wrapper lines) bởi vì chúng bọc quanh mã lệnh 
bạn sẽ thêm vào thủ tục biến cố. Trong thủ tục biến cố này, 
bạn chỉ cần nhấn Tab và nhập lệnh End. Thủ tục biến cố 
trông giống như sau: 

Sub Commanđi1_ Click () 

End 

End Sub 


Đó là tất cả. Để xem công trình bạn vừa thực hiện, đóng cửa 
sổ Code và nhấn phím F5 để chạy trình ứng dụng vừa tạo. 
Mẫu biểu mẫu của trình ứng dụng sẽ hiển thị trên màn hình 
với hai điểu khiển của nó như Hình 4.5. 
Í m Forml Eñ 
Luờt 


Hình 4.5. Trình ứng dụng đâu tiên của bạn làm việc y như đùa. 


Bài 4: Điều khiển và thuộc tính 83 


Để dừng trình ứng dụng và trở lại Visual Basic, hãy nhấp nút 
lệnh Exit. Ngay khi nhấp nút lệnh, thủ tục biến cố đã thêm vào sẽ thi 
hành. Câu lệnh End bạn thêm vào thủ tục biến cố sẽ thực hiện. Mục 
đích duy nhất của lệnh End là dừng trình ứng dụng. 


Các biến cố nút lệnh khác: Để biết các biến cố khác có thể xảy ra 
với nút lệnh, hãy mở cửa sổ Code và nhìn tên các biến cố khác. Nhấp 
mũi tên xuống ở bên phải thủ tục cửa số Code, bạn sẽ thấy danh sách 
xổ xuống. Cuộn qua danh sách, bạn thấy rằng có biến cố DragDrop 
phát sinh khi người dùng kéo nút lệnh bằng mouse và biến cố 
KeyDown khi người dùng nhấn phím truy xuất nhanh của trình ứng 
dụng, ngoài ra còn nhiều biến cố khác. 

Các loại điều khiển khác như hộp danh sách hay nhãn, có thể có 
biến cố y hệt biến cố của nút lệnh, nhưng những điều khiển khác nhau 
cũng có những biến cố khác nhau. Trong mục Object của cửa sổ Code: 
danh sách xổ xuống luôn chứa danh sách đối tượng hiện hành của trình 
ứng dụng như mẫu biểu và bất kỳ điều khiển nào bạn đã thêm vào mẫu 
biểu. Trong mục Proc là danh sách combo xổ xuống chứa tên các biến cố 
cho từng điều khiển đang hiện sáng trong danh sách Object. 

Nếu muốn, bạn có thể cất giữ trình ứng dụng này. Khi đó, Visual 
Basic muốn bạn đặt tên cả mẫu biểu lẫn project. Thông thường, đặc 
biệt là các trình ứng dụng chỉ có một mẫu biểu, bạn đặt tên mẫu biểu 
cùng tên project, nhưng cả hai có phần mở rộng tên tập tin khác nhau. 
Giả sử bạn muốn lưu giữ project dưới tên MYFIRST, hãy thực hiện các 
bước sau: 

1. Chọn File œ@ Save Project. Visual Basic mở hộp thoại Save As 

cho mẫu biểu. Nhập MYFIRST và nhấn Enter. Visual Basic 
thêm phần mở rộng là .FRM. 


2. Kế tiếp Visual Basic sẽ hiển thị hộp thoại Save Project As. 
Nhập MYFIRST và nhấn Enter để lưu mm Visual Basic 
thêm phần mở rộng .VBP. 


3. Bây giờ bạn có thể thoát Visual Basic và nghỉ ngơi. 


84 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 
Củng cố 


Với một vài động tác nhấn phím và nhấp mouse, bạn có thể tạo 
một trình ứng dụng Visual Basic. Nếu chạy lại ứng dụng MYFIRST.VBP, 
bạn sẽ thấy rằng có thể phóng to, thu nhỏ hay định lại kích cỡ cửa 
sổ trình ứng dụng. Visual Basic tự động thêm nút điểu khiển ở góc 
trái trên cửa sổ chương trình để bạn có thế điểu khiển từ mức hệ 
thống Windows. : 


Bài tập 


Kiến thức tổng quát 


1. 
2. 


10. 
11. 


12. 


18. 
14. 


Biến cố là gì? 
Tại sao môi trường lập trình GUI giống như hướng biến cố 
trong Windows? 


Đúng hay Sai: Windows chuyển tất cả biến cố xảy ra trong 
chương trình của bạn vào Visual Basic. 


Công dụng của thuộc tính? 

Điều gì bạn phải viết để xử lý biến cố? 

Tên hai thuộc tính của điều khiển bất kỳ bạn có thể nhớ trong 
bài này. 

Đúng hay Sai: Mẫu biểu có các thuộc tính. 

Đúng hay Sai: Mẫu biểu là đối tượng. 

Cửa sổ nào bạn sử dụng để thay đổi các giá trị thuộc tính? 

Bảo trì chương trình là gì? 

Những thuận lợi của việc sử dụng tiền tố với 3 ký tự đã được đề 
nghị? 

Tại sao bạn nên viết chương trình Windows trông giống và làm 
việc theo kiểu tương tự với các chương trình Windows khác? 
Tên tập tin mô tả tất cả project mới là gì? 


Đúng hay Sai: Visual Basic gán tên điều khiển mặc định là 
điều hay. 


15. 


16. 
17. 
18. 
19. 


20. 


21. 
22. 
23. 


Bài 4: Điều khiển và thuộc tính 85 


Bạn có thể mở cửa số Code cho thủ tục biến cố đầu tiên của 
điều khiển hay không? 

Các thủ tục biến cố được đặt tên như thế nào? 

Câu lệnh đầu tiên và cuối cùng trong thủ tục biến cố gọi là gì? 
Thế nào là lệnh dừng chương trình đang chạy của Visual Basic? 
Đối tượng của cửa sổ Code là gì, danh sách combo xổ xuống bao 
gồm những gì? 

Tên tập tin của mẫu biểu khác với tên của một project như thế 
nào? 

frmStartUp mô tả đối tượng nào? 

cboNameChoice96 mô tả đối tượng nào? 

cmdPrintlIt mô tả đối tượng nào? 


Tìm lỗi kỹ thuật 


24. 


2ã. 


An Huy, một lập trình viên Visual Basic vừa có đĩa CD-ROM 
mới với số lượng phông chữ lớn. An Huy quyết định sử dụng 
một phông chữ cho một từ trong mẫu biểu của mình. Bạn có lời 
khuyên nhẹ nhàng nào giúp đỡ An Huy không? 


Hãy mô tả những điểm sai trong từng thuộc tính Name sau: 
a. End 

b. 96JanSalesList 

c. cmdStar$ 

d. July-List 


Phần nâng cao 


Hãy tạo project mới chứa hai nút điều khiển. Thêm câu lệnh 
Beep vào thủ tục biến cố Click của nút đầu tiên, và thay đổi thuộc tính 
Caption thành Ring a Bell. (Beep là lệnh phát tiếng kêu bíp trong máy 
PC.) Hãy thay đổi thuộc tính Caption của nút lệnh thứ hai thành Exit, 
và nhập lệnh End vào thủ tục biến cố Click của nó. Sau đó chạy chương 
trình và kiểm tra kết quả của bạn. 


86 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Bài thực bành 2 
Chương trình Visual Basic 

Tóm tắt 

Chương này đã để cập một số điểu khiển và thuộc tính chương 
trình Visual Basic. Các thuộc tính xác định cách nhìn và xử lý điểu 
khiển. Những điều khiển giúp người dùng tương tác với chương trình, 
Khi thiết kế chương trình Visual Basic, bạn nên theo các chuẩn sau, khi 
có thể, để giảm tối đa công việc bảo trì sau này. Bạn đã thấy rằng: 

« Ý kiến hay khi thiết kế trình ứng dụng là bạn không nên 
dùng nhiều điều khiển chỉ làm trình ứng dụng trông chật 
chội và phức tạp hơn mà thôi. 

s Sử dụng 3 ký tự viết tắt tiêu chuẩn khi bạn đặt tên điểu 


khiển để có thể xác định chính xác tên của điều khiển đang 
làm việc. 


se Tuân theo chuẩn lập trình Windows để trình ứng dụng của 
bạn xử lý giống các ứng dụng Windows khác. Bằng cách đó, 
người dùng sẽ dễ làm quen, học tập và sử dụng các chương 
trình của bạn. 


Bài thực hành cuối mỗi bài trình bày cách tạo chương trình 
Visual Basic. Chúng minh họa các khái niệm đã trình bày trong từng 
bài. Bắt đầu từ bài tiếp theo, bạn sẽ học chi tiết các điều khiển và 
thuộc tính. Trước đây, bạn chỉ làm quen cách thiết đặt và kích hoạt các 
điều khiển nhãn và nút lệnh. Có nhiều điều để học về các điều khiển. 
Bài thực hành này tập trung giới thiệu giúp bạn hiểu sâu sắc hơn và 
thực hành cách sử dụng Visual Basic. 


Mô tả chương trình 


Hình P2.1 mô tả màn hình đầu tiên của ứng dụng trong bài thực 
hành này. Các ứng dụng tỏ ra đơn giản và dễ thực hiện nếu bạn tuân 
thủ những chỉ dẫn kế tiếp. 


Bài thực hành 2: Chương trình Visual Basic 87 


B5 


Hình P2.1. Sắn sàng xem các thuộc tính khác. 


Mục đích chương trình này là minh họa các thuộc tính khác 
nhau có thể có trong nhãn. Bài 5 sẽ tìm hiểu chỉ tiết những thuộc tính 
của điều khiển nhãn, nhưng giờ đây bạn đã đủ khéo léo trong Visual 
Basic để hiểu các thuộc tính được minh họa trong chương trình này. 


Hoạt động chương trình 


Chương trình đâu tiên hiển thị một nhãn ở giữa màn hình. Viễn 
nhãn cho biết nhãn khá rộng. Văn bản ở giữa nhãn thì nhỏ và nền 
nhãn có màu trắng. Nhấp nút lệnh Next Property để xem các thuộc 
tính khác nhau. 

Thuộc tính thay đổi đầu tiên khi nhấp nút lệnh là Alignment. 
Nhãn có thể được canh trái, canh giữa hay canh phải bên trong độ rộng 
của nó. Nhãn bắt đầu được canh giữa, sau khi nhấp nút lệnh, bạn thấy 
nhãn canh trái. 

Nhấp lại Next Property. Thuộc tính Alignment đổi thành canh phải. 

Nhấp nút Next Property lần nữa, nhãn sẽ trở lại canh giữa và 
thay đổi thuộc tính kích cỡ phông chữ thành chữ lớn. Khi nhấp tiếp nút 
Next Property, bạn sẽ thấy nhãn được cập.nhật để mô tả thuộc tính 
bạn đã thay đổi. 


88 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Để xem màu nên nhãn thay đổi, nhấp lại nút Next Property. Nền 
của nhãn đổi thành màu xanh lá cây sáng. 

Nhấp nút lệnh Next Property một lần nữa để xem thay đổi thuộc 
tính nhãn cuối cùng. Như mô tả trong Hình P2.2, độ rộng của nhãn co 
lại thành kích cỡ nhỏ hơn. Khi bạn nhấp lại nút lệnh Next Property, 
nhãn sẽ trở về các giá trị thuộc tính kích cỡ, phông chữ và màu ban đâu. 


See the Properiies 


l Hình P2.2. Thuộc tính độ rộng làm nhãn trở nên nhỏ hơn. 
Lưu ý 
Ứng dụng trong bài thực hành này gồm một thủ tục biến cố sẽ thay đổi 
tất cả thuộc tính bất cứ khi nào người dùng nhấp nút lệnh Next Property. Bài ˆ 
thực hành không liệt kê mã lệnh cho thủ tục biến cố bởi vì mã lệnh hoàn toàn 
không có ý nghĩa gì vào lúc này. Nếu bạn thực sự muốn xem mã lệnh, hãy mở 
cửa sổ Code sau khi khởi động chương trình. 


Đóng trình ứng dụng 


Bây giờ bạn có thể thoát chương trình bằng cách nhấp nút 
lệnh Exit. Ứng dụng sẽ thoát và bạn trở lại môi trường phát triển 
'Visual Basic. 


Cbương III 


Bài 5 


Sử dụng nhãn, nút lệnh và hộp nhập 


a Tiêu điểm và điều khiển 
ä Nút lệnh 

ä Các thuộc tính nhãn 

a Điều khiển hộp nhập 
a' Thiết đặt thuộc tính 


Bài này khảo sát tỉ mỉ nhãn, nút lệnh và hộp nhập đồng thời 
giải thích tất cả thuộc tính liên quan tới các điều khiến này. Điều quan 
trọng là bạn phải nhớ các thuộc tính chủ yếu khi đọc qua các bảng 
thuộc tính nếu bạn muốn làm chủ Visual Basic. Trừ khi bạn hiểu cách 
khởi tạo từng thuộc tính để đáp ứng những yêu cầu khi thiết kế các 
trình ứng dụng, còn không bạn sẽ không thể sử dụng hiệu quả Visual 
Basic, cũng như không thể tạo ra các ứng dụng đáng chú ý mà Visual 
Basic có khả năng thiết kế. Sau khi hiểu rõ các thuộc tính có hiệu lực 
với từng điều khiển, bài kế tiếp sẽ giải thích tất cả thủ tục biến cố có 
thể có với nút lệnh, nhãn và hộp nhập. 

Lưu ý 

Từ chương này đến cuối sách, mỗi bài thực hành đều bao gồm một ứng 
dụng minh họa, sử dụng các khái niệm đã nêu trong chương. Nội dung chương 
được xem như để trình bày phần lý thuyết, và bài thực hành là phần thực hành. 
Bạn sẽ sử dụng những gì đã học trong chương, đồng thời chỉ cho bạn ứng 
dụng thực tế. Bạn nên nắm cả hai phần lý thuyết và ứng dụng thực hành 
cuối chương. 


90 Giáo trình học và thực hành Visua Basic căn bản 


TIÊU ĐIỂM ĐIỀU KHIỂN 


Khái niệm 

Khi học về điều khiển, bạn thường nghe thuật ngữ (iêu điển 
(focus). Tìm hiểu về tiêu điểm bây giờ sẽ giúp bạn tránh được nhiều rắc 
rối về sau. 


Khái niệm mới 

Tiêu điểm (ƒocus) nghĩa là chuyển quyên xử lý tới điêu khiển 
đang được hiện sáng. 

Điều khiến sẽ nhận tiêu điểm từ điều khiển kế cận và khi đó nó 
là điều khiển nhận đáp ứng của người dùng. Đa số người dùng Windows 
hiểu lờ mờ về tiêu điểm thậm chí ít khi nghĩ đến nó. Điều khiển có tiêu 
điểm luôn là điều khiển được hiện sáng. Tiêu điểm (focus) thường di 
chuyển từ điều khiển này tới điểu khiển khác khi người dùng làm việc. 
Nó xác định nơi hành động kế tiếp sẽ thực hiện. 

Mách nước 

Theo cách này, một tiêu điểm của điều khiển giống như con trỏ văn bản 
của trình xử lý từ. Tiêu điểm (focus) cho phép người dùng biết nơi hành động 
kế tiếp sẽ thực hiện trừ khi có sự thay đổi tiêu điểm, cũng như con trö văn bản 
cho người dùng biết nơi ký tự kế tiếp sẽ xuất hiện trừ khi di chuyển con trỏ văn 
bản tới vị trí khác. 


Focus on the Focus 


Hình 5.1. Wút lệnh thứ ba có tiêu điểm. 


Bài 5: Sử đụng nhãn, nút lệnh và hộp nhập 91 


Tại thời điểm bất kỳ chỉ có một điều khiển duy nhất có tiêu 
điểm, và không phải điều khiển nào cũng có thể nhận tiêu điểm. Hình 
5.1 chỉ ra mẫu biểu có bốn nút lệnh. Nút lệnh thứ ba có tiêu điểm 
(focus). Bạn có thể nói điều này bởi vì nút lệnh thứ ba được hiện sáng, 
như vậy những nút lệnh khác không có tiêu điểm. Không chỉ nút lệnh 
được hiện sáng mà còn có một đường chấm quanh đề mục của nó. 


Khái niệm mới 

Thứ tự tiêu điểm xác định điều khiển kế tiếp trong dãy sẽ 
nhận tiêu điểm. 

Mỗi mẫu biểu có thứ tự tiêu điểm xác định điều khiển kế tiếp sẽ 
nhận tiêu điểm (focus). Trong Hình 5.1, nếu người dùng nhấn Enter, 
nút lệnh Third của hình sẽ chỉ lún xuống bởi vì nó có tiêu điểm. Nếu 
người dùng nhấn phím Tab trước khi nhấn Enter, điều khiển kế tiếp sẽ 
nhận tiêu điểm được hiện sáng. Nếu nút lệnh Second là điều khiển có 
thứ tự tiêu điểm kế tiếp trong dãy, việc nhấn phím Tab của người dùng 
sẽ hiện sáng nút lệnh Second. 


Bạn đã thấy hộp thoại như hộp thoại File Open, nút OK bao giờ 
cũng là nút lệnh có tiêu điểm. Có thể nhấn Enter để chọn nút lệnh OK. 
Việc nhấp một nút lệnh khác (như nút lệnh Cancel chẳng hạn), sẽ 
giống việc nhấn Tab cho đến nút lệnh bạn muốn có tiêu điểm (focus). 


Qua thiết đặt thuộc tính, bạn có thể xác định thứ tự tiêu điểm và 
quyết định liệu điều khiển có thể nhận tiêu điểm hay không. Mẫu 
biểu của bạn có thể sở hữu một số điều khiển mà bạn không muốn người 
dùng có khả năng hiện sáng, vì vậy, bạn phải ngăn không cho chúng 
nhận tiêu điểm. 


Củng cố 

Tiêu điểm (focus) xác định điều khiển kích hoạt kế tiếp. Nếu một 
nút lệnh có tiêu điểm, nó sẽ hiện sáng và được chọn nếu người dùng 
nhấn Enter. Nếu một hộp nhập có tiêu điểm, nó sẽ nhận ký tự 
nhấn phím kế tiếp ngay cả khi có năm hộp nhập khác trên mẫu 
biểu cùng thời điểm. Nếu người dùng cân nhập văn bản vào một hộp 
nhập xác định chưa nhận tiêu điểm, họ phải nhấn phím Tab cho đến 
khi hộp nhập đó nhận tiêu điểm, hoặc phải nhấp vào hộp nhập bằng 
con trỏ mouse. 


92 Giáo trình học và thực hành Visua Basic căn bản 


NÚT LỆNH 


Khái niệm 

Nút lệnh (command button) là điều khiển không thể thiếu trong 
hầu hết trình ứng dụng Windows. Với nút lệnh, người dùng có thể trả 
lời các biến cố, phát tín hiệu khi sẵn sàng in cái gì đó và báo cho 
chương trình biết khi nào sẽ dừng. Tất cả nút lệnh hoạt động theo cùng 
một nguyên tắc - chúng trông như được ấn xuống khi người dùng nhấp 
mouse vào, và sẽ kích hoạt các biến cố, như biến cố Click chẳng hạn. Phần 
lớn thuộc tính của nút lệnh xác định duy nhất một hoạt động nào đó. 


Bạn đã làm quen một số thuộc tính nút lệnh và đã thấy nút lệnh 
thay đổi kích cỡ và vị trí. Bảng 5.1 mô tả tất cả thuộc tính nút lệnh. Có 
lẽ bạn muốn mở một project mới. Hãy thêm nút lệnh vào cửa sổ Form 
bằng cách nhấp đúp biểu tượng nút lệnh trên hộp công cụ, và nhấn F4 
để xem lướt qua các thuộc tính của nó trong cửa sổ Properties. 


Khái niệm mới 

Tên hằng là các giá trị được đặt tên. 

Một vài xác lập thuộc tính có thể chấp nhận dãy giới hạn các giá 
trị số. Phần lớn các giá trị này được đặt tên hằng. Một số xác lập thuộc 
tính chấp nhận cả giá trị đúng (True) lẫn giá trị sai (False), để chỉ điểu 
kiện yes hay no. Ví dụ, nếu thuộc tính Cancel thiết đặt là True, nút 
lệnh đó là nút lệnh Cancel và tất cả các nút lệnh khác phải có thuộc 
tính Cancel là False bởi vì chỉ có một nút lệnh trên mẫu biểu có thể có 
giá trị thuộc tính Cancel là True. 


Mách nước 


Khi đọc qua bảng thuộc tính trong sách, bạn không chỉ làm quen với 
mục đích của từng thuộc tính mà còn với tên của nó. Khi lập trình, bạn cần 
tham khảo các thuộc tính này với tên đầy đủ và chính xác. 


Bài 5: Sử dụng nhãn, nút lệnh và hộp nhập 93 


Bảng 5.1. Các thuộc tính nút lệnh 


BackColor | Xác định màu nền của nút lệnh. Nhấp mũi tên xuống của 
bảng màu Backcolor để liệt kê danh sách các màu và nhấp 
System để xem danh sách màu Windows chung. Trước khi 
| nút lệnh hiển thị màu nền, bạn phải thay đổi thuộc tính Style 
từ 0 — Standard thành 1 - Graphical. 
Nếu là True, Visual Basic tự động lấy biến cố Click của nút 
lệnh khi người dùng nhấn phím Esc. Tại một thời điểm, chỉ 
một nút lệnh có thuộc tính Cancel là True. Tất cả các nút 
lệnh còn lại có giá trị thuộc tính Cancel ban đầu là False. 


Cancel 


Định nghĩa 


icon là hình ảnh trên màn hình, hay còn gọi là biểu tượng. 


Chữ sẽ xuất hiện trên nút lệnh. Nếu bạn đặt dấu & trước một 
ký tự, ký tự này trở thành phím truy xuất. Vì thế, phím truy 
xuất cho nút lệnh với thuộc tính Caption được ấn định là 
E&xit sẽ là Alt+X. Giá trị Caption mặc định là giá trị tên của 
nút lệnh. 


Nếu thuộc tính Default là True, nút lệnh sẽ đáp ứng biến cố. 
Nhấn phím Enter khi mẫu biểu được kích hoạt, dù điều khiển 
khác có tiêu điểm. Tất cả nút lệnh đều có giá trị thuộc tính 
Default ban đầu là False cho đến khi bạn thay đổi chúng. 


lcon sẽ xuất hiện khi người dùng kéo nút lệnh trên mẫu biểu 


Bởi vì bạn hiếm khi cho người dùng di chuyển một nút lệnh, nên 
bạn sẽ không sử dụng nhiều xác lập thuộc tính Drag. 


DragMode |Nếu giá trị là 1 — người dùng có thể nhấn-giữ nút mouse trong 
khi kéo điều khiển — hay giá trị 0 (mặc định) cho việc kéo mouse 
tự động — người dùng không thể kéo nút lệnh, nhưng qua mã 
lệnh bạn có thể khởi tạo thao tác kéo nếu cần. 


Nếu là True (mặc định), nút lệnh có thể đáp ứng các biến cố. 
Ngược lại, Visual Basic dừng quá trình xử lý biến cố của riêng 
điều khiển đó. 


94 Giáo trình học và thực hành Visua Basic căn bản 


Khái niệm mới 
1 point bằng 1/72 inch. 


Nếu là True (mặc định), đề mục hiển thị với các ký tự bị 
gạch bỏ. Nói cách khác, các ký tự có đường gạch ngang 
qua chúng. 


FontUnderline |Nếu là True (mặc định), đề mục sẽ hiển thị các ký tự gạch dưới. 


Height [Chiếu cao của nút lệnh tính bằng twip. 

HelpContextID |Nếu bạn thêm trợ giúp cảm ngữ cảnh vào trình ứng dụng, 
HelpContextID cung cấp số xác định cho văn bản trợ giúp. 

mm nút lệnh là một phần của mảng điều khiển, thuộc tính 


Index cung cấp giá trị chỉ số cho từng nút lệnh riêng biệt. 


(Xem Chương 6.) 
Name 
'Tablndex 


Khoảng cách tính bằng twip tính từ góc trái của cửa sổ 
Form tới góc trái của nút lệnh. 


Hình dạng để con trỏ mouse thay đổi nếu người dùng di 
chuyển con trỏ mouse trên nút lệnh. Các giá trị có thể có từ 
0 đến 12 và trình bày các hình dạng khác nhau mà con trỏ 
mouse có thể có. (Hãy xem Chương 12.) 


Tên của điều khiển. Mặc định, Visual Basic phát sinh các 
tên Command1, Command2, và v.v.., khi bạn thêm các nút 
lệnh tuần tự vào mẫu biểu. 


Thứ tự tab tiêu điểm bắt đầu từ 0 và tăng lên mỗi lần bạn 
thêm một điểu khiển mới. Bạn có thể thay đổi thứ tự tiêu 
điểm bằng cách thay đổi các giá trị Tablndex của điểu 
khiển. Không có 2 điều khiển trong cùng mẫu biểu có thể 
có cùng giá trị Tablndex. 


Bài 5: Sử dụng nhãn, nút lệnh và hộp nhập 95 


Nếu là True, người dùng có thể nhấn Tab để di chuyển tiêu 
điểm tới nút lệnh này. Nếu False, nút lệnh không thể nhận 


Không được dùng với Visual Basic. Lập trình viên có thể dùng 
nó để xác định các chú thích được áp dụng cho nút lệnh. 
Khoảng cách twip từ cạnh trên cùng nút lệnh tới cạnh trên 
cùng mẫu biểu. 


Wian — — Ìbộ rộng của nút lệnh tính theo twip. 


Bảng 5.1 chỉ liệt kê các thuộc tính nút lệnh mà bạn có thể khởi tạo và thay 
đổi trong cửa sổ Properties. Các thuộc tính nút lệnh khác mà bạn có thể thay đổi 
bằng việc sử dụng mã lệnh Visual Basic chỉ có tác dụng lúc chạy chương trình. 


Củng cố 

Có nhiều thuộc tính nút lệnh như bạn đã có dịp làm quen trong 
Bảng 5.1. Học các thuộc tính này sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt những 
nút lệnh về sau. 


CÁC THUỘC TÍNH NHÃN 
Khái niệm 


Nhãn giữ văn bản trên mẫu biểu. Mặc dù có một vài cách để 
hiển thị văn bản, song điều khiển nhãn (Label) cho phép bạn gửi các 
thông báo trên mẫu biểu vốn có thể thay đổi bằng mã lệnh Visual Basic. 
Tuy nhiên, người dùng không thể thay đổi giá trị của điều khiển nhãn. 

Điều khiển nhãn là sự sống còn của những ứng dụng Visual Basic 
bởi vì bạn luôn luôn đặt văn bản trên mẫu biểu cho người dùng đọc. Sau 
đây là một số công dụng của điều khiển nhãn: 

e©_ Tạo các tiêu để (hộp hay không hộp) 

e_ Nội dung mô tả dữ liệu 

e Thông báo cảnh báo về màu 

e _ Nội dung mô tả đồ họa 

e Các chỉ thị lệnh 


96 Giáo trình học và thực hành Visua Basic căn bản 


Việc thiết đặt và khởi tạo nhãn vô cùng dễ dàng. Nếu bạn không 
muốn thông báo xuất hiện như một nhãn khi người dùng khởi động ứng 
dụng lần đầu tiên, thì nhớ xóa tất cả văn bản khỏi thuộc tính Caption 
của nhãn. Bảng 5.2 liệt kê các thuộc tính có hiệu lực đối với nhãn trong 
cửa số Properties. 


Mách nước 

Nhiều thuộc tính trong Bảng 5.2 tương tự trong Bảng 5.1. Một số thuộc 
tính như Width và Height, áp dụng cho nhiều điều khiển khác nhau. Các thuộc 
tính khác, như AutoSize, chỉ áp dụng cho một vài điều khiển. 


Bảng 5.2. Các thuộc tính nhãn 


Thuộc tính Diễn giải 


Giá trị 0 — canh trái (mặc định), 1 - canh phải, hay 2 — canh 
giữa đề mục trong nhãn. Việc đặt một đường viền quanh nhãn 
hay tô màu nhãn không phụ thuộc giá trị thuộc tính canh lề này. 


AutoSize  |Nếu là True, điều khiển tự động điều chỉnh kích cỡ riêng của nó 
cho vừa với nội dung đề mục. Nếu là False (mặc định), điều 
khiển cắt bên phải văn bản nếu nhãn không đủ lớn để lưu toàn 
bộ đề mục. 


Khái niệm mới 
Số thập lục phân là một số dựa trên cơ số 16. 


BackColor |Màu nền của nhãn. Đó là một số thập lục phân trình bày một 
trong hàng ngàn giá trị màu có thể có của Windows. Bạn dễ 
dàng chọn tử bảng màu được hiển thị bởi Visual Basic khi ấn 


định thuộc tính BackColor. Màu nền mặc định giống màu nền 
mặc định của mẫu biểu. 


BackStyle |Nếu ấn định bằng 0, nghĩa là trong suốt, màu nền mẫu biểu có 
thể thấy qua nền nhãn. Nếu ấn định là 1 (mặc định), màu nền 


nhãn sẽ giấu mẫu biểu ra sau nhãn. 


BorderStyle |Hoặc bằng 0 (mặc định) không có viền hoặc bằng 1 ứng với 
đường viền đơn cố định. 
Capion  |Chữ sẽ xuất hiện trên nhãn. 


Draglcon  |Biểu tượng sẽ hiển thị khi người dùng kéo điều khiển nhãn trên 
mẫu biểu. 


Bài 5: Sử dụng nhãn, nút lệnh và hộp nhập 97 


Bởi vì bạn ít khi cho phép người dùng di chuyển một điều khiển 
nhãn, nên bạn sẽ không dùng các xác lập thuộc tính Drag.. nhiều lắm. 


Bao gồm giá trị 1 ứng với các yêu cầu kéo mouse bằng tay — 
người dùng có thể nhấn-giữ nút mouse trong khi kéo điều 
khiển - hoặc 0 (mặc định) để kéo mouse tự động - người 
dùng không thể kéo điều khiển nhãn, nhưng thông qua mã 
lệnh bạn có thể khởi tạo quá trình kéo nếu cần. 
Nếu là True (mặc định), điều khiển nhãn (Label) có thể đáp 
ứng biến cố. Ngược lại, Visual Basic sẽ dừng quá trình xử lý 
biến cố của điều khiển đó. 


Tên kiểu điều khiển nhãn. Thông thường bạn sử dụng tên 
phông chữ True Type trong Windows. 


FontSize Kích cỡ phông chữ tính theo point được dùng cho đề mục 
điều khiển nhãn. 

FontStrikethru |Nếu là True (mặc định), đề mục sẽ hiển thị ở dạng chữ gạch 

FontUnderline |Nếu là True (mặc định), đề mục sẽ hiển thị ở dạng có gạch 


Màu văn bản trong đề mục. 
Chiều cao điều khiển nhãn tính bằng twip. 


Nếu điều khiển nhãn là thành phần của mảng điều khiển, 
thuộc tính Index cung cấp giá trị chỉ số cho từng điều khiển 
riêng biệt. (Xem Chương 6) 
Khoảng cách twip tính từ góc trái cửa sổ Form tới góc trái 
điều khiển nhãn. 


Khái niệm mới 
DDE uiết tắt của Dynamic Data Exchange. 


98 Giáo trình học và thực hành Visua Basic căn bản 


Bao gồm dữ liệu được chuyển tới trình ứng DDE cao cấp. 
Bằng 0 (mặc định) không cho phép DDE, bằng 1 cho phép 
DDE tự động, 2 cho phép DDE dựa trên mã lệnh, 3 cho yêu 
cầu thông báo dựa trên mã lệnh. 


Linkltem 
LinkMode 


chuyển con trỗ mouse trên điều khiển nhãn. Các giá trị có 
thể có từ 0 đến 12 và trình bày các hình dạng con trỏ mouse 


Label1, Label2, và ..., khi bạn lần lượt thêm điều khiển nhãn 
vào mẫu biểu. | 
Thứ tự tab tiêu điểm bắt đầu từ 0 và tăng 1 mỗi lần bạn thêm một 
điều khiển mới. Bạn có thể thay đổi thứ tự tiêu điểm (focus) bằng, 
cách thay đổi giá trị TabIndex của điều khiển. Không có hai điều| 
khiển trên cùng mẫu biểu có cùng giá trị Tablndex. 

Khòng được dùng bởi Visual Basic. Lập trình viên có thể sử 
dụng nó để xác định các chú thích cho điều khiển nhãn. 
Khoảng cách twip từ cạnh trên cùng điều khiển nhãn tới cạnh 
trên cùng mẫu biểu. 
True hay False, cho biết liệu người dùng có thể thấy và sử 
điều khiển nhãn không. 
điều khiển nhãn theo đơn vị twip. 
Nếu là True, văn bản cuộn để giữ nội dung đề mục. Nếu là False 
mặc định), văn bản không cuộn mà bị cắt để vừa với đề mục. 


Lưu ý 
Bảng 5.2 chỉ liệt kê các thuộc tính nhãn mà bạn có thể khởi tạo và thay 
đổi trong cửa sổ Properties. Các thuộc tính nhãn khác mà bạn có thể thay đổi 
bằng cách dùng mã lệnh Visual Basic chỉ có hiệu lực lúc thi hành chương trình. 
Hiếm khi, thậm chí không bao giờ, bạn phải xác định từng giá trị 
thuộc tính khi tạo mới một điều khiển. Đa số các giá trị mặc định làm 
việc tốt mà không cần bất kỳ sự điều chỉnh nào. 


Bài 5: Sử dụng nhãn, nút lệnh và hộp nhập 99 


Củng cố . 

Các thuộc tính nhãn sẽ hiển thị văn bản trên mẫu biểu mà người 
dùng có thể đọc. 

F3 F4 ^ ˆ 
ĐIÊU KHIEN HỘP NHẠP 
Khái niệm 

Điều khiển hộp nhập (Text Box) sẽ hiển thị các giá trị mặc định 
và nhận dữ liệu vào từ người dùng. Nó cho phép bạn xác định cách 
người dùng nhập vào dữ liệu và đáp ứng các câu hỏi và điều khiển mà 
bạn sẽ hiển thị. 

Khi hiển thị hộp nhập trên mẫu biểu, bạn cho người dùng cơ hội 
nhận một giá trị mặc định — thuộc tính Text ban dâu của hộp nhập - 
hay thay đổi nó thành một điều gì khác. Người dùng có thể nhập vào 
văn bản thuộc bất kỳ loại dữ liệu nào — số, ký tự, và các ký tự đặc biệt. 
Người dùng có thể cuộn sang trái hay phải bằng cách dùng các phím 
mũi tên, và có thể dùng cả phím Ins và Del để chèn, xóa văn bản trong 
điều khiển hộp nhập. 

Đa số thuộc tính hộp nhập làm việc giống các thuộc tính của điều 
khiển nhãn. Tuy nhiên, không giống nhãn, thuộc tính hộp nhập mô tả 
những thuộc tính nhập vào dữ liệu để điều khiển có thể làm việc với dữ 
liệu nhập vào của người dùng thay vì hiển thị văn bản đơn giản. Bảng 
5.3 sẽ mô tả các giá trị thuộc tính cho điều khiển hộp nhập. 


Bảng 5.3. Các thuộc tính hộp văn bản 


Thuộc tính 


Alignment Ấn định là 0 để canh trái (mặc định), 1 để canh phải, hay 2 
để canh giữa đề mục trong hộp nhập. Nếu MultiLine có giá 
trị False, Visual Basic sẽ bỏ qua xác lập Alignment. 


BackColor Màu nền hộp nhập. Đó là một số thập lục phân trình bày 
l một trong số hàng ngàn giá trị nàu Windows có thể có. Bạn 
có thể chọn từ bảng màu được hiển thị bởi Visual Basic ấn 
định thuộc tính BackColor. Màu nền mặc định giống màu 
nền mặc định mẫu biểu. 


100 Giáo trình học và thực hành Visua Basic căn bản 


Bằng 0 (mặc định) ứng với không có đường viền hoặc 1 ứng 
với đường viền đơn cố định. 


Biểu tượng sẽ hiển thị khi người dùng kéo hộp nhập trên 
mẫu biểu. 


Bởi vì bạn ít khi cho phép người dùng di chuyển hộp nhập, nên 
bạn không dùng xác lập thuộc tính Drag... nhiều lắm. 


Gồm giá trị 1 ứng với yêu cầu kéo mouse - người dùng có 
thể nhấn-giữ nút mouse trong khi kéo điểu khiển - hoặc 
bằng 0 (mặc định) cho quá trình kéo mouse tự động - người 
dùng không thể kéo hộp nhập, nhưng qua mã lệnh bạn có 
thể khởi tạo quá trình kéo nếu cần. 


Nếu là True (mặc định), hộp nhập có thể đáp ứng các biến 
cố. Ngược lại, Visuai Basic sẽ dừng quá trình xử lý biến cố 
của điều khiển đó. 


FontBold Nếu là True (mặc định), thuộc tính Text sẽ hiển thị ở dạng 
chữ đậm. 

Fontltalic Nếu là True (mặc định), thuộc tính Text sẽ hiển thị ở dạng 
chữ nghiêng. 

FontName Tên kiểu chữ của hộp nhập. Thông thường bạn dùng tên 
phông chữ True Type trong Windows. 


FontSize Kích cỡ phông chữ tính theo đơn vị point được dùng cho giá 
trị Text của điều khiển hộp nhập. 


FontStrikethru |Nếu là True (mặc định), giá trị văn bản sẽ hiển thị ở dạng 
gạch ngang. Nói cách khác, các ký tự có đường gạch ngang 
qua chúng. 


FontUnderline |Nếu là True (mặc định), giá trị văn bản sẽ hiển thị ở dạng 


Màu văn bản trong thuộc tính Text. 
Height Chiều cao của hộp nhập tính theo đơn vị twip. 


^#, ^ 


HelpContextlD |Nếu thêm trợ giúp cảm ngữ cảnh nâng cao vào trình ứng 
dụng của bạn, thuộc tính HelpContextID sẽ cung cấp giá trị 
số xác định văn bản trợ giúp. 


Bài 5: Sử dụng nhãn, nút lệnh và hộp nhập 101 
HideSelection |Duy trì văn bản được hiện sáng ngay cả khi hộp nhập mất 
tiêu điểm của nó. 
Nếu hộp nhập là thành phần của mảng điều khiển, thuộc 
tính Index sẽ cung cấp giá trị chỉ số cho từng hộp nhập 
riêng biệt (xem Chương 6). 


ứng với cho phép DDE tự động, 2 ứng với mã lệnh dựa trên 
DDE, 3 ứng với mã lệnh dựa trên yêu cầu thông báo. 


LinkTimeout Đếm thời gian 1/10 giây đợi trả lời sau khi gửi thông báo 
DDE. 


LinkTopic Xác định trình ứng dụng nguồn và đề mục cho một trình 
ứng dụng DDE. 


MaxLength Nếu ấn định bằng 0 (mặc định), giới hạn giá trị Text có thể 
dài tới 32.000 ký tự. Ngược lại MaxLength xác định số ký tự 
người dùng có thể nhập vào hộp nhập. 


MousePointer |Hình dạng con trỏ mouse sẽ thay đổi nếu người dùng di 
chuyển con trỏ mouse trên hộp nhập. Các giá trị có thể có 
từ 0 tới 12 và trình bày các hình dạng con trỏ mouse khác 
nhau. (Xem Chương 12.) 


Khái niệm mới 
| Ký tự trở lại đầu dòng sẽ gửi con trỏ uăn bản tới dòng kế tiếp. 


MultiLine Nếu là True, hộp nhập có thể hiển thị nhiều hơn một dòng 
văn bản. Nếu là False (mặc định), hộp nhập chỉ có một 
dòng văn bản. Văn bản có thể gồm cả ký tự trở lại đầu dòng. 


Tên điều khiển. Mặc định, Visual Basic sẽ phát sinh tên 
'Text1, Text2, và .., khi bạn lần lượt thêm các hộp nhập vào 
mẫu biểu. 


102 Giáo trình học và thực hành Visua Basic căn bản 


PasswordChar |Nếu nhập vào một ký tự, ví dụ như dấu (*) cho PasswordChar, 
Visual Basic sẽ không hiển thị văn bản người dùng mà thay 
vào đó sẽ hiển thị PasswordChar khi người dùng nhập vào 
văn bản. Sử dụng hộp nhập với PasswordChar khi người 
dùng cần nhập vào mật mã và bạn không muốn người khác 
nhìn lén. Hình 5.2 mô tâ một dạng nhập mật mã sử dụng ký 
tự * thay cho ký tự mật mã. Ngay cả khi hộp nhập nhận các 
ký tự được nhập thực sự của người dùng, màn hình cũng chỉ 
hiển thị ký tự PasswordChar. 

Ấn định bằng 0 (mặc định) ứng với không có thanh cuốn, 1 
ứng với thanh cuốn ngang, 2 ứng với thanh cuốn dọc, hay 3 
ứng với cả hai thanh cuốn. 

Thứ tr/ tab tiêu điểm bắt đầu từ 0 và tăng 1 mỗi lần thêm một 
điều khiển mới. Có thể thay đổi thứ tự tiêu điểm bằng cách 
thay đổi giá trị Tablndex của điều khiển. Không có hai điều 
khiển nào trên cùng mẫu biểu có thể có cùng giá trị Tabindex. 

Nếu là True, người dùng có thể nhấn Tab để di chuyển tiêu 
điểm tới điều khiển nhãn. Nếu là False, điều khiển nhãn 
không thể nhận tiêu điểm. 


Không được Visual Basic sử dụng. Lập trình viên có thể 
dùng nó để xác định chú thích cho hộp nhập 

Giá trị khởi tạo mà người dùng có thể thấy trong hộp nhập.| 
Giá trị mặc định là tên điều khiển. Giá trị sẽ tiếp tục cập 
nhật khi người dùng nhập vào văn bản mới trong thời gian 


Bảng 5.3 chỉ liệt kê những thuộc tính hộp nhập mà bạn có thể khởi tạo 
và thay đổi trong cửa sổ Properties. Những thuộc tính hộp nhập khác mà bạn 
có thể thay đổi bằng cách dùng mã lệnh Visual Basic chỉ có hiệu lực trong thời 
gian thi hành. 


Bài 5: Sử dụng nhãn, nút lệnh và hộp nhập 103 


WEats-the key? ˆ 


Type a passwd to open the secret data file: nh | 


Hình 5.2. Kƒ f/ mật mã hiển thị thay cho ký tự người dùng nhập vào. 


Củng cố 

Điều khiển hộp nhập cho phép bạn hiển thị các giá trị mặc định 
và chấp nhận những thay đổi, bổ sung mà người dùng thực hiện với các 
giá trị này khi nhập vào văn bản từ bàn phím. Một khi người dùng 
nhập vào văn bản trong một điều khiển hộp nhập (Text Box), bạn có 
thể kiểm tra thuộc tính Text để truy xuất văn bản đó. 


THIẾT ĐẶT THUỘC TÍNH 


Khái niệm 

Cửa sổ Properties giúp bạn ấn định thuộc tính cho các điều khiển 
trên mẫu biểu, và làm cho công việc thiết kế chương trình của bạn trở 
nên dễ dàng. l 

Cửa sổ Properties gồm danh sách thuộc tính có thể định lúc thiết 
kế chương trình. Chẳng hạn, có 25 thuộc tính nút lệnh (xem Bảng 5.1) 
mà bạn có thể thay đổi trong lúc thiết kế chương trình khi thiết đặt 
một nút lệnh lên mẫu biểu. Bạn cũng có thể đọc và thay đổi nhiều 
thuộc tính trong lúc chương trình vận hành. Ba thuộc tính có thể ấn 
định trong thời gian thi hành chương trình thông qua mã lệnh, sẽ 


104 Giáo trình học và thực hành Visua Basic căn bản 


không có hiệu lực lúc thiết kế chương trình. Bạn có thể thay đổi các 
thuộc tính bổ sung này trong thời gian thi hành chương trình thông qua 
mã lệnh, nhưng không thể thay đổi nó trong khi thiết kế chương trình. 


wy Prolject1 - Microsoft Visual Basic [design] 


“Hình 5.3. cửa si ProparfSE : cung vẽ d cho bạn vế cách thay đổi 
các giá trị thuộc tính. 


Cửa sổ Properties cung cấp nhiều cách thiết đặt giá trị thuộc 
tính. Hình 5.3 mô tả cửa sổ Properties của điểu khiển nhãn. Lưu ý rằng 
'đửa số Properties gồm có danh sách thuÂa tính nhãn ^4 thể ~sAn lúc 


Bài 5: Sử dụng nhãn, nút lệnh và hộp nhập 105 


thiết kế chương trình, vùng nhập liệu, danh sách xổ xuống giúp quá 
trình thiết đặt các giá trị thuộc tính, và danh sách xổ xuống dành cho 
quá trình chọn các thuộc tính của điều khiến khác. 


Bạn có thể thay đổi một giá trị thuộc tính bằng cách nhấp hàng 
thuộc tính trong cửa số Properties và nhập vào một giá trị mới. Hộp 
nhập nội dung dữ liệu của cửa sổ sẽ nhận thuộc tính mới khi bạn nhập 
vào. Nếu bạn nhấp thuộc tính Name và nhập một tên mới, bạn sẽ thấy 
tên trong hộp nhập nội dung dữ liệu. 


Hình 5.4. V/sual Basic đề nghị các giá trị thuộc tính để chọn. 


106 Giáo trình học và thực hành Visua Basic căn bản 


Cửa sổ Properties cũng cung cấp cho bạn nhiều giá trị để chọn 
nếu thuộc tính có một số giới hạn về giá trị. Chẳng hạn, thuộc tính 
MousePointer có thể giữ các giá trị từ 0-Default đến 7-Size N8, tương 
ứng với các hình dạng con trổ mouse khác nhau có thể hiển thị. Thay vì 
nhập vào một trong bảy giá trị này, đơn giản bạn chỉ cần nhấp thuộc 
tính MousePointer và sau đó nhấp mũi tên xuống để mở danh sách xổ 
xuống của hộp nhập nội dung dữ liệu, như minh họa trong Hình 5.4, 
Bạn có thể chọn một giá trị từ danh sách mà không phải nhập giá 
trị nào. 

Ghi chú 


Để xem các thuộc tính điều khiển trong cửa sổ Properties, bạn không 
cần phải chọn điều khiển trước. 


=ei P [bxtUserName Tezteoz BỊ: 

| ` mđEwiL CamrnaridEutton 

Ị frmAppli Form Ì š 
litlTitle Label J£% 


HcjpCortextID 
ideSelection 


Hình 5.5. Chọn điều khiển muốn thay đổi các thuộc tính của nó. 


Bài 5: Sử dụng nhãn, nút lệnh và hộp nhập 107 


Một số lập trình viên thích thiết đặt nhiều điều khiển trên mẫu 
biểu trước khi ấn định các giá trị thuộc tính cho chúng. Sau khi bạn đặt 
nhiều điều khiển lên trên mẫu biểu, mỗi điều khiển có tập hợp thuộc 
tính riêng của nó mà bạn có thể xác định từ cửa sổ Properties. Hãy sử 
dụng hộp chọn điều khiển xổ xuống của Window để hiển thị mọi điều 
khiển trong trình ứng dụng, như được minh họa trong Hình 5.5. Chọn 
điều khiển từ danh sách các điều khiển xổ xuống và sẽ thấy những xác 
lập thuộc tính của nó hiển thị trong cửa sổ Properties. 

Mách nước 

Danh sách điều khiển xổ xuống trong cửa sổ Properties cho biết loại và 

tên của điều khiển. 
Khái niệm mới 
Bảng màu (palette) là tập hợp màu bạn có thể chọn. 


Hình 5.6. Œhọn màu từ bảng màu. 


108 Giáo trình học và thực hành Visua Basic căn bản 


Khi thiết đặt thuộc tính màu, chẳng hạn như thuộc tính 
BackColor của nhãn, bạn có thể nhập một giá trị thập lục phân, nhưng 
cách dễ dàng hơn là chọn màu từ bảng màu. Visual Basic sẽ hiển thị 
cho bạn. Nếu đã nhấp thuộc tính BackColor của một điều khiển, chẳng 
hạn như điều khiển nhãn, hộp nhập nội dung dữ liệu của cửa sổ 
Properties có mũi tên ứng với hộp xổ xuống. Khi nhấp hình mũi tên, 
xong chọn mục Palette, Visual Basic sẽ hiển thị một bảng màu như 
Hình 5.6. Hãy nhấp một màu trong bảng để chọn màu cho thuộc tính 
BackColor. Visual Basic sẽ gán giá trị thập lục phân phù hợp với màu 
bạn chọn. 

Củng cố 

Cửa sổ Properties cung cấp nhiều loại trợ giúp nhanh cho- bạn sử 
dụng khi thiết đặt các giá trị thuộc tính dành cho những điều khiến 
trên mẫu biểu. Bạn có thể di chuyển từ điều khiển này tới điểu khiến 
khác và ấn định các thuộc tính bằng cách chọn điều khiển từ cửa số 
Properties. Bạn cũng có thể chọn giá trị thuộc tính dựa trên danh sách 
các giá trị cố định có thể chọn. 


Bài tập 
Kiến thức tổng quát 
— 1, Tiêu điểm (focus) nghĩa là gì? 
Bạn hiểu thế nào về thứ tự tiêu điểm? 
Thuộc tính nào điều khiển thứ tự tiêu điểm? 
Thuộc tính nào phổ biến và là tên của tất cả điều khiển? 
Đúng hay Sai: Bạn có thể thiết đặt hay thay đổi tất cả thuộc 
tính lúc thiết kế chương trình. 


2 
3. 
4. 
b) 


6. Đúng hay Sai: Chỉ một điều khiển có thể có tiêu điểm tại một 
thời điểm bất kỳ. 
Icon (biểu tượng) là gì? 


8. Giá trị đơn vị po¿n¿. 


Bài 5: Sử dụng nhãn, nút lệnh và hộp nhập 109 


9. Bảng màu (palette) là gì? 

10. Người dùng có thể nhập vào điều khiển hộp nhập những gì? 
A. Số 
B. Ký tự 
C. Ký tự đặc biệt 
D. Tất cả các kiểu dữ liệu trên 

11. Thuộc tính nào làm cho điều khiển hộp nhập nguy thể kích 
hoạt thủ tục biến cố? 

12. Vùng giá trị mà thuộc tính Alignment có thể lưu là gì? 

13. Đúng hay Sai: Bạn phải đặt phần lớn các giá trị thuộc tính mỗi 
lân đặt một điều khiển lên mẫu biểu. 

14. Ký tự trở về đầu dòng là gì? 

15. DDE viết tắt.của từ gì? 

16. Đúng hay Sai: Một điều khiển có thể xuất hiện trên mẫu biểu 
nhưng người dùng không thấy được. 

17. Bốn thuộc tính có hiệu lực cho phần lớn các điều khiển mô tả 
hai bộ chỉ dẫn đơn vị đo ở bên phải thanh công cụ chuẩn là gì? 

Lập trình... 

18. Điều khiển dùng để thiết kế các tiêu để và chỉ thị tốt nhất là gì? 

19. Xác lập thuộc tính nào của hộp nhập mà bạn sẽ sử dụng để 
nhận một thông báo bảo mật từ người dùng? 

20. Giả sử bạn đang viết chương trình Visual Basic cần thi hành 


nhiệm vụ xác định khi người dùng nhấn phím Esc. Thuộc tính 
nào bạn phải thiết đặt? 


110 Giáo trình học và thực hành Visua Basic căn bản 


Tìm lỗi kỹ thuật 

21. An Huy không vui lắm. Anh ấy mới bắt đầu lập trình trong 
Visual Basic cho nên cần sự giúp đỡ để tháo gỡ những khó khăn 
gặp phải. An Huy đặt các điểu khiển lên mẫu biểu trước khi 
thiết đặt những giá trị thuộc tính cho điểu khiến. Vấn để duy 
nhất mà An Huy gặp phải là anh ấy nghĩ rằng phải đóng cửa 
sổ Properties, hiện sáng điều khiển khác, rồi hiển thị lại cửa số 
Properties mới thiết đặt các thuộc tính cho điều khiển đó. Hãy 
chỉ cho anh ấy một cách tốt hơn. 


Phần nâng cao 


Mặc dù chỉ một điều khiển có thể nhận tiêu điểm (focus) tại một 
thời điểm, có một thuộc tính làm người dùng có thể nghĩ rằng hộp 
nhập vẫn nhận tiêu điểm khi tiêu điểm thực sự đang ở điểu khiển 
khác. Tên thuộc tính này trong hộp nhập là gì? Thuộc tính nào của điểu 
khiển hộp nhập làm việc giống thuộc tính Caption của một nút lệnh 
hay nhãn? 


Bài 6: Đánh bóng mẫu biểu và điều khiển 111 


Bài 6 
Đánh bóng mẫu biểu và điều khiển 
Thuộc tính mẫu biểu 


Nhãn nâng cao 
Quá trình cuộn hộp nhập 


D D DE 


Sử dụng tiêu điểm để kiểm soát hộp nhập 

ä Biến cố điều khiển 

Bài này tiếp tục công việc của Bài 5, giải thích chi tiết hơn về 
mẫu biểu và các xác lập thuộc tính. Sau đó sẽ nghiên cứu sâu hơn về 
điều khiển nhãn và hộp nhập bằng cách mô tả cho bạn một số tiện ích 
nâng cao của các điều khiển này. Bạn không chỉ tìm hiểu về các xác lập 
thuộc tính, mà còn làm quen với những biến cố nào có thể sử dụng cho 
các điều khiển này. 

Sau khi hoàn thành bài này, bạn sẽ biết hầu như mọi thứ về mẫu 
biểu, nút lệnh, nhãn, và hộp nhập. Bài thực hành cuối chương sẽ minh 
họa hành động của những điều khiển này. 

THUỘC TÍNH MẪU BIẾU 
Khái niệm 

Mẫu biểu là đối tượng Visual Basic khác. Vì vậy, bạn có thể thiết 
đặt các thuộc tính cho nó trong khi thiết kế trình ứng dụng hay trong 
thời gian thi hành chương trình. Phần này sẽ giải thích chi tiết tất cả 
xác lập thuộc tính mẫu biểu. 

Bảng 6.1 sẽ mô tả những xác lập thuộc tính mẫu biểu sẽ xuất 
hiện trong cửa sổ Properties khi bạn nhấp cửa sổ Form và nhấn F4. 
Mẫu biểu có nhiều thuộc tính hơn các điều khiển nút lệnh, nhãn và hộp 
nhập, các thuộc tính của nó bạn đã gặp ở bài trước. Giống các giá trị 
thuộc tính điều khiến, bạn đừng bao giờ lo lắng về tất cả thuộc tính 
này. Giá trị mặc định bao giờ cũng thỏa mãn trình ứng dụng của bạn. 


112 Giáo trình học và thực hành Visua Basic căn bản 


Bảng 6.1. Thuộc tính mẫu biểu 


Thuộc tính 


AutoRedraw |Nếu là True, Visual Basic tự động vẽ lại các hình ảnh đồ họa 
trên mẫu biểu khi cửa sổ khác che mất hình ảnh hay khi người 
dùng định lại kích cỡ đối tượng. Nếu là False (mặc định), Visual 
Basic sẽ không tự vẽ lại. 


Màu nền mẫu biểu. Bạn có thể nhập vào giá trị màu hệ thập| 
lục phân trong Windows hay chọn từ bảng màu. 


BorderStyle Ấn định là 0 nếu không có đường viền, 1 có đường viền đơn, 2 (mặc 
định) có đường viền khá lớn, 3 thiết đặt đường viền đôi cố định. 
mm bản hiển thị trong thanh tiêu đề mẫu biểu. Mặc định 


Caption là tên mẫu biểu. | 
ClipControls |Nếu là True (mặc định), biến cố Paint - biến cố vẽ lại được| 

kích hoạt khi các hình ảnh đồ họa bị che sau đó hiện lại — vẽ lại 

các hình. Nếu là Faise, chỉ vùng mới hiển thị lại của hình được 
'® 


vẽ lại. 


ontrolBox |Nếu là True (mặc định), mẫu biểu có nút điều khiển và menu 
điều khiển. Nếu là False, mẫu biểu không có nút điều khiển và 


menu điều khiển. 


DrawMode |Gồm 16 xác lập nâng cao liên quan tới các thuộc tính đang vẽ 
để xuất ra những hiệu ứng vẽ đặc biệt. (Xem Chương 11 để 


biết thêm thông tin về đồ họa.) 


Khái niệm mới 
Pixel là độ rộng màn hình nhỏ nhất trên màn hình của bạn. 


DrawWidth Độ rộng đường được vẽ trên mẫu biểu tính theo pixel. 


Enabled Nếu là True (mặc định), mẫu biểu có thể đáp ứng các biến 


cố. Ngược lại, Visual Basic sẽ dừng quá trình xử lý biến cố 
FillColor 


trên mẫu biểu. 
FillStyle 


Gồm 7 xác lập nâng cao xác định dáng vẻ đường kẻ. 


Giá trị màu dùng để tô các hình được vẽ trên mẫu biểu. 


Gồm 8 kiểu xác định dáng vẻ các mẫu bên trong hình được 
vẽ trên mẫu biểu. - TN 


Bài 6: Đánh bóng mẫu biểu và điều khiển “113 


FontBold Không có hiệu lực với thuộc tính Caption của mẫu biểu, 

nhưng có hiệu lực với văn bản hiển thị trên mẫu biểu nếu 
: bạn sử dụng lệnh Print. 

Không có hiệu lực vái thuộc tính Caption của mẫu biểu, 

nhưng có hiệu lực:với:văn bản hiển thị trên mẫu biểu nếu 

bạn sử dụng lệnh Print. 

FontName Không có hiệu lực với thuộc tính Caption của mẫu biểu, 
nhưng có hiệu lực với văn bản hiển thị trên mẫu biểu nếu 
bạn sử dụng lệnh Print. 

FontSize Không có hiệu lực với thuộc tính Caption của mẫu biểu, 
nhưng có hiệu lực với văn bản hiển thị trên mẫu biểu nếu 
bạn sử dụng lệnh Print. 


Không có hiệu lực với thuộc tính Caption của mẫu biểu, 
nhưng có hiệu lực với văn bản hiển thị trên mẫu biểu nếu 
bạn sử dụng lệnh Print. 

FontTransparent|Không có hiệu lực với thuộc tính Caption của mẫu biểu, 
nhưng có hiệu lực với văn bản hiển thị trên mẫu biểu nếu 
bạn sử dụng lệnh Print. 

FontUnderline |Không có hiệu lực với thuộc tính Caption của mẫu biểu, 
nhưng có hiệu lực với văn bản hiển thị trên mẫu biểu nếu 
bạn sử dụng lệnh Print. 

Màu văn bản sẽ hiển thị trên mẫu biểu nếu sử dụng lệnh Print. 


Height — |Chiểu cao của mẫu biểu tính theo twip. 
" Af, z 


đặc tính trợ giúp cảm ngữ cảnh nâng cao vào trình ứng 
dụng của bạn. 

Biểu tượng người dùng nhìn thấy sau khi thu nhỏ tối đa mẫu 
biểu. 


KeyPreview Nếu là False (mặc định), điều khiển có tiêu điểm sẽ nhận 
các biến cố: KeyDown, KeyUp, và KeyPress trước khi mẫu 
biểu nhận biến cố. Nếu là True, mẫu biểu sẽ nhận các biến 
cố trước khi điều khiển nhận tiêu điểm. 


Khoảng cách tính theo Su, từ góc trái màn hình tới góc trái 
mẫu biểu. 


114 Giáo trình học và thực hành Visua Basic căn bản 


LinkMode 
LinkTopic 


MaxButton 


Khái niệm mới 
MDI uiết tắt của giao diện nhiều từời liệu. 


MDIChild ẫ ẫ 
mẫu biểu không phải là mẫu biểu MDI. 
Nếu là True (mặc định), nút Minimize sẽ hiển thị trên Phi 
biểu trong thời gian chạy chương trình. Nếu là False, người| 
dùng không thể thu nhỏ cửa sổ Form. J 


MousePointer |Hình dạng con trỏ mouse sẽ thay đổi nếu người dùng di 
cnuyển nó trên mẫu biểu. Các giá trị có thể có từ 0 đến 12 vị 
trình bày các hình dạng con trổ mouse khác nhau. (Xem 


Chương 12.) 


Ấn định là 0 (mặc định) không cho phép DDE, 1 cho phé 
DDE tự động, 2 cho phép DDE dựa trên mã lệnh, 3 yêu cả 
khai báo dựa trên mã lệnh. 


Xác định trình ứng dụng nguồn và để mục cho trình ứn | 
dụng DDE. 


Nếu là True (mặc định), nút Maximize sẽ hiển thị trên nải| 
biểu trong lúc thi hành. Nếu là False, người dùng không th thể 
phóng to cửa sổ Form. 


Tên mẫu biểu. Mặc định, Visual Basic sẽ phát sinh tên Form1. | 


|Picture —__ |Tập tin hình hiển thị trên nền mẫu biểu. 


ScaleHeight |Chiều cao mẫu biểu. ScaleMode xác định đơn vị đo được 
sử dụng. l 

ScaleLeft Khoảng cách từ bên trái màn hình tới góc trái mẫu biểu. 
ScaleMode sẽ xác định đơn vị đo được dùng. bÌl 

ScaleMode |Cho phép bạn xác định cách đo tọa độ trên mẫu biểu. Bạn có|: 
thể chọn một trong 8 giá trị. Đơn vị đo mặc định là twip, tương 


ứng giá trị 1. Đơn vị đo cho các thuộc tính Scale... khác sẽ h 
twip. Băng: 6.2 mô tả các đơn vị đo có thể có. Ũ 


Bài 6: Đánh bóng mẫu biểu và điều khiển 115 


Không được dùng với Visual Basic. Lập trình viên có thể dùng 
nó để xác định các chú thích về mẫu biểu. 


Khoảng cách twip từ biên trên màn hình tới biên trên mẫu biểu. 


True hay False, cho biết liệu người dùng có thể thấy và sử 
dụng mẫu biểu. 


Wwadh  |Ðệ rộng mẫu biểu theo đơn vị twip. 


WindowState |Mô tả tình trạng khởi động mẫu biểu khi người dùng chạy 
chương trình. Nếu ấn định là 0 (mặc định), ban đầu mẫu biểu 
sẽ hiển thị cùng kích cỡ đã thiết kế. Nếu là 1, mẫu biểu sẽ 
hiển thị dưới một biểu tượng thu nhỏ. Nếu là 2, mẫu biểu sẽ 
phóng to toàn màn hình. 


ScaleMode cho phép bạn xác định cách đo các tọa độ trên mẫu 
biểu. Bạn có thể chọn 8 giá trị. Đơn vị đo mặc định là twip. Bảng 6. 
sẽ mô tả các đơn vị đo có thể có. : 


Bảng 6.2. Các giá trị thuộc tính ScalelWode 


Củng cố 

Bạn có thể chuyên biệt mẫu biểu của mình theo nhiều cách, như 
phóng to toàn màn hình hay thu nhỏ thành một biểu tượng. Bạn dễ 
dàng sử dụng màu và các kiểu chữ khác nhau. Khi muốn một mẫu biểu 
đơn giản với để mục xác định trình ứng dụng, giá trị thuộc tính duy 
nhất mà bạn sẽ phải điều chỉnh là Caption. 


116 Giáo trình học và thực hành Visua Basic căn bản 


NHÃN NÂNG CAO 


Khái niệm 

Trong bài trước, bạn đã biết rằng tất cả giá trị thuộc tính có thể 
thiết đặt với nhãn. Một số giá trị thuộc tính đem lại các hiệu ứng đáng 
quan tâm, sẽ được trình bày trong phần này. Giả sử bạn thiết kế nhãn 
bao gồm đề mục dài như sau: 

If a label's caption is too lengthy, you will need to adjust the label 
SoOme Way. 

Một nhãn hiếm khi đủ rộng và cao để chứa để mục này. Nếu bạn 
cố nhập văn bản vào trong thuộc tính Caption của nhãn nhưng lại dài 
hơn kích cỡ nhãn, những điều sau có thể xảy ra phụ thuộc vào cách 
khởi tạo nhãn của bạn: 


Khái niệm mới 
Truncote nghĩa là cắt xén bớt. 


Hình 6.1. Whãn không đủ lớn. 


1. Nội dung không vừa bên trong nhãn, và Visual Basic sẽ cắt bớt. 
Hình 6.1 mô tả kết quả này. Thiết đặt thuộc tính AutoSize 
bằng False nếu muốn nhãn giữ nguyên kích cỡ. Trình ứng dụng 
sẽ gán văn bản, và nhãn có thể không giữ toàn bộ để mục. 


Bài 6: Đánh bóng mẫu biểu và điều khiển 117 


2. Nhãn tự động mở rộng xuống dưới để lưu toàn bộ để mục trong 
một hộp nhiều dòng. Hình 6.2 mô tả kết quá này. Đặt thuộc 
tính AutoSize và WordWrap bằng True nếu bạn muốn nhãn mở 
rộng theo chiều dọc để lưu toàn bộ để mục bạn gán lúc thiết kế 

“hay trong quá trình thi hành chương trình. 


— SSdfffi- 


Hình 6.2. Whãn định lại kích cỡ theo chiều dọc. 
Mách nước 

Thiết đặt thuộc tính WordWrap bằng True trước khi bạn ấn định thuộc 
tính AutoSize bằng True. Nếu bạn thiết đặt thuộc tính AutoSize trước, nhãn sẽ 
mở rộng theo chiều ngang trước khi bạn có cơ hội ấn định thuộc tính WordWrap. 


Lưu ý 
Hãy cẩn thận khi thiết lập quá nhiều nhãn tự điều chỉnh kích cỡ. Các 
nhãn có thể chồng lấp thông tin quan trọng trên mẫu biểu nếu đề mục của nó 
quá dài. 
3. Nhãn tự động mở rộng theo chiều ngang để hiển thị toàn bộ để 
mục trong một điều khiển nhãn dài. Hình 6.3 sẽ mô tả kết quả. 
Nhãn dài như vậy là không cần thiết. Tùy thuộc vào chiều dài 
văn bản bạn gán cho nhãn trong thời gian thi hành chương 
trình, có thể có nhiều khoảng trống để hiển thị các nhãn dài 
trên màn hình. Muốn tự động mở rộng nhãn theo chiều ngang, 
định thuộc tính AutoSize bằng True và thuộc tính WordWrap 
bằng False. Đây là giá trị mặc định. 


118 Giáo trình học và thực hành Visua Basic căn bản 


Hình 6.3. Whãn không đủ cao. 


Củng cố 

Quá trình định các đề mục trong nhãn tương đối dễ dàng cho đến 
khi bạn nhớ đến các hiệu ứng có thể xảy ra nếu nhãn quá lớn hay quá 
nhỏ để lưu nội dung văn bản. Bằng cách dùng các tổ hợp thuộc tính 
được mô tả, bạn có thể bổ sung các nhãn tự điều chỉnh kích cỡ cho phù 
hợp với nhãn cần lưu. 


QUÁ TRÌNH CUỘN HỘP NHẬP 
Khái niệm 

Bằng cách bổ sung các thanh cuốn vào hộp nhập, bạn có thể cung 
cấp cho người dùng hộp nhập nhiều dòng. Bằng cách đó, người dùng có 
thể nhập vào và điều chỉnh văn bản dài mà văn bản không bị che 
khuất trong hộp nhập. 

Thuộc tính MultiLine của điều khiển hộp nhập sẽ xác định liệu 
hộp nhập có thể có một hay nhiều dòng văn bản hay không. Văn bản 
nhiều dòng có thể là giá trị mặc định ban đầu lưu trong thuộc tính Text 
của hộp nhập khi đặt mẫu biểu trên điểu khiển. Văn bản nhiều dòng 
cũng có thể bao gồm dữ liệu nhập vào từ người dùng khi thi hành 
chương trình. 


Bài 6: Đánh bóng mẫu biểu và điều khiển 119 


Lưu ý 

Nếu định thuộc tính MultiLine bằng True, bạn cũng phải định thuộc tính 
Scrollbars với một giá trị khác 0-None. Người dùng phải có cách xem nhiều 
dòng văn bản trong hộp nhập và các thanh cuốn sẽ cung cấp cho người dùng 
khả năng đó. 

Hình 6.4 mô tả một hộp nhập bao gồm các thanh cuốn và một giá 
trị True cho thuộc tính MultiLine. Khi người dùng nhập vào văn bản 
trong một hộp như vậy, họ có thể nhấn phím Enter để di chuyển tới dòng 
kế tiếp trong hộp. Tuy nhiên, người dùng không phải nhấn phím Enter 
bởi vì văn bản sẽ cuộn sang phải; thanh cuốn ngang cho phép cuộn trái 
và phải. Khi người dùng muốn tới cuối dòng trong hộp nhập, nhấn Enter. 


= Forml mmR 


Tựpe a poem ¡n the space below 
| + 


Hình 8.4. Các thanh cuốn của nhãn giúp người dùng thuận tiện hơn. 
Ghi chú 

Bạn không thể nhập một giá trị khởi tạo cho hộp nhập nhiều dòng, mà . 
chỉ có thể khởi tạo một hộp nhập với văn bản chiếm nhiều dòng trong hộp 
nhập trong thời gian thi hành chương trình. 


Củng cố 

Bằng cách thiết đặt thuộc tính MultiLine và ScrollBars, bạn có 
thể dùng các hộp nhập nhiều dòng trong trình ứng dụng của mình. Các 
hộp nhập nhiều dòng cho phép nhận dữ liệu nhập vào của người dùng 
trong nhiều dòng. 


120 Giáo trình học và thực hành Visua Basic căn bản 


SỬ DỤNG TIÊU ĐIỂM ĐỂ KIỂM SOÁT HỘP NHẬP 
Khái niệm ¿ J4 
Mặc dù các phím truy xuất không có hiệu lực với hộp nhập, bạn 
có thể dùng một mẹo nhỏ để cung cấp các phím truy xuất tới vùng nhậ 
liệu của hộp nhập. k 
Khi bắt đầu thiết kế trình ứng dụng Visual Basic, bạn sẽ bi) 
các điều khiển hộp nhập để nhận dữ liệu từ người dùng. Đừng bỏ qua 
hộp nhập trên mẫu biểu và đợi người dùng cho biết những gì sẽ được 
nhập vào nó. Chẳng hạn, trong Hình 6.5, người dùng không biết dữ liệu 
nào nên nhập vào điều khiển hộp nhập (Text Box). 


Data Entrz 


_ Hình 6.8. Người dùng bây 


Bài 6: Đánh bóng mẫu biểu và điều khiển 121 


Bạn phải ghi nhãn hộp nhập với điều khiển nhãn và báo cho 
người dùng biết những gì bạn muốn. Chẳng hạn, trình ứng dụng trong 
Hình 6.6 sẽ xác định trình ứng dụng được mô tả trong Hình 6.5, 
nhưng các nhãn trước mỗi hộp nhập sẽ báo cho người dùng loại dữ liệu 
nhập vào. 


Mách nước 

Hãy bổ sung các phím truy xuất nhanh vào nhãn để mô tả nội dung dữ 
liệu của các hộp nhập. 

Giả sử người dùng điển 6 ô lương. Anh ấy có thể muốn trở lại và 
thay đổi giá trị lương không phù hợp do lỗi nhập liệu. Khi bạn đặt hộp 
nhập trong một trình ứng dụng, hãy nghĩ cách cho người dùng cơ hội 
sửa các lỗi của họ bằng cách cung cấp phím xui xuất nhanh cho từng 
hộp nhập. 


Như bạn biết, tổ hợp phím truy xuất nhanh là tổ hợp Alt+phím 
nhấn có thể áp dụng cho các điều khiển như nút lệnh. Trong Hình 6.6, 
người dùng có thể nhấn Tab để chuyển tới nút lệnh Exit, nhấp nút lệnh 
Exit, hay nhấn tổ hợp phím Alt+X - phím truy xuất nhanh của nút 
lệnh. Dấu gạch dưới sẽ cho biết ký tự nào đóng vai trò của phím truy 
xuất nhanh. 


Điều khiển hộp nhập không có đề mục, cho nên bạn không thể 
thêm trực tiếp các phím truy xuất vào hộp nhập. Tuy nhiên, bạn có thể 
thêm các phím truy xuất vào đề mục nhãn. Ví dụ, giả sử bạn đã thay 
đổi nhãn đầu tiên trong Hình 6.6 từ January thành January. Phím truy 
xuất cho nhãn là tổ hợp phím Alt+J. 


Nhưng hãy đợi một chút, có vấn để ở đây. Nhãn không thể nhận 
tiêu điểm (focus)! Nếu nhãn có phím truy xuất và người dùng nhấn tổ 
hợp phím truy xuất, Visual Basic sẽ biết rằng tiêu điểm không thể 
chuyển tới nhãn. Nó sẽ gửi tiêu điểm đến điều khiển kế tiếp theo thứ 
tự TabIndex. Tất cả điều khiển đều có thuộc tính Tablndex. Mỗi điều 
khiển có giá trị thuộc tính TabIndex khác nhau. Thuộc tính Tablndex 
xác định thứ tự tiêu điểm. Giả sử bạn đã gán giá trị TabIndex bằng 0 
cho nhãn .January và giá trị Tablndex bằng 1 vào hộp nhập bên phải 
nhãn January. Khi người dùng nhấn tổ hợp phím Alt+J, tiêu điểm sẽ 
chuyển tới hộp nhập bởi vì điều khiển nhãn không thể nhận tiêu điểm. 


122 Giáo trình học và thực hành Visua Basic căn bản 


Vì vậy, sau khi bạn đặt tất cả điều khiển lên mẫu biểu và định 
thuộc tính cho chúng, hãy quay trở lại từng điểu khiển và đảm bả: 
rằng mỗi nhãn có một giá trị Tablndex nhỏ hơn 1 đơn vị so với đi 
khiển hộp nhập mà nhãn đó mô tả. Thứ tự tiêu điểm đảm bảo rằng. 
tiêu điểm sẽ được chuyển từ điều khiển này sang điều khiển khác theo 
thứ tự bạn muốn khi người dùng nhấn Tab. Hình 6.7 mô tả 6 nội dun 
dữ liệu lương của 6 tháng và mỗi nhãn tương ứng có một phím truy xui Ũ 
nhanh. Hình này còn cho biết giá trị Tablndex của từng điều khiển, 
Hãy định giá trị Tablndex sao cho tiêu điểm sẽ chuyển trực tiếp tới h 
nhập May khi người dùng nhấn tổ hợp phím Alt+Y. 


Data Entry 


January Sales: 
Fetruaty Sales- 
March Sales: 


April Sales: 


mm 
keeseeer [———] 


Hình 6.7. Thuộc tính Tablndex mô tả thứ tự phím truy xuẩt. 
Củng cố 

Mặc dù bạn không thể truy xuất các phím vào hộp nhập, nhưng 
vẫn có thể bổ sung các phím truy xuất vào nhãn mô tả hộp nhập. Làm 


như thế, bạn sẽ giúp người dùng truy xuất nhanh hộp nhập bất kỳ trên 
mẫu biểu. 


^“ FS ^ £ 
BIÊN CÔ ĐIÊU KHIÊN 
Khái niệm 

Bạn biết rằng khi người dùng nhấp nút lệnh và nhập văn b; 


vào trong hộp nhập, điều đó sẽ kích hoạt các biến cố mà Hit trì 
của bạn có thể ngăn chặn. Phần này sẽ trình bày các biến cố có hiệt 


Bài 6: Đánh bóng mẫu biểu và điều khiển 123 


lực của nút lệnh, nhãn và hộp nhập. Chương 4 sẽ chỉ cho bạn ngôn ngữ 
lập trình Visual Basic, để bạn hiểu biến cố nào có thể viết các thủ tục 
biến cố đáp ứng. 

Sau đây là các bảng đây đủ, giới thiệu với bạn tất cả biến cố có 
hiệu lực của những điều khiển bạn đã học. Trong chương kế tiếp, bạn 
sẽ bắt đầu lập trình. Mã lệnh bạn viết thường xuất hiện trong thủ tục 
biến cố. Bạn cần biết biến cố nào có hiệu lực, để có thể viết đúng các 
thủ tục biến cố. 


Ghi chú 

Khi học các điều khiển mới trong những chương kế tiếp, bạn sẽ thấy 
nhiều bảng thuộc tính và biến cố hơn. Thật thú vị! 

Bảng 6.3 sẽ mô tả các biến cố liên quan đến mẫu biểu. Có lẽ biến 
cố mẫu biểu quan trọng nhất là biến cố Load, sẽ kích hoạt bất cứ khi 
nào người dùng chạy trình ứng dụng. Qua tập sách này, bạn sẽ dùng 
biến cố Load để đặt mã lệnh khởi động trong các trình ứng dụng sao 
cho mã lệnh khởi động thi hành ngay lập tức sau khi người dùng chạy 
trình ứng dụng và trước khi mẫu biểu xuất hiện trên màn hình. 


Mách nước 

Hãy nhớ rằng nếu bạn muốn xem biến cố nào có tác dụng với điều 
khiển xác định, hãy đặt điều khiển trên cửa sổ Form và nhấp đúp điều khiển. 
Visual Basic sẽ mở cửa sổ Code. Mở danh sách hộp combo xổ xuống bên phải 
để xem danh sách biến cố có hiệu lực cho điều khiển đó. 


Bảng 6.3. Các biến cố mẫu biểu 


Xây ra khi mẫu biểu trở thành cửa sổ hoạt động. Trong 
Visual Basic, biến cố Activate xảy ra sau khi biến cố Load 
hiển thị mẫu biểu. 


Xảy ra trong suốt thời gian diễn ra thao tác kéo mẫu biểu. 


Xảy ra khi mẫu biểu nhận tiêu điểm. h 


Activate 


_DbIClick 
Deactivate 
DragDrop 
DragOver 
GotFocus 


124 Giáo trình học và thực hành Visua Basic căn bản 


KeyDown Xảy ra khi người dùng nhấn phím và thuộc tính KeyPreview 
của điều khiển trên mẫu biểu được thiết đặt là True, ' 


Ngược lại, điều khiển nhận biến cố KeyDown. 34 


|LinkError | Xảy ra khi toán tửDDEhỏng. | 
| LinkExecute _ | Xảy ra khi toán tử DDE bắt đầu thihàn. __— — J 
|LinkOpen _ | Xảy ra khi toán tử DDE bắt đầu khởi động. —  — | 
Xảy ra khi mẫu biểu nạp và trước khi nó xuất hiện trên 
màn hình. l 
|LostFocus — | Xảy ra khi mẫu biểu mất tiêu điểm | 
Xảy ra khi người dùng thả mouse trên mẫu biểu. 

Xảy ra khi Visual Basic phải vẽ lại mẫu biểu bởi vì đối 
tượng khác chồng lấp lên một phần mẫu biểu và sau đó. 
người dùng di chuyển đối tượng và phơi bày ra phần bị: 
che khuất của mẫu biểu. : 


LinkClose Xảy ra khi toán tử DDE dừng E:: 


Unload Xảy ra khi mẫu biểu không được nạp bằng cách dù 


ng | 
lệnh Unload. N 
Lưu ý 


Đừng quan tâm tới Bảng 6.3! Bạn sẽ sử dụng một vài biến cố trong suốt 
thời gian lập trình của mình. 


Lưu ý rằng nội dung mô tả trong Bảng 6.3 rất nhiều từ xảy ra: 
Mỗi nội dung bảng này là một biến cố sẽ xảy ra như kết quả của hành 
động người dùng hay Windows. Vì vậy, nếu muốn làm điều gì khi người 
dùng nhấp mẫu biểu, bạn viết mã lệnh thi hành nhiệm vụ bạn muối 
hoàn thành và đặt nó trong thủ tục biến cố Click của mẫu biểu. Nếu 
mẫu biểu tên MyForm, thủ tục biến cố Click sẽ có tên là MyForm_ClickQ, 
như bạn đã học trong Bài 4. Bạn sẽ bắt đầu viết mã lệnh cho các thủ: 
tục biến cố trong bài tiếp theo. 


Bảng 6.4 trình bày các biến cố có hiệu lực với điều khiển nút 
lệnh (Command Button) đặt trên mẫu biểu. 2 


Bài 6: Đánh bóng mẫu biểu và điều khiển 125 


Bảng 6.4. Các biến cố nút lệnh 


_ Biến | Môi | 
DragDrop 
DragOver 
'GotFocus 


KeyDown Xảy ra khi người dùng nhấn phím và thuộc tính KeyPreview 
cho điều khiển bất kỳ trên mẫu biểu được thiết đặt là False. 
Ngược lại, mẫu biểu nhận biến cố KeyDown. 
KeyPress Xảy ra khi ng phím trên nút lệnh. 


KeyUp Xảy ra khi người dùng thả phím 


LostFocus Xảy ra khi nút lệnh chuyển tiêu điểm sang điều khiển khác 
hoặc cho mẫu biểu. 


Bảng 6.5 mô tả các biến cố có hiệu lực với những điều khiển 
nhãn (Label) bạn đặt trên mẫu biểu. 


Bảng 8.5. Các biến cố điều khiển nhãn 


Bến | Má | 
Change 
DbIClick Xảy ra khi người dùng nhấp đúp nhãn. 


DragDrop Xảy ra khi thao tác kéo nhãn hoàn thành. 
DragOver Xảy ra trong suốt quá trình kéo nhãn. 
LinkClose Xảy ra khi toán tử DDE dừng. 


LinkError Xảy ra khi toán tử DDE hỏng. 
LinkNotify Xảy ra khi toán tử DDE cho biết nhãn có một thông báo 
được thay đổi. 
LinkOpen 
MouseDown 
MouseMove 
MouseUp 
Lưu ý rằng không có biến cố GotFocus với nhãn bởi vì nhãn 
không bao giờ nhận tiêu điểm (focus). Bảng 6.6 mô tả các biến cố có 
hiệu lực với điều khiển hộp nhập (Text Box) bạn đặt trên mẫu biểu. 


mị 
S 
5 
e 
L 


126 Giáo trình học và thực hành Visua Basic căn bản 


Bảng 6.8. Các biến cố điều khiển hộp nhập 


| Bến |,  Môu  —— SN 


Xây ra khi hộp nhập nhận tiêu điểm. 


Xảy ra khi người dùng nhấn phím và thuộc tính KeyPreview 


của điều khiển trong mẫu biểu thiết đặt là True. Ngược lại, 


mẫu biểu nhận biến cố KeyDown. 
LinkClose_ | Xảy ra khi toán tử DDE dừng. 
Xảy ra khi toán tử hỏng. 


LinkNotify | Xảy ra khi toán tử DDE thông báo cho hộp nhập một thông 
báo đã thay đổi. 
Xảy ra khi toán tử DDE bắt đầu. 
Xây ra khi hộp nhập chuyển tiêu điểm sang 
Củng cố 

Mỗi điều khiển có một bộ các thuộc tính và nút lệnh riêng. Các bảng 
trong bài này trình bày đây đủ về mẫu biểu, nút lệnh, nhãn và hộp nhập. 
Bây giờ bạn đã biết cách làm việc với bốn đối tượng Visual Basic cơ bản 
này. Bài tiếp theo sẽ chỉ cho bạn cách thêm mã lệnh vào thủ tục biến cố. 


`. ˆ 
Bài tập 
Kiến thức tổng quát 

1. Mẫu biểu có phải là một đối tượng không? 

2. Đúng hay Sai: Các điều khiển nhãn có thể có nhiều hơn một 
dòng văn bản khi bạn thiết đặt thuộc tính MultiLine. 

3. Pixel là gì? 

4. Thuộc tính mẫu biểu nào xác định cách mẫu biểu hiển thị khi 
người dùng thấy mẫu biểu lần đầu tiên? 

ð.. Truncofe có nghĩa là gì? 

6. Đúng hay Sai: Giả sử bạn muốn lưu nhiều văn bản trong nhãn. 
Bạn phải tạo một nhãn đủ lớn để lưu nội dung văn bản sao cho 
người dùng có thể thấy tất cả văn bản. 


Bài 6: Đánh bóng mẫu biểu và điều khiển 127 


7. Đúng hay Sai: Bạn có thể thêm cả hai thanh cuốn ngang và dọc 
vào một nhãn. 

8. Cách bạn có thể đảm bảo nhãn không được mở rộng để hiển thị 
một giá trị dài? 

9. Đúng hay Sai: Bạn có thể nhập vào một giá trị văn bản nhiều 
dòng ban đầu bằng cách dùng cửa sổ Properties. 

10. Đúng hay Sai: Nhãn có thể nhận tiêu điểm ngay khi bạn cung 
cấp một phím truy xuất nhanh cho nhãn. 

11. Thuộc tính nào sẽ xác định thứ tự tiêu điểm? 

12. Biến cố mẫu biểu quan trọng nhất là gì? 

13. Biến cố mẫu biểu nào sẽ xảy ra trước: Load hay Activate? 

14. Cửa sổ nào bạn có thể sử dụng để xem tất cả biến cố của cát 
đối tượng? 

15. Tại sao không có biến cố GotFocus cho nhãn? 


Lập trình... 

16. Giả sử bạn đang viết thủ tục biến cố Change cho hộp nhập tên 
txtLastName. Tên thủ tục biến cố là gì? 

17. Khi người dùng nhấn phím, hoặc mẫu biểu nhận phím nhấn 
hoặc điều khiển nhận phím nhấn, thuộc tính nào xác định đối 
tượng sẽ nhận phím nhấn? 

18. Giả sử bạn cân thay đổi thanh tiêu để mẫu biểu. Thuộc tính 
nào bạn sẽ thay đổi — thuộc tính Caption hay thuộc tính Name? 

19. Hãy mô tả cách bạn thêm các phím truy xuất vào hộp nhập. 


Tìm lỗi kỹ thuật 
1. Tại sao bạn nên tránh đặt quá nhiều nhãn tự định kích cỡ trên 
mẫu biểu? 
2. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn định thuộc tính AutoSize là True 
trước khi định thuộc tính WordWrap là True? 


Phần nâng cao 


Bạn muốn nhập các xác lập cửa sổ Property theo đơn vị inch thay 
vì twip, đơn vị đo mặc định. Cách bạn thay đổi đơn vị đo thành inch? 


128 Giáo trình học và thực hành Visua Basic căn bản 


Bài thực bành 2 
Bắt đầu công việc kinh doanh 


Tóm tắt 
Trong chương này, bạn đã tìm hiểu các thuộc tính và biến cố có 
thể có của mẫu biểu, nhãn, hộp nhập và nút lệnh. Visual Basic có thể 
xử lý thực sự những yêu cầu trình ứng dụng cần. Bạn đã nắm bắt: 
e - Cách đặt và di chuyển tiêu điểm (focus) từ đối tượng này đến đối 
tượng khác 
se. Giá trị thuộc tính cho từng đối tượng của trình ứng dụng 
e _ Biến cố có tác dụng của từng đối tượng Visual Basic 
« - Lý do đôi khi phải quản lý nhãn và hộp nhập bằng cách dùng 
các thuộc tính thanh cuốn và định lại kích cỡ 
Ứng dụng thực hành là PROJECT3.VBP. Bạn nên thiết kế, nạp 
và chạy trình ứng dụng để có thể theo dõi nội dung mô tả của bài thực 
hành này. 
Mô tả chương trình 


Hình P3.1 mô tả cách ứng dụng PROJECT3.VBP được nhìn thấy 
khi chạy chương trình. Chương trình gồm các đối tượng sau: 


s Ba nhãn 

s« Một hộp nhập có thanh cuốn dọc 

se Hai nút lệnh, mỗi nút có phím truy xuất riêng của nó 

Lưu ý rằng nhãn trên cùng cũng có một phím truy xuất là tổ hợp 
phím Alt+T, sẽ gửi tiêu điểm tới hộp nhập. 

Mục đích của chương trình này đòi hỏi một thông báo mà bạn có 
thể nhập vào trong hộp nhập. Thông báo có thể dài hay ngắn. Sau khi 
nhập thông báo, nhấp nút lệnh ở giữa hay nhấn tổ hợp phím Alt+S để 
gửi thông báo hộp nhập vào nhãn trống dưới nút lệnh giữa. 


Bài thực hành 3: Bắt đầu công việc kinh doanh 129 


Advanced Label & Text Bcx Control 


Youi text box data will 
appea: heie-->> 


Hình P3.1. Màn hình khi bắt đầu chương trình. 

Nhãn nhận dữ liệu của hộp nhập có thể tự điều chỉnh kích cỡ cho 
phù hợp với kích cỡ văn bản. Vì vậy, nếu bạn chỉ nhập một từ đơn, 
nhãn sẽ co lại cho vừa đủ một từ. Ngược lại, nếu bạn nhập văn bản 
nhiều dòng như một bài thơ, tất cả các dòng của văn bản sẽ xuất hiện 
trong nhãn bởi vì nhãn sẽ mở rộng để lưu tất cả. 


Hoạt động chương trình 

Bây giờ nhập từ Visual Basic vào hộp nhập. Nhấn tổ hợp phím 
Alt+S để gửi nội dung hộp nhập cho nhãn ở cuối màn hình. Nhãn sẽ co 
lại để lưu vừa đủ hai từ, như minh họa qua Hình P3.2. 

Rõ ràng là nút lệnh sẽ kích hoạt biến cố giữ tất cả văn bản trong 
hộp nhập và gửi bản sao của nó tới nhãn ở cuối màn hình. 

Nhãn có thể điều chỉnh kích cỡ ở cuối màn hình sở hữu những 
xác lập trong cửa sổ Property như sau: : 
AutoSize: True 
WordWrap: True 


130 Giáo trình học và thực hành Visua Basic căn bản 


Advanced Label 8® Tex 


WiuaiBase ———] 
Vour text box data vi lVualBaxe ———] 


appea: here--->> 


Hình P3.2. Xem cách nhãn định lại kích cỡ. 


Nếu thuộc tính AutoSize không thiết đặt là True, nhãn không " 
co lại cho phù Fợp giá trị văn bản nhỏ gán cho nhãn. Tương tự, khi bạn. 
nhập một thông báo dài hơn vào hộp nhập và nhấn Alt+S để gửi nó tới 
nhãn phía dưới, nhãn sẽ không mở rộng cho phù hợp với thông báo dài. 
Giá trị WordWrap bằng True đảm bảo rằng nhãn mở rộng theo chiếu 
dọc thay vì chiều ngang như nhãn dài một dòng. 


Hãy thử một thông báo khác. Nhấn tổ hợp phím Alt+T để chợ 
tiêu điểm trở lại hộp nhập. Nhấn phím Backspace để xóa hai từ hiện 
hành trong hộp nhập. Nhập vào bài thơ hay sau được một nhà soạn. 
nhạc thích nhạc giao hưởng viết cách đây hàng trăm năm. -Ã 


Visudal Basic ¡is libe music, 
ringing in my eqrs. 

When I think oƒ the things it does, 
my eyes fiÌl up uuith tears. 


Nhấn Alt+S để gửi bài thơ cho nhãn. Hãy xem cách nhãn mở 
rộng nhanh theo chiều dọc để lưu toàn bộ thông báo. Hình P3.3 minh ˆ 
họa những gì trông thấy trên màn hình của bạn. l 


Bài thực hành 3: Bắt đầu công việc kinh doanh 131 


***Begin Note*** 
***End Note*** 
***Begin Warning*** 


***End Warning*** 


Advanced Label & Text Box Control 


tỉnging in my eais. 
When | think of the 
thing: ít does, 

my eyes (ill up with 
tears. 


Your text boz data wll |_ 
appear here--->> 


Hình P3.3. Whãn trở nên lớn khi cần thiết. 
Ghi chú 


Nếu bạn đã nhấn Enter ở cuối mỗi dòng bài thơ, màn hình của bạn sẽ 
tương tự màn hình minh họa trong Hình P3.3. Ngược lại, bài thơ của bạn sẽ bị 
dồn lại một chút so với cách nó xuất hiện trong Hình P3.3. 


Mách nước 
Mã lệnh các thủ tục biến cố trong chương trình thực hành Project3.vbp. 
Private Sub cmdExit_Click() 
End 
End Sub 


Private Sub cmdSend_Click() 
lblLabel2.Caption = txtText1.Text 
End Sub 


132 Giáo trình học và thực hành Visua Basic căn bản 


Đóng trình ứng dụng 

Trước bài này, bạn không thể đặt một nhãn có thể điều chỉnh 
kích cỡ trong thời gian thi hành cho phù hợp với văn bản nhận được. 
Hãy nhìn lại màn hình. Bạn sẽ thấy một mẹo nhỏ khác trong bài này; 
có thể gửi tiêu điểm tới hộp nhập bằng cách nhấn phím truy xuất 
(AIt+T) cho nhãn ở ngay trên hộp nhập. Cách duy nhất để gửi tiêu 
điểm tới hộp nhập là phải chắc chắn thuộc tính TabIndex của nhãn 
nhỏ hơn thuộc tính TabIndex của hộp nhập 1 đơn vị. Khi Visual Basic 
nhận biết phím truy xuất gửi tiêu điểm tới một nhãn không thể nhận 
tiêu điểm, Visual Basic sẽ gửi tiêu điểm tới điều khiển tiếp theo được 
xác định theo thứ tự giá trị TabIndex của đối tượng. 

Bây giờ bạn có thể thoát trình ứng dụng và Visual Basic. Hãy 
nghĩ ngơi giây lát bởi vì bạn sẽ bắt đầu viết mã lệnh Visual Basic 
thực sự. : 


Cbương IV 
Bài 7 
T< -. À - ` Z z 
Biến, điều khiến và phép toán 
a Các kiểu dữ liệu 
a Biến lưu trữ 
a Gán giá trị cho biến 
a Biểu thức toán học 
a Hàm Val() 
Đây là lúc học ngôn ngữ lập trình Visual Basic. Cho đến bây giờ, 
bạn đã tạo các chương trình bằng cách đặt điều khiển trên mẫu biểu và 
thiết lập giá trị thuộc tính cho chúng. Lập trình Visual là trái tìm của 


Visual Basic, và tính chất nhìn thấy được của Visual Basic là những gì 
phân biệt nó với nhiều ngôn ngữ lập trình truyền thống dựa trên văn bản. 
Trong bài học này, còn có nhiều điều thú vị hơn về Visual Basic! 
Nếu học ngôn ngữ Visual Basic dựa trên văn bản và tương tác với điều 
khiển, bạn có thể thiết kế trình ứng dụng hoàn hảo. Ngôn ngữ lập 
trình Visual Basic - mã lệnh - thường phối hợp các điều khiển với 
nhau sao cho có thể phân tích và tính toán dựa trên dữ liệu 
Cảnh báo 
Visual Basic là ngôn ngữ nhưng không thực sự giống ngôn ngữ. Bạn sẽ 
thấy từ vựng của nó bao gồm những từ đơn giản mà bạn đã !àm quen. 


£ + ¬ 
CÁC KIÊU DỮ LIỆU 
Khái niệm 
Ngôn ngữ Visual Basic làm việc với mọi loại dữ liệu. Trước khi 


học cách sử dụng dữ liệu, bạn sẽ học cách phân biệt giữa các kiểu dữ 
liệu khác nhau. 


134 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Visual Basie áp dụng và phân tích bảy kiểu dữ liệu. Bảng 7.1 mÃ 
tả những kiểu dữ liệu mà Visual Basic hỗ trợ. Một số dữ liệu bao gởi 
nhiều loại khác nữa. Ví dụ, tổng số đô-la có thể duy trì với cả kiểu dữ 
liệu tiền tệ (currency) lẫn kiểu dữ liệu đơn. Khi viết chương trình, bạn. 
cân quyết định kiểu dữ liệu nào phù hợp nhất với giá trị dữ liệu tIỀN 
chương trình. 


Bảng 7.1. Các kiểu dữ liệu Visual Basic 


Kiểu dữ liệu 
Các giá trị số nguyên từ -32.768 đến 32.767. 


Long Các giá trị số nguyên với dãy số vượt quá các giá trị dữ liệu 
số nguyên. Giá trị dài từ -2.147.483.648 đến 2.147.483.647. 
Giá trị dữ liệu này chiếm nhiều không gian lưu trữ hơn giá trị 
số nguyên và ít hiệu quả hơn. Kiểu dữ liệu dài thường được 


gọi là số nguyên dài. 


Là các giá trị số từ -3.402823E+38 đến 3.402823E+38. | 
Kiểu dữ liệu đơn thường được gọi là độ chính xác đơn. 


Double Các giá trị số từ -1.79769313486232E+308 đến 
1.79769313486232E+308. Kiểu dữ liệu kép thường được 
gọi là độ chính xác kép. 

Currency Dữ liệu chứa số tiền đô từ —-$922.337.203.685.477,5808. 
đến $922.337.203.685.477,5807. 

String Chuỗi dữ liệu từ 0 tới 65.500 ký tự chữ số. Chữ số nghĩa là 
giá trị dữ liệu có thể chứa chuỗi ký tự lẫn chuỗi số, thậm chí. 
có thể chứa ký tự đặc biệt như ^% @. têi 


Variant Được dùng cho dữ liệu lưu trữ trong điều khiển và cho các 
giá trị ngày giờ. Mi 


Những giá trị dữ liệu sau có thể xem là kiểu dữ liệu số nguyên: . 
21 . 


Bài 7: Biến, điều khiển và phép toán 135 


Bạn cũng có thể lưu kiểu dữ liệu nguyên này như kiểu dữ liệu 
nguyên dài. Tuy nhiên việc làm này sẽ chiếm nhiều không gian lưu trữ 
và thời gian trừ khi bạn có kế hoạch thay đổi giá trị sau này thành số 
nguyên vô cùng lớn hoặc số nguyên nhỏ nhưng đòi hỏi kiểu dữ liệu. 

Những giá trị dữ liệu sau phải được lưu trong kiểu dữ liệu 
nguyên đài: 

32768 
-95445 
492848559 
Những giá trị dữ liệu sau có thể lưu trong kiểu đữ liệu đơn: 
0.01 
565.32 
-192.3424 
9543.5645 
6.5440E-24 

Dĩ nhiên, bạn có thể lưu giá trị dữ liệu này ở dạng kép. Sử dụng 
kiểu dữ liệu kép chỉ khi bạn cần lưu giá trị cực lớn hoặc cực nhỏ. 

Các giá trị dữ liệu dưới đây có thể lưu trong kiểu dữ liệu kép: 

-5968.5765934211133 
4.532112E+92 
928374.344838273567899990 

E đóng vai trò gì trong các số đi kèm? E là ký tự viết tắt của từ 
exponent. Trước đây, những nhà toán học cảm thấy mệt mỏi với việc 
viết số nguyên dài. Họ đã đưa ra ký hiệu ngắn được gọi là ký hiệu khoa 
học. Visual Basic sẽ hỗ trợ ký hiệu khoa học. Bạn có thể sử dụng ký 
hiệu khoa học cho giá trị số đơn và số kép. Khi sử dụng ký hiệu khoa 
học, bạn không phải viết hay nhập các số nguyên dài vô cùng lớn, 
trong trường hợp viết chương trình. 

Khi một giá trị số đơn hay số kép có chứa ký tự E, theo sau là số, 
số đó đã được viết theo ký hiệu khoa học. Để chuyển một số được viết 
dưới dạng ký hiệu khoa học thành dạng đầy đủ, nhân số bên trái ký tự 
E với 10 lũy thừa của số bên phải E. Vì vậy, 2.9876E+17 nghĩa là nhân 
2.9876 với 10 lũy thừa 17, là một số rất lớn — đó là số 10 theo sau 16 số 
0. Tóm lại 2.9876E+17 cũng có nghĩa 29876 và theo sau 16 số 0. 


136 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Nếu sử dụng số Exponent âm, bạn hãy nhân số bên trái của E 
với 10 lũy thừa âm. Vì vậy, 2.9876E-17 bằng 2.9876 nhân với 10”~ 
hoặc lấy 2.9876 chia cho 10””~ kết quả thực là một số vô cùng nhỏ. 


Ghi chú ` 
Không nên tự cho mình là nhà toán học? Điều đó đúng thôi — Visual 
Basic sẽ tính tất cả các phép toán cho bạn khi bạn học cách viết chương trình 
trong sách này. Thông thường, chỉ lập trình viên khoa học và kỹ sư mới sử 
dụng ký hiệu khoa học, và họ cảm thấy việc dùng nó thoải mái như đang ở 
nhà. Bảng 7.1 dùng ký hiệu khoa học vì không có cách hiển thị các giá trị dữ 
liệu kép nhỏ và lớn chứa 307 số 0. 
Những giá trị dữ liệu sau có thể lưu ở kiểu dữ liệu currency: 
123.45 
0.69 
63456.75 
~1924.57 
Kiểu dữ liệu currency có thể chấp nhận và tìm giá trị có đến bốn 
chữ số thập phân. Tuy nhiên, thông thường bạn lưu giá trị đôla và cent 
ở dạng currency, và giá trị này chỉ đòi hỏi hai chữ số thập phân. 


Ghi chú 

Visual Basic dùng những xác lập Windows International — được tìm thấy 
trong Control Panel nếu bạn muốn dành thời gian để xem — hầu tìm giá trị như 
ngày, giờ và currency. Vì vậy, giả như bạn khởi động Windows với nước Pháp, 
vốn sử dụng dấu phẩy thay vì dấu chấm thập phân như ở Mỹ, Visual Basic sẽ 
thay bằng dấu phẩy khi hiển thị giá trị. 

Đừng bao giờ sử dụng giá trị dữ liệu currency đi kèm dấu $. Nói: 
cách khác, dữ liệu sau không thể là giá trị currency ngay cả khi nó 
thuộc kiểu tương tự: 

$5,234.56 


Visual Basic không muốn bạn dùng dấu $ hay dấu phẩy trong dữ 
liệu số ở bất kỳ dạng nào — dĩ nhiên, trừ khi sử dụng dấu phẩy cho các 
số lẻ thập phân. Dữ liệu không thể chứa bất cứ ký tự nào ngoài chữ số, 
dấu (+), dấu (-) hoặc ký tự E (exponen#). Visual Basie không thể xử lý. 
dữ liệu nếu nó là số. Vì vậy, Visual Basic xử lý dữ liệu ở dạng chuỗi. Ỷ 

U 


Bài 7: Biến, điều khiển và phép toán 137 


Các giá trị dữ liệu sau phù hợp với kiểu dữ liệu chuỗi: 
"London Bridge" 
"1932 Sycamore Street" 
"^9%#@#$%3939$§%^&^&" 

Hãy chú ý cặp dấu ngoặc kép bao quanh ba giá trị chuỗi. Giá trị 
chuỗi đòi hỏi dấu ngoặc kép thông báo cho Visual Basic vị trí chuỗi bắt 
đầu và kết thúc. Trường hợp bạn muốn chèn khoảng trống ở đầu hay 
cuối chuỗi, hãy chèn nó bên trong dấu ngoặc kép. Ví dụ, đây là ba chuỗi 
khác nhau, mỗi chuỗi ứng với một khoảng trống được chèn khác nhau: 
" house", "house ", " house ". Bạn không thể chèn trực tiếp dấu ngoặc 
kép bên trong chuỗi; Visual Basic sẽ cho rằng chuỗi được kết thúc ngay 
khi nó gặp dấu ngoặc kép thứ hai, mặc dù chưa thực sự kết thúc. 

Ghi chú 

Bạn vẫn còn hoài nghi. Thực ra có thể chèn dấu ngoặc kép bên trong 
chuỗi dữ liệu, nhưng sẽ làm lộn xộn vì thế cần áp dụng hàm thiết kế sẵn mà 
bạn sẽ học trong Bài 7. 


Các giá trị dữ liệu sau có thể nhận kiểu dữ liệu Variant: 
"^%#@#$%3939$%^&^&" 
123.45 
4.532112E+92 
21 
03-Mar-1996 

Những giá trị này trông rất quen phải không? Kiểu dữ liệu 
Variant có thể chứa loại dữ liệu bất kỳ. Hãy nghĩ về loại dữ liệu được 
lưu trong điều khiển nhãn. Bạn thường muốn hiển thị số, số tiền, và 
ngày giờ trong nhãn trên mẫu biểu. Bạn có thể lưu dữ liệu Variant 
trong điều khiển. Dữ liệu từ điều khiển này cũng là Variant. 

Visual Basic cung cấp cho bạn nhiều phương pháp chuyển đổi dữ 
liệu từ kiểu này thành kiểu khác. Ví dụ, "34" là giá trị chuỗi vì có dấu 
ngoặc kép. Bạn không thể thực hiện tính toán trên dữ liệu chuỗi. Tuy 
nhiên, nếu bạn lưu chuỗi có chứa một số hợp lệ và quyết định bạn cần 
tính giá trị, Visual Basic cung cấp thủ tục con chuyển đổi dữ liệu xây 
dựng sẵn cho phép biến đổi chuỗi thành số để bạn có thể thực hiện 
phép tính với giá trị của nó. Quá trình phân biệt các kiểu dữ kiệu sao 
cho có thể lưu trữ và mô tả giá trị dữ liệu chính xác. 


138 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Ghi chú 
Visual Basic sử dụng kiểu dữ liệu Variant cho giá trị ngày giờ, như bạn. 
sẽ học trong Chương 7. 


Khái niệm mới 

Hằng số (constant) là giá trị dữ liệu không thay đổi. 

Giá trị dữ liệu mà bạn nhìn thấy trong mục này tất cả đều 
hằng số. Hằng số không thay đổi. Ví dụ, số 7 thì luôn luôn là 7, 
không có bất kỳ ý nghĩa nào ngoại trừ 7. Đôi khi bạn phải định chín 
xác loại hằng số cho giá trị dữ liệu để Visual Basic làm việc đúng với 
dữ liệu. Ví dụ, 7 là hằng số, và cả bạn lẫn Visual Basic có thể thắc bộ 

f 


nên lưu 7 ở dạng số nguyên hay số nguyên dài. 

Dữ liệu Variant là loại dữ liệu duy nhất mà Visual Basic thay đã i 
khi cần, sao cho khớp với trạng thái dữ liệu. Nói cách khác, giả sử bạn 
lưu giá trị số nguyên dài trong vùng dữ liệu Variant, bạn có thể tính với 
giá trị Variant. Còn như bạn lưu chuỗi trong vùng dữ liệu Variant, ì 
sẽ có khả năng thực hiện tính chuỗi trên dữ liệu. 


kiểu dữ liệu nào là hằng số xác : định. Bằng cách thêm một trong nh 
ký tự hậu tố kiểu dữ liệu liệt kê trong Bảng 7.2 vào dữ liệu hằng số, 
bạn sẽ đáp ứng kiểu dữ liệu khi sử dụng hằng số. 


Bảng 7.2. Các ký tự hậu tố kiểu dữ liệu 


1n dữ liệu là kiểu dữ liệu Variant trừ khi bạn sử dụng ký tự vn 
để ghi chồng kiểu dữ liệu. Bởi vì dữ liệu Variant có thể đổi thành 
kỳ kiểu dữ liệu khác, nên bất cứ lúc nào bạn vẫn có thể sử dụng È 
đữ liệu Variant mặc định. 1. 


Bài 7: Biến, điều khiển và phép toán 139 


Chương trình bao gồm dữ liệu thay đổi và dữ liệu hằng. Đôi lúc 
bạn phải xác định giá trị hằng, như là số tháng trong năm, số giờ trong 
ngày, hay tên của công ty. Lúc khác, bạn lại làm việc với giá trị thay 
đổi theo thời gian, như là lương của nhân viên, giá trị đầu tư. Mục tiếp 
theo sẽ thảo luận cách khởi tạo và sử dụng giá trị dữ liệu thay đổi theo 
thời gian. 


Mách nước 

Bạn đã từng nghe nói đến chuyển động quay tròn chưa? Nếu trước đây bạn 
chưa bao giờ lập trình — thì các kiểu dữ liệu quả là vấn đề rất khó bởi nó vốn tuân 
theo quy tắc và dễ làm bạn nản lòng. Rõ ràng bạn chưa hình dung được lý do sử 
dụng kiểu dữ liệu. Mục kế tiếp sẽ giải thích tại sao những kiểu dữ liệu này lại quan 
trọng như thế. Tuy bạn không đọc ngay lập tức, nhưng cũng không nên bỏ qua! 


Củng cố 

Toàn bộ dữ liệu Visual Basic thuộc một trong bảy kiểu dữ liệu. 
Kiểu dữ liệu sẽ dùng để làm việc và giới hạn giá trị. Các kiểu dữ liệu 
khác nhau cho phép bạn phân loại dữ liệu và thực hiện hàm định rõ 
trên từng loại dữ liệu đó. 


BIẾN LƯU TRỮ 


Khái niệm 

Như bạn biết, máy tính có bộ nhớ. Bạn có thể lưu giá trị dữ liệu 
trong vùng nhớ mà chương trình Visual Basic sẽ hoạt động. Khi định 
nghĩa biến, bạn dành các vị trí trong bộ nhớ cho biến dữ liệu, tên biến 
đó, và quyết định kiểu dữ liệu nào mà biến sẽ lưu giữ. 


Khái niệm mới 

Biến (uariable) là uùng lưu trữ được đặt tên để chứa dữ liệu sẽ 
thay đổi. 

Trong suốt chương trình, bạn cần lưu dữ liệu trong vùng nhớ 
trong khi tính dữ liệu. Vùng nhớ được gọi là biến. Biến không giống 
như hằng, nó có thể thay đổi giá trị. Nói cách khác, bạn có thể lưu một 
số trong biến ở phân đầu chương trình và sau đó thay đổi số đó trong 
chương trình. Một số biến không thể thay đổi - ví dụ, trình ứng dụng 
không cân thay đổi biến - nhưng thường nội dung biến sẽ thay đổi. 


140 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Biến y hệt hộp trong bộ nhớ thường chứa giá trị dữ liệu. Biến 
hai đặc điểm: 
e Mỗi biến có một tên. 
e Mỗi biến có thể chứa duy nhất một loại dữ liệu. 


Những mục kế tiếp sẽ giải thích cách bạn có thể yêu cầu biến 
Visual Basic sao cho bạn nhận được vị trí để định giá trị dữ bột k 
cần lưu trữ. 


Định nghĩa về biến 
Khái niệm mới 
Để định nghĩa biến thì phải tạo uà đặt tên cho biến. 


Chương trình có thể có nhiều biến như ý muốn của bạn. Trước 
có thể sử dụng biến, bạn phải yêu cầu Visual Basic tạo biến bằng. 
định nghĩa biến. Khi định nghĩa biến, chỉ thị cho Visual Basic cung cấp: 


e Tên biến 


e' Kiểu dữ liệu của biến 


1 

Một khi bạn định nghĩa biến, biến luôn lưu giữ kiểu đữ 
nguồn. Vì vậy, biến có độ chính xác đơn chỉ có thể lưu giữ giá trị c lít 
xác đơn. Nếu bạn lưu một số nguyên trong biến chính xác đơn, Vis al 
Basic sẽ đổi số nguyên thành số có độ chính xác đơn trước khi nó 
lưu vào biến. Quá trình chuyển đổi như thế là bình thường và khôr 
gây nhiều phiền toái. : 

Lệnh Dim sẽ định nghĩa biến. Dùng lệnh Dim để cho Visual Basic biết; 

e - Bạn cần một biến 

se Tên biến 

se Loại biến bạn cần 

Dim - viết tắt của đimension — là lệnh Visual Basic bạn vi 
trong cửa sổ Code của trình ứng dụng. Hễ khi nào học một lệnh mị 
bạn cần biết kiểu của lệnh đó. Sau đây là kiểu của lệnh Dim: 

Dim VarName AS DataType 


Bài 7: Biến, điều khiển và phép toán 141 


Trong đó, VarName là tên mà bạn cung cấp. Khi Visual Basic thi 
hành lệnh Dim đang chạy, nó sẽ tạo biến trong bộ nhớ và gán tên bạn 
đã cung cấp phù hợp với VarName của lệnh. Dœœ7'ype là một trong bảy 
kiểu dữ liệu của Visual Basic đã liệt kê ở Bảng 7.1. 


Mách nước 

Hãy xem biến như điều khiển nhãn bên trong mà người dùng không nhìn 
thấy. Biến có tên và lưu dữ liệu giống như điều khiển nhãn chúa thuộc tính 
Name và lưu giữ chú thích. Tuy nhiên, biến cụ thể hơn điều khiển, vì những 
yêu cầu kiểu dữ liệu của biến. 

Tên biến cũng được đặt theo các qui ước hệt như điểu khiển. 
Trong Bài 4 bạn đã tìm hiểu qui ước đặt tên cho thuộc tính Name của 
điều khiển — Ví dụ, tên phải dài từ 1 đến 40 ký tự, không thể là một từ 
khóa, và v.v. 

Luôn sử dụng lệnh Dim hầu định nghĩa biến trước khi dùng nó. 
Nếu tùy chọn Options Environment Require Variable Defñnition được 
định là Yes — như giá trị mặc định của nó - Visual Basic sẽ đưa ra ˆ 
thông báo lỗi bất cứ khi nào bạn sử dụng biến mà bạn không định 
nghĩa. Tùy chọn này giúp bạn tránh sai lỗi chính tả trong tên biến và 
lỗi trong chương trình. 

Giả sử bạn đưa một phần chương trình cho lập trình viên Visual 
Basic khác để tiếp tục công việc. Nếu bạn đòi hỏi mọi biến phải được 
định nghĩa nhưng lại không tin tưởng vào xác lập Options Environment 
Require Variable Defñinition của các lập trình viên khác, chọn (General} 
từ danh sách Object xổ xuống cửa sổ Code và thêm câu lệnh đặc biệt sau: 

Option Explicit 

Quá trình thiết lập tùy chọn Options Environment không mấy 
quan trọng, lập trình viên khó lòng áp dụng biến trong chương trình 
mà không định nghĩa chúng chính xác trong lệnh Dim. Hơn nữa, cơ chế 
định nghĩa biến giúp loại bỏ lỗi kỹ thuật, cho nên bạn cần có thói quen 
đặt Option Explicit trong phân mục (General) của từng cửa sổ Code 
chứa chương trình. 


Lệnh sau định nghĩa biến ProductTotal: 
Dim ProductTotal As Currency 


142 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản .- 


Từ lệnh Dim, bạn biết rằng biến lưu giữ dữ liệu curreney- 
của nó là ProductTotal. Tất cả các lệnh Visual Basic và thủ tục con 
đặt sẵn bắt buộc ký tự hoa đầu tiên. Cho dù bạn không phải đặt : 
biến với ký tự hoa, đa số lập trình viên Visual Basic đều thêm k “tụ 
hoa vào giúp phân biệt với những ký tự khác. (Nhớ rằng bạn Ha thể 
sử dụng khoảng trống trong tên của biến.) M 


Ghi chú t> 
Lệnh Static và Global cũng định nghĩa biến, như bạn sẽ bắt gặp rong 
Chương 6 và Chương 8. m, 
Các câu lệnh sau định nghĩa biến số nguyên, biến có độ cị 
xác đơn và biến có độ chính xác kép: - 
Dim Length As Integer 
Dim Price As Single 
Dim Structure As Double 
Lưuý + 


Ngoại trừ số ít trường hợp mà bạn sẽ học trong Bài 8, bạn sẽ không báo 
giờ định nghĩa hai biến cùng tên. Visual Basic không biết biến nào đang đu 


tham chiếu khi bạn sử dụng chúng. Ib 
Khái niệm mới 
Variable-length string là chuỗi có độ dài thay đổi tùy 4. : 
Nếu bạn muốn viết chương trình lưu nội dung nhập vào hộp nhập 
tên người dùng, bạn sẽ định nghĩa chuỗi giống như sau: " 
Dim FirstName As String “h 


Bạn có thể tưởng.tượng khi định nghĩa chuỗi. Chuỗi FirstName 
có thể chứa chuỗi bất kỳ dài từ 0 đến 65.500 ký tự. Bạn sẽ tìm hi 
mục tiếp theo, cách lưu trữ dữ liệu trong chuỗi. FirstName có thể giữ. 
liệu hầu như ở bất kỳ kích cỡ nào. Bạn có thể lưu chuỗi ngắn trong 
FirstName như là "Joe" và sau đó lưu chuỗi dài hơn trong FirstName 
như ' Mercedesy chẳng hạn. FirstName là chuỗi có độ dài thay đổi. lạh 


Khái niệm mới. “ 


Fixed-length siring - Chuỗi có độ dài cố định - lưu giữ chuỗi 
có kích thước tối đa cố định. 


Bài 7: Biến, điều khiển và phép toán 143 


Đôi khi bạn muốn giới hạn số lượng văn bản mà chuỗi sẽ lưu. Ví 
dụ, bạn có thể định nghĩa biến chuỗi nhằm lưu giữ tên mà bạn đọc từ tập 
tin trên đĩa. Sau đó, hiển thị nội dung của chuỗi dưới dạng nhãn trên mẫu 
biểu. Tuy nhiên, nhãn của mẫu biểu có chiều dài cố định, giả sử thuộc 
tính AutoSize ấn định ở True. Vì vậy, bạn muốn lưu giữ biến chuỗi với 
chiều dài hợp lý. Lệnh Dim sau đây sẽ minh họa cách bạn có thể thêm 
tùy chọn StringLength khi muốn định nghĩa chuỗi có độ dài cố định: 

Dim Title As String * 20 

Title là tên của biến chuỗi vốn có thể lưu giữ chuỗi từ 0 đến 20 
ký tự. Giả như chương trình lưu giá trị chuỗi dài hơn 20 ký tự trong 
Title, Visual Basic sẽ tiếp nhận chuỗi và chỉ lưu 20 ký tự đầu tiên. 


Sau đây là cách viết vắn tắt: bạn có thể bỏ qua mô tả As Variant 
khi định nghĩa biến. Lệnh Dim như sau: 
Dim Value As Variant 
thì chính xác như 
Dim Value 

Chuẩn mực hoàn hảo là tạo mã lệnh càng rõ ràng càng tốt. Nói 
cách khác, As Variant đòi hỏi nhập thêm từ bàn phím, nhưng sử dụng As 
Variant yêu cầu phải rõ ràng hơn biến Variant. Sau này khi muốn bảo trì 
chương trình, bạn sẽ biết rằng bạn muốn nói về một biến Variarit và không 
sơ ý nhầm lẫn với kiểu dữ liệu khác. : 

Sử dụng biến để lưu giữ kết quả tính toán tức thời, cũng như các 
giá trị dữ liệu do người dùng nhập và những điều khiển chẳng hạn như 
hộp nhập. Biến làm việc xuất sắc cùng với điều khiển trên mẫu biểu. 
Cho đến bây giờ, bạn đã học cách định nghĩa biến nhưng không lưu dữ 
liệu trong biến. Phần kế tiếp sẽ giải thích cách thức lưu và nhận giá trị 
biến mà bạn định nghĩa. 


Lưu ý 

Trường hợp gọi biến hằng bằng tên, bạn phải dùng tên đó trong toàn bộ 
chương trình. Tên biến Sale không giống Sales. Còn như định nghĩa biến bằng 
cách sử dụng tên và sau đó chỉ thay đổi ký tự hoa nào đó, Visual Basic sẽ đổi 
ký tự hoa nguồn thành ký tự hoa mới. Nói cách khác, nếu bạn định nghĩa biến 
Profit và dùng tên đó một lúc trong chương trình,.nhưng sau đó chương trình lại 
gọi biến PROFIT, Visual Basic sẽ thay đổi mọi biến có tên Profit thành PROFIT. 


144 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Visual Basic nhanh chóng hỗ trợ khi bạn cần định nghĩa vài 
biến. Thay vì liệt kê từng định nghĩa biến trên mỗi dòng như sau: 
Dim A As Integer 
Dim B As Double 
Dim C As Integer 
Dim D As String 
Dim E As String 

Bạn có thể tổ hợp những biến cùng kiểu dữ liệu trên một dòng. 
Ví dụ, 

Dim A, C As Integer 
Dim B As Double 
Dim D, E As String 

Một số lập trình viên dùng mã lệnh định nghĩa tất cả các biến 
trên cùng một dòng, cho dù có quá nhiều định nghĩa biến làm cho lệnh 
Dim khó quản lý. Ví dụ 

Dim A, C As Integer, B As Double, Dim D, E As String. 

Thay lệnh Dim bằng ký tự hậu tố của biến. Sẽ có tổ hợp ký tự 
hậu tố cho tên biến để xác định kiểu dữ liệu chứ không phải định nghĩa 
biến. Bảng 7.2 liệt kê các ký tự hậu tố dành cho những giá trị hằng. 
Các biến dùng trong những phiên bản hoàn chỉnh được nêu ra như sau: 


Age% 


[a4 | lông | — Amoung 


% 

, KelvinTemp# 

ö Pay@ 
LÔ $9 |] sưng | LaeNames 


Câu lệnh Option Explicit không thể xuất hiện trong phân mục 
(General) của cửa sổ Code bởi vì những ký tự cuối không đủ để định 
nghĩa biến. 


Bài 7: Biến, điều khiển và phép toán 145 


Biến LastName$ thuộc biến chuỗi, và Visual Basic biết biến này 
là biến chuỗi ngay cả khi lệnh Dim không định nghĩa biến dưới dạng 
chuỗi. Bạn sẽ không dùng thêm hậu tố biến bởi vì bạn sẽ viết chương 
trình rõ ràng hơn nếu sử dụng Dim. Tuy nhiên, bạn có thể nhập mã 
lệnh được viết bởi người khác có sử dụng ký tự hậu tố trong biến, và 
bạn nên chú trọng đến ý nghĩa của ký tự hậu tố. 


GÁN GIÁ TRỊ CHO BIẾN 


Khái niệm mới 
Chuỗi null là chuỗi rỗng có chiều dài bằng 0 uà thường được 
biểu thị trong dấu ngoặc kép (""). 
Khi bạn định nghĩa biến lần đầu tiên, Visual Basic sẽ gán giá trị 
0 trong biến số và chuỗi rỗng thuộc biến chuỗi. Sử dụng câu lệnh gán 
khi bạn muốn đặt giá trị dữ liệu khác vào biến. Biến lưu giữ dữ liệu 
dưới dạng dữ liệu xác định, và nhiều dòng trong cửa sổ Code của chương 
trình Visual Basic gồm có câu lệnh gán dư liệu cho biến. Sau đây là 
kiểu câu lệnh gán: 
{Let]VarName = Expression 
Tên lệnh Let là tùy chọn; hiện nay ít khi dùng đến nó. VarName 
là tên biến mà bạn định nghia bằng cách sử dụng câu lệnh Dim. 
Expression ở đây có thể là hằng, biến hoặc biểu thức toán học. 
Giả sử bạn cần lưu giá trị 18 là độ tuổi nhỏ nhất (MinAge) vào 
biến số nguyên. Các câu lệnh gán sau có thể thực hiện điều đó: 
Let MinAge = 18 
Và 
MinAge = 18 
Ghi chú 
Phần còn lại của tập sách này sẽ không đề cập đến từ Let trong các 
câu lệnh gán bởi lẽ từ này trở nên dư thừa. 
Muốn lưu nhiệt độ trong biến chính xác đơn có tên TodayTemp, 
bạn có thể thực hiện như sau: 
TodayTemp = 42.1 


146 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Kiểu dữ liệu của Expression phải phù hợp kiểu dữ liệu của biến 
mà bạn gán. Nói cách khác, câu lệnh sau không hợp lệ. Nó sẽ đưa ra 
lỗi trong chương trình Visual Basic nếu bạn cố dùng nó. 

TodayTemp = "Forty-Two point One" 


Đặt trường hợp TodayTemp là biến chính xác đơn, bạn không thể 
gán chuỗi cho nó. Tuy nhiên, Visual Basic thường thực hiện phép 
chuyển đổi nhanh cho bạn khi quá trình chuyển đổi đã chuẩn xác. Ví 
dụ, nó có khả năng thực hiện phép gán dưới đây ngay cả khi bạn đã 
định nghĩa Measure là biến chính xác kép: 

measurement = 921.23 

Chỉ thoáng nhìn, tưởng chừng 921.23 là số chính xác đơn vì kích 
cỡ của nó. 921.23 thực sự là giá trị dữ liệu Variant. Xin nhắc lại Visual 
Basic giả sử mọi hằng dữ liệu là Variant trừ khi bạn thêm ký tự hậu tố 
cụ thể vào hằng hầu tạo kiểu dữ liệu hằng khác. Visual Basic có thể 
chuyển đổi an toàn và dễ dàng giá trị Variant thành giá trị chính xác 
kép. Đó chính là những gì Visual Basic thực hiện, chính vì thế phép 
gán được tiến hành thông suốt. 

Bổ sung vào hằng, bạn có thể gán biến khác cho biến. Hãy xem 
kỹ mã lệnh sau: 

Dim Sales As Single, NewSales As Single 
Sales = 3945.42 
NewSales = Sales 


Khi câu lệnh thứ ba hoàn thành, cả hai biến Sales và NewSales 
có giá trị hằng 3945.42. 

Thật tự nhiên để gán biến cho điều khiển và ngược lại. Chẳng 
hạn, giả sử người dùng nhập giá trị 18.34 vào thuộc tính Text trong 
hộp nhập. Nếu thuộc tính Name của hộp nhập là txtFactor, câu lệnh 
dưới đây sẽ lưu giá trị của hộp nhập vào biến FactorVal: 

FactorVal = txtFactor.Text 

Giả sử bạn đã định nghĩa Title là biến chuỗi với chiều dài cố 
định bằng 10, nhưng người dùng nhập Mondays Always Feel Blue trong 
thuộc tính Text mà bạn muốn gán cho Title. Visual Basic chỉ lưu 10 ký 
tự đầu tiên của điều khiển vào Title và cắt bỏ phần còn lại của biến 
chuỗi. Vì vậy, Title chỉ giữ lại chuỗi "Mondays AI". 


Bài 7: Biến, điều khiển và phép toán 147 


Tóm tắt 

Đây là mã lệnh của vài chương trình đầu tiên ôn lại mà bạn sẽ 
tìm thấy trong phần còn lại của tập sách. Ví dụ 7.1 bao gồm thủ tục 
biến cố ngắn vốn gán chú thích của nút lệnh mới. 


Củng cố 

Bạn có thể làm dữ liệu xuất hiện ngay trên mẫu biểu bằng cách 
gán thuộc tính Text của các hộp nhập hoặc thuộc tính Caption của các 
nhãn và nút lệnh. Giả sử bạn đặt nút lệnh cmdJoke trên mẫu biểu. Thú 
tục biến cố được trình bày trong Ví dụ 7.1 sẽ thay đổi chú thích khi 
người dùng nhấp nút lệnh. 


Ví dụ 7.1. Thủ tục biến cố gán chú thích cho nút lệnh mới 
1: Sub cmdJoke_Click () 
2: cmdJoke.Caption = "Bird Dogs Fly" 
3: End Sub 
Lưu ý 
Xuyên suốt cuốn sách, bạn thường bắt gặp những ví dụ mã lệnh kèm 
theo số đặt bên trái. Sử dụng số hầu tham chiếu tới từng dòng. Không nên 
nhập số hoặc dấu hai chấm (:) theo sau số khi bạn nhập mã lệnh chương trình. 


Phân tích 

Không có vấn để gì với thuộc tính Caption của nút lệnh được đặt 
ở phần đầu chương trình. Khi người dùng nhấp nút lệnh, thủ tục biến 
cố này sẽ thi hành và chú thích của nút lệnh sẽ đối thành Bird Dogs 
Fly (dòng 2). 

Mách nước 

Bạn sẽ thấy chương trình toàn diện hơn để gán giá trị dữ liệu cho điều 
khiển trong bài thực hành của chương này. 

Bạn có thể thêm tập tin CONSTANT.BAS định nghĩa tên hằng 
vào project để điều khiển thủ tục biến cố bên trong. Câu lệnh gán sau 
đây sẽ bổ sung đường viên đơn bao quanh nhãn lblSinger: 

|blSinger.BorderStyle = FIXED_SINGLE 


148 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Hắn nhiên, bạn phải biết hằng số có tên bên trong CONSTANT.BAS 
trước khi bạn có thể gán chúng. Qua tập sách này, bạn sẽ biết khi nào 
có thể sử dụng tên hằng cho việc thiết lập thuộc tính. 


Ghi chú 
Khi bạn không sử dụng CONSTANT.BAS, chỉ việc gán số trong trường hợp 
thuộc tính điều khiển có thể chấp nhận vùng giá trị có giới hạn. Lấy ví dụ, giá trị có 
thể xuất hiện khi bạn chọn thuộc tính BorderStyle cho nhãn trong cửa sổ Properlies 
là 0-None và 1-Fixed Single. Để gán trục tiếp đường viền không sử dụng tên biến 
hằng, chỉ cần gán 0 hay 1. Không nên giải thích rõ ràng nội dung thuộc tính. Ví dụ: 
IblSinger.BorderStyle = 1 


Củng cố 

Bằng cách dùng câu lệnh, bạn có thể gán hằng, tên hằng, giá trị 
điều khiển và biến cho các biến cũng như điều khiển khác. Câu lệnh 
gán đòi hỏi biến phải được định nghĩa trước bằng lệnh Dim nếu khoản 
mục (General) của chương trình chứa câu lệnh Option Explicit 1 như đã 
đề cập. 


BIÊU THỨC TOÁN HỌC 
Khái niệm 

Giá trị dữ liệu và điều khiển không chỉ là những loại phép gán 
duy nhất mà bạn có thể thực hiện. Với các toán tử toán học của Visual 


Basic, bạn dễ dàng tính toán và gán kết quả biểu thức cho biến khi viết 
câu lệnh gán vốn chứa biểu thức. 
Khái niệm mới 

Toán tử (operdtfor) là từ hay ký hiệu thực hiện phép tính uù xử 
lý dữ liệu. 

Thật dễ dàng để chỉ thị Visual Basic thực hiện phép tính. Bảng 
7.3 mô tả những toán tử chính của Visual Basic. Bên cạnh đó còn có các 
toán tử khác, song những toán tử trong Bảng 7.3 vừa đủ cho phần lớn 
chương trình mà bạn viết. Hãy xem kỹ các toán tử. Bạn đã quen thuộc 
với hâu hết những toán tử này bởi vì chúng hoạt động và trông như 
bản sao thế giới thực. 


Bài 7: Biến, điều khiển và phép toán 149 


Bảng 7.3. Các toán tử tính toán chủ yếu 


Ví dụ 
Net + Disc Cộng hai giá trị 
Lấy giá trị này trừ đi giá trị kia 


max Total * Fact Nhân hai giá trị 


Tax / Adjust Lấy số này chia cho số khác 
Adjust ^ 3 Tăng giá trị cho lũy thừa 
Name1 & Name2 


Bạn muốn lưu số tiền lương chênh lệch hàng năm (được lưu trong 
biến AnnualSales) và lương phải trả (được lưu trong biến CostOfSales) 
trong biến có tên NetSales. Giả sử có tất cả ba biến đã được định nghĩa 
và khởi tạo, câu lệnh gán sau sẽ tính toán giá trị đúng cho NetSales: 

NetSales = AnnualSales - CostOfSales 

Lệnh gán này ra chỉ thị Visual Basic tính giá trị biểu thức và lưu 
kết quả trong biến NetSales. Dĩ nhiên, bạn cũng có thể lưu kết quả biểu 
thức này trong thuộc tính Caption hoặc Text. 

Nếu bạn muốn tăng lũy thừa lên một giá trị - nghĩa là nhân giá 
trị đó với chính nó số lần xác định, bạn có thể làm như thế. Mã lệnh 
sau sẽ gán 10000 cho Value bởi vì 10 lũy thừa 4 — 10x10x10x10 bằng 
10,000: 

Years = 4 
Value = 10 ^ Years 

Không nên lo lắng về những biểu thức phức tạp, Visual Basic 
tính toàn bộ kết quả trước khi lưu kết quả đó trong biến ở bên trái dấu 
bằng. Ví dụ, lệnh gán sau quả là dài, song Visual Basic sẽ tính kết quả 
và lưu giá trị trong biến Ans: 

Ans = 8 * Factor - Pi + 12 * MonthlyAmts 

Cơ chế kết hợp các biểu thức thường đem lại kết quả không thể 
hiểu được bởi vì Visual Basic sẽ tính kết quả toán học theo thứ tự ưu 
tiên. Visual Basic luôn tính lũy thừa trước nếu một hoặc nhiều toán tử 
^ xuất hiện trong biểu thức. Sau đó,Visual Basic tính tất cả các phép 
nhân và chia trước khi thực hiện phép cộng và trừ. 


150 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Visual Basic gán 13 cho Result trong câu lệnh sau: 
Result = 3 + 5 *2 
Thoạt đầu, bạn sẽ nghĩ Visual Basic sẽ gán 16 cho Result bởi vì 3 
+ 5 bằng 8 và 8 * 2 bằng 16. Tuy nhiên, theo quy tắc Visual Basic luôn 
tính phép nhân và chia nếu phép chia tổn tại trong biểu thức trước khi 
tính phép cộng. Vì vậy, đầu tiên Visual Basic tính giá trị 5 * 2 bằng 10, 
kế tiếp cộng 3 với 10 để được 13. Chỉ lúc đó nó mới gán 13 cho Result. 
Trường hợp cả hai phép nhân và chia cùng xuất hiện trong biểu 
thức, Visual Basic sẽ tính từ trái sang phải. Ví dụ, Visual Basic gán 20 
cho biểu thức sau: 
Result=8/2+4+3*4 


Hinh 7.1 cho thấy cách Visual Basic tính biểu thức này. Visual 
Basic sẽ tính phép chia đầu tiên, bởi lẽ phép chia xuất hiện bên trái 
phép nhân. Nếu phép nhân xuất hiện bên trái phép chia, Visual Basic 
sẽ thực hiện phép nhân trước. Sau khi Visual Basic tính toán các kết 
quả trung gian cho phép chia và phép nhân, nó sẽ thực hiện phép cộng 
và lưu kết quả cuối cùng là 20 vào Result. 

Result = 8/2+ 4+3 *4 
V 


+ 
+ 
+ 
+ 
c 
* 
+ 


20 
Hình 7.1. Visual Basic tính biểu thức theo thứ tự ưu tiên. 


Ghi chú 
Thứ tự tính toán có nhiều tên. Lập trình viên thường sử dụng thuật ngữ 
thứ tự toán tử, độ ưu tiên của toán tử, hoặc cấp bậc phép toán. 


Có thể bỏ qua tính ưu tiên toán tử bằng cách sử dụng cặp dấu 
ngoặc đơn (). Trong biểu thức, Visual Basic luôn tính giá trị trong cặp 
dấu ngoặc đơn trước, thậm chí nó bỏ qua cả toán tử ưu tiên. Câu lậnh 
gán dưới đây lưu 16 vào Result bởi vì cặp dấu ngoặc buộc Visual Basic 
tính phép cộng trước phép nhân: 


Bài 7: Biến, điều khiển và phép toán 151 


Result = (3 + 5) * 2 
Biểu thức sau đây lưu lũy thừa 1⁄5 của 125 cho biến root5: 
root5 = 125 ^ (1/5) 


Như bạn có thể thấy từ biểu thức này, Visual Basic hỗ trợ lũy 
thừa phân số. 


Khái niệm mới 
Concœtenotion nghĩa là tính kết nốt hai hay nhiều chuỗi uới nhau. 
Một trong các toán tử chính của Visual Basic lại không làm gì với 
việc tính toán. Toán tử nối một chuỗi vào cuối chuỗi khác. Giả sử người 
dùng đã nhập tên trong điều khiển nhãn lblFirst và họ trong điều khiển 
lblLast. Biểu thức nối sau đây sẽ lưu họ tên đây đủ trong biến chuỗi FullName: 
FullName = lblFirst & IblLast 
Mặc dù có vấn để ở đây, nhưng không rõ ràng lắm - không có 
khoảng trống giữa hai tên. Toán tử & không tự động chèn khoảng 
trống bởi vì bạn không muốn khoảng trống khi nối hai chuỗi. Vì vậy, có 
lẽ bạn phải nối chuỗi thứ 3 giữa hai chuỗi này như sau 
FullName = lblFirst & " " & IblLast 
Visual Basic hỗ trợ toán tử đồng nghĩa, dấu +, với toán tử &. Nói 
cách khác, câu lệnh gán sau đây đồng nhất với câu lệnh trước: 
FullName = lblFirst + " " + |blLast 
Ngay cả Microsoft, người sáng tạo ra Visual Basic, đều cho rằng 
bạn dùng toán tử & để nối chuỗi và dự trữ toán tử + cho phép cộng các 
số. Cơ chế sử dụng cùng toán tử cho hai loại thao tác khác nhau có thể 
dẫn đến sự nhầm lẫn. : 


Củng cố 

Các toán tử toán học cho phép bạn thực hiện mọi phép tính và 
phép gán. Visual Basic muốn nói là không bao giờ phải tái sử dụng một 
máy tính! Tuy nhiên, khi bạn áp dụng biểu thức, hãy nhớ đến tính ưu 
tiên toán tử. Nếu còn nghi ngờ, hãy dùng cặp dấu ngoặc đơn nhằm 
trình bày chính xác các phép toán trong biểu thức bạn muốn Visual 
Basic tính đầu tiên. 


152 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


HÀM Vaạl() 


Khái niệm 

Visual Basic hiểu toàn bộ dữ liệu lưu trong điều khiển trên mẫu 
biểu như giá trị Variant chẳng hạn. Có một thói quen trong Vigual 
Basic làm cho Visual Basic nghĩ điều khiển này là chuỗi khi bạn muốn 
cộng hai giá trị của điều khiển với nhau. Hàm ValQ sẽ bảo đảm rằng 
Visual Basic xem giá trị của điểu khiển như con số khi bạn cần trong 
biểu thức. 

Hình 7.2 minh họa mẫu biểu đơn giản cùng với hai hộp nhập và 
một nút lệnh. Ngay khi người dùng nhập tiền lương năm cuối vào hộp 
nhập txtLast và tiền lương năm hiện tại vào hộp nhập txtThis, nút 
lệnh sẽ kích hoạt thú tục biến cố Click thực hiện phép tính sau: 

|blAvg = (txtLast.Text + txtThis.Text) / 2 


ÁVeraqe Sale: 


Last Year's Sales:  — 
Mevaessdx [—— ] 


The average sales: ;..] 


Hình 7.2. 7ính giá trị lương trung bình cho hai năm. 


Dù thực tế mọi điều là đúng với biểu thức này, song Visual Basic 
sẽ không lưu giá trị trung bình của hai hộp nhập vào lblAvg label. Visual 
Basic hiểu sai rằng bạn muốn nối hai giá trị thay vì cộng lại với nhau. 


Bài 7: Biến, điều khiển và phép toán 153 


Ghi chú 

Vấn đề có thể phát sinh khi ngôn ngữ sử dụng cùng toán tử + cho hai 
mục đích khác nhau! 

Thay vì sử dụng biểu thức tương đối đơn giản này, bạn phải thay 
đổi đôi chút hàm Val(). Từ Val() trông giống tên thủ tục biến cố vì cặp 
dấu ngoặc đơn. Tuy nhiên, Visual Basic có nhiều thủ tục con cài đặt sẵn 
gọi là hàm. Tên hàm kết thúc bằng cặp dấu ngoặc đơn. Bạn sẽ học tất 
cả các hàm Visual Basic trong Chương 7. Còn bây giờ, chỉ dùng hàm - 
điều đó quả là đễ — và không nên lo lắng về quy cách chúng làm việc. 

Đây là cách sử dụng hàm Val(Q): đặt chuỗi vào bên trong cặp dấu 
ngoặc đơn. Giá trị trong cặp dấu ngoặc đơn có thể được biên dịch như 
một số, ngay cả khi giá trị được lưu dưới dạng chuỗi, Visual Basic sẽ đổi 
giá trị thành một số tạm để có thể tính kết quả. Lệnh gán trước đòi hỏi 
bạn áp dụng hàm ValQ hai lần. Ví dụ, thay vì 

IblAvg = (txtLast.Text + txtThis.Text) / 2 
Bạn phải viết mã lệnh 
|blAvg = (Val(txtLast.Text) + Val(txtThis.Text)) / 2 


Val() đảm bảo rằng Visual Basic xem những hộp nhập như các số 
chứ không phải là chuỗi. 

Bằng cách đó, nếu người dùng không nhập số vào cả hai hộp nhập, 
Visual Basic sẽ sử dụng số 0 cho số được chuyển đổi, giả như không có ký 
số nào xuất hiện trong các hộp nhập. Còn như một số bất kỳ hoặc tổ hợp ký 
số hiển thị trong hộp nhập, hàm Val() sẽ dùng những ký số này cho số 
được chuyển đổi, thường đưa ra các kết quả ngớ ngẩn. Ví dụ, nếu txtLast.Text 
chứa nội dung 18 years old (lý do người dùng nhập số đó là do hiểu nhầm), 
hàm Val() sẽ nhận số 18 và sử dụng giá trị 18 trong phép tính trung bình. 


Ghi chú 

Bạn có thể bắt gặp chương trình tính trung bình lương đơn giản này với 
cái tên SALAVG.VBP. Chương trình này rất đơn giản. Nó không định dạng 
phép tính trung bình theo đơn vị tiền tệ đô-la, cho nên có thể có nhiều hơn 
hoặc ít hơn hai chữ số thập phân. Tuy nhiên, bạn có thể tải xuống và tìm hiểu 
thủ tục cmdAvg_Click() của chương trình để làm quen với phép tính đang được 
thực hiện và cách thức hàm Val() trợ giúp quá trình tính toán. 


154 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 
Củng cố 


Khi tính toán bằng cách áp dụng dữ liệu của mẫu biểu, bạn có 


thể chuyển đổi tạm thời những giá trị của điều khiển thành số bằng 
cách áp dụng hàm Val() trước khi dùng những giá trị này trong biểu 
thức số. Điều khiển duy trì kiểu dữ liệu Variant ngoại trừ vị trí nơi hàm 
Val() biến đổi kiểu dữ liệu nhãn thành số. 


Kiến thức tổng quát 


1. 


© œ n Ø@ Ơn PB 0 Đ 


"mm 
2 mm ©C 


18. 


14. 


15. 


Biến là gì? 

Câu lệnh nào định nghĩa các biến? 

Kiểu dữ liệu là gì? 

Kể tên bảy kiểu dữ liệu trong Visual Basic. 

Kiểu dữ liệu nào lưu giữ vùng giá trị nhỏ nhất? 
Kiểu dữ liệu nào lưu giữ vùng giá trị lớn nhất? 
Các kiểu đữ liệu nào luôn có dấu thập phân? 
Nghĩa của E là gì khi nó xuất hiện trong các số? 


Ký hiệu khoa học là gì? 


. Đúng hay Sai: Hằng có thể thay đổi qua chương trình. 
- Đúng hay 8ai: Biến có thể khả dụng trong suốt chương trình. 


- Tại sao lại có ích khi định nghĩa tất cả các biến trước khi sử 


dụng chúng? 


Điểm khác biệt giữa chuỗi có độ dài thay đổi và chuỗi có độ dài 
cố định là gì? 


Đúng hay Sai: Bạn có thể lưu các giá trị thuộc tính điều khiển 
trong các biến. 


Đúng hay Sai: Bạn có thể lưu biến trong các giá trị thuộc tính 
điều khiển. 


Bài 7: Biến, điều khiển và phép toán 155 


16. Hãy cho biết thứ tự ưu tiên trong Visual Basic, giá trị nào được 
gán cho biến bên trái trong từng câu lệnh gán sau? 
A. ResultA =1 +2*3 
. ResultB = (1 + 2) * 3 
. ResultC = 2 ^ 4 
. Average = 10 + 20 + 30/3 
.-Num=10-3*2+4/2 
.ing=10*2^2 
17 Toán tử là gì? 


SA =A~- =>) 


18. Điểm khác biệt giữa toán tử + và & là gì? 


Lập trình... 

19. Định nghĩa biến lưu giữ diện tích chính xác nhà bạn. Sử dụng 
biến có thể chấp nhận dấu thập phân nhưng không tăng quá 
mức và định nghĩa biến lớn hơn kích thước bạn thật sự cần. 

20. Viết lại ngắn gọn những câu lệnh gán sau: 


Let SalesPrice = Price / Discount Let Tax = TaxRate * SalesPrice 


Tìm lỗi kỹ thuật 


21. Có gì sai đối với các định nghĩa biến sau: 


Dim MyAge As Integer 
Dim Height As Single 
Dim Weight As Double 
Dim Name As String 


22. An Huy đang gặp rắc rối với chương trình Visual Basic của anh 
ấy. Anh ấy đã khai báo ba biến mà anh ấy muốn sử dụng cho 


ba tổng số: 
Dim DivTotal As Single 
Dim DivTotal As Single 
Dim DivTotal As Single 


Mục đích của An Huy là lưu những tổng giá trị này cho mỗi 
phần chia của công ty trong ba biến. Visual Basic không hài 


156 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


lòng về những gì anh ấy đang thực hiện. Hãy giúp An Huy gỡ 
rối bởi vì giám đốc đang khó chịu với anh ấy. 
23. An Huy nhận ra một lỗi khi gán biến currency sau giá trị. Hãy 
chỉ cho An Huy biết anh ấy đã làm sai điều gì. 
Salary = $47,533.90 


Phần nâng cao 

Thêm nhãn thứ ba vào chương trình tính mức lương trung bình 
SALAVG.VBP được minh họa trong Hình 7.2 sao cho chương trình tính 
mức trung bình của ba giá trị lương. 


Bài 8: So sánh dữ liệu 157. 


So sánh dứ liệu 
Các toán tử quan hệ 
Câu lệnh tf 


na 
na 
a Xử lý điều kiện Faise 
a Toán tử logic 

a 


Nhiều chọn lựa với Select Case 
a_ Hai dạng Select Case bổ sung 
Máy tính không tự suy nghĩ nhưng với sự giúp đỡ của bạn chúng 
có thể đưa ra quyết định dựa trên giá trị chứa trong điều khiển và biến. 
Khả năng đưa ra quyết định của Visual Basic cho phép tính lương dựa 
trên những điều kiện xác định, in báo cáo và kiểm tra hỏi đáp của 
người dùng v.v. 
Bạn chỉ mới học một vài lệnh: 
e - Lệnh End, dừng chương trình 
‹ Lệnh Dim, định nghĩa biến chương trình 
se _ Lệnh gán, lưu giá trị dữ liệu vào điều khiển và biến 
Thêm vào đó, bạn còn hiểu biết đôi chút về các toán tử toán học 
cơ bản. Trong bài này, bạn sẽ học một số lệnh và toán tử lập trình mới. 
Bạn có thể dùng kèm với lệnh đã biết để viết chương trình đưa ra quyết 
định dựa trên dữ liệu. 


CÁC TOÁN TỬ QUAN HỆ 
Khái niệm 

Visual Basic hỗ trợ 6 toán tử vốn trả lại kết quả là True hoặc 
False dựa trên giá trị dữ liệu. Một khi đã hiểu thấu đáo về những toán 


tử quan hệ, bạn có thể phối hợp chúng với câu lệnh If nhằm bổ sung 
tính hoàn chỉnh cho chương trình. 


158 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Khái niệm mới 

Toán tử quan hệ (Relotionadl operatfors) so sánh giá trị dữ liệu 
này uới giá trị dữ liệu khúc. 

Bảng 8.1 mô tả sáu toán tử quan hệ do Visual Basic hỗ trợ. Bạn 
dùng toán tử quan hệ để so sánh giá trị dữ liệu. Chúng rất dễ sử dụng. 
Nếu bạn lấy hai số bất kỳ, thì số này sẽ luôn lớn hơn, bằng hoặc nhỏ 
hơn số kia. 


Ghi chú 

Các toán tử toán học mà bạn đã làm quen ở bài trước trả về kết quả số. 
Toán tử quan hệ chỉ trả lại kết quả đúng (True) hay sai (False). Nói cách khác, 
giá trị dữ liệu lớn hơn giá trị khác thì kết quả là True, hoặc giả giá trị dữ liệu 
nhỏ hơn giá trị khác thì kết quả sẽ là False. 


Bảng 8.1. Các toán tử quan hệ ~ 


Cu. ti cảm cà MỜ cà 


Sales > Goal Toán tử lớn hơn. Trả về giá trị 
True nếu giá trị bên trái dấu > lớn 
hơn về mặt số lượng hoặc thứ tự 
abc so với giá trị bên phải. Ngược 
lại là False. 
Toán tử nhỏ hơn. Trả về giá trị 
True nếu giá trị bên trái dấu < nhỏ 
hơn về mặt số lượng hoặc thứ tự 
abc so với giá trị bên phải. Ngược 
lại là False. 
Toán tử bằng. Trả về giá trị True 
trong trường hợp giá trị ở hai bên 
dấu = bằng nhau. Ngược lại là 
False. 


Pay < 2000.00 


Age = Limit 


FirstName >= "Mike" 


Toán tử lớn hơn hoặc bằng. Trả 
về giá trị True trong trường hợp 
giá trị bên trái dấu >= lớn hơn 
hoặc bằng về mặt số lượng hoặc 
thứ tự abc so với giá trị bên phải. 
Ngược lại là False. 


Bài 8: So sánh dữ liệu 159 


Num <= lblAmt.Caption Toán tử nhỏ hơn hoặc bằng. Trả 
về giá trị True khi giá trị bên trái 
dấu <= nhỏ hơn hoặc bằng về mặt 
số lượng hoặc thứ tự abc so với 
giá trị bên phải. Ngược lại là False. 


txtAns.Text <> "Yes" Toán tử không bằng. Trả về giá trị 
True khi giá trị ở bên trái dấu <> 
khác về mặt số lượng hoặc thứ tự 
abc so với giá trị bên phải. Ngược 
lại là False. 


Khái niệm mới 

Bảng mã ASCII là danh sách ký tự frình bày các con số 
tương ứng. 

Mọi toán tử quan hệ làm việc trên cả giá trị bảng chữ cái lẫn số. 
Bạn có thể so sánh một loại số bất kỳ với một số khác, hay chuỗi này 
với chuỗi khác. Khi bạn so sánh chuỗi, Visual Basic dùng bảng ASCII 
để xác định cách so sánh các ký tự. Ví dụ bảng ASCII cho biết ký tự A 
có giú trị số ASCII bằng 65 nhỏ hơn ký tự B có giá trị số ASCII bằng 
66. Lưu ý tất cả ký tự hoa đều nhỏ hơn ký tự thường. Vì vậy, chữ S7 
nhỏ hơn St. 


Muốn nắm bắt cách thức toán tử quan hệ thực hiện, bạn phải 
hiểu cách sử dụng kết quả True hoặc False của chúng. Lệnh If được giới 
thiệu trong mục kế tiếp sẽ giải thích quy cách bạn có thể áp dụng kết 
quả True và False để tạo quyết định trong chương trình. Trước khi đọc 
mục tiếp theo, bạn phải hiểu cách toán tử này so sánh giá trị. Để tự 
kiểm tra nhanh, bảo đảm bạn phải hiểu cột Kế! quả trong Bảng 8.2 
trước khi tìm hiểu kỹ lưỡng hơn. 


Bảng 8.2. Các kết quả quan hệ 


160 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


"Apple" <= "Orange" 


"Mac Donald" < "Mc Donald" 


Hãy giữ mỗi bên một kiểu đữ liệu thích hợp: cả hai bên của biểu 
thức trong toán tử quan hệ phải có cùng kiểu dữ liệu hoặc ít nhất có 
kiểu đữ liệu tương thích. Nói cách khác, bạn không thể so sánh chuỗi 
với kiểu dữ liệu số. Nếu cố thực hiện, bạn sẽ nhận được lỗi không hợp 
kiểu (Type mismatch) bởi lẽ kiểu dữ liệu đó không phù hợp. 

Có thể so sánh kiểu dữ liệu số này với kiểu dữ liệu số khác. Nói 
cách khác, bạn có thể kiểm tra liệu giá trị chính xác đơn nhỏ hơn hay 
lớn hơn giá trị số 'ìguyên. Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi so sánh bằng 
với một số không phải là số nguyên. Số chính xác thì khó trình bày 
bên trong. Ví dụ, nếu bạn đã gán 8.3221 cho biến có độ chính xác đơn 
và gán 8.3221 cho biến có độ chính xác đơn khác, Visual Basic sẽ trả 
lại giá trị False, giả như bạn so sánh bằng hai giá trị này. Trong bộ 
nhớ, biến có thể lưu giữ số thực sự là 8.322100001 vì lỗi làm tròn số 
xảy ra với số thập phân vô nghĩa thông thường. Tuy nhiên, bạn có thể 
đảm bảo việc so sánh bằng hai giá trị Currency, bởi lẽ Visual Basic duy 
trì sự chính xác với hai chữ số thập phân. 


Ghi chú 


Toán tử quan hệ đôi khi được gọi là toán tử điều kiện (conditional 
operator) bởi vì chúng kiểm tra điều kiện là True hoặc False. 


Củng cố 

Toán tử quan hệ so sánh giá trị này với giá trị khác. Bạn có thể 
so sánh bằng, không bằng và lớn hơn. Các toán tử quan hệ xử lý cả dữ 
liệu chuỗi lẫn dữ liệu số. Bản thân toán tử quan hệ sẽ không có giá trị 
lắm. Tuy nhiên, bạn có thể dùng chúng hầu so sánh dữ liệu bằng cách 
dùng lệnh If, mà bạn sẽ học trong mục kế tiếp. 


Bài 8: So sánh dữ liệu - 161 


CÂU LỆNH If 


Khái niệm 
Lệnh If sử dụng toán tử quan hệ để kiểm tra giá trị. Lệnh này 
thực hiện một trong hai khả năng hành động của mã lệnh, phụ thuộc 
vào kết quả kiểm tra. Trong bài trước, bạn đã tìm hiểu cách thức Visual 
Basic thì hành lệnh Dim và lệnh gán theo thứ tự bạn nhập chúng trong 
chương trình. Với câu lệnh If, Visual Basic kiểm tra xem có thi hành 
khối mã lệnh không. Nói cách khác, lệnh If dùng toán tử quan hệ 
nhằm kiểm tra dữ liệu và có thể thi hành một hoặc nhiều dòng lệnh 
theo sau, còn tùy thuộc vào kết quả kiểm tra. 
Lệnh If thực hiện quyết định. Nếu một quan hệ kiểm tra là True, 
phân chính của câu lệnh If sẽ thi hành. Sau đây là dạng thức của lệnh If: 
lí relationalTest Then 
“ One or more Visual Basic statements 
End lí 


Lệnh End If báo cho Visual Basic biết vị trí phần nội dung của 
câu lệnh If sẽ kết thúc. Giả sử người dùng nhập một mức lương vào 
điều khiển hộp nhập txtSales. Câu lệnh If sau sẽ tính số tiền thưởng 
dựa trên mức lương đó: 

lf (txtSales.Text > 5000.00) Then 
Bonus = Val(txtSales.Text) * .12 
End lí 

Nhớ rằng Visual Basic lưu số 0 trong mọi biến mà bạn không 
khởi tạo trước đó. Vì vậy, Bonus có giá trị bằng 0 trước lúc lệnh If thi 
hành. Lệnh If thi hành, mã lệnh sẽ thay đổi biến Bonus chỉ khi giá trị 
của thuộc tính txtSales.Text lớn hơn 5000.00. Hàm ValQ biến đổi dữ 
liệu Variant của hộp nhập thành giá trị số để tính toán. Bằng cách 
này, lệnh If có thể đọc như sau: Nếu mức lương lớn hơn $5.000.00 thì 
tiền thưởng dựa trên giá trị của mức lương. 

Phần nội dung của lệnh If có thể có nhiều lệnh. Lệnh If dưới đây 
sẽ tính tiền thưởng, lương phải trả, và phụ cấp dựa trên giá trị nhập 
vào txtSales: 


162 Giáo trinh học và thực hành Visual Basic căn bản 


If (txtSales.Text > 5000.00) Then 
Bonus = Val(txtSales.Text) * .12 
CostOfSales = Val(txtSales.Text) * .41 
ReorderCost = Val(txtSales. Text) * .24 
End lí 


Ba câu lệnh trong thân lệnh If chỉ thi hành trong trường hợp 
điều kiện txtSales.Text > 5000.00 là đúng. Giả sử mã lệnh này chứa câu 
lệnh gán khác ngay sau lệnh End If. Câu lệnh gán đó ở ngoài thân 
lệnh If, cho nên kết quả True hoặc False của điều kiện chỉ ảnh hưởng 
đến thân lệnh If. Vì vậy, quá trình tính thuế trong thủ tục sau sẽ thực 
hiện bất chấp mức lương lớn hơn hay nhỏ hơn $5.000.00: 

lf (txtSales.Text > 5000.00) Then 
Bonus = Val(txtSales.Text) * .12 
CostOfSales = Val(txtSales.Text) * .41 
ReorderCost = Val(txtSales.Text) * .24 

End lí 

Tax = .12* 


Val(txtSales.Text) 


Mách nước 

Cặp dấu ngoặc đơn không bắt buộc phải bao quanh biểu thức kiểm tra 
quan hệ nhưng chúng giúp phân biệt phần kiểm tra với phần còn lại của mã lệnh. 

Bạn có hiểu cách chương trình thực hiện quyết định bằng cách sử 
dụng Tf chưa? Thân lệnh If chỉ thi hành nếu kiểm tra quan hệ là True. 
Ngược lại, phần còn lại của chương trình sẽ tiếp tục như thường lệ. 

Có dạng rút gọn của If mà bạn có thể không chú ý. Câu lệnh If 
trên một dòng thuộc dạng thức sau: 

lí relattonalTest Then VBStatement 


Lệnh If một dòng không đòi hỏi lệnh End Tf bởi vì kiểm tra quan 
hệ và phần thân lệnh If tập trung trên cùng dòng. Lệnh If một dòng 
gây khó dễ cho quá trình bảo trì chương trình. Giả như bạn muốn thêm 
lệnh vào thân lệnh If, bạn phải chuyển lệnh If một dòng thành câu 
lệnh If nhiều dòng và có lẽ bạn sẽ quên không bổ sung câu lệnh End lf. 
Chính vì thế, ngay cả khi phần thân lệnh Tf chỉ có một lệnh, hãy viết 
lệnh này như câu lệnh If nhiều dòng If-End If. 


Bài 8: So sánh dữ liệu 163 


Củng cố 

Lệnh If xác định xem mã lệnh có thi hành không. If sẽ kiểm tra 
điều kiện True hoặc False của biểu thức kiểm tra quan hệ. Nếu dữ liệu 
kiểm tra quan hệ là True, Visual Basic sẽ thi hành thân lệnh If. Còn 
như dữ liệu kiểm tra quan hệ là False, Visual Basic sẽ chuyên qua phần 
thân của câu lệnh. Không có điều gì xảy ra, mã lệnh theo sau lệnh End 
If sẽ thi hành như thường lệ. 


XỬ LÝ ĐIỀU KIỆN False 


Khái niệm 

Ngược lại với If sẽ thi hành mã lệnh dựa trên điều kiện True của 
cơ chế kiểm tra quan hệ, lệnh Else sẽ thi hành mã lệnh dựa trên điều 
kiện False của kiểm tra quan hệ. Else là một phần thực sự của lệnh If. 
Phần này sẽ giải thích đẩy đủ về câu lệnh If-Else. Nó chỉ cho bạn cách 
có thể thi hành phần mã lệnh này hoặc phần mã lệnh khác, phụ thuộc 
vào cơ chế kiểm tra quan hệ. 


Lệnh Else, phần mở rộng cúa lệnh If, xác định mã lệnh thi hành 
nếu biểu thức kiểm tra quan hệ là False. Sau đây là dạng thức đầy đủ 
của câu lệnh Tf với Else: 

lf relationalTest Then 

“One or more Visual Basic statements 
Else 

“One or more Visual Basic statements 
End lf 

Lập trình viên thường gọi câu lệnh If đây đủ này là lệnh If-Else. 
Lệnh If-Else đôi khi gọi là lệnh /oại trừ lần nhau (rnutually exclusive). 
Cụm từ “loại trừ lẫn nhau” đơn giản có nghĩa tập hợp mã lệnh này hay 
mã lệnh khác sẽ thi hành, nhưng không thể là cả hai. Lệnh If-Else có 
chứa hai tập hợp mã lệnh - đó là hai phần thân chứa một hoặc nhiều 
câu lệnh Visual Basic - và chỉ một tập hợp sẽ thi hành, phụ thuộc vào 
kết quả của If. Lệnh If có thể đúng (True) hoặc sai (False). Vì vậy, hoặc 
phần thứ nhất hoặc phần thứ hai của mã lệnh trong câu lệnh If-Else 
sẽ thi hành. 


164 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Tóm tắt 

Giả sử nhân viên bán hàng sẽ nhận được một khoản tiển thưởng 
nếu đạt doanh số cao (trên $5.000.00) hoặc phải chịu phạt nếu doanh số 
thấp (dưới $5.000.00). Lệnh If-Else trong Ví dụ 8.1 chứa mã lệnh cần 
thiết để thưởng hay phạt nhân viên bán hàng. Thân mã lệnh If tính 
tiên thưởng đã thực hiện ở phần trước. Thân mã lệnh Else sẽ trừ $25 
vào lương của nhân viên bán hàng, lưu trong biến PayAmt, giả như mã 
số lương không có. 

Ví dụ 8.1 gồm có một phân đoạn mã lệnh (code fragment) - đôi 
khi được gọi là code snippet - bởi vì ví dụ không chỉ ra các định nghĩa 
biến hay mã lệnh trước đó đã khởi tạo biến PayAmt chứa lương của 
nhân viên bán hàng. Ví dụ 8.1 chỉ gồm mã lệnh If-Flse cần để thưởng 
hay phạt quá trình nỗ lực của nhân viên bán hàng. 


Củng cố 

Lệnh If xử lý kết quả True của biểu thức kiểm tra điều kiện và 
Else xử lý kết quả False. Bằng cách sử dụng lệnh If-Else, bạn có thể 
đẩy mạnh khả năng kiểm tra dữ liệu của Visual Basic và khả năng thực 
hiện quyết định. 


Ví dụ 8.1. Xác định mức thưởng phạt. 


1: lf (Val(txtSales.Text) > 5000.00) Then 
2: Bonus = .05 * Val(txtSales.Text) 

3: Else 

4: PayAmt = PayAmt - 25.00 

5: End lí 

6: Taxes = PayAmt * .42 


Phân tích 


Lưu ý dòng 6 sẽ tính số tiền thuế. Không cần đến tác động của 
biểu thức kiểm tra quan hệ của lệnh If-Else, dòng 6 luôn thi hành. 
Dòng 6 không thuộc phần thân của lệnh If lẫn lệnh Else. 

Dòng 1 kiểm tra liệu giá trị hàng hóa của nhân viên bán hàng 
được lưu trong hộp nhập txtSales lớn hơn $5,000.00. Nếu biểu thức 
kiểm tra quan hệ là True, dòng 2 sẽ tính mức thưởng. Còn như False, 
lệnh Else sẽ thi hành (dòng 4). 


Bài 8: So sánh dữ liệu 165 


Như Hình 8.1 minh họa, mã lệnh thuộc phần thân lệnh If sẽ thực 
hiện, hoặc mã lệnh thuộc phần thân lệnh Else sẽ thực thi, song không 
bao giờ thực hiện cả hai. Visual Basic quyết định trong dòng 1 phép 
gán nào sẽ thực hiện. 


lf talse lf tru 


I1f (Val(txtSales.Text) > 5000.060) Then 
bonus :  .Ø5*Va](txtSales.Text) 
Else 

- PayAnt - PáyAmt-25.00C 
End IF 

axes - PayAmt*.42 


Always execưtes 

Hình 8.1. Thân lệnh !f hoặc thân lệnh Else sẽ thi hành, nhưng không thể là cả hai. 

Dòng 4 giới thiệu lệnh gán, có lẽ lúc đầu làm bạn ngạc nhiên. 
Dòng này xuất hiện để thực hiện lệnh tính tiên lương bằng tiền lương 
sẽ trả trừ đi 25. Bạn biết rằng không có cái gì có thể bằng chính nó trừ 
đi 25. Trong toán học, dấu bằng hoạt động như một đối trọng hai vế 
dấu bằng. Tuy nhiên, trong Visual Basic, khi dấu bằng không được sử 
dụng trong biểu thức kiểm tra quan hệ của If, nó là phép gán vốn tính 
toán mọi thứ bên phải dấu bằng (=) và lưu giá trị đó vào trong biến bên 
trái dấu (=). Dòng 4 sẽ lấy PayAmt trừ đi 25, sau đó gán kết quả trở lại 
PayAmt. Cuối cùng, giá trị của nó nhỏ hơn giá trị của PayAmt là 25. 
Ghi chú 


Khi biến xuất hiện ở hai bên dấu = trong phép gán, biến sẽ được cập 
nhật theo vài cách. 


TOÁN TỬ Logic 


Khái niệm 

Ba toán tử bổ sung And, Or, và Not, trông giống lệnh hơn là toán 
tử. And, Or, và Not được gọi là toán tử logic. Toán tử này cho phép bạn 
tăng khả năng của các toán tử quan hệ bằng cách mở rộng quá trình 
kiểm tra trong câu lệnh ïf. Chúng cho phép bạn kết hợp hai hay nhiều 
biểu thức kiểm tra quan hệ. 


166 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Bảng 8.3 mô tả các toán tử logic, thực hiện y như nội dung mô tả 
về chúng. 


Bảng 8.3. Toán tử logic 


[Toántử[ Cáchdung | _ Môi  _ 


And |If(A > B) And (C < D) |Trả lại giá trị True nếu cả hai bên toán tử 
And là True. Vì vậy, A phải lớn hơn B và € 

¬ nhỏ hơn D. Ngược lại biểu thức trả lại giá 

trị False. 

Trả lại giá trị True nếu bên này, hoặc bên 

1" kia của toán tử Or là True. Do đó, A phải 
Qua Bảng 8.3 ta thấy, toán tử logic And và Or cho phép bạn phối 
hợp nhiều biểu thức kiểm tra quan hệ trong câu lệnh If. Toán tử Not 
phủ định kết quả của biểu thức kiểm tra quan hệ. Bạn có thể đảo ngược 
hoàn toàn bằng điều kiện Not. Not có thể tạo biểu thức kiểm tra quan 
hệ phức tạp, và bạn nên sử dụng nó thận trọng. Chẳng hạn, lệnh lf 


lớn hơn B hoặc C phải nhỏ hơn D. Giả 

như cả hai bên toán tử Or đều False, toàn 
cuối cùng trong Bảng 8.3 có thể dễ dàng chuyển thành If (Ans <> “Yes”) 
nhằm loại bỏ điều kiện Not. 


lí (A > B) Or (C < D) 


bộ biểu thức sẽ trả lại kết quả False. 
Cho kết quả ngược lại với kết quả True 
hoặc False. Vì vậy, trường hợp Ans chứa 
"Yes", toán tử Not sẽ đảo kết quả True 
thành False. 


lf Not(Ans = "Yes") 


Mã lệnh thường phải thực hiện phép gán, in thông báo, hoặc 
hiển thị nhãn nếu hai hay nhiều điều kiện là True. Toán tử logie làm 
cho điều kiện dễ dàng phối hợp với mã lệnh. Giả sử bạn muốn thưởng 
nhân viên nếu tổng số tiền bán hàng lớn hơn $5.000 và nếu anh ta bán 
nhiều hơn 10.000 đơn vị sản phẩm khác nhau. Không có toán tử And, 
bạn phải nhúng câu lệnh If trong thân câu lệnh If khác. Ví dụ: 

lí (Sales > 5000.00) Then 
lf (UnitsSold > 10000) Then 
Bonus = 50.00 
End If 

End lí 


Bài 8: So sánh dữ liệu 167 


Dưới đây là mã lệnh tương tự được viết dưới dạng lệnh Tf đơn lẻ. 
Sau này đặt trường hợp bạn cần cập nhật chương trình, cũng dễ thay 
đổi thôi. 
lí (Sales > 5000.00) And (UnitsSold > 10000) Then 
Bonus = 50.00 
End lí 
Bạn có thể viết lại mã lệnh này như thế nào bằng lệnh If để tính 
tiên thưởng, giả như nhân viên bán hoặc hơn $5.000 hoặc nhiều hơn 
10.000 đơn vị sản phẩm? Sau đây là mã lệnh: 
If (Sales > 5000.00) Or (UnitsSold > 10000) Then 
Bonus = 50.00 
End lí 


Tóm tắt 

Ví dụ 8.2 có chứa lệnh If-Else vốn kiểm tra dữ liệu hai nhóm 
trong một công ty và tính toán giá trị từ dữ liệu. 
Củng cố 

Toán tử logic cho phép bạn phối hợp hai hay nhiều điều kiện 
kiểm tra. Không có các toán tử logic, bạn phải viết mã lệnh dài hơn 
bằng những lệnh If lổng vào nhau. 

Ví dụ 8.2. Tính lương các nhóm trong một công †. 

1: lÝ (DivNum = 3) Or (DivNum = 3) Then 


2: DivTotal = DivSales3 + DivSales4 

3: GrandDivCosts = (DivCost3 * 1.2) + (DivCost4 * 1.4) 
4: Else 

5: DovTotal = DivSalesI + DivSales2 

6: GrandDivCosts = (DIvCost1 * 1.1) + (DivCost5 * 1.9) 
7: End lí 


Phân tích 

Giả sử người dùng mã lệnh trong Ví dụ 8.2 làm chủ công ty gồm 
có 4 nhóm. Các nhóm east coast được đánh số là 3 và 4, các nhóm west 
coast được đánh số là 1 và 2. Ví dụ 8.2 sẽ tính tổng lương và tổng chỉ 


168 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


phí cho các nhóm theo coast, còn tùy thuộc vào giá trị DivNum. Bạn 
phải giả sử tất cả các biến đã được định nghĩa và khởi tạo với những 
giá trị đúng. 

Nếu DivNum chứa số 3 hoặc 4, người dùng đang yêu cầu tính cho 
east coast, mã lệnh trong dòng 2 và 3 sẽ thi hành để đưa ra cặp giá trị 
cho east coast. Trường hợp DivNum không chứa giá trị 3 hoặc 4, chương 
trình giả thiết DivNum chứa 1 hoặc 2, và cặp giá trị west coast được 
tính từ dòng 5 đến dòng 6. 


NHIỀU CHỌN LỰA VỚI Select Case 


Khái niệm : 

Lệnh If so sánh dữ liệu có hiệu quả trong trường hợp một hoặc 
hai biểu thức kiểm tra quan hệ được tạo. Tuy nhiên, khi bạn phái kiểm 
tra nhiều hơn hai điều kiện, lệnh If trở nên khó bảo trì. Toán tử logic 
trợ giúp loại điều kiện nhất định nào đó. Đôi khi bạn buộc phải lồng 
nhiều câu lệnh If-Else trong câu lệnh If-Else khác. 

Hãy xem xét lệnh If minh họa ở Ví dụ 8.3. Mặc dù toán tử logic 
của lệnh If đơn giản, song mã lệnh sau rất khó theo dõi. 


Ví dụ 8.3. Các câu lệnh If-Else lồng vào nhau làm cho công việc trở nên phức lạp. 


lí (Age = 5) Then 
IblTitle.Text = "Kindergarten" 
Else 
lí (Age = 6) Then 
IblTitle.Text = "1st Grade" 
Else 
lí (Age 7) Then 
lblTitle.Text = "2nd Grade" 
Else 


lí (Age = 8) Then 
IblTitle.Text = "3rd Grade" 
Else 
lí (Age = 9) Then 


Bài 8: So sánh dữ liệu 169 


IblTitle.Text = "4th Grade" 
Else 
lí (Age = 10) Then 
IblTitle.Text = "5th Grade" 
Else 
lí (Age = 11) Then 
lblTitle.Text = "6th 
Grade" 
Else 
lblTitle.Text = "Advanced" 
End lí 
End If 
End lí 
End lí 
End lí 
End lf 
End lí 
Visual Basic hỗ trợ một câu lệnh, gọi là Select Case, vốn xử lý 
các điều kiện có nhiều lựa chọn tốt hơn If-Else. Sau đây là dạng thức 
của lệnh Select Case: 
Select Case Expression 
Case value 
“ One or more Visual Basic statements 
Case value 
“ One or more Visual Basic statements 
[Case value 
“ One or more Visual Basic statements ] 
[Case Else: 
“ One or more Visual Basic statements] 
End Select 
Dạng thức của Select Case làm cho lệnh này giống y hệt lệnh If- 
Else lồng nhau phức tạp, nhưng bạn sẽ thấy câu lệnh Select Case thật 
sự dễ viết chương trình và bảo trì hơn so với bản sao If-Else của chúng. 


170 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Expression có thể là biểu thức Visual Basic bất kỳ như phép tính, 
giá trị chuỗi hoặc giá trị số chăng hạn - sẽ có kết quả là giá trị số 
nguyên hoặc giá trị chuỗi. Vaiues phải là các giá trị số nguyên hoặc giá 
trị chuỗi so khớp với kiểu dữ liệu của Expression. 


Lệnh Select Case có ích khi bạn phải thực hiện nhiều lựa chọn 
dựa trên giá trị dữ liệu. Select Case có thế có hai hay nhiều phần giá 
trị Case. Mã lệnh thi hành phụ thuộc vào giá trị nào phù hợp với 
Expression. Nếu không có giá trị nào phù hợp với Expression, mã lệnh 
trong phần Case Else sẽ thi hành giống như bạn viết mã lệnh cho Case 
Else vậy. Ngược lại, không có điều gì xảy ra thì tiếp tục điều khiến 
lệnh đứng sau End Select. 


Lưu ý 

Không nên sử dụng Select Case khi lệnh If hoặc lệnh If-Else đơn giản 
đáp ứng được. Cơ chế kiểm tra logic của lệnh !f ít phúc tạp và thậm chí còn rõ 
ràng hơn lệnh Select Case. Nếu không cần so sánh nhiều hơn hai giả trị, thì 
nên phối hợp lệnh If và If-Else vì chúng rất đơn giản. 
Tóm tắt 

Cách nhanh nhất đê học Select Case là xem ví dụ về nó. Ví dụ 
8.4 chứa phiên bản Select Case, các phép gán kết quả xếp hạng học tập 


biểu diễn trong Ví dụ 8.3. Select Case sắp xếp nhiều tùy chọn thành 
đang thức dễ quản lý hơn. 


Củng cố 

Lệnh Select Case là lệnh thay thế khá ăn ý cho các điều kiện If- 
Else lông nhau và dài khi một trong nhiều tùy chọn có khả năng. Bạn 
khởi tạo chương trình Visual Basic để thi hành tập hợp lệnh Visual 
Basic từ danh sách lệnh bên trong Select Case. 


Ví dụ 8.4. Sử dụng Select Case để đơn giản hóa các lệnh If-Else lồng nhau phức lạp. 
1: Select Case Age 
2: Case 5: |b[Title.Text = "Kindergarten" 
3: Case 6: |blTitle.Text = "1st Grade" 
4: Case 7: lblTitle.Text = "2nd Grade" 
5: Case 8: [blTitle.Text = "3rd Grade" 
6: Case 9: |blTitle.Text = "4th Grade" 


Bài 8: So sánh dữ liệu 171 


7: Case 10: |blTitle.Text = "5th Grade" 
8: Case 11: lblTitle.Text = "6th Grade" 
9: Case Else: lblTitle.Text = "Advanced" 
19: End Select 


Phân tích 

Nếu biến Age lưu giữ giá trị 5, nhãn "Kindergarten" được gán ở dòng 
2. Trường hợp biến Age lưu giữ giá trị 6, nhãn "1st Grade" được gán ở dòng 
3. Toán tử logic sẽ tiếp tục gán cho đến dòng 9. Giả như biến Age lưu giữ 
giá trị ngoài các giá trị từ 5 đến 11, dòng 9 sẽ gán "Advanced" cho nhãn. 

Thân của từng tùy chọn Case có thể chứa nhiều lệnh, cũng như 
thân của lệnh If hoặc If-Else có thể chứa nhiều lệnh. Visual Basic sẽ 
thi hành tất cả các lệnh bất kỳ của tùy chọn Case tương ứng đến khi 
bắt gặp tùy chọn kế tiếp. Một khi Visual Basie đã thi hành tùy chọn 
Case phù hợp, nó sẽ chuyển nhanh qua những lệnh Case còn lại và tiếp 
tục với mã lệnh đặt ngay sau lệnh End Select. 


Ghi chú 

Lập trình viên thường kích hoạt quá trình thi hành các thủ tục đầy đủ, 
như thủ tục biến cố. từ câu lệnh Case. Như bạn đã học ở Bài 8. thay vì đặt nhiều 
câu lệnh trong thân của lệnh If-Else hoặc lệnh Case, bạn có thể thi hành thủ 
tục bao gồm tất cả các lệnh vốn sẽ thi hành khi điều kiện được cho là đúng. 


HAI DẠNG Select Case BỔ SUNG 


Khái niệm 

Select Case của Visual Basic là một trong những câu lệnh tùy 
chọn hoàn hảo nhất trong bất cứ ngôn ngữ lập trình nào. Pascal, C, và 
C++ - mọi ngôn ngữ lập trình thông dụng - đều có những câu lệnh 
hoạt động giống hệt lệnh Select Case, nhưng Select Case còn cung cấp 
hai dạng thức khác cho phép sửa đổi cách thức tùy chọn Case tương ứng 
được thực hiện. 

Hai dạng bổ sung chỉ khác đôi chút so với Select Case chuẩn mà 
bạn đã học ở bài trước. Chúng cho phép mở rộng khả năng của Select 
Case sao cho Visual Basic có thể tạo tùy chọn Case phù hợp trên cả hai 
biểu thức kiểm tra quan hệ lẫn trên vùng giá trị. Sau đây là dạng bổ 
sung đầu tiên: 


172 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Select Case Expression 
Case ls relation: 
“ One or more Visual Basic statement 
Case Is relation: 
“One or more Visual Basic statement 
[Case Is relation: 
“One or more Visual Basic statement ] 
[Case Else: 
“One or more Visual Basic statementÌ 
End Select 
relation có thể là biểu thức kiểm tra quan hệ bất kỳ nào đó mà 
bạn muốn thực hiện Expression ở đầu lệnh Select Case. Lệnh Select 
Case chuẩn so sánh giá trị Expression với giá trị tùy chọn Case chính 
xác đã thảo luận ở mục trước. Khi bạn sử dụng tùy chọn Case Is, mỗi 
tùy chọn Case có thể tương ứng với một biểu thức kiểm tra quan hệ. ' 
Sau đây là dạng thức thứ hai của lệnh Select Case bổ sung: 
Select Case Expression 
Case exprÏ To expr2: 
“ One or more Visual Basic statement 
Case expr1 To expr2: 
“ One or more Visual Basic statement 
(Case expr1 To expr2: 
“ One or more Visual Basic statement ] 
[Case Else: 
“ One or more Visual Basic statement ] 
£End Select 
Dòng tùy chọn Case đòi hỏi vùng giá trị, như dòng từ 4 đến 6 
chẳng hạn. Tùy chọn To Select Case cho phép bạn so sánh giá trị vùng 
thay vì giá trị quan hệ hoặc độ chính xác. 
Mách nước 
Bạn có thể kết hợp các dạng thức mở rộng của Select Case với lệnh 


Select Case chuẩn để có hai hay nhiều dạng tùy chọn Case sẽ xuất hiện trong 
cùng một lệnh. 


Bài 8: So sánh dữ liệu l 173 


Tóm tắt 

Mã lệnh trong Ví dụ 8.4 chứa lỗi logic nhỏ. Mã lệnh xử lý mọi giá trị 
Age lớn hơn 11, nhưng nó không xử lý giá trị Age nhỏ hơn 5. Vì vậy, 
nếu Age chứa giá trị 4, Ví dụ 8.4 sẽ gán "Advanced" cho nhãn. Tuy nhiên, 
giả như bạn thêm biểu thức kiểm tra quan hệ vào tùy chọn Case đầu tiên, 
như được minh họa trong Ví dụ 8.5, mã lệnh có thể xử lý giá trị Age. 


Củng cố 

Các tùy chọn Select Case mở rộng khả năng của Select Case kể 
cả lệnh tùy chọn bất kỳ thuộc ngôn ngữ khác. Sử dụng hai tùy chọn 
Case đã học trong mục này, bạn có thể viết mã lệnh nhiều tùy chọn 
trên ba loại thích hợp: 

e - Tùy chọn Case chính xác với Expression của Select Case 

e Tùy chọn Case tương ứng với Expression của Select Case 

e - Vùng tùy chọn Case tương ứng với Expression của Select Case 


Ví dụ 8.5. Dùng Select Case để giảm bớt tính phức tạp của 
các câu lệnh If-Else lồng nhau. 

: Select Case Age 

: Case ls <5: [blTitle.Text = "Too young" 

: Case 5: lblTitle.Text = "Kindergarten" 

: Case 6: lblTitle.Text = "1st Grade" 

: Case 7: lblTitle.Text = "2nd Grade" 

: Case 8: lblTitle.Text = "3rd Grade" 

: Case 9: |b|Title.Text = "4th Grade" 

: Case 10: lblTitle.Text = "5th Grade" 

9: Case 11: lblTitle.Text = "6th Grade" 

10: Case Else: lblTitle.Text = "Advanced" 

11: End Select 


œ ii Œœ ƠI + C2 bò — 


Phân tích 

Bằng cách kiểm tra giá trị nhỏ hơn 5 ở dòng 1, Ví dụ 8.5 đảm 
bảo cả hai độ tuổi trẻ hơn và già hơn đều chứa trong các tùy chọn Case. 
Mách nước 

Dù cho dòng Case Else là tùy chọn, cũng nên áp dụng nó nếu không 
biết chính xác vùng giá trị khả dĩ của Expression. 


174 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Tóm tắt 

Ví dụ 8.6 nêu ra vấn để Select Case tương tự, dùng tùy chọn To 
cho một số giá trị Case. Mỗi tùy chọn Case kiểm tra vùng giá trị có 
sản. Những độ tuổi nằm trong nhóm, và tiêu để thích hợp được cập 
nhật tùy thuộc vào các nhóm tương ứng. 


Ví dụ 8.8. Sử dụng vùng Select Case để phân loại nhiều nhóm. 
: Select Case Ape 

: Case Is <5: |blTitle.Text = "Too young" 

: Case 5: |blTitle.Text = "Kindergarten" 

: Case 6 To 11: |blTitle.Text = "Elementary" 

: |blSchool.Text = "Lincoln" 

: Case 12 To 15: lblTitle.Text = "Intermediate" 
; |blSchool.Text = "Washington" 

: Case 16 To 18: IblTitle.Text = "Hiph School" 
9: |blSchool.Text = "Betsy Ross" 

10: Case Else: |blTitle.Text = "Collepe" 

11: IblSchool.Text = "University" 

12: End Select 


Phân tích 


Ví dụ 8.6 bao gồm từng tùy chọn Select Case có sẵn. Trong lệnh 
Select Case ở dòng 1, giá trị Age được so sánh với nhiều khả năng của 
nó trong suốt phần còn lại của lệnh Select Case. Nếu Age lưu giữ giá trị 
nhỏ hơn 5, cập nhật nhãn trong dòng 2 để làm mới tuổi của trẻ, 
không thi hành điều gì khác. Visual Basie cho rằng tùy chọn Case đầu 
tiên trong dòng 2 là tùy chọn Case một dòng, và chương trình tiếp tục 
với dòng lệnh tiếp theo lệnh En3 Select (dòng 12) ngay khi dòng 2 
hoàn thành. 


œ i1 Œœ CŒỉ\ +> Q2 k2 — 


Dòng 3 so sánh biến Age với giá trị 5, và gán chuỗi "Kindergarten" 
cho nhãn nếu Age bằng 5. 

Dòng 4-9 so sánh liệu Age nằm trong khoảng 3 giá trị khác nhau 
và từ đó cập nhật 2 giá trị nhãn. Trường hợp tất cả lệnh Case không ở 
ngay dòng 9, tùy chọn Case trong dòng 10 sẽ thực hiện và giả sử Age 
lưu giữ giá trị lớn hơn 18. (Nếu Age lưu giữ giá trị bất kỳ nhỏ hơn 18, 
lệnh Case ở trước sẽ giành quyền điều khiển.) 


Bài 8: So sánh dữ liệu T78 


Bài tập 


Kiến thức tổng quát 


1L 
2. 


Điều kiện là gì? 

Đúng hay Sai: Biểu thức kiểm tra quan hệ đưa ra một trong ba 
kết quả. 

Đúng hay Sai: Visual Basic yêu cầu cung cấp dấu ngoặc đơn bao 
quanh toán tứ kiểm tra quan hệ. 

Sáu toán tử quan hệ là gì? 

Hãy xác định kết quả Đúng hay Sai cho các biểu thức kiểm tra 
quan hệ sau: 


A.”zz" < "22" 
B.161 <= 161 
C.34<4 


D.(3 <> 4) And (ỗ = 5) 

E.(3 <> 4) Or (5 = 5) 

F.(3 = 3) And (10 < 9) 
Tên bảng xác định cách thức giá trị chuỗi được so sánh là gì? 
Lệnh nào trong Visual Basic thực hiện quyết định? 
Lệnh nào trong Visual Basic quy định tiến trình hành động 
đúng hoặc sai? 
Đúng hay Sai: Thân của lệnh If có thể chứa nhiều lệnh, nhưng 
thân của lệnh Else phải chứa tối đa một lệnh. 


. Lệnh Iflông nhau là gì? 

. Lệnh nào giúp bỏ qua câu lệnh If-Else chán ngăt và rôi răm? 

. Có bao nhiêu loại tuy chọn Case? 

. Điều gì sẽ xáy đến với từng tùy chọn Case không đung và không 


có tùy chọn Case Else dành cho lệnh Select Case riêng biệt? 


. Điều gì sẽ xảy ra nếu từng tùy chọn Case khóng đúng và có một 


tùy chọn Case E]se tren câu lệnh Select Case? 


. Tùy chọn Case nào sẽ kiểm tra vùng giá trị? 
- Tùy chọn Case sẽ kiểm tra giá trị quan hệ? 


176 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Viết mã lệnh... 
17. Viết lại lệnh If lồng nhau dưới đây bằng toán tử logic: 


lí (M = 3) Then 
lf (P = 4) Then 
Testlt = "Yes" 
End lí 

End lí 


18. Viết lại lệnh If sau đây bỏ qua toán tử Not để làm rõ mã lệnh: 


lí Not(d < 3) Or Not(p >= 9) Then 


19. Viết lại Ví dụ 8.6 nhằm thông báo "Age Error" sẽ xuất hiện trong 
thuộc tính IblTitle.Text, giả như Age chứa giá trị nhỏ hơn 0. 


Tìm lỗi kỹ thuật 
20. Lệnh If sau đây có gì sai? 


lf(A < 1) And (C >= 8) Then 
lblName.Text = "Overdrawn" 
Else 

lblName.Text = "Underdrawr" 
End Flse 

End lí 


Phần nâng cao 

Hãy làm cho lệnh If và lệnh Select Case tương ứng sau đây trở 
nên thích hợp và dễ bảo trì hơn? Nhớ rằng bạn muốn duy trì mọi thứ 
đơn giản và rõ ràng. 


Hay 


lf (grade >= 70) Then 
IblLetter.Text = "Passing" 
Else 

IblLetter.Text = "Failing" 
End lí 


Select Case grade 

Case Is >= 70: lblLetter.Text = "Pasing" 
Case Else: |blLetter.Text = "Failing" 
End Select 


Bài thực hành 4: Dữ liệu cơ sở 177 


Bài tbtựtc bànhD 4 
Dứ liệu cơ sở 


Tóm tắt 

Bài này chỉ bạn cách Visual Basic lưu giá trị dữ liệu ở nhiều dạng 
khác nhau. Các kiểu dữ liệu khác nhau cho phép bạn phân loại dữ liệu. 
Chẳng hạn, khi bạn làm việc với tiền bạc, sử dụng kiểu dữ liệu tiên tệ 
để Visual Basic đảm bảo chính xác tới 2 vị trí thập phân. 

Khóa để tổ hợp dữ liệu trong chương trình Visual Basie là biến. 
Biến là tên vùng nhớ lưu trữ trong bộ nhớ mà bạn đã định nghĩa với 
lệnh Dim. Lệnh Dim yêu cầu Visual Basic dành riêng vùng nhớ, gán 
một kiểu dữ liệu cho biến, và đặt tên biến. Sau khi bạn định nghĩa 
biến, lệnh gán sẽ lưu giá trị vào biến. Trước khi bạn lưu giá trị vào 
biến, biến số lưu giá trị 0 và biến chuỗi lưu chuỗi rỗng. 

Sau khi biến nhận giá trị, lệnh If và Select Case sẽ xác định 
đường dẫn chương trình thích hợp để lấy. Lệnh If và Select Case sẽ 
phân tích dữ liệu trong biến và thực hiện các quyết định trong thời 
gian thi hành dựa trên giá trị đó. 

Trong chương này, bạn đã tìm hiểu: 

e - Cách phân biệt các kiểu dữ liệu 

se - Lý do phải định nghĩa và đặt tên biến 

e - Cách sử dụng các toán tử toán học của Visual Basic 

se - Khi độ ưu tiên toán tử trở nên quyết định 

se - Những gì phải làm khi bạn muốn vượt qua độ ưu tiên toán tử 

se - Cách mã lệnh If-Else và Select Case đưa ra quyết định 


se Lý do tổn tại các tùy chọn Case khác nhau 


178 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Mô tả chương trình 


Invertory C¿lculatian 


Inventory Calculation 


Units Sold: 


THEBE. 
Tan 
¬ 


Dscount Code: 
I:5%, 2: 10%, 
3: 15%, 4 20% 


txtended Amounik: 


Hình P4.1. Màn hình mở project. 


Hình P4.1 minh họa ứng dụng PRO.JECT4.VBP ngay khi nạp và 
chạy chương trình. Mẫu biểu Project có nhiều điều khiển. Hãy lưu ý về 
các điều khiển sau trên mẫu biểu. 


Người dùng phải nhập giá trị trong 3 hộp nhập phù hợp với số 
lượng hàng bán, đơn giá mặt hàng và mã khấu trừ đặc biệt. Người dùng 
phải nhập 1, 2, 3, hoặc 4 để cho biết phần trăm khấu trừ trên tổng số 
trị giá. Lệnh Calculate Inventory tính toán giá trị tiền dựa trên các giá 
trị người dùng nhập vào những hộp nhập và hiển thị kết quả trong nhãn 
bên dưới tên Entended Amount. Nút lệnh Exit sẽ dừng chương trình. 


Chương trình hoạt động giống máy tính tiền đơn giản tính tổng 
số tiền hàng kiểm kê được có trừ đi số tiền chiết khấu dựa trên mã 
chiết khấu. Có nhiều cách cung cấp danh sách chiết khấu như thế trong 
Visual Basic, và chương trình này chỉ minh họa một phương pháp. Trong 
các bài sau, bạn sẽ học thêm điều khiển nút tùy chọn và cuốn hộp danh 
sách để hỗ trợ các mã chiết khấu phần trăm. 


Bài thực hành 4: Dữ liệu cơ sở 179 


Ghi chú 

Giả sử công ty chỉ cung cấp 4 mã chiết khấu được mô tả. Nếu người 
dùng để trống mã chiết khấu, chương trình sẽ không tính chiết khấu. Nếu người 
dùng nhập một mã chiết khấu, thật quá dễ để người dùng quên nhập dấu 
chấm thập phân khi muốn nhập giá trị chiết khấu thập phân như .15. Người 
dùng cũng có thể nhập vào dấu %, điều đó sẽ làm cho chương trình bối rối. Vì 
vậy, bảng mã chiết khấu là phương pháp rất tốt cho quá trình nhập giá trị phần 
trăm và loại trừ nhiều lỗi nhập liệu của người dùng. 


Hoạt động chương trình 
Nhập vào các giá trị sau trong điều khiển hộp nhập: 
Units Sold: 20 
Price Per Unit: 2.75 
Discount Code: 3 


Nhấn nút lệnh Calculate Inventory (Alt+C). Visual Basic sẽ tính 
tổng trị giá hàng kiểm kê và hiển thị kết quả 46.75 ở bên phải nhăn 
Extended Amount. 

Mặc dù project này làm việc với kiểu dữ liệu tiền tệ, song kết quả 
hiển thị không phải luôn có 2 số lẻ. Chẳng hạm; nhập Vào đơn giá là 
2.00, chúng ta có tổng giá trị tiền là 34 mà không có số lẻ nào. Visual 
Basic không bao giờ gánh vác cách hiển thị dữ liệu số theo ý bạn. Ngay 
cả với giá trị tiền tệ, Visual Basic cũng không hiển thị 2 số lẻ trừ khi 
bạn yêu cầu chính xác 2 số lẻ. Chương 7 mô tả cho bạn cách định dạng 
kết quả số xuất ra chính xác như bạn muốn. Còn bây giờ đừng quan 
tâm đến điều đó trong chương trình này. Điều quan trọng là hãy tập 
trung vào cách xuất kết quả, chứ không phải là cách định dạng kết quả. 


Kiểm tra mã chiết khấu 

Một trong những điểm nổi bật của ứng dụng PROJECT4.VBP là 
công dụng lệnh If trong thủ tục biến cố LostFocus của hộp nhập mã 
chiết khấu. Biến cố LostFocus xảy ra khi người dùng di chuyển tiêu điểm 
(focus) từ hộp soạn mã chiết khấu sang điều khiển khác. Vì vậy, thủ tục 
biến cố txtDisc_LostFocus() được minh họa trong Ví dụ P4.1, sẽ thi 
hành ngay lập tức sau khi người dùng nhập giá trị mã chiết khấu. 


180 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Ghi chú 

Dòng 5 sử dụng thành phần Visual Basic được gọi là phương thức, mà 
bạn chưa gặp. Phương thức làm việc giống như hàm có sẵn, như Val() chẳng 
hạn. Tuy nhiên, thay vì chuyển dữ liệu, phương thức sẽ thực hiện hành động 
cho một điều khiển riêng. Bạn phải yêu cầu phương thúc bằng cách xác định 
điều khiển, tiếp sau là dấu chấm và tên của phương thức. 

Ví dụ P4.1. Đảm bảo người dùng nhập vào một mã chiết khấu đúng 

1: Sub txtDisc_LostFocus () 

: lÝ (Val(txtDisc.Text) < 0) Or (Val(txtDisc.Text) > 4) Then 
Beep 
: txtDisc.Text = "" 
: txtDisc.SetFocus 
: End lí 
- Z: End Sub 


1. Thuộc tính Name của hộp nhập chiết khấu có nội dung là 
txtDisc, nên tên thủ tục biến cố LostFoeus là txtDisc_LostFocus(). 
Dùng hàm Val() để chuyển giá trị hộp nhập thành một số trong 
khi nó kiểm tra để chắc chắn người dùng đã nhập vào một số 
từ 0 tới 4. 

2. Thân lệnh If chỉ thi hành nếu người dùng nhập vảo mã chiết 
khấu sai. Lệnh Beep sẽ phát tiếng bíp ra loa máy tính giúp 
người dùng chú ý. 

3. Dòng này xóa bất kỳ giá trị nào người dùng nhập vào hộp 
nhập. 

4. Dòng này trả tiêu điểm lại hộp nhập để người dùng phải tiếp tục 
nhập một giá trị đúng trước khi thực hiện bất kỳ điều gì khác. 

1: Dòng này kết thúc lệnh It. 
2: Dòng này dừng thủ tục biến cố. 
3: Người dùng có thể nghe rõ cảnh báo về lỗi. 


Bài thực hành 4: Dữ liệu cơ sở 181 


Tính tổng giá trị kiểm kê 

Khi người dùng nhấp nút lệnh Calculate Inventory, thủ tục biến 
cố Click, được minh họa trong Ví dụ P4.2, sẽ thi hành. Thủ tục biến cố 
này sử dụng tổ hợp biến và lệnh Select Case để tính tổng số tiền đúng 
dựa trên các giá trị người dùng nhập vào hộp nhập với mức chiết 
khấu xác định. 


Ví dụ P4.2. Tính tổng giá trị kiểm kê. 
1: Sub cmdlnven_ Click () 
: Dim Discount As Single 
: Dim ExtAmount As Currency 
: ExtAmount = Val(txtUnits.Text) * Val(txtPrice.Text) 
: Select Case Val(txtDisc.Text) 
: Case 0: Discount = 0 
Case 1: Discount = .05 


®.N GŒ@ 0é 6$ 


: Case 2; Discount = .1 
9: Case 3: Discount = .15 
10: Case 4: Discount = .2 
11: End Select 
12: IblExt.Caption = ExtAmourt - (Discount * ExtAmount) 
13: End Sub 
1. Thuộc tính Name của nút lệnh có giá trị là cmdlnven, cho nên 
tên của thủ tục biến cố Click là emdlnven_Click(). 
2. Biến chính xác đơn Discount được định nghĩa để lưu kết quả 
tính trung gian. 
3. Biến tiền tệ ExtAmount được định nghĩa để lưu kết quả tính 
trung gian. 
4. Phần đầu tiên tổng số tiền kiểm kê được tính bằng cách nhân 
đơn giá bán với tổng số lượng mặt hàng bán. 
5. Select Case đưa ra quyết định dựa trên một trong bốn giá trị 
được lưu trong hộp nhập txtDisc. 
6. Nếu mã chiết khấu là 0, phần trăm chiết khấu bằng 0. 
Nếu mã chiết khấu là 1, phần trăm chiết khấu bằng 5% 


182 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Nếu mã chiết khấu là 2, phần trăm chiết khấu bằng 10% 

9. Nếu mã chiết khấu là 3, phần trăm chiết khấu bằng 15%. 

10. Nếu mã chiết khấu là 4, phần trăm chiết khấu bằng 20%. 

11. Kết thúc lệnh Select Case. 

12. Dòng này hoàn thành quá trình tính tổng số chiết khấu bằng 
cách áp dụng chiết khấu vào tổng trị giá tính được trong 
biến ExtAmount, và nó hiển thị tổng giá trị hàng cuối cùng 
trên mẫu biểu. 

4: _ Luôn đổi các giá trị điều khiển thành số bằng cách dùng hàm 
Val() trước khi bạn tính các giá trị. 

11: Không có Case Else được yêu cầu bởi vì thủ tục txtDisc 
LostFocus() đảm bảo rằng chỉ những giá trị hợp lệ mới được 
xuất hiện trong txtDisc. 


Đóng trình ứng dụng 

Bài thực hành này giúp cô đọng kiến thức của bạn về cách sử 
dụng, cũng như thời điểm sử dụng biến dữ liệu. Bây giờ bạn có thể 
thoát khỏi trình ứng dụng và Visual Basic. Bài kế tiếp bổ sung các kỹ 
năng lập trình cho bạn và tăng thêm khả năng cho chương trình bạn 
thiết kế. 


Cbương V 
Bài 9 
Các ghi chú và hộp thông báo 


Công dụng của ghi chú 

Mã lệnh chú thích 

Giới thiệu về hộp thông báo và hộp nhập dữ liệu 
Lệnh MsgBox 


D D D DbD 


Hàm MsgBox() 
1ñ Các hàm InputBox() 


Visual Basic có nhiều chương trình, không ít điều khiển Visual, 
và mã lệnh. Thông thường, bạn sẽ đưa các thông báo được gọi là ghi 
chú (remark) vào những chương trình mà Visual Basic, Windows, và 
máy tính của bạn hoàn toàn bỏ qua. Các ghi chú không dành cho máy 
¡ tính, chúng dành cho lập trình viên. 

Vào một thời điểm nào đó, bạn cần hiển thị thông báo đến người 
dùng và nhận câu trả lời từ người dùng. Không có loại điều khiển nào 
hoặc đối tượng Visual Basie nào làm việc tốt hơn là hộp thông báo 
(message box) và hộp nhận thông tin dữ liệu từ người dùng (input box). 
Bài này sẽ chỉ bạn cách hiển thị và quản lý các hộp này. 


CÔNG DỤNG CỦA GHI CHÚ 


Khái niệm 

Các ghỉ chú (remark) sẽ giúp bạn lẫn lập trình viên khác có thể 
sửa đổi và cập nhật các ứng dụng Visual Basic trong tương lai. Ghi chú 
cung cấp thông báo mô tả được giải thích bằng tiếng Anh (hay bất kỳ 
ngôn ngữ nào bạn thích) những gì sẽ tiếp tục trong các thủ tục biến cố 
của chương trình. 


184 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Điều đó nói lên rằng một chương trình được viết một lần và đọc 
nhiều lần. Câu nói đó không sai nếu xét về bản chất của những ứng 
dụng. Lấy ví dụ, bạn sẽ viết một chương trình giúp đỡ bạn hay nhà 
kinh doanh tính toán các phép tính được yêu cầu và duy trì việc tìm 
kiếm các giao dịch hàng ngày. Theo thời gian, các yêu cầu sẽ thay đổi, 
Những nhà kinh doanh mua và bán với các nhà kinh doanh khác, chính 
phủ sẽ thay đổi yêu cầu về thuế và nhu cầu của con người sẽ thay đổi. 
Bạn nên hiểu rằng, sau khi viết và thực hiện một chương trình, bạn sẽ 
sửa đổi chương trình đó về sau. Nếu sử dụng chương trình trong kinh 
doanh, chắc chắn bạn phải thực hiện nhiều sửa đổi ở chương trình để 
làm mới các điều kiện. 


Khái niệm mới 

Bảo trì chương trình là thay đổi những chương trình đã sử, 
dụng quá hạn. 
Ghi chú 

Nếu bạn lập trình cho một ai khác, khả năng người đó sẽ sửa đổi 
chương trình bạn viết rất cao cũng như bạn sẽ sửa đổi các chương trình do 
những lập trình viên khác viết. Vì vậy, khi bạn viết chương trình, hãy nghĩ đến 
việc bảo trì mà sau này bạn và người khác sẽ thực hiện. Hãy viết chương trình 
rõ ràng, bằng cách sử dụng các khoảng trống rộng và định lề, thêm chú thích 
giải thích các phần khó của mã lệnh. 

Một ghi chú là một thông báo mà bạn sẽ đặt vào bên trong mã 
lệnh chương trình. Các lập trình viên quan tâm đến việc bảo trì biết 
rằng một ghi chú dài làm mã lệnh sáng sủa hơn và giúp đỡ công việc 
bảo trì sau này. Visual Basic bỏ qua hoàn toàn tất cả chú thích bởi vì 
các chú thích này cho người ta xem trong mã lệnh chương trình. Người 
dùng không xem ghi chú bởi vì họ không thấy mã lệnh của chương 
trình, hiếm khi người dùng thấy dữ liệu xuất ra của một chương trình. 

Các lập trình viên thường thêm ghi chú vào chương trình của họ 
vì những mục đích sau: 


« - Nói rõ tên của lập trình viên và ngày mà chương trình được viết 
se Mô tả mục đích chung của chương trình 


° Mô tả ở đầu các thủ tục mục đích chung của thủ tục đó 


Bài 9: Các ghi chú và hộp thông báo 185 


« Giải thích những câu lệnh khó hoặc phức tạp để lập trình 
viên khác sửa đổi chương trình sau này có thể hiểu các dòng 
mã lệnh mà không phải đoán mã lệnh khó hiểu 

Ghi chú 

Ngay cả khi tự bạn viết chương trình, và nếu bạn là người duy nhất sẽ sửa 
đổi chương trình của bạn, bạn vẫn nên thêm các ghi chú vào chương trình! Hàng 
tuần hoặc hàng tháng sau khi viết một chương trình, bạn sẽ quên các chỉ tiết 
chính xác của chương trình và ghi chú mà bạn đặt rải rác quanh mã lệnh sẽ đơn 
giản hóa việc bảo trì của bạn và sẽ giúp bạn tìm thấy mã lệnh cần thay đổi. 
Lời nhắc 

Hãy thêm các ghi chú khi bạn viết chương trình. Thông thường, các lập trình 
viên tự nói với họ "Tôi sẽ hoàn thành chương trình và thêm các chú thích sau". Sự 
thật các ghi chú không được thêm. Chỉ sau này khi lập trình viên cần sửa đổi chương 
trình, lúc đó họ mới chú ý đến việc thiếu các chú thích và hối tiếc về điều đó. 
Ôn lại 

Hãy thêm chú thích vào chương trình để bạn và người khác có 


thể hiểu nhanh chóng bản chất của chương trình và dễ dàng sửa đổi 
khi cần thiết. 


MÃ LỆNH CHÚ THÍCH 


Khái niệm 

Visual Basic hỗ trợ nhiều dạng chú thích. Không giống một số 
ngôn ngữ lập trình khác, rất dễ thêm chú thích Visual Basic vào mã 
lệnh của bạn, và bản chất dạng tự do của nó cho phép bạn thêm chú 
thích vào bất cứ khi nào và tới bất cứ nơi đâu cần chúng. 

Visual Basic hỗ trợ hai loại chú thích sau: 

e Chú thích bắt đầu với lệnh Rem 

e Chú thích bắt đầu với dấu nháy đơn (`) 

Lệnh Rem tỏ ra giới hạn hơn dấu nháy đơn và không dễ sử dụng 
như dấu nháy đơn. Tuy nhiên, bạn sẽ đọc qua các chương trình sử dụng 
lệnh Rem, vì thế bạn nên học cách làm việc của lệnh Rem. Sau đây là 
dạng thức lệnh Rem: 

Rem The remark's text 


186 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Bạn có thể đặt bất cứ điểu gì bạn muốn vào vị trí văn bản của 

chú thích. Vì vậy, tất cả dòng sau đều là các chú thích: 
Rem Programmer: Bob Enyart, Date: Mar-27-1996 
Rem This program supports the check-in and check-out 
Rem process for the dry-cleaning business. 
Rem This event procedure executes when the user 
Rem clicks on the Exit command button. When pressed, 
Rem this event procedure closes the program's data 
Rem íiles, prints an exception report, and terminates 
Rem the application 

Dòng chú thích đầu tiên chứa tên của lập trình viên và ngày 
chương trình được cập nhật lần cuối. Nếu một ai khác phải sửa đối 
chương trình sau đó, họ có thể tìm đến lập trình viên ban đầu nếu cẩn 
để hỏi về mã lệnh chương trình. Chú thích thứ hai mô tả mục đích 
chung của chương trình bằng việc nêu rõ mục đích chương trình ở mức 
cao nhất. Chú thích thứ ba có thể xuất hiện ở đầu một thủ tục biến cố 
Click của nút lệnh. Bạn có thể thêm một hay nhiều dòng chú thích phụ 
thuộc vào tổng số mô tả cần vào lúc đó trong chương trình. Visual Basic 
bỏ qua tất cả các dòng bắt đầu với Rem. Khi một ai đó đọc mã lệnh, 
người này sẽ biết ai là lập trình viên, ngày chương trình được viết, mục 
đích chung của chương trình, và mô tả chung của từng thủ tục kế cả 
phan chú thích. 

Hãy nhớ rằng bạn đã sử dụng dấu nháy đơn thay cho vị trí của 
các lệnh Rem trong những chú thích trước. Các chú thích được viết lại 
sau đây minh họa rằng các chú thích ' thậm chí hiệu quả hơn bởi vì từ 
Rem có khi là văn bản của chú thích: 

' Programmer: Bob Enyart, Date: Mar-27-1996 

' This program supports the check-in and check-out 
' process for the dry-cleaning business. 

' This event procedure executes when the user 

' clicks on the Exit command button. When pressed, 
' this event procedure c|oses the program's data 

' files, prints an exception report, and terminates 

' the application 


Bài 9: Các ghi chú và hộp thông báo 187 


Chú thích không phải bắt đầu ở đầu các thủ tục biến cố. Bạn có 
thể đặt chú thích ở giữa dòng mã lệnh, như được thực hiện ở đây: 
Dim Rec As lnteger 
Rem Step through each customer record 
For Rec = 1 To NumCusts 
' Test for a high balance 
lí custBal(Rec) > 5000 Then 
Call PayReq 
End lí 
Next Rec 


Chú thích 

Đừng cố gắng hiểu chỉ tiết mã lệnh này. Bây giờ hãy tập trung vào các 
chú thích. Mã lệnh chứa một số đặc trưng nâng cao (mảng và thủ tục con 
Visual Basic) mà bạn sẽ làm quen với nó ở phần sau cuốn sách này. 


Chú thích dấu nháy đơn thuận tiện hơn việc sử dụng Rem bởi vì 
bạn có thể đặt các chú thích ' ở cuối lệnh Visual Basic. Khi đặt một chú 
thích ở bên phải các dòng mã lệnh xác định, bạn có thể phân loại mục 
đích của mã lệnh. Hãy xem xét cách thức phần mã lệnh sau sứ dụng 
chú thích để giải thích những dòng mã lệnh xác định: 

a=3.14159*r^r' Calculate a circle's area 

Có lẽ chỉ nhà toán học mới có thể dịch công thức mà không cần 
chú thích. Chú thích giúp mọi người không phải là nhà toán học hiểu 
mục đích của lệnh. Không có lý do gì bạn phải thử nghiệm lại mã lệnh 
mỗi lần đọc mã lệnh. Bằng cách đọc chú thích, bạn có thể phát hiện ra 
mục đích của mã lệnh mà không mất thời gian dịch mã lệnh của 
Visual Basic. 

Tuy nhiên, chú thích sai chẳng giúp gì cho việc làm rõ ràng mã 
lệnh, cho nên, đừng lạm dụng quá mức các chú thích. Vấn để thực tế, 
nhiều dòng lệnh không cần chú thích để giải thích mục đích của chúng. 
Chú thích sau không cần thiết và vô giá trị đối với việc lập trình của 
bạn lẫn bất kỳ ai sau này bảo trì chương trình: 


Dim Sales As Single ' Define a variable named Sales 


188 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Tóm tắt 


Ví dụ 9.1 có chứa một thủ tục Select Case mà bạn đã thấy trong 
Ví dụ 8.5 của bài trước. Mã lệnh này bao gồm những chú thích giúp 


phân loại mục đích của mã lệnh. 


Ôn lại 


Hãy thêm chú thích vào một chương trình Visual Basic, bằng 
cách sử dụng hoặc lệnh Rem hoặc dấu ', để báo cho các lập trình viên 
khác biết rõ những gì chương trình đang thực hiện. Bổ sung thêm các 
chú thích khi bạn viết chương trình để chú thích cập nhật đúng ngày 


và luôn luôn làm mới mục đích của bạn. 


Ví dụ 9.1 Một số chú thích phân loại mục đích mã lệnh. 


: Rem The following Select Case to End Select code 


: Rem assigns a student's grade and school name 


: Rem to make sure that the student is not too 


†1 
2 
3: Rem to the label on the form. The code checks 
4 
5 


: Rem young to be going to school. 
6: Select Case Age 


„ 


Check for too young... 


8: Case ls <5: lblTitle.Text = "Too young" 


L LẦU 
10: 
L3 
lột 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
2I: 
22: 
3% 


Five-year olds are next assigned 

Case 5: lblTitle.Text = "Kindergarten" 

' Six to eleven... 

Case 6 To 11: lblTitle.Text = "Elementary" 
lblSchool.Text = "Lincoln" 

' Twelve to fifteen... 

Case 12 To 15: |blTitle.Text = "Intermediate" 
IblSchool.Text = "Washington" 

' Sixteen to eighteen 

Case 16 To 18: IblTitle.Text = "High School" 
IblSchool.Text = "Betsy Ross" 

- Everyone else must go to college 

Case Else: lblTitle.Text = "College" 
IblSchool.Text = "University" 

End Select 


Bài 9: Các ghi chú và hộp thông báo 189 


Phân tích 


Chỗ thụt vào được sử dụng trong các chú thích thuộc Ví dụ 9.1 để 
đặt chú thích ở nơi hiệu quả nhất. Chú thích trên các dòng 7, 9, 11, 14, 
17, và 20 không xuất hiện ở cuối dòng mã lệnh tương ứng của chúng bởi 
vì chú thích nằm quá xa bên phải và sẽ không phù hựp trong cửa sổ 
Code. Tuy nhiên, chú thích làm rõ ràng từng lựa chọn Case. Hãy chú ý 
rằng một vài dòng lệnh đầu tiên, từ 1 đến 5, mô tả chung về việc tính 
toán mã lệnh sau đó. 


GIỚI THIỆU VỀ HỘP THÔNG BÁO VÀ HỘP NHẬP DỮ LIỆU 


Khái niệm mới 
Message box - hộp thông báo £hực hiện công uiệc xuất dữ liệu 
chương trình đặc biệt. 


Discocunt Error | 


Hình 9.1. Một hộp thông báo có thể cung cấp cho người dùng thông tin có ích. 


190 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Trong các chương trình sẽ không ít lần bạn cần hỏi người dùng 
hay muốn hiển thị thông báo lỗi và lời khuyên tới người dùng. Thông 
thường, các điều khiển trên mẫu biểu làm việc không tốt với những hộp 
thoại như thế. Ví dụ, trong Bài Thực Hành ở Chương 4, người dùng 
phải nhập vào số 0 đến 4 khi được hỏi về cách tính phần tràm khấu 
hao. Nếu người dùng đã nhập vào một mã lệnh sai, chương trình sẽ 
phát tiếng bíp và xóa nội dung nhập sai ấy, nhưng chương trình 
không báo cho người dùng biết lý do tại sao nội dung nhập vào bị lỗi. 
Người dùng không phải lúc nào cũng biết những gì được chờ đợi ở họ. 
Người dùng sẽ được giúp đỡ nhiều bằng cách xem thông báo lỗi, như 
thông báo trong Hình 9.1, trước khi chương trình xóa nội dung sai của 
người dùng. 

Ghi chú 

Hộp thông báo (message box) không phải là điều khiển. Khác với điều 
khiển ở trên mẫu biểu trong suốt chu kỳ thi hành toàn bộ chương trình, một 
hộp thông báo vận hành ở trước mẫu biểu và biến mất khi người dùng trả lời 
hộp thông báo, thường bằng việc nhấp nút lệnh OK của hộp thông báo. 

Có hai cách đưa ra hộp thông báo (message box). Bạn có thể sử 
dụng lệnh MsgBox hay hàm MsgBox(). Bạn đã thấy một hàm xây dựng 
sẵn trước đây, đó là hàm Val(), dùng để đổi một chuỗi số thành một số. 
Visual Basic bao gồm nhiều hàm xây dựng sẵn; bạn sẽ làm quen trong 
Chương 7. Tuy nhiên, trước mắt bạn cần học một vài hàm như là Val() 
và MsgBox(), bởi vì chúng sẽ giúp bạn làm việc với lệnh. Việc chọn sử 
dụng lệnh MsgBox hay hàm MsgBox() phụ thuộc vào sự trả lời mà bạn 
cần người dùng thực hiện để hiển thị hộp thông báo. 

Khái niệm mới 

Input box - hộp nhận thông tin từ người dùng £hực hiện công 
uiệc nhận dữ liệu chương trình đặc biệt. 

Các điều khiển hộp nhập, bạn đã thấy, nhận phần lớn giá trị từ 
người dùng. Những điều khiển khác, bạn sẽ học khi đọc cuốn sách này, 
cũng nhận dữ liệu nhập vào của người dùng từ bàn phím hay mouse. 
Tuy nhiên, các điều khiển Visual Basic lại không đủ để xử lý tất cả dữ 
liệu vào mà chương trình của bạn sẽ cân. Khi người dùng phải trả lời 
các loại câu hỏi xác định, tốt hơn cả nên sử dụng hộp nhận thông tin 


Bài 9: Các ghi chú và hộp thông báo 191 


dữ liệu từ người dùng (input box). Hộp nhập và những điều khiển khác 
chỉ tốt cho việc nhận dữ liệu cố định từ người dùng, chẳng hạn như giá 
trị dữ liệu mà chương trình sẽ tính toán. Hộp nhận dữ liệu (input box) 
thật tốt trong việc hỏi người dùng những câu hỏi chỉ phát triển trong 
điểu kiện xác định. Các hộp nhận dữ liệu (input box) luôn cho người 
dùng một nơi để trả lời. Trong Hình 9.2, hộp nhận dữ liệu (input box) 
đang hỏi người dùng về một tiêu để sẽ hiện ra ở đầu danh sách báo cáo 
được in trên giấy. 


The inventorp đata 
Iequires an ewception 
reporL What tile would 
yơu Re placed at the top 
of the report2 


Hình 9.2. Sử dụng hộp nhận dữ liệu để hỏi thông tin. 

Lưu ý rằng có nhiều cách cho người dùng trả lời hộp nhận dữ liệu 
trong Hình 9.2. Người dùng có thể trả lời câu hỏi bằng cách nhập tiêu 
để ở cuối hộp nhận dữ liệu và nhấn phím Enter hay nhấp nút lệnh OK. 
Người dùng cũng có thể nhấp nút lệnh Cancel cho biết họ đã không 
nhập tiêu để. Vì vậy, chương trình phải có khả năng đọc câu trả lời 
được nhập vào của người dùng. Việc trả lời các nút lệnh trong hộp 
thông báo và hộp nhận dữ liệu bạn sẽ học trong những phần còn lại 
của chương này. 


192 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Ôn lại 

Message box hiển thị dữ liệu xuất ra và Input box nhận giá trị 
nhập vào. Hộp thông báo và hộp nhận dữ liệu cung cấp nhiều phương 
cách cho chương trình hỏi thông tin mà các điều khiển thông thường 
không thể xử lý. Bên cạnh đó việc sử dụng các điều khiển để hiển thị 
và lấy giá trị dữ liệu luôn luôn cần đến. Sử dụng message box và input 
box để hiển thị thông báo và nhận câu trả lời trong trường hợp đặc 
biệt, như điều kiện lỗi và xử lý biệt lệ. 


LỆNH MsgBox 


Khái niệm 

Lệnh MsgBox hiển thị thông báo cho người dùng. Thêm vào đó, 
hàm MsgBox() còn giúp chương trình hiển thị và kiểm tra nhiều thao 
tác nhấp nút lệnh trên cửa sổ hộp thông báo. Phần này giải thích cách 
sứ dụng lệnh MsgBox. 


Tất cả hộp thông báo (message box) hiện ra bằng lệnh MsgBox sẽ 
hiển thị một nút lệnh OK. Nút lệnh cho người dùng cơ hội đọc thông 
báo. Khi người dùng đọc xong thông báo, họ có thể nhấp OK để thoát 
ra khỏi hộp thông báo. Chương trình của bạn sẽ đình chỉ việc thi hành 
trong suốt quá trình đọc hộp thông báo. Vì vậy, lệnh theo sau lệnh 
MsgBox sẽ thi hành khi người dùng nhấp OK. 

Sau đây là dạng của lệnh MsgBox: 

MsgBox msg [, [typel [, title] 

msgø là một chuỗi (hoặc là biến hoặc là hằng chuỗi bao trong cặp 
ngoặc kép) và các dạng văn bản của thông báo hiển thị trong hộp 
thông báo. fype là giá trị số hay biểu thức tùy chọn mô tả các tùy chọn 
bạn muốn trong hộp thông báo. Hình 9.3 cho thấy những biểu tượng 
nào bạn có thể đặt trong một hộp thông báo (Visual Basic hiển thị 
không có biểu tượng nếu bạn không xác định một giá trị £ype). file là 
một chuỗi tùy chọn chuyên trình bày văn bản trong thanh tiêu để của 
hộp thông báo. Nếu bạn bỏ qua ứie, Visual Basie sẽ sử dụng tên của 
project cho nội dung thanh tiêu để của hộp thông báo. 


Bài 9: Các ghi chú và hộp thông báo 193 


Visual Hasic Help 


TT z1" xnxx w#-- 


MsgBox Function, MsgBox Statement 5 
399Aba £xanole : 


MB_ICONSTOP. 
MB_ICONGUESTIQN 
MB_ICONEXCLAMATION 


MB_ICONINFORMATION 
MB_DEFBUTTONI First button is Ệ 
default 


MB_DEFBUTTON2 Sacond 
bưtton ¡s 
defeult. 

MB_DEFBUTTON3 Third bufton 
is defaut 


MB_APPLMODAL Application 
modai. The 
ueer must 


Hình 9.3. Các biểu tượng bạn có thể hiển thị trong một hộp thông báo. 


Khái niệm mới 

Modality - chế độ tình thái xác định người dùng hay hệ thống 
sẽ trỏ lời một hộp thông báo. 

Các tùy chọn bạn chọn, bằng việc sử dụng giá trị £ype trong lệnh 
MsgBox, xác định hộp thông báo sẽ hiển thị một biểu tượng như các 
điều khiển nhưng được chế độ tình thái (modality) của hộp thông báo 
quyết định. Bảng 9.1 chứa các giá trị mã lệnh mà bạn sẽ sử dụng để 
định giá trị kiểu MsgBox. 


194 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Bảng 9.1. Các giá trị type của lệnh MsgBox 
Giá trị hằng Diễngii _. 
CONSTANT.BAS : 


MB_ICONSTOP Hiển thị biểu tượng STOP 
MB_ICONQUESTION Hiển thị biểu tượng dấu ? 


MB_ICONEXCLAMATION__ | Hiển thị dấu cảm thán 


MB_ICONINFORMATION Hiển thị biểu tượng chữ thường 
nghĩa là information 


MB_SYSTEMMODAL Ứng dụng của người dùng là hệ 
thống modal, nghĩa là hộp thông 
báo phải được xử lý trước khi bạn 
có thể chuyển tới bất kỳ một 
chương trình Windows nào khác 


Modoiity (chế độ tình thái) thường gây nhầm lẫn. Nếu bạn không 
xác định giá trị hệ thống kiểu model là 4096 (hay nếu bạn không sử 
dụng tên hằng MB_SYSTEMMODAL trong CONSTANT.BAS để xác 
định chế độ tình thái của hệ thống), ứng dụng của người dùng sẽ không 
tiếp tục cho đến khi người dùng đóng hộp thông báo. Tuy nhiên người 
dùng có thể chuyển tới chương trình Windows khác bằng cách nhấn tổ 
hợp phím Alt+Tab hay chuyển tới một chương trình khác qua việc sử 
dụng menu điều khiển của ứng dụng. Tuy nhiên, nếu bạn xác định rằng 
hộp thông báo là hệ thống modal, người dùng sẽ không thể chuyển tới 
chương trình Windows khác cho đến khi người dùng trả lời hộp thông 
báo, bởi vì hộp thông báo sẽ có điều khiển đầy đủ của hệ thống. Trái 
lại các hộp thông báo hệ thống modal cho những báo lỗi nghiêm trọng 
thì người dùng phải đọc và trả lời trước khi tiếp tục chương trình. 


Ghi chú 


Nếu bạn không xác định một biểu tượng, Visual Basic sẽ không hiển thị 
biểu tượng. Còn như bạn không xác định chế độ tình thái của hệ thống, Visual 
Basic cho rằng bạn muốn một ứng dụng moơal trong hộp thông báo. : 


Bài 9: Các ghi chú và hộp thông báo 195 


Tóm tắt 

Ví dụ 9.2 giúp trả lời các câu hỏi mà bạn thắc mắc về những hộp 
thông báo. Ví dụ bao gồm một dãy lệnh message box. Mỗi lệnh sẽ hiển 
thị một hộp thông báo khác nhau. 


Ôn lại 

Sử dụng lệnh MsgBox để hiển thị thông báo, chẳng hạn như 
thông báo lỗi đến người dùng. Các hộp thông báo sẽ có một nút OK, 
người dùng nhấp để đóng hộp thông báo. Phụ thuộc vào việc bạn xác 
định giá trị (ype, hộp thông báo có lẽ chứa một biểu tượng như chế độ 
tình thái (modality) của hệ thống. Nếu bạn xác định giá trị tiêu đề thứ 
ba, thanh tiêu để của hộp thông báo sẽ chứa văn bản của tiêu đề do bạn 
đề nghị. 


Ví dụ 9.2. Hiển thị các hộp thông báo khác nhau. 
1:" A simple message box with a message and no icon 
2: MsgBox "Just a message" 
3: ' A message box with the stop sign icon 
4: MsgBox "Stop in the name of love", MB_ICONSTOP 
5: ' A message box with the question mark icon 
6: MsgBox "Did you turn on the printer?", MB_ICONQUESTION 
7: ' A message box with the exclamation icon 
8: MsgBox "Don!'t forget to exit!", MB_ICONEXCLAMATION 
9: ' A message box with the "¡" information icon as 
10: ' well as a title that's not the project name 
11: MsgBox "A byte ¡s 8 bits", MB_ ICONINFORMATION, "A title" 
12: ' A message box that is system modal 
13: MsgBox "You cannot switch programs", MB_SYSTEMMODAL 
14: ' A message box with a question mark icon, a system modal setting, 
15: ' and a title of Title 
16: MsgBox "Info icon, system modal, and a title", 
MB_ICONQUESTION + MB_SYSTEMMODAL, "Title" 


196 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Ví dụ 9.2 minh họa nhiều loại hộp thông báo khác nhau. Giả sử 
tên project là PROJECT1.VBP, Hình 9.4 cho thấy thông báo đơn giản 
sẽ xuất hiện từ lệnh MsgBox của dòng thứ 2. 


Pr ĐrajecH” 


dust a message© 


Hình 9.4. Một hộp thông báo đơn giản không có biểu tượng hay tiêu đề. 


Phân tích 
Để ý sẽ thấy không có biểu tượng bởi vì dòng 2 không chứa giá 
trị type. Cũng như vậy, tiêu để của hộp thông báo là Project1 bởi vì tên 
của project là PROJECTI1I.VBP và lệnh MsgBox không xác định một 
tiêu đề khác. Hộp thông báo cũng là ứng dụng modal. Người dùng phải 
trả lời thông báo trước khi tiếp tục chương trình. Tuy nhiên, người dùng 
có thể chuyển tới chương trình Windows khác, bằng cách nhấn tổ 
hợp phím Alt+Tab, hay tổ hợp phím Alt+spacebar, hay chọn từ menu 
điều khiển. 
- Lệnh MsgBox trong dòng 4 hiển thị một biểu tượng STOP ở bên 
trái thông báo. Ít được sử dụng hơn so với việc sử dụng tên biến hằng 
trong CONSTANT.BAS, nhưng bạn vẫn có thể nhập 16 cho giá trị Éyp. 


Bài 9: Các ghi chú và hộp thông báo 197 


Lệnh MsgBox của dòng 6 sẽ hiển thị biểu tượng dấu ? ở bên trái 
thông báo. Lệnh MsgBox của dòng 8 sẽ hiển thị biểu tượng dấu cảm 
thán ở bên trái thông báo. 


Dòng 11 sẽ hiển thị một thông báo với biểu tượng information. 
Biểu tượng information là một biểu tượng dễ thương khi đưa ra lời 
khuyên cho người dùng. Dòng 11 cũng hiển thị một tiêu đề trong thanh 
tiêu để của hộp thông báo. Một tiêu đề đơn giản: A title. 

MsgBox của dòng 13 đưa ra một chế độ tình thái của hệ thống. 
Lệnh MsgBox của dòng 14 sẽ hiển thị một thông báo, một biểu tượng 
information, và một tiêu đề là a title. Hình 9.5 sẽ chỉ kết quả xuất của 
hộp thông báo dòng 13. 


7) Info icon, sysiem medal, and a tifc 


Hình 9.5. Một hộp thông báo đây đủ đưa ra thông báo, biểu tượng và tiêu để. 

Ghi chú 

Lưu ý rằng Visual Basic sẽ mở rộng hoặc thu hẹp hộp thông báo đê 
chứa văn bản đầy đủ mà bạn muốn hiển thị. . 
Lời nhắc 

Nếu bạn muốn xác định tiêu đề trong một hộp thông báo mà không hiển 
thị biểu tượng hay thay đổi chế độ tình thái của hệ thống, hãy chèn hai dấu 
phẩy trước chuỗi tiêu đề, như sau: 

MsgBox "A byte is 8 bits", , "A title" 


198 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


HÀM MsgBox() 


Khái niệm 

Sử dụng hàm MsgBox() khi bạn muốn người dùng chỉ định một 
trả lời tới thông báo trong hộp thông báo. Bằng cách sử dụng hàm 
MsgBox(), bạn có thể hiển thị nhiều nút lệnh khác nhau bên trong hộp 
thông báo và xác định nút lệnh nào người dùng đã nhấn để bạn biết 
cách người dùng trả lời thông báo. 


Hình 9.6. Gác hộp thông báo có thể có nhiều nút lệnh. 


Hình 9.6 chỉ ra một hộp thông báo trông hơi khác so với các hộp 
thông báo khác mà bạn đã thấy trước đó. Vì một nút lệnh OK, hộp 
thông báo của Hình 9.6 có chứa các nút lệnh. Hàm MsgBox() cho phép 
bạn viết chương trình các hộp thông báo với nhiều nút lệnh và sau đó 
xác định nút lệnh nào người dùng đã nhấn để đóng hộp thông báo. 

Dạng thức hàm MsgBox\() hầu như đúng với dạng thức lệnh MsgBox. 
Tuy nhiên, bạn phải sử dụng hàm MsgBox() khác so với lệnh, luôn luôn 
gán một hàm MsgBoxQ tới một biến. Sau đây là dạng thức hàm MsgBox(): 

anIntVariable = MsgBox( msg [, [type] [, title]]) 


Như bạn thấy, dạng thức hàm MsgBox() kháe so với lệnh MsgBox 
ở chỗ bạn sẽ gán hàm MsgBox() cho một biến nguyên mà bạn đã định 
nghĩa. Thêm vào đó, hàm Msg8oxQ hỗ trợ nhiều giá trị type hơn lệnh 
MsgBox. Bảng 9.2 sẽ liệt kê các giá trị type của hàm MsgBox() kèm 
theo tên hằng tương ứng của chúng trong CONSTANT.BAS. 


Bài 9: Các ghi chú và hộp thông báo 199 


Bảng 9.2. Các giá trị type của hàm MsgBox() 


Giá trị CONSTANT.BAS Diễn giải 


Nút OK xuất hiện duy nhất trong 
hộp thông báo. 


MB_OKCANCEL Các nút OK và Cancel sẽ xuất 


MB_ABORTRETRYIGNORE | Các nút Abort, Retry, và Cancel 
MB_YESNOCANCEL Các nút Yes, No, và Cancel sẽ 
xuất hiện. 


Hiển thị chữ thường ¡ (nghĩa là 
thông tin). 
Nút đầu tiên sẽ nhận tiêu điểm 
(focus) ban đầu. 
Nút thứ hai sẽ nhận tiêu điểm 
ban đầu. 
Nút thứ ba sẽ nhận tiêu điểm 
ban đầu. 
MB_SYSTEMMODAL Ứng dụng của người dùng là 
system message modal, nghĩa là hộp phải được 
xử lý trước khi bạn có thể 
chuyển tới một chương trình 
Windows bất kỳ nào khác. 


Sau đây là hàm MsgBox() đã hiển thị hộp thông báo trong 
Hình 9.6: 
BPress = MsgBox("Are you ready for the report?", 
MB_ICONQUESTION + MB_YESNOCANCEL, "Report Request") 


200 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


MB ICONQUESTION là tên hằng cộng với tên hằng 
MB_YESNOCANCEL đưa ra kết quả là hai dấu ? và ba nút lệnh. title 
cũng xuất hiện nhờ vào giá trị thứ ba bên trong hàm MsgBox0). 

Lý do bạn gán các hàm MsgBoxQ vào biến là để có thể biết nút 
nào người dùng nhấn. Giả sử người dùng đã nhấn nút Yes trong Hình 
9.6. Sau đó chương trình có thể in báo cáo. Tuy nhiên, nếu người dùng 
đã nhấn nút lệnh No, chương trình có thể mô tả những gì người dùng 
cân thực hiện để sẵn sàng cho việc in báo cáo (nạp giấy, bật máy in và 
..v.v..). Nếu người dùng đã nhấn nút lệnh Cancel, chương trình sẽ biết 
rằng người dùng không muốn báo cáo tất cả. 

Bảng 9.3 liệt kê các giá trị trả lại có thể có từ hàm MsgBox(. 
Nói cách khác, biến integer sẽ chứa một trong các giá trị của Bảng 9.3 
sau khi mỗi hàm MsgBox() hoàn thành. Một dãy lệnh If lúc đó có thể 
kiểm tra để xem người dùng đã nhấn nút lệnh nào. 


Bảng 9.3. Các giá trị nút lệnh trả lại của hàm MsgBox() 


Lgiaw | 9ãwieoMSTAMSAS | —— -p#ngà — — 
[+ |ÐK —  — |NggiamgstsMamoE — 
—  ——— ` 
=. —..n 
+ [mem — TT  [Nggiaingeaaiamaungg — 
E= : : 
: : 


IDYES Người dùng đã nhấn nút Yes 


IDIGNORE Người dùng đã nhấn nút Ignore 
[IDNO ___ | Ngườidùng đã nhấn nútNo 


Tóm tắt 
Ví dụ 9.3 chỉ cách điều khiển hàm MsgBox() trước khi hiển thị 3 
nút như trong Hình 9.6. Sau khi người dùng nhấp một nút, chương trình 
có thể sử dụng các lệnh If để xác định nút nào người dùng đã nhấn. 
Ví dụ 9.3 Hiển thị các hộp thông báo khác nhau. 
1: BPress = MsgBox("Are you ready for the report?", 
MB_ICONQUESTION + 
MB_YESNOCANCEL, "Report Request") 


Bài 9: Các ghi chú và hộp thông báo 201 


2: ' Check the button pressed 

3: Select BPress 

4: Case IDCANCEL: lblPress.Text = "You pressed Cancel" 
5: Case IDYES: lblPress.Text = "You pressed Yes" 

6: Case IDNO: lblPress.Text = "You pressed No" 

7: End Select 


Phân tích 

Dòng 1 sẽ hiển thị hộp thông báo và cất nút nhấn trong biến có 
tên là Bpress. Dòng 3 bắt đầu một lệnh Select Case gán một trong ba 
chuỗi tới các nhãn trên mẫu biếu phù hợp với việc nhấn nút của người 
dùng. Bình thường, ví dụ này rất đơn giản; bạn sẽ thực hiện một trong 
nhiều loại thủ tục khác nhau, phụ thuộc vào người dùng đã nhấn nút 
lệnh nào trong ba nút lệnh. 

Không cần viết mã lệnh Case Else bởi vì hộp thông báo ba nút có 
thể trả lại duy nhất một trong ba giá trị đã kiểm tra trong Ví dụ 9.2. 


CÁC HÀM InputBox() 


Khái niệm 
Bạn sẽ thấy rằng hàm InputBoxQ thật dễ bởi vì nó hoạt động rất 
giống hàm MsgBox(). Có hai hàm InputBox(). Điểm khác nhau giữa 
chúng nằm ở chỗ kiểu dữ liệu mỗi hàm trả lại. Hàm InputBox() nhận 
các câu trả lời đây đủ hơn hàm MsgBox() có thể nhận. Nhưng ngược lại 
MsgBox() trả lại một trong 7 giá trị cho biết việc nhấn nút lệnh của 
người dùng. Hàm InputBoxQ) trả lại hoặc một chuỗi hoặc một giá trị dữ 
liệu variant mà người dùng đã nhập câu trả lời. 
Có hai hàm InputBox(). Sau đây là các dạng thức hàm InputBox(): 
VariantVariable = InputBox( prompt [, [title] [, default][, xpos, ypos]]) 
và 
aStringVariable = InputBox$( prompt [, [title] [, default][, xpos, ypos]]Ì) 
Nét khác biệt giữa các hàm InputBoxQ nằm ở giá trị trả lại. Hàm 
InputBoxQ trả lại một kiểu giá trị dữ liệu variant và hàm InputBox$() 
(chú ý dấu $) trả lại một kiểu dữ liệu chuỗi. Thông thường, kiểu trả về 


202 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


không quan trọng cho lắm. Hầu như bạn luôn luôn nhận trả lời 
InputBox0 ở dạng một biến chuỗi, và nếu bạn sử dụng hàm InputBox(), 
Visual Basic sẽ chuyển các kiểu dữ liệu Variant thành các chuỗi khi cần, 


Dấu nhắc (prompt) làm công việc giống như giá trị msg trong 
một hàm MsgBox(). Người dùng thấy dấu nhắc bên trong hộp nhận dữ 
liệu (input box) hiển thị trên màn hình. 7/⁄e là tiêu để trong thanh 
tiêu để của hộp nhận dữ liệu. defœui là giá trị chuỗi mặc định mà 
Visual Basic sẽ hiển thị cho một câu trả lời mặc định, và người dùng có 
thể chấp nhận câu trả lời mặc định hoặc thay đổi nó. 

Các vị trí xpos và ypos chỉ chính xác vị trí bạn muốn hộp nhận 
dữ liệu xuất hiện trên mẫu biểu. Giá trị xpos giữ số khoảng cách twip 
từ góc trái cửa sổ Form đến góc trái hộp nhận dữ liệu. Giá trị ypos giữ 
khoảng cách twip từ cạnh trên cùng của cửa sổ Form tới cạnh trên cùng 
của hộp nhận dữ liệu. Nếu bạn bỏ qua các giá trị xpos và ypos, Visual 
Basic canh giữa hộp nhận dữ liệu trên mẫu biểu. 


Ghi chú 

Các hộp nhận dữ liệu từ người dùng luôn có một nút lệnh OK và một nút 
lệnh Cancel. Nếu người dùng nhấn OK (hay nhấn phím Enter, và chọn OK là 
mặc định), câu trả lời trong hộp nhận dữ liệu được gởi tới biến đang được gán 
giá trị trả lại. Nếu người dùng nhấn nút Cancel, một chuỗi rỗng "" sẽ được trả 
về từ hàm InputBox(). 
Tóm tắt 

Mã lệnh trong Ví dụ 9.3 sẽ hiển thị một hộp nhận đữ liệu để hỏi 
người dùng tên một công ty. Hoặc người dùng nhập vào một câu trả lời 
tại dấu nhắc hoặc nhấn nút lệnh Cancel để cho biết không có câu trả 
lời nào được thực hiện. 
Ôn lại 

Các hàm InputBox() và InputBox$() nhận câu trả lời từ người 
dùng. Bạn có thể để nghị một câu trả lời mặc định mà người dùng có 
thể chấp nhận hay thay đổi. Các hàm input box trả về câu trả lời vào 
một chuỗi hay một biến Variant mà bạn gán cho hàm. 


Bài 9: Các ghi chú và hộp thông báo 203 


Ví dụ 9.3. Hộp nhận dữ liệu hỏi người dùng các câu hủi. 
1: Dim CompName As String 
2: CompName = InputBox$("What is the name of the company?", 
"Company Request", "XYZ, Inc.") 
3: lí (CompName = "") Then 
4: ' The user pressed Cancel 
5: Beep 
6: MsgBox "Thanks anyway" 
7: Else 
8: ' The user entered a company name 
9: MsgBox "You entered " & CompName 
10: End lf 


Kết quả 
Hình 9.7 mô tả hộp thông báo được hiển thị từ Ví dụ 9.3. 


<YZ,Ínc 


Hình 9.7. Các hộp nhận dữ liệu hỏi người dùng các câu hỏi 
và trả về những câu trả lời. 


204 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Phân tích 


Ví dụ 9.3 có thể là một phần của thủ tục biến cố sẽ thi hành khi 
chương trình sắn sàng nhận một tên công ty. Dòng 1 định nghĩa một 
biến chuỗi vốn giữ câu trả lời của người dùng. Dòng 2 có chứa hàm 
InputBox$() hỏi tên công ty và hiển thị một câu trả lời mặc định (tự 
động hiện sáng như minh họa ở cuối Hình 9.7). 

Ngay khi người dùng trả lời yêu cầu của hộp nhận dữ liệu, dòng 3 
bắt đầu kiểm tra một trong hai kết quả sau: hoặc người dùng đã nhấn 
nút Cancel để trả lời hộp nhận dữ liệu, hoặc đã trả lời hộp nhận dữ 
liệu bằng việc nhấn nút OK. Nếu người dùng đã nhấn Cancel, hàm 
InputBox$Q trả về một chuỗi nuÌl, và các dòng 5 và 6 sẽ phát tiếng bíp 
và hiển thị một hộp thông báo (message box) cảm ơn người dùng về sự 
cố gắng của họ. Dòng 8 và 9 trình bày lại tên công ty đã nhập bởi 
người dùng. 


Bài tập 


Kiến thức tổng quát 

Ghi chú là gì? 

Tại sao ghi chú lại quan trọng đến vậy? 

Đúng hay Sai: Các ghi chú xuất hiện trên màn hình người dùng. 
Đúng hay Sai: Các ghi chú xuất hiện trong cửa sổ Code. 
Visual Basic hỗ trợ bao nhiêu loại ghi chú? 


_ 


Tên bốn công dụng của các ghi chú. 

Ai là người ghi chú? 

Đúng hay Sai: Không có lý do gì để lo lắng về các ghi chú nếu 

bạn là lập trình viên duy nhất làm việc trên chương trình của 

bạn hiện nay và về sau. 

9. Đúng hay Sai: Các hộp thông báo (message box) là những điểu 
khiển. 

10. Bạn điều khiển thế nào các nút lệnh xuất hiện trong hộp 

: — thông báo? 


Đi z3 Ø £\‹ ?s 9 19 


11. Bạn điều khiển thế nào văn bản xuất hiện trên các hộp thông báo? 


12. 
13. 


14. 


1ã. 
16. 
17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


Bài 9: Các ghi chú và hộp thông báo 205 


Nghĩa của modaiity là gì? 

Đúng hay Sai: Visual Basic bao gồm một lệnh message box và 
một hàm message box. 

Đúng hay Sai: Visual Basic bao gồm một lệnh input box và một 
hàm input box. 

Tại sao bạn ít sử dụng input box hơn là message box? 

Các loại dữ liệu nào mà các hàm ¡input box có thể trả về? 

Bạn kiểm tra thế nào để bảo đảm người dùng đã nhấn Cancel 
trả lời một hộp nhận dữ liệu? 

Giả sử bạn đã dùng King George, III như một giá trị mặc định 
trong một hàm input box. Người dùng phải làm gì để sử dụng 
giá trị mặc định đó? 

Có bao nhiêu loại biểu tượng có thể hiển thị trong các hộp 
thông báo (message box)? 

Có bao nhiêu loại biểu tượng có thể hiển thị trong các hộp nhận 
dữ liệu (input box)? 

Bạn có thể điều khiển tiêu điểm (focus) nút lệnh như thế nào với 
các hộp thông báo? 

Có bao nhiêu nút lệnh khác nhau có thể hiển thị trong các hộp 
thông báo? 

Có bao nhiêu giá trị trả về trong các hàm MsgBox()? 


Viết lệnh... 


24. 


Nếu mã lệnh bạn viết nhận biết một tập tin trên đĩa riêng biệt 
bị hồng, bạn muốn báo cho người dùng về lỗi nghiêm trọng này 
và muốn chắc chắn rằng người dùng không thể chuyển tới các 
chương trình Windows khác trước khi trả lời hộp thông báo lỗi 
của bạn. Kiểu đối số nào bạn sẽ dùng trong lệnh MsgBox? 


Tìm lỗi kỹ thuật 


25. 


Lập trình viên An Huy biết một tài liệu chương trình quan 
trọng như thế nào. Mặc dù cố gắng hết sức, An Huy đã gặp lỗi 
khi anh ấy cố thêm ghi chú sau tới cuối một dòng mã lệnh: 

do until (eẳndOfFile) Rem Continue until the end 


Hãy giúp An Huy giải quyết vấn đề này. 


206 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Phần nâng cao 

Viết thủ tục nút lệnh Click hỏi tuổi người dùng. Nếu người dùng 
nhấn Cancel, thì sẽ phát tiếng kêu bíp và hiển thị một hộp thông báo 
khác như đang nói chuyện. Nếu người dùng nhập vào một tuổi, dùng 
hàm ValQ để đổi và lưu tuổi vào trong một biến số, sau đó hiển thị số 
năm cho đến khi ngừng không nhập nữa bằng cách lấy 6ð trừ tuổi. Gợi 
ý: Hàm Str$() thực hiện ngược với hàm Val() và bạn có thể đổi số 
thành chuỗi và thêm vào hộp thông báo để hiển thị thông báo. (Chương 
7 sẽ để cập về Str$() với đầy đủ chỉ tiết.) 


Bài 10: Vòng lặp 207 
Bài 10 


Vòng lặp 


Lệnh Do While Loop 
Lệnh Do Until Loop 
Các lệnh lặp Do khác 
Vòng lặp For 


D D DbP 


Bây giờ bạn thực sự sẵn sàng viết các chương trình mạnh mẽ! 
Bạn đã học một số điều khiến, đã định nghĩa một số biến, và đã viết 
các chương trình thực hiện quyết định. Khi máy tính thực hiện một 
công việc nào đó nhiều lần liên tục thì ta nói máy tính đang lặp. 

Máy tính không thấy buồn chán. Sức mạnh cơ bản của máy tính 
là khả năng lặp một dãy các phép toán rất nhanh. Máy tính có thể xử 
lý các bảng cân đối khách hàng, tính trung bình lương của nhiều bộ 
phận, và hiển thị dữ liệu cho từng nhân viên công ty. 

Bài này mô tả cách bạn có thể thêm vòng lặp vào các chương 
trình Visual Basic để chương trình có thể xử lý nhiều giá trị dữ liệu 
bằng việc sử dụng các lệnh lặp. Các lệnh lặp không những giúp bạn khi 
bạn có một số lớn dữ liệu cần xử lý, mà còn cho phép bạn sửa lỗi của 
người dùng và lặp các hàm chương trình xác định khi người dùng yêu 
cầu một lệnh lặp. 


LỆNH Do While Loop 


Khái niệm 

Lệnh Do hỗ trợ nhiều dạng lặp khác nhau. Lệnh lặp Do While 
Loop có lẽ là lệnh lặp phổ biến nhất mà bạn sẽ thiết đặt trong các 
chương trình Visual Basic. 


208 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Khái niệm mới 

Một khối (block) bao gồm một hay nhiều câu lệnh chương trình. 

Lệnh Do While làm việc với các biểu thức quan hệ như lệnh If. Vì 
vậy, sáu toán tử quan hệ mà bạn đã đọc trong chương trước vẫn được 
chờ đợi ở đây. Tuy nhiên, ít có điểu khiển nào chỉ thi hành một lần 
khối mã lệnh đơn lẻ, biểu thức quan hệ sẽ điều khiển các lệnh lặp. 

Mã lệnh mà bạn đã thấy ở trước trong các thủ tục biến cố là mã 
lệnh tuân tự thi hành từng lệnh một, lệnh này tiếp lệnh khác theo thứ 
tự bạn đã nhập các lệnh. Vòng lặp sẽ thay đổi. Nhiều dòng trong 
chương trình vẫn thi hành tuần tự, nhưng một lệnh lặp sẽ tạo nên h các 
khối mã lệnh để lặp một hay nhiều lần. 


Giống câu lệnh Tf, cuối cùng kết thúc với lệnh End If, một lệnh 
lặp bao giờ cũng là một lệnh nhiều dòng kể cả lệnh bắt đầu và kết thúc 
vòng lặp. Sau đây là dạng của Do While Loop: 

Do While (relational test) 
Block of one or more Visual Basic statements 
Loop 
Khái niệm mới 

Một uòng lặp không xác định sẽ lặp mãi mãi. 

Khối mã lệnh tiếp tục lặp khi biểu thức kiểm trư quan hệ 
(relational test) là true. Không có vấn đề gì lúc bạn chèn một hay nhiễu 
mã lệnh trong khối. Tuy nhiên, khối lệnh sẽ thay đổi biến được sử dụng 
trong biểu thức kiểm tra quan hệ. Khối lệnh sẽ giữ việc lặp khi biểu 
thức kiểm tra quan hệ của lệnh Do While Loop vẫn là true. Biểu thức 
kiểm tra quan hệ phải là false bằng không chương trình của bạn sẽ 
nhập vào một vòng lặp vô tận và người dùng phải hủy bỏ việc thi hành 
chương trình theo một cách khác, chẳng hạn như nhấn tổ hợp phím 
Ctrl+Break. 


Cảnh báo 
Ngay cả khi bạn cung cấp một nút lệnh Exit như bạn đã từng sử dụng 
với các ứng dụng trong sách, chương trình vẫn luôn luôn bỏ qua việc nhấp nút 
lệnh Exit của người dùng nếu chương trình gặp một vòng lặp vô tận. 


Bài 10: Vòng lặp 209 


Hình 10.1 sẽ minh họa cách lệnh Do While Loop làm việc. Trong 
khi biểu thức kiểm tra quan hệ là true, khối lệnh trong thân vòng lặp 
sẽ tiếp tục thi hành. Khi biểu thức relafional test là false, vòng lặp sẽ 
ngừng. Sau khi lệnh lặp ngừng, Visual Basic bắt đầu thi hành với câu 
lệnh tiếp theo sau lệnh Loop bởi vì từ khóa Loop cho biết kết thúc lệnh lặp. 

Nếu là false Nếu là true 


Biểu . lâu ta 
quan hệ của lệnh vọng lặp này 
Bỏ qua thân DoWhile  ss thị hành 
h Khối lệnh gồm một hay, 
“+. nhiều lệnh Visual Basic 


Vòng lặp 


Chương trình còn lại tiếp tục 


Hình 10.1. Hoạt động của lệnh Do While Loop trong khi biểu thức 
kiểm tra quan hệ là true. 


Ghi chú 

Ngay khi biểu thức kiểm tra quan hệ trở thành false, lệnh lặp sẽ dừng và 
không thi hành thêm một lần nữa. Biểu thức kiểm tra quan hệ của lệnh Do 
While đặt ở đầu lệnh lặp. Vì vậy, nếu relational test là false ngay lần đầu tiên 
vòng lặp bắt đầu, thì thân lệnh lặp sẽ không bao giờ thực hiện. 

Trong suốt cuốn sách này, bạn sẽ thấy các dòng thụt vào được sử 
dụng cho thân mã lệnh lặp. Bằng việc thụt sang phải phần thân lệnh 
lặp so với các câu lệnh dừng và lặp, bạn sẽ dễ dàng biết được đâu là nơi 
vòng lặp bắt đầu và kết thúc. 


Tóm tắt 

Ví dụ 10.1 chứa một thủ tục biến cố có một lệnh lặp Do While 
Loop hỏi tuổi người dùng. Nếu người dùng nhập vào một tuổi nhỏ hơn 
10 hay lớn hơn 99, chương trình sẽ phát tiếng kêu bíp báo lỗi và hiển 
thị hộp nhận dữ liệu (input box) khác để hỏi tuổi. Chương trình tiếp tục 
việc hỏi tuổi khi người dùng nhập một tuối ngoài vùng qui định. 


210 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Ôn lại 

Lệnh Do While Loop sẽ tiếp tục thi hành một khối lệnh Visual 
Basic trong khi biểu thức kiểm tra quan hệ là true. Ngay khi biểu thức 
kiểm tra quan hệ trở thành false, vòng lặp sẽ dừng. 


Ví dụ 10.1. lệnh Do While Loop sẽ thực hiện mãi trong khi giá trị biểu 
thức relational test là true. 
1: Dim StrAge As String 
2: Dim Age As lnteger 
3: ' Get the age in a string variable 
4: StrAge = InputBox$("How old are you?", "Age Ask") 
5: ' Check for the Cancel command button 
6: lf (StrAge = "") Then 
7: End 
8: End lÝ 
9: ' Cancel was not pressed, so convert Age to inteper 
10: Age = Val(StrAge) 
11:' Loop if the age is not in the correct range 
12: Do While ((Age < 10) Or (Age > 99)) 
13: ' The user's age is out of range 
14: Beep 
15: MsgBox "Youi age must be between 10 and 99", 
MB_ICONEXCLAMATION, "Error!" 
16: StrAge = InputBox("How old are you?", "Age Ask") 
17: ' Check for the Cancel command button 
18: lí (StrAge = "") Then 
19: End 
20: End Iƒ 
21: Age = Val(StrAge) 
22: Loop 


Kết quả 


Hình 10.2 cho thấy hộp thông báo lỗi đã hiển thị ở dòng 15 nếu 
người dùng nhập vào một giá trị tuổi ít hơn 10 hay lớn hơn 99. 


Bài 10: Vòng lặp 211 


Œ@® Your aqge must be between 10 and 99 


Hình 10.2. Người dùng sẽ nhìn thấy hộp thông báo này 
khi tuổi vượt ngoài vùng giá trị. 


Phân tích 

Dòng 1 và 2 định nghĩa hai biến, một biến chuỗi và một biến 
nguyên integer. Mã lệnh sẽ sử dụng biến chuỗi để nhận giá trị trả về 
từ hàm InputBox$(). Sử dụng biến chuỗi để bạn có thể kiểm tra nút 
Cancel bởi vì như bạn đã đọc trong chương trước, InputBox$() trả lại 
một chuỗi rỗng (nul]) nếu người dùng nhấn Cancel. Khi đó, mã lệnh sẽ 
dừng toàn bộ chương trình với một lệnh End (các dòng 7 và 19). Nếu 
người dùng nhập vào một tuổi (và không nhấn Cancel), mã lệnh chuyển 
chuỗi tuổi thành một số integer và kiểm tra để chắc chắn rằng tuổi ở 
trong phạm vi từ 10 đến 99. 


Dòng 12 bắt đầu một lệnh lặp nếu tuổi nhỏ hơn 10 hoặc lớn hơn 
99. Vòng lặp sẽ tiếp tục thi hành từ dòng 13 đến cuối vòng lặp ở dòng 
22. Nếu tuổi ở ngoài vùng, thân vòng lặp sẽ thi hành. Dòng 14 sẽ phát 
tiếng bíp, như để gửi một tín hiệu tới người dùng rằng có gì đó không 
ổn. Dòng 15 sẽ hiển thị một hộp thông báo lỗi (như trong Hình 10.2) và 
sau khi người dùng nhấn OK trong hộp thông báo, người dùng lại được 
hỏi một lần nữa về tuổi với hàm InputBox$() trong dòng 16. Lúc đó 
vòng lặp kiểm tra để bảo đảm rằng người dùng đã không nhấn Cancel 
(dòng 17 đến dòng 20) và nếu không, mã lệnh sẽ đổi chuỗi tuổi thành 
một số nguyên integer và vòng lặp lại bắt đầu lần nữa. Nếu tuổi đã 
nhập vào trong phần trước của vòng lặp rơi vào trong vùng tuổi hợp lệ, 
chương trình sẽ hoàn thành (mã lệnh bất kỳ sau dòng 22 sẽ thực hiện). 
Ngược lại, vòng lặp bắt đầu lại một lần nữa. 


212 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Mã lệnh có một số lệnh thừa. Ví dụ, các dòng 4 và 16 có chứa 
hầu như cùng hàm InputBox$(), và việc kiểm tra thao tác nhấn nút 
lệnh Cancel sẽ xuất hiện hai lần trong chương trình. Có các câu lệnh 
lặp khác mà bạn sẽ học ở phần sau của chương; những lệnh này có thể 
giúp đơn giản hóa mã lệnh bằng cách gỡ bỏ một số lệnh dư thừa. 

Có lẽ điều quan trọng nhất cần chú ý về Do While Loop trong Ví 
dụ 10.2 là thân của vòng lặp cung cấp một giá trị cho biểu thức kiểm 
tra quan hệ để dừng. Biểu thức kiểm tra quan hệ ở dòng 12 sẽ sử dụng 
biến Age mà thân của vòng lặp gán lại mỗi lần khối mã lệnh của vòng 
lặp thi hành. Vì vậy, giả sử người dùng nhập vào một giá trị tuổi khác, 
vòng lặp sẽ kiểm tra lại một bộ giá trị quan hệ khác ở dòng 12 và nó 
hy vọng biểu thức kiểm tra quan hệ sẽ sai (có nghĩa là tuổi nằm trong 
vùng giới hạn) và chương trình sẽ dừng vòng lặp. Nếu thân vòng lặp 
không làm gì với biến kiểm tra quan hệ, vòng lặp sẽ tiếp tục mãi mãi. 


LỆNH Do Until Loop 


Khái niệm 

Lệnh Do Whilte Loop sẽ tiếp tục thi hành thân vòng lặp khi biểu 
thức kiểm tra quan hệ là true, thì trái lại lệnh Do Until Loop sẽ thi 
hành thân vòng lặp khi biểu thức kiểm tra quan hệ là false. Logic của 
chương trình tại thời điểm lặp sẽ xác định loại vòng lặp nào làm việc 
tốt nhất trong trường hợp được cho. 

Lệnh Do Until Loop làm việc hầu như chính xác giống lệnh Do 
While ngoại trừ việc vòng lặp Do Until tiếp tục thi hành phần thân 
vòng lặp cho đến khi biểu thức kiểm tra quan hệ là true. Giống Do 
While, lệnh Do Until là một lệnh lặp nhiều dòng có thể thi hành một 
khối mã lệnh gồm một hay nhiều dòng. Sau đây là dạng thức Do Until: 

Do Dntil (relational test) 
Block of one ore more Visual Basic statements 
Loop 

Một lần nữa, hãy nhớ rằng biểu thức relafional test phải là false 

để việc lặp tiếp tục. Hình 10.3 sẽ minh họa cách Do Until làm việc. 


Bài 10: Vòng lặp 213 


Nếu là false Nếu là true 


Biểu thức kiểm tra 
quan hệ của lệnh Vòng lặp này 


Bỏ qua thân Mộ DỂNH sẽ thị hành 
ò Khối lệnh gôm một hay 
Kế lv nhiều lệnh Visual Basic 


Vòng lặp 


Chương trình còn lại tiếp tục 


Hình 10.3. Hoạt động của lệnh lặp Do Until tiếp tục trong khi biểu thức 
kiểm tra quan hệ là false. 


Tóm tắt 

Bạn có thể sử dụng lệnh Do While hay Do Until cho đa số vòng 
lặp bất kỳ. Ví dụ 10.2 có chứa thủ tục biến cố kiểm tra tuổi có một vòng 
lặp Do Until. Vòng lặp đảm bảo rằng tuổi nằm giữa hai giá trị. Như 
bạn có thể thấy, biểu thức relœfional test cho Do Until ngược với biểu 
thức đã sử dụng trong Ví dụ 10.1 của vòng lặp Do While. 
Ghi chú 

Sử dụng vòng lặp làm cho biểu thúc kiểm tra quan hệ trong sáng và rõ 
tàng. Đôi khi, logic tạo lệnh Do While lại rõ ràng hơn, tuy nhiên các vòng lặp 
khác dường như làm việc tốt hơn khi bạn khởi tạo chúng với lệnh lặp Do Unti. 


Ôn lại 
Vòng lặp Do Until sẽ tiếp tục thi hành một khối lệnh Visual 
Basic khi biểu thức relational test là false. Ngay khi biểu thức relational 
test trở thành true (vòng lặp được hiểu là thực hiện một vòng lặp cho 
đến khi điều kiện trở thành ƒœ¿se), vòng lặp sẽ dừng và chương trình 
tiếp tục trên dòng lệnh ngay sau lệnh Loop kết thúc vòng lặp. 
Ví dụ 10.2. Các vòng lặp Do Until cho đến khi biểu thức relational test trở thành true. 
1: Dim StrAge As String 
2: Dim Age As lnteger 


3: ' Get the age in a string variable 
4: StrAge = InputBox$("How old are you?”", "Age Ask") 


214 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Phân tích 


Dòng 12 là dòng duy nhất đánh dấu sự khác nhau giữa Ví dụ 10.1 
và 10.2. Bây giờ tuổi phải rơi vào vùng hợp lệ để vòng lặp có thể dừng. 


Ghi chú 


Không có ưu điểm nào thực sự trong việc sử dụng Do While hay Do 
Unti. Việc sử dụng một trong hai lệnh này có lẽ bắt nguồn từ việc đáp ứng một 


s:° 


Check for the Cancel command button 


6: lf (StrAge = "") Then 
7: End 
8: End lí 


9:1 
10: 
1: 
12: 
1%: 
14: 
15: 


16: 
: 
18: 
19: 
20: 
21: 
22: 


Cancel was not pressed, so convert Age to integer 
Age = Val(StrAge) 

' Loop if the age is not in the correct range 

Do Until ((Age >= 10) And (Age <= 99)) 

' The user's age is out oÝ range 

Beep 

MsgBox "Your age must be between 10 and 99", 
MB_ICONEXCLAMATION, "Error!" 

StrAge = InputBox("How old are you?", "Age Ask") 
' Check for the Cancel command button 

lí (StrAge = "") Then 

End 

End lí 

Age = Val(StrAge) 

Loop 


ứng dụng đã cho bất kỳ. 


CÁC LỆNH LẶP Do KHÁC 


Khái niệm 
Có một cặp vòng lặp Do khác làm việc y như hai vòng lặp đã để 
cập ở phần trước. Đó là lệnh Do-Loop While và Do-Loop Until trông 


rất giống đồng nghiệp của chúng. 


Bài 10: Vòng lặp 215 


Tuy nhiên, hai dạng lặp mới sẽ kiểm tra các biểu thức relational 
test của chúng ở cuối vòng lặp thay vì ở đầu. 

Nếu một vòng lặp bắt đầu với một lệnh Do đơn, vòng lặp sẽ kết 
thúc với lệnh Loop Whilet hoặc lệnh Loop Until. Sau đây là dạng thức 
Do-Loop While: 

Do 
Block of one or more Visual Basic statements 
Loop Until (relational test) 
Lời nhắc 

Điểm nổi bật trong Do-Loop While và Do-Loop Until là thực hiện thân 
vòng lặp trước lệnh Loop While. 

Lậnh Do trông nó cô đơn làm sao, có phải không? Hình 10.4 sẽ 
minh họa cách thức thi hành của vòng lặp Do-Loop While. 


Do 


Khối lệnh gồm một hay Vòng lặp nảy 
nhiêu lệnh Visual Basic sẽ thi hành 


Biểu thức kiểm tra quan hệ của 


lệnh Loop While `Ã 


Nếu là false Nếu là true 


Chương trình còn lại tiếp tục 


Hình 10.4. Vòng lặp Do-Loop While không kiểm tra biểu thức 
kiểm tra quan hệ cho đến cuối thân vòng lặp. 

Hãy chú ý rằng, biểu thức kiểm tra quan hệ của vòng lặp Do- 
Loop While sẽ xuất hiện ở cuối vòng lặp thay vì đầu vòng lặp. Bạn sẽ 
sử dụng vòng lặp Do-Loop While khi muốn thân vòng lặp thi hành ít 
nhất một lần. Thông thường, bằng cách đặt biểu thức kiểm tra quan hệ 
ở cuối vòng lặp, bạn có thể bỏ qua mã lệnh dư thừa có thể được đòi hỏi 
nếu bạn sử dụng Do While. 


216 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Để hoàn thành các câu lệnh lặp, Visual Basic cũng hỗ trợ một 
lệnh Do-Loop Until. Giống Do-Loop While, lệnh Do-Loop Until sẽ 
kiểm tra biểu thức relafional test ở cuối vòng lặp. Vì vậy, thân vòng lặp 
sẽ thi hành ít nhất một lần dẫu cho biểu thức relafional test là gì ải 
nữa. Vòng lặp sẽ tiếp tục khi biểu thức relational test vẫn còn ở giá trị 
false. Hình 10.5 sẽ minh họa hoạt động của lệnh Do-Loop Dntil. 


Do 


Khối lệnh gồm một hay Vòng lặp này 
nhiêu lệnh Visual Basic sẽ thi hành 


Biểu thức kiểm tra quan hệ của 


lệnh Loop Until % 


Nếu là false Nếu là true 


⁄ 


Chương trình còn lại tiếp tục 


Hình 10.5. Vòng lặp Do-Loop Until sẽ kiểm tra giá trị false của biểu thức 
kiểm tra quan hệ ở cuối thân vòng lặp. 
Tóm tắt 
Ví dụ 10.3 có một thủ tục biến cố kiểm tra tuổi ngắn hơn nhiều 
so với các phiên bản trước. Biểu thức relafional test sẽ xuất hiện ở 


cuối vòng lặp, cho nên việc thêm lệnh gọi hàm InputBox$() là không 
cần thiết. 


Ôn lại 

Biểu thức relational test sẽ xuất hiện ở cuối vòng lặp nếu bạn sử 
dụng lệnh lặp Do-Loop While. Thân vòng lặp luôn luôn thi hành ít 
nhất một lần. Thân vòng lặp sẽ thi hành nhiều hơn một lần khi biểu 
thức relaHonal test duy trì giá trị true. Có một lệnh Do-Loop Until 
tương ứng chuyên kiểm tra một điều kiện false ở cuối thân vòng lặp. 


Bài 10: Vòng lặp 217 


Ví dụ 10.3. Sử dụng lệnh Do-Loop While để kiểm tra quan hệ ở cuối vòng lặp. 
: Dim StrAge As String 


l 

2: Dim Age As Inteper 

3: Do 

4: StrAge = InputBox("How old are you?", "Age Ask") 
5: ' Check for the Cancel command button 

6: lf (StrAge = "") Then 

7: End 

8: End lí 


9: Age = Val(StrAge) 

10: lf ((Age < 10) Or (Age > 99)) Then 

11: ' The user's age is out of range 

12: Beep 

13: MsgBox "Your age must be between 10 and 99", 
MB_ICONEXCLAMATION, "Error!" 

14: End lí 

15: Loop While ((Age < 10) Or (Age > 99)) 


Phân tích 


Vòng lặp bắt đầu ngay ở dòng 3. Thân vòng lặp sẽ thi hành ít 
nhất một lần, cho nên hàm InputBox$() sẽ xuất hiện ngay trong vòng 
lặp. Bằng cách đặt hàm InputBox$() bên trong vòng lặp, bạn bỏ qua 
nhu câu đặt hàm này vào mã lệnh hai lần (một lân trước vòng lặp và 
một lần trong vòng lặp, như khi sử dụng các lệnh lặp trước trong Ví dụ 
10.1 và 10.2). 


Dòng 10 phải kiểm tra để bảo đảm rằng giá trị InputBox$() ở 
trong hay ở ngoài vùng tuổi để thông báo lỗi có thể hiển thị. 
Ghi chú 

Trong ứng dụng đơn giản các câu lệnh lặp ở đây, lệnh lặp Do-While 
Loop đòi hỏi ít mã lệnh hơn các lệnh lặp Do While và Do Unii. Bằng cách thay 
đổi biểu thức relational test ở dòng 15, một lệnh Do Until cũng sẽ làm việc. Hai 
lệnh lặp cuối này sẽ không giảm mã lệnh, trong từng trường hợp. Logic của 
ứng dụng sẽ xác định vòng lặp nào làm việc tốt nhất. 


218 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


VÒNG LẶP For 


Khái niệm 

Vòng lặp For (đôi khi còn gọi là vòng lặp For-Next) cũng tạo một 
vòng lặp. Tuy nhiên, không giống các vòng lặp Do, vòng lặp For sẽ lặp 
lại một số lần xác định. Dạng thức vòng lặp For trông dễ nản chí hơn 
các vòng lặp Do, nhưng sau khi bạn làm chủ các lệnh Do, bạn sẽ gặp 
một vài vấn đề thi hành các vòng lặp For khi mã lệnh của bạn cần lặp 
một nhóm mã lệnh với số lần xác định. 


Không có một vòng lặp tối ưu để sử dụng trong tất cả trường hợp. 
Lệnh For sẽ cung cấp một cơ chế xây dựng vòng lặp thứ 5 trong Visual 
Basic. Một vòng lặp For luôn luôn bắt đầu với lệnh For và kết thúc với 
lệnh Next. Sau đây là dạng thức vòng lặp For: 
Fer CounterVar = StartVal To EndVal [Step IncrementVal] 
Block of one or more Visual Basic statements 
Next CounterVar 


Vòng lặp trong Ví dụ 10.4 sẽ tính tổng các số từ 1 đến 10. 


Ví dụ 10.4. Cộng các số từ 1 đến 10. 
1: Sum =0 
2: For Number = 1 To 10 
3: Sum = Sum + Number 
4: Next Number 
Number là một biến đếm (counter Var) ở dạng vòng lặp For 
(dòng 2). Biến đếm phải là một biến. 1 là giá trị bắt đầu (StartVal) 
(dòng 2). Giá trị bắt đầu có thể là một số, một biểu thức hay một biến. 
10 là giá trị kết thúc (EndVal) (vẫn trong dòng 2). Giá trị kết thúc có 
thể là một số, một biểu thức, hay một biến. Bước nhảy Step không được 
xác định ở đây. Trong dạng thức câu lệnh For, Step InerementVal là 
một tùy chọn. Nếu bạn không xác định một giá trị Step, Visual Basic sẽ 
giả sử giá trị Step là 1. Vì vậy, cả hai lệnh For sau là chính xác như nhau: 
For Number = 1 To 10 
Và 
For Number = 1 To 10 Step 1 


Bài 10: Vòng lặp 219 


Vòng lặp For tính tổng của Ví dụ 10.4 gán giá trị ban đầu tới 
CounterVar và StartVal trong dòng 2. Vì vậy, Number được gán là 1 ở 
đầu vòng lặp. Lúc đó, Visual Basic sẽ thi hành thân vòng lặp giá trị 1 
cho Number. Với Number bằng 1, dòng 3 làm việc như sau trong lần 
đầu tiên của vòng lặp: 

Sum = Sum + Ï 

Khi Visual Basic thi hành lệnh Next Number, Visual Basic trở lại 
đầu vòng lặp (lệnh For), cộng giá trị Step = 1 vào Number, và tiếp tục 
lặp lại bằng cách sử dụng giá trị 2 của Number trong thân vòng lặp. Vì 
vậy, lần thứ hai qua vòng lặp, dòng 3 sẽ làm việc như sau: 

Sum = Sum + 2 

Vòng lặp sẽ tiếp tục việc cộng giá trị Step mặc định là 1 với 
Number mỗi lần vòng lặp thi hành. Khi Number đạt giá trị 10 
(EndVai), vòng lặp sẽ hoàn thành và lệnh sau lệnh Next sẽ tiếp tục. 

Lời nhắc 

Hãy nhớ, vòng lặp For sẽ dừng khi biến đếm CounterVar có giá trị lớn 
hơn giá trị EndVal. Có một ngoại lệ với điều này: nếu bạn viết một giá trị Step 
âm, vòng lặp sẽ dừng khi CounterVar đạt giá trị nhỏ hơn EndVal, như bạn sẽ 
thấy một lát nữa trong phần này. 

Bạn không cần lệnh For để tính tổng các giá trị từ 1 đến 10. Bạn 
có thể viết một lệnh gán dài giống như sau: 

Sum=1+2+3+4+5+6+7+Øð+9+10 

Bạn cũng có thể viết lại mã lệnh thành các câu lệnh gán như sau: 

Sum = Sum + Ï 
Sum = Sum + 2 
Sum = Sum + 3 
Sum = Sum + 4 
Sum = Sum + 5 
Sum = Sum + 6 
Sum = Sum + Z7 
Sum = Sum + 8 
Sum = Sum + 9 


Sum = Sum + 10 


220 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Không những phương pháp này vô cùng khó khăn, mà còn gay 
cấn ở chỗ những gì bạn cần để cộng 100 số integer đầu tiên? Ví dụ 10,5 
sẽ minh họa. 


Ví dụ 10.5. Cộng các số từ 1 tới 100. 
1: Sum=0 
2: For Number = 1 To 100 ' Only this line changes 
3: Sum = Sum + Number 
4: Next Number 

Vòng lặp sau sẽ hiển thị 5 hộp thông báo (message box): 
For c = 1 To 20 Step 4 

MsgBox "This is a message box" 
Next c 
Khái niệm mới 

loop iteration ?è sự lặp uòng. 

Vòng lặp đếm lên từ 1 đến 20 với bước nhảy là 4, sẽ đặt từng giá 
trị đếm vào biến tên c và in một hộp thông báo mỗi lần. Giá trị Step sẽ 
thay đổi cách Visual Basic cập nhật CounterVar mỗi lần lặp đây đủ. 

Nếu bạn xác định một giá trị Step âm, Visual Basic sẽ đếm giảm 
dân. Vòng lặp sau sẽ phát tiếng bíp từ loa PC 5 lần: 

For ¡ = 5 To 1 Step —1 
Beep 
Next ¡ 
Cảnh báo 

Nếu bạn xác định một giá trị Step âm, EndVal phải nhỏ hơn StartVal 
hay Visual Basic sẽ thi hành vòng lặp một lần duy nhất. 

Bạn có thể dừng các vòng lặp sớm: Đôi khi, bạn xử lý dữ liệu vào 
của người dùng hoặc nhiều giá trị dữ liệu đang sử dụng trong các câu 
lệnh lặp, và một ngoại lệ sẽ xảy ra trong dữ liệu đòi hỏi dừng lặp ngay 
lập tức. Ví dụ, bạn chọn các giá trị lương cho 10 bộ phận trong một 
công ty bên trong vòng lặp For chia làm 10 lần. Tuy nhiên, người dùng 
có thể nhập vào số 0 cho giá trị lương của một bộ phận, để chỉ ra rằng 
không có dữ liệu lương cho bộ phận đó. Thay vì hoàn thành việc lặp, 


Bài 10: Vòng lặp 221 


chương trình của bạn có lẽ cần thoát vòng lặp tại điểm đó bởi vì thông 
tin báo cáo bộ phận đầy đủ không được tập hợp lúc đó. 

Lệnh Exit Do và Exit For sẽ tự dừng các vòng lặp. Không quan 
tâm tới kết quả kiểm tra quan hệ của vòng lặp Do hay số lần lặp còn 
lại trong biến đếm ở bên trái vòng lặp For, khi Visual Basic gặp một 
lệnh Exit Do hay Exit Eor, Visual Basic sẽ thoát vòng lặp ngay lập tức 
và chuyển việc thi hành xuống câu lệnh ngay sau vòng lặp. 

Điển hình, câu lệnh If sẽ kích hoạt một trong các lệnh Exit giống 
như sau: 

For Divisions = 1 To 10 

“ Code to get a sales value 

lf (sales = 0) Then 

Exit For ' Quit the loop early 
End lí 

' Process the rest of the code 
Next Divisions 

Lệnh If đảm bảo rằng lệnh Exit For sẽ thi hành chỉ dưới một 
điều kiện xác định (một giá trị lương thiếu). Không có lệnh Exit For 
kích hoạt điều kiện xác định, vòng lặp sẽ thực hiện bình thường. 


Tóm tắt 

7í dụ 10.6 bao hàm toàn diện vòng lặp For tính lãi kép cho giá 
trị đầu tư ban đầu của $1,000.00. Mã lệnh sẽ xuất hiện bên trong thủ 
tục biến cố Click cho một nút lệnh có tên là CmdÌìnt. Trong trường hợp 
bạn không quen với lãi kép, mỗi năm tổng số tiền đã đầu tư, kể cả tiền 
đầu tư trước đó, phát sinh thêm tiên lãi. Mỗi chu kỳ, thông thường là 1 
năm, nghĩa là tiền đầu tư của năm khác phải được cộng với giá trị của 
tiền đầu tư. Một vòng lặp For là hoàn hảo cho việc tính toán đầu tư. Ví 
dụ 10.6 sẽ sử dụng 5 vòng tính lãi. 


Ôn lại 

Vòng lặp For sẽ lặp một khối gồm một hay nhiều mã lệnh của 
Visual Basie. Không giống các vòng lặp Do, vòng lặp For lặp lại một 
số lần xác định được điều khiển bởi các giá trị điều khiển của lệnh 
For và biến. 


222 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Ví dụ 10.6. Dùng một vòng lặp For để tính lãi kép. 
1: Sub cmdInt_ Click () 


5} Âu 
ĐÓ 
4:' 
cu 
6: 
N 
8:' 


Úse a For loop to calculate a final total 
investment using compound interest, 

Num is a loop control variable 

IRate is the annual interest rate 

Term is the Number of years in the investment 
Initlnv is the investor's initial investment 
Interest is the total interest paid 


9: Dim IRate, Interest As Single 


10: 
1: 
13: 
J3: 
14: 
1% 
16: 
lý: 
18: 
19: 
20: 
21: 
32: 
đà: 
24 
35: 
26: 
27: 


Phân tích 


Phân tích này tập trung vào vòng lặp và không quan tâm tới việc 
tính toán. Điều quan trọng nhất mà bạn có thể thực hiện lúc này là 
làm chủ lệnh lặp For. Các dòng 1 đến 8 chứa những ghi chú khá bao 
quát. Ghi chú chứa nội dung mô tả biến để một ai đó nhìn mã lệnh hay 


Dim Term, Num As Integer 
Dim Initlnv As Currency 


IRate = .08 

Term = 5 

Initlnv = 1000.00 

Interest = 1 ' Begin at one for first compound 


“se loop to calculate total compound amount 
For Num = T1 To Term 


Interest = Interest * (1 + IRate) 
Next 
“ Now we have total interest, 

:" calculate the total investment 
' at the end of N years 
IblFinallnv.Caption = Initlnv * Interest 
End Sub 


thay đổi mã lệnh sau này sẽ biết biến chứa những gì. 


Bài 10: Vòng lặp 223 


Sau khi chương trình định nghĩa tất cả các biến từ dòng 9 đến 
dòng 11, biến được khởi tạo với những giá trị ban đầu từ dòng 13 đến 
dòng 16. Nếu bạn sử dụng thủ tục biến cố này, hãy chắc chắn để thêm 
một nhãn (label) có tên lblFinallnv vào một mẫu biểu và thêm một nút 
lệnh vào mẫu biểu có tên cmdlnt. Dòng 15 sẽ gây rắc rối cho bạn khi 
nhập liệu trừ khi bạn nhớ các ký tự hậu tố của dữ liệu đã mô tả trong 
Chương 9. Visual Basic sẽ sử dụng dấu pound, #, để chỉ các giá trị chính 
xác kép, và Visual Basic sẽ giả sử rằng 1000.00 là một giá trị chính xác 
kép (không hiểu tại sao) và sẽ đối 1000.00 thành 1000# ngay sau khi 
bạn nhấn Enter ở cuối dòng! Đừng lo lắng về sự chọn lựa của Visual 
Basic ở đây. 


Phần quan trọng nhất của chương trình này sẽ xuất hiện trên các 
dòng 19 đến dòng 21. Dòng 19 bắt đầu một vòng lặp For lặp qua từng 
chu kỳ tỉ giá đầu tư (5 lần), lãi kép trên số tiền đầu tư theo ngày trên 
dòng 20. Một lần nữa, đừng để việc quản lý tài chính làm bận tâm bạn. 
Việc tính toán ít quan trọng hơn việc tìm hiểu quá trình lặp. Sau khi 
vòng lặp hoàn thành, dòng 26 hoàn tất thủ tục biến cố bằng việc đặt 
lãi kép vào nhãn (label). Bằng cách đó, nếu bạn thi hành thủ tục biến 
cố này trong ứng dụng riêng của bạn, số tiền đầu tư sẽ xuất hiện trong 
cửa số như một số chính xác đơn với nhiều vị trí thập phân. Bạn sẽ học 
cách định dạng dữ liệu thành dollar và cent trong Chương 7. 


Bài tập 


Kiến thức tổng quát 
1. Vòng lặp là gì? 
2. Visual Basic hỗ trợ bao nhiêu loại lệnh lặp? 
3. Visual Basic hỗ trợ bao nhiêu lệnh Do khác nhau? 
4. Đúng hay Sai: Một khối có thể chứa một lệnh đơn. 
5. Vòng lặp không xác định là gì? 
6. Bạn có thể tận dụng một vòng lặp để sửa chữa lỗi do người 


dùng gây ra như thế nào? 


7. Có bao nhiêu lần vòng lặp sau sẽ thi hành? 


224 


Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 
1ã. 
16. 
17. 


18. 


19. 


|=10 

Do While I > 1 

I=[l-—I 

Loop 
Có bao nhiêu lần vòng lặp sau sẽ thi hành? 

I=10 

Do While [ >= 1 

=l—† 

Loop 
Có bao nhiêu lần vòng lặp sau sẽ thi hành? 

I=10 

Do Until Í > 1 

=l-] 

Loop 
Có bao nhiêu lần vòng lặp sau sẽ thi hành? 

For | = 1 To 10 

Beep 

Loop 
Visual Basic sẽ hiểu giá trị Step là bao nhiêu nếu bạn không 
xác định giá trị Step nào? 
Lệnh nào, Do hay For, hỗ trợ một vòng lặp thường tiếp tục với 
một số lần xác định? 
Lệnh nào, Do hay For, hỗ trợ một vòng lặp thường tiếp tục tùy 
theo biểu thức kiểm tra quan hệ? 
Điểm khác nhau giữa vòng lặp Do While và Do Until là gì? 
Điểm khác nhau giữa vòng lặp Do While và Do-Loop While là gì? 
lteration là gì? 
Bạn có thể ép một vòng lặp For đếm xuống thay vì đếm lên 
như thế nào? 
Nếu một giá trị khởi tạo ban đầu của vòng lặp For lớn hơn giá 
trị kết thúc, điều gì đúng cho giá trị tăng thêm? 


Câu lệnh nào dừng các vòng lặp Do và For sớm? 


Bài 10: Vòng lặp 225 


Lập trình... 
20. Viết chương trình gán giá trị 34 cho một biến và sau đó hỏi 
người dùng đoán số đang sử dụng trong một hộp nhận dữ liệu 
(input box). l 


Tìm lỗi kỹ thuật 
21. Lập trình viên An Huy vì thiếu kinh nghiệm đã viết một vòng 
lặp For sau y như một vòng lặp vô định vậy. Bạn có thể nhận 
ra vấn đề không? 
For ¡ = 1 To 25 
Total = Total * I 
i=i-T 
Next l 
22. An Huy muốn vòng lặp Eor của anh ấy lặp đi lặp lại 100 lần 
nhưng anh ấy đang có vấn để. Hãy cho An Huy biết có gì sai 
trong dòng lệnh sau: 
For | = 100 To 1 Step 1 


Phần nâng cao 
Vòng lặp lông (nested loop) là một vòng lặp trong một vòng lặp. 

Vòng lặp ở ngoài xác định có bao nhiêu lần vòng lặp sẽ thi hành. Hãy 
xem liệu bạn có thể xác định có bao nhiêu lần mã lệnh sau phát tiếng 
bíp tới người dùng không. 

For ¡ = 1 To 5 ' The outer loop 

For j = 1 To 3 ' The inner loop 

Beep 

Next j ' Inner loop completes before 


Next ¡ ' outer loop iterates again 


226 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Bài thực bành 5 
Lợi ích của điều khiển 


Tóm tắt 

Chương này chỉ cho bạn cách cung cấp tài liệu và điều khiển 
chương trình. Khi bạn tăng thêm khả năng trình ứng dụng Visual 
Basic, chúng trở nên phức tạp hơn. Và lúc đó, quá trình bảo trì chương 
trình thêm khó khăn. Cần lưu ý đến thông tin tóm tắt tài liệu trợ giúp 
về chương trình và về các dòng lệnh phức tạp. 

Bây giờ bạn có thể bổ sung điều khiển vào chương trình bằng 
cách sử dụng các vòng lệnh lặp, để lặp lại một phần chương trình. Máy 
tính là công cụ tuyệt vời cho phép tính lặp nhiều lần trước khi đưa ra 
kết quả. Vòng lặp cũng cung cấp cho bạn cách kiểm tra dữ liệu nhập 
vào của người dùng là đúng hay sai và lặp lại dấu nhắc nhập liệu để 
người dùng sử dụng đúng dạng thức và giá trị trong vùng được yêu cầu. 

Trong chương này, bạn đã nắm bắt: 

e - Cách chú thích mã lệnh làm tài liệu trợ giúp 

se Khi nào hộp thông báo giúp đỡ người dùng nhiều hơn điểu 

khiển nhãn 

e - Cách nhận kết quả phản hồi từ các hộp nhận dữ liệu 

se _ Sức mạnh của vòng lặp bổ sung trong chương trình 


Mô tả chương trình 


Hình P5.1 minh họa ứng dụng PROJECT5.VBP lúc nạp và chạy 
chương trình. Mẫu biểu project có 4 nút lệnh, thực hiện những nhiệm 
vụ khác nhau được minh họa qua những để mục khác nhau. 


Ba nút lệnh ở giữa thực hiện các hành động sau đây: 


e Nút lệnh Color Change thay đổi nhanh màu nền mẫu biểu qua 
một số màu. 


s _ Nút lệnh Odd Entry yêu cầu người dùng nhập một số lẻ. 
se Nút lệnh Even Entry yêu cầu người dùng nhập một số chẵn. 


Bài thực hành 5: Lợi ích của điều khiển 227 


Get Cortrol 


Hình P5.1. Màn hình đang mở của project. 


Hoạt động chương trình 

Nhấp nút lệnh Color Change. Màu nền mẫu biểu sẽ đổi màu rất 
nhanh trong khi phát tiếng bíp. Các màu thay đổi nhanh như thế khiến 
bạn không thể xem tất cả các màu. 

Tiếng bíp được thực hiện nhờ 4 lệnh Beep để phát tiếng ra loa 
PC 4 lần giữa lúc thay đổi màu. Mục dích thật của tiếng bíp là làm 
chậm lại quá trình thay đổi màu. Trong phần lớn máy tính, các màu sẽ 
thay đổi quá nhanh nếu không có tiếng bíp trung gian, và bạn không 
thể thấy bất kỳ điều gì ngoại trừ một cảnh mờ. Ngay khi dùng tiếng 
bíp, quá trình thay đổi màu cũng nhanh hơn khả năng nhìn thấy của 
mắt bạn. 

Nút lệnh Odd Entry yêu cầu người dùng một số lẻ, bằng cách 
dùng hộp nhập được minh họa trong Hình P5.2. Thủ tục biến cố Click 
của nút lệnh duy trì quá trình lặp cho đến khi người dùng nhập vào 
một số lẻ. 


228 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Hình P5.2. Chương trình yêu cầu một số lẻ. 


Nút lệnh thứ ba, Even Entry, yêu cầu một số chẵn và duy trì 
vòng lặp cho đến khi người dùng nhập số chẵn. 


Thủ tục thay đổi màu 
Ví dụ Pð.1 trình bày thủ tục biến cố Click của nút lệnh Color Change. 


1 


® »!I Œ CA + CG2 


: Sub cmdColor_Click () 

:" Wildly Change the color of the form 

: Dim ColorVal As Integer 

: For ColorVal = 0 To 15 ' Step throuph the color values 

: frmControl.BackColor = QBColor(ColorVal) 

: Beep ' These beeps simply add Ẻ 
: Beep ' to the intensity of the 

: Beep ' color change and slow 

9: 


Beep ' things down some 


10: Next ColorVal 
11: End Sub 


Mô tả 


1: Nút lệnh tên cmdColor, cho nên tên thủ tục biến cố Click là 
cmdColor_ Click(). 


2: Chú thích giải thích mục đích thủ tục biến cố. 
3: Biến số nguyên lưu giá trị thay đổi màu vòng lặp For. 


Bài thực hành 5: Lợi ích của điều khiển 229 


4: Dòng này bắt đầu vòng lặp For lặp lại 16 lần, bằng quá trình gán các 
số từ 0 đến 15 cho biến ColorVar. 

5: Hàm QBColor() có sẵn giúp bạn thay đổi dễ dàng các giá trị màu. 
Hàm có sẵn QBColor() đòi hỏi giá trị số trong cặp ngoặc đơn từ 0 tới 15. Mỗi 
số đại diện cho một giá trị màu khác nhau. Sử dụng QBColor() sẽ dễ hơn xác 
định một giá trị thập lục phân. 

6: Lệnh Beep làm chậm quá trình thay đổi màu và thêm dáng vẻ cho 
chương trình. 

7: Lệnh Beep làm chậm quá trình thay đổi màu và thêm dáng vẻ cho 
chương trình. 


8: Lệnh Beep làm chậm quá trình thay đổi màu và thêm dáng vẻ cho 
chương trình. 

9: Lệnh Beep làm chậm quá trình thay đổi màu và thêm dáng vẻ cho 
chương trình. 

10: Dòng này kết thúc vòng lặp For. 

11: Dòng này kết thúc thủ tục biến cố. 


Lấy giá trị lẻ 

Khi người dùng nhấp nút Odd Entry, chương trình sẽ yêu cầu một 
số lẻ, bằng cách dùng hàm InputBox$(). Hàm InputBox$() đợi một giá 
trị chuỗi. Nếu người dùng nhấp nút Cancel, cửa sổ Form sẽ được trả lại. 
Ngược lại, thủ tục biến cố sẽ chờ đợi một số lẻ và duy trì yêu cầu nhập 
số với vòng lặp Do cho đến khi người dùng nhập vào một số lẻ. 


Ví dụ P5.2. Thủ tục biến cố yêu cầu một số lẻ. 
1: Sub cmdOdd_Click () 
2: ' Request an odd number 
3: Dim OddStr As String 
4: Dim OddNum As lInteger 
5: Do 
6: OddStr = InputBox$("Enter an odd number", "Get Odd") 
7: lf (OddStr = "") Then ' Quit if pressed Cancel 
8: Exit Do ' Quits the Do loop early 
9: End lí 
10: OddNum = Val(OddStr) / 2 


230 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


11: ' The integer OddNum holds the exact value 
12: ' of the Val(OddStr) / 2 if OddNum is even 
13: Loop Until (OddNum <> (Val(OddStr) / 2)) 
14: End Sub 


Mô tả 

1: Thuộc tính Name của nút lệnh có giá trị cmdOdd, cho nên tên của 
thủ tục biến cố Click là cmdOdd_ Click(). 

2: Chú thích giải thích mục đích của thủ tục. 

3: Dòng này định nghĩa một biến chuỗi lưu kết quả hàm InputBox$(). 

4: Dòng này định nghĩa một biến số nguyên lưu kết quả hàm InputBox$(). 

5: Dòng này bắt đầu vòng lặp. 

: Chương trình đợi người dùng nhập một số lẻ, và nó hiển thị đề mục 
hộp nhập thích hợp. Dùng hàm InputBox$() để nhận chuỗi từ người dùng. 

7: Nếu người dùng nhấn nút lệnh Cancel, chương trình sẽ thoát vòng lặp. 

8: Dòng lệnh này sẽ kết thúc vòng lặp Do. 

9: Dòng lệnh này kết thúc lệnh lí. 

10: Dòng lệnh này chuyển chuỗi nhập vào thành số, chia số đó cho 2, 
và lưu kết quả trong biến số nguyên. 

11: Chú thích nhiều dòng mô tả quá trình kiểm tra số lẻ. 

12: Tiếp tục chú thích ở dòng trên. 

13: OddNum lưu giá trị số nguyên được tính trong dòng 10. Nếu biến 
nguyên OddNum có giá trị thập phân từ kết quả chia giá trị do người dùng 
nhập cho 2, người dùng đã nhập một số lẻ, và chương trình cần lặp lại và hỏi 
số lẻ khác. 

14: Dòng này kết thúc thủ tục biến cố. 

Ghi chú 

Thủ tục biến cố cmdEven_ Click() tương tự cmdOdd_Click() ngoại trừ 

việc nó kiểm tra số chẵn thay vì số lẻ. 


œ 


Đóng trình ứng dụng 
Bây giờ bạn có thể thoát khỏi chương trình và Visual Basic. 
Chương kế tiếp sẽ giải thích thêm các lệnh Visual Basic và mô tả cách 
bổ sung các điều khiển mới vào mẫu biểu của bạn và hiển thị số lượng 
đữ liệu lớn. 


Cbương VI 
Bài 11 
Mảng và danh sách 


Các mảng giữ dữ liệu 
Ưu điểm khi sử dụng mảng 
Hộp danh sách: điều khiển làm việc giống mảng 


D D DébD 


Hộp combo 


Biến và điều khiển lưu trữ dữ liệu mà chương trình Visual Basic 
xử lý. Bây giờ bạn đã thấy các kiểu dữ liệu biến khác nhau mà Visual 
Basic sẽ hỗ trợ, cùng với ba điều khiển căn bản được sử dụng trên các 
mẫu biểu: nứt lệnh (command button), nhãn (label), và hộp nhập (Text Box). 

Bài này thảo luận chỉ tiết hơn về các biến và điều khiển bằng 
cách chỉ cho bạn cách quản lý việc lưu trữ dữ liệu biến mới. Bằng cách 
lưu biến vào mảng, bạn sẽ có thể xử lý số lượng dữ liệu lớn hơn với ít 
mã lệnh hơn. 

Sau khi học về khái niệm mảng và cách truy xuất các biến mảng, 
bạn sẽ tìm hiểu thêm về những điều khiển có thể đặt trên mẫu biểu. 
Các điều khiển này, là hộp danh sách (List Box) và hộp combo (Combo 
Box), giúp bạn hiển thị mảng dữ liệu trên mẫu biểu một cách đơn giản. 


CÁC MẢNG GIỮ DỮ LIỆU 


Khái niệm 

Mảng là một bảng giá trị trong bộ nhớ. Không giống biến, bạn 
phải gán các tên khác nhau, tất cả biến được lưu trong mảng có cùng 
tên. Bạn sẽ tham khảo những giá trị dữ liệu khác nhau bằng cách dùng 
một chỉ số. ï 


232 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Tất cả biến mà bạn đã làm việc trước đây là một tên biến duy 
nhất. Khi định nghĩa biến, bạn sẽ quyết định cả kiểu dữ liệu biến lẫn 
tên biến. Hình 11.1 chỉ ra những gì bạn đã định nghĩa một khi Visual 
Basic thi hành định nghĩa và phép gán biến như sau: 

Dim Age As Integer - 

Dim Limit As Long 

Dim Salary As Single 

Dim DogName As String 

' Store data ¡in the variables 

Age = 34 

Limit = 40294 

Salary = 982343.23 ' A Visual Basic programmer's pay 
DogName = "Ralph" 


Age Salary 
t1mitS DogNanme 


Hình 11.1. Gác biến xuất hiện trong nhiều vùng nhớ khác nhau. 


Mặc dầu Visual Basic định nghĩa và gán các biến trở lại bộ nhớ, 
bạn vẫn không biết, thậm chí không quan tâm, nơi Visual Basic lưu các 
biến. Với những định nghĩa biến như thế, bạn cân bốn biến cho bốn 
kiểu dữ liệu và mỗi biến này có một tên khác nhau. 

Mỗi biến thực hiện một mục đích khác nhau. Tuy nhiên, đôi khi 
bạn cân nhiều biến cùng kiểu dữ liệu để giữ các giá trị dữ liệu tương tự 
nhau. Ví dụ, một đại lý cần kiểm tra số lượng lớn tiền cấp giấy phép 
cho các giao dịch của ngày đó. Nếu có một trăm giao dịch, cách duy 
nhất để định nghĩa một trăm biến là định nghĩa và đặt tên khác nhau 
cho từng biến với những lệnh như sau : 

Dim LicFee1, LicFee2, LicFee3, LicFee4 As Currency 
Dim LicFee5, LicFee6, LicFee7, LicFee8 As Currency 
Dim LicFee9, LicFee10, LicFee11, LicFee12 As Currency 
' The rest of the variable definitions would follow 


Bài 11: Mảng và danh sách 233 


Khi bạn cần định nghĩa các biến vốn lưu giữ cùng loại các giá trị 
dữ liệu, chương trình của bạn sẽ trở nên nặng nề với những tên biến 
này. Việc điển vào các biến này là một vấn đề lớn. Bạn sẽ hỗ trợ 100 
điều khiển hộp nhập (Text Box) trên một mẫu biểu chăng ? 

Ngay cả khi bạn tìm ra cách điển 100 biến với các giá trị hàng 
ngày, thì bạn lấy tổng các giá trị đó như thế nào? Bạn sẽ phải viết 
thêm nhiều lệnh giống như sau: 

DayTotal = LicFee1 + LicFee2 + LicFee3 + LicFee4 
DayTotal = DayTotal + LicFee5 + LicFee6 + LicFee7 
DayTotal = DayTotal + LicFee8 + LicFee9 + LicFee10 

Thêm nữa, những biến bạn đã làm việc trước đây chỉ tốt cho các 
ứng dụng không cân xử lý nhiều tập hợp dữ liệu liên quan. Tuy nhiên, 
máy tính dùng để xử lý dữ liệu. Bạn có thể quay lại chương trước, ở đó 
sức mạnh của máy tính là khả năng lặp mã lệnh với tốc độ cao, việc xử 
lý một số lượng lớn dữ liệu rất nhanh chóng và không buồn chán. 

Khái niệm mới 

Mảng (array) là một danh sách các giá trị. 

Visual Basic hỗ trợ việc sử dụng mảng để giúp bạn khỏi mệt mỏi 
nếu từng biến phải có một tên khác nhau. Thay vì định nghĩa các biến 
độc lập, bằng cách sử dụng nhiều lệnh Dim, bạn có thể định nghĩa một 
danh sách biến. Danh sách này được gọi là mảng (array), có các thuộc 
tính sau: 

e Mỗi mục trong mảng được gọi là một thành phần. 

e Mỗi thành phần trong mảng phải cùng kiểu dữ liệu. 

e Danh sách có một tên và mỗi mục trong danh sách chứa dữ 

liệu của tên đó. 

e Bạn sẽ thấy một chỉ số phụ để tham khảo các thành phần riêng 

biệt. Chỉ số phụ thường được gọi là chỉ số dưới của mảng (subscript). 
se Thay vì sử dụng Dim, bạn sẽ sử dụng lệnh Static để định 
nghĩa mảng. 
Ghi chú 

Có hai cách khai báo mảng: dùng câu lệnh Dim và Global; đón đọc 

Chương 8. 


234 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Hình 11.1 là các biến không thể lưu trong mảng bởi vì các kiểu 
dữ liệu của chúng khác nhau. Tuy nhiên, tiền phí cấp phép cho 100 đại 
lý sẽ là ứng cử tuyệt vời cho việc tạo một mảng bởi vì tiền phí yêu cầu 
cùng loại dữ liệu (Currency). 

Bạn sẽ sử dụng lệnh Static định nghĩa mảng. Static phần lớn 
giống Dim ngoại trừ Static định nghĩa mảng hơn là biến độc lập. Sau 
đây là dạng thức Static: 

Static ArName(subMax) As DataType 

ArName là tên mảng. subMax phải là một số mô tả tổng số 
thành phần mảng bạn cần. DœzType là kiểu đữ liệu phù hợp với 
một trong các kiểu dữ liệu của Visual Basic, chẳng hạn như kiểu 
Single và Long. 

Cảnh báo 

Chẳng khác gì một loại biến bất kỳ, bạn phải định nghĩa mảng với Static 
trước khi sử dụng chúng. 
Tóm tắt 

Sau đây là cách đơn giản giúp đại lý định nghĩa 100 biến tiền phí 
cấp phép: 

Dim LicFee(100) As Currency ' Defines 100 elements 
Ôn lại 

Bằng cách định nghĩa mảng dữ liệu, bạn có thể định nghĩa nhiều 
biến dữ liệu mà không phải gán cho từng biến một tên khác nhau và 
không phải định nghĩa từng biến riêng biệt. Mảng sẽ có một tên đơn lẻ 
và được lưu cùng với tất cả giá trị mảng tuần tự vào trong bộ nhớ. Bạn 
sẽ truy xuất từng giá trị bằng cách sử dụng một số chỉ mục duy nhất. 
Kết quả 

Hình 11.2 sẽ chỉ cách LicFee xuất hiện trong bộ nhớ. 


Bài 11: Mảng và danh sách 235 


Tên mảng 


Mảng LicFee 


Chỉ số dưới Thành phần 


Hình 11.2. (ác thành phần mảng được lưu trữ trong bộ nhớ với 
mỗi thành phần có một chỉ số duy nhất bắt đầu từ 0. 


Phân tích 

Visual Basic tự động định nghĩa một thành phần mảng phụ với 
chỉ số là 0 khi bạn định nghĩa một mảng. Lệnh Option Base 1 mà bạn 
có thể đặt trong thủ tục (General) của bất kỳ cửa sổ Form nào sẽ báo 
cho Visual Basic biết để định nghĩa các mảng với chỉ số mảng bắt đầu 
từ 1. Không có Option Base 1, khi bạn yêu cầu 100 thành phần, Visual 
Basic sẽ đưa vào thêm chỉ số 0 trong mảng. Tuy nhiên, đa số lập trình 
viên Visual Basic quyết định bỏ qua chỉ số 0, và nếu bạn cũng làm như 
thế, bạn sẽ chiếm quá nhiều bộ nhớ bằng cách bỏ qua thành phần 
mảng phụ. Cuốn sách này sẽ luôn bỏ qua chỉ số 0 và làm việc với chỉ số 
bắt đầu của mảng là 1. 

Visual Basic sẽ gán cho từng thành phần trong mảng một chỉ số 
để chương trình của bạn có thể phân biệt từng giá trị trong mảng với 
nhau. Tương tự như biến, Visual Basic sẽ gán số 0 với từng thành phần 
mảng, và chương trình của bạn sẽ ghi đè các giá trị 0 ban đầu này khi 
chương trình gán dữ liệu tới mảng. 

Cảnh báo 

Đừng bao giờ tham khảo một chỉ số mảng không tồn tại một mảng riêng 
biệt. Visual Basic sẽ phát ra một thông báo lỗi nếu chương trình của bạn thử. 
làm một điều gì đó với LicFee(311) hay LicFee(-8) bởi vì 311 và —8 ở ngoài 
vùng chỉ số của LicFee, vì vùng này chỉ từ 0 tới 100. 


236 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


ƯU ĐIỂM KHI SỬ DỤNG MẢNG 


Khái niệm 
Mảng sẽ loại trừ nhiều mã lệnh buồn tẻ. Việc sử dụng chỉ số 
mảng thích hơn là một tên biến khác, bạn có thể sử dụng vòng lặp For 
để nhảy qua từng chỉ số và truy xuất tuần tự các giá trị riêng của mảng. 
Mảng làm đơn giản quá trình khởi tạo, in ấn, tính toán hay lưu 
dữ liệu. Ví dụ, nếu bạn định nghĩa một mảng 20 biến chuỗi lưu tên các 
khách hàng như sau: 
Dim CustNames(20) As String 
Bạn có thể khởi tạo từng giá trị của 20 chuỗi này với phép gán 
20 hàm InputBox$() như sau: 
CustName(1) = InputBox$("What is the next customer's name?") 
CustName(2) = InputBox$("What ¡s the next customer's name?") 
CustName(3) = InputBox$("What ¡s the next customer's name?") 
CustName(4) = InputBox$("What is the next customer's name?") 
CustName(5) = InputBox$("What is the next customer's name?") 
CustName(6) = InputBox$("What is the next customer's name?") 
CustName(7) = InputBox$("What ¡s the next customer's name?") 
CustName(8) = InputBox$("What is the next customer's name?") 
CustName(9) = InputBox$("What is the next customer's name?") 
' và tiếp tục như thế cho 20 tên 
Bạn xem dùng vòng lặp For có dễ dàng hơn không ? 
For Ctr = † To 20 
CustName(Ctr) = InputBox$("What is the next customer's name?") 
Next Ctr 
Biến Ctr nhảy qua từng giá trị từ 1 tới 20, gán kết quả của hàm 
InputBox$() cho từng thành phần mảng với 20 lần. Mã lệnh tương tự 
sau có thể hiển thị 20 tên trong các hộp thông báo (Message Box): 
For Ctr = 1 To 20 
MsgBox CustName(Ctr) 
Next Ctr 


Có thể, hằng số hiển thị trong các hộp nhận dữ liệu (Input Box) 
và hộp thông báo (Message Box) đơn điệu và buôn tẻ, nhưng điều cốt 


Bài 11: Mảng và danh sách 237 


yếu bây giờ là việc lập trình mảng dễ dàng hơn là cung cấp biến có các 
tên khác nhau. Sử dụng vòng lặp For duyệt qua các giá trị trong mảng 
sẽ giảm nhẹ công việc với mảng đó. 

Ghi chú 

Dĩ nhiên, bạn không phải duyệt qua từng giá trị mảng khi chỉ cần làm 
việc với một vài thành phần trong mảng. Ví dụ, bạn có thể chỉ hiển thị khách 
hàng thứ 5 và thứ 19 với hai hộp thông báo sau: 

MsgBox CustName(5) 
MsgBox CustName(19) 

Mảng sẽ cung cấp một cách tham khảo dữ liệu khác hơn là sử dụng tên 
biến khác nhau. Tuy nhiên, mỗi thành phần mảng được biết đến như là một 
biến duy nhất bởi tên mảng và chỉ số của nó. Vì vậy, bạn có thể làm việc với 
các thành phần mảng riêng biệt ngay khi chúng là các biến độc lập bằng cách 
truy xuất những chỉ số riêng của chúng. 


Tóm tắt 


Ví dụ 11.1 là một đoạn mã lệnh trong thủ tục tính giá trị trung 
bình tiền phí cấp phép của các giao dịch. Mảng có tên LicFee đã được 
điển các giá trị trước đó trong thủ tục. Những giá trị này có thể xuất 
phát từ mẫu biểu, từ người dùng với các hộp nhộn dữ liệu (Input Box), 
hay từ một tập tin đĩa. 


Ôn lại 

Các chỉ số mảng cho phép bạn truy xuất một hay nhiều thành 
phần từ mảng. Điểm thuận lợi mà mảng cung cấp là cho phép chương 
trình của bạn duyệt qua toàn bộ mảng bằng cách sử dụng biến điều 
khiển của vòng lặp For dưới dạng chỉ số mảng. 


Ví dụ 11.1. Tính giá trị tiền phí trung bình từ một mảng. 
1: TotalFee = 0.0 ' TotalFee is defined as Currency 
2: AvgFee = 0.0 ' AvgFee is defined as a Currency 
3: For Ctr = 1 To 100 ' There are 100 license fees 
4: TotalFee = TotalFee + LicFee(Ctr) 
5: Next Ctr 
6: ' Now that the total is computed, calculate average 
7: AvgFee = TotalFee / 100.0 


238 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Phân tích 

Trước khi đọc Ví dụ 11.1, hãy nghĩ cách tính giá trị trung bình 
các số. Đầu tiên bạn phải cộng các số với nhau, sau đó chia kết quả với 
tổng số hạng để có được giá trị trung bình. Quá trình đó là chính xác - 
với những gì mã lệnh đã thực hiện. Vòng lặp For từ dòng 3 đến 5 sẽ 
chuyển các giá trị từ 1 đến 100 vào các biến có tên là Ctr trong mỗi lần 
lặp lại. Dòng 4 cộng từng giá trị của mảng, được điều khiển bởi vòng 
lặp For, tới biến TotalFee. Sau khi tất cả 100 số tiền phí cấp phép được 
cộng với nhau, dòng 7 lúc đó sẽ tính giá trị trung bình của 100 giá trị. 
Mã lệnh kế tiếp có thể hoặc hiển thị giá trị trung bình trong một nhãn 
(label) hoặc sử dụng giá trị đó cho một phép tính khác. 


Hộp danh sách: ĐIỀU KHIỂN LÀM VIỆC GIỐNG MẢNG 


Khái niệm 

Điều khiển hộp danh sách (List Box) làm việc 
y như một mảng hoạt động trên mẫu biểu của bảng 
mà người dùng có thể cuộn qua. Hãy xem tất cả các 
mục trong danh sách. Thông thường, lập trình viên 
khởi tạo hộp danh sách (List Box) với dữ liệu từ 
mảng. Bạn không thể thêm các giá trị vào một điều 
khiển hộp danh sách qua thuộc tính cửa số Property, 
mà phải thêm các giá trị trong lúc chạy chương trình. 


Hình 11.3 sẽ chỉ vị trí của điều khiển hộp 
danh sách (List Box) trên cửa số Toolbox. Điều 
khiển hộp danh sách sẽ hiển thị các giá trị mà 
người dùng có thể cuộn qua. Hộp danh sách không 
hiển thị các thanh cuốn nếu kích cỡ của hộp danh 
sách chỉ đủ lớn để hiển thị tất cả giá trị. Hãy nhớ 
rằng các hộp danh sách dùng để hiển thị dữ liệu, 
người dùng không thể thêm dữ liệu trực tiếp vào 
một hộp danh sách. 


Hình 11.3. Vị trí của điều khiển hộp danh sách. 


Bài 11: Máng và danh sách 239 


Lời nhắc 

Hãy lưu ý cách điều khiển hộp danh sách làm việc. Có thể bạn muốn 
nạp và chạy project CONTROLS.VBP một lần nữa và cuộn qua các giá trị của 
điều khiển hộp danh sách trong ứng dụng. 


List Boxes 


Àrtzona Oklahoma California 
Alabama New York Nebiaska 


Le) _ 


Hình 11.4. Hzi hộp danh sách giống nhau nơi các xác lập thuộc tính 
Columns khác nhau. : Ề 
Bảng 11.1 bao gồm danh sách giá trị thuộc tính giúp bạn thiết 
đặt điều khiển hộp danh sách. Các điều khiển có nhiều thuộc tính 
như nhau. 


Bảng 11.1. Các thuộc tính hộp danh sách 


Thuộc tính 


BackColor 


Diễn giải 


Màu nền của hộp danh sách. Đó là một số thập lục phân 
trình bày một trong hàng ngàn giá trị màu Windows có thể 
sở hữu. Bạn chọn từ một bảng màu được Visual Basic hiển 
thị khi thiết đặt thuộc tính BackColor. Màu nền mặc định 
giống với màu nền mặc định của mẫu biểu. 


240 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Columns 


Draglcon 


DragMode 


Enabled 


FontBold 


Nếu là 0 (giá trị mặc định), hộp danh sách sẽ cuộn dọc 
trong một cột đơn. Nếu là 1 hay hơn, các mục trong hộp 
danh sách sẽ xuất hiện với số cột đã xác định (một hay 
nhiều cột) mà người dùng cuộn hộp danh sách theo chiều 
ngang để xem tất cả các mục nếu cần. Hình 11.4 minh họa 
hai hộp danh sách giống hệt nhau, một với thuộc tính 
Columns bằng 0 và một với thuộc tính Columns bằng 3. 


Biểu tượng sẽ xuất hiện khi người dùng kéo điều khiển hộp 
danh sách quanh mẫu biểu. (Hiếm khi bạn cho phép người 
dùng di chuyển một điều khiển hộp danh sách, cho nên các 
xác lập thuộc tính Drag... không thích hợp.) 
Hoặc bằng 1 cho yêu cầu kéo mouse bằng tay (người dùng 
có thể nhấn-giữ nút mouse trong khi kéo các điều khiển) 
hoặc 0 (giá trị mặc định) cho việc kéo mouse tự động, nghĩa 
là người dùng không thể kéo hộp danh sách, nhưng bạn 
bằng mã lệnh có thể khởi tạo việc kéo nếu cần. 

Nếu là True (mặc định), hộp danh sách có thể đáp ứng các 
biến cố. Ngược lại, Visual Basic sẽ dừng việc xử lý biến cố 
cho điều khiển riêng biệt. 

True (mặc định) tương ứng với các giá trị sẽ hiển thị ở dạng 
chữ đậm; ngược lại là False. 


Fontitalic 


FontName 


FontSize 


FontStrikethru 


FontUnderline 


True (mặc định) tương ứng với các giá trị sẽ hiển thị ở dạng 
chữ nghiêng; ngược lại là False. 


Tên kiểu văn bản của hộp danh sách. Thông thường, bạn 
sẽ sử dụng tên của một phông chữ TrueType trong 
Windows. 


Kích cỡ tính theo point của phông chữ được sử dụng cho 
các giá trị hộp danh sách. 


True (mặc định) tương ứng với các giá trị sẽ hiển thị ở dạng 
ký tự bị gạch ngang (các ký tự có một đường kẻ ngang qua 
chúng); ngược lại là False. 
True (mặc định) tương ứng với các giá trị sẽ hiển thị ở dạng 
gạch dưới; ngược lại là False. 


Màu của các giá trị trong hộp danh sách. 


Height 


Chiều cao tính bằng twip, của điều khiển hộp danh sách. 


Bài 11: Mảng và danh sách 241 


HelpContextID |Nếu bạn thêm trợ giúp cảm ngữ cảnh cao cấp vào ứng 
dụng của bạn, giá trị HelpContextID cung cấp một số xác 
định văn bản trợ giúp. 


Nếu hộp danh sách là một phần của một điều khiển mảng, 
thuộc tính Index sẽ cung cấp chỉ số cho từng điều khiển 
hộp danh sách riêng biệt (xem bài tiếp theo). 


Left Khoảng cách tính bằng twip từ góc trái cửa sổ Form tới góc 


trái điều khiển hộp danh sách (List Box) 


Hình dạng con trổ mouse sẽ thay đổi nếu người dùng di 
chuyển con trỏ mouse trên điều khiển hộp danh sách. Các 
giá trị có thể từ 0 đến 12 và trình bày những hình dạng khác 
nhau mà con trỏ mouse có thể lấy. (Xem Chương 12.) 


MousePointer 


Nếu là 0-None (mặc định), người dùng chỉ có thể chọn một 
mục trong hộp danh sách. Nếu là 1-Simple, người dùng có 
thể chọn nhiều mục bằng cách nhấp mouse hay nhấn phím 
Spacebar trên các mục trong danh sách. Nếu là 2- 
Extended, người dùng có thể chọn nhiều mục bằng cách sử 
dụng Shift+nhấp mouse và Shift+mũi tên để mở rộng việc 
chọn từ mục trước tới mục hiện hành, Ctrl+nhấp mouse để 
chọn hay bỏ chọn một mục từ danh sách. 


MultiSelect 


Tên của điều khiển. Mặc định, Visual Basic sẽ phát sinh 
các tên List1, List2, và tiếp tục như thế khi bạn thêm tuần tự 
các điều khiển hộp danh sách vào mẫu biểu. 


Nếu là True, Visual Basic sẽ không hiển thị các giá trị hộp 
danh sách được sắp xếp theo giá trị số hay thứ tự abc. Nếu 
là False (mặc định), các giá trị sẽ xuất hiện với thứ tự mà 
chương trình bổ sung chúng vào danh sách. 
Thứ tự tab tiêu điểm bắt đầu từ 0 và tăng mỗi lần bạn thêm 
[một điều khiển mới. Bạn có thể thay đổi thứ tự tiêu điểm 
(focus) bằng cách thay đổi thuộc tính Tablndex của điều 
khiển thành các giá trị khác. Không có hai điều khiển nào 
trên củng một mẫu biểu lại có củng giá trị Tablndex. 
Nếu là True, người dùng có thể nhấn Tab để chuyển tiêu 
điểm tới hộp danh sách này. Nếu là False, hộp danh sách 
không thể nhận tiêu điểm. 


242 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


g Không được Visual Basic sử dụng. Đây là tiện ích dành cho 
lập trình viên xác định chú thích áp dụng vào điều khiển 
hộp danh sách. 

p Khoảng cách twip từ cạnh trên cùng của điều khiển hộp 

danh sách tới cạnh trên cùng của mẫu biểu. 

Ï True hay False, chỉ định người dùng có thể thấy điểu 
khiển hộp danh sách hay không (và như vậy mới có thể sử 


Visible 
dụng được). 
Chiều rộng tính bằng twip của hộp danh sách. 


Khi đặt một điều khiển hộp danh sách (List Box) trên mẫu biểu, 
hãy quyết định cách bạn muốn hộp danh sách thực hiện để định kích 
cỡ điều khiển cho phù hợp với kích cỡ mẫu biểu. Hãy nhớ rằng nếu tất 
cả giá trị hộp danh sách không chứa đủ trong hộp danh sách, Visual 
Basic sẽ thêm các thanh cuốn vào hộp danh sách sao cho người dùng có 
thể cuộn qua các giá trị. 


Bảng 11.2 chứa tất cả biến cố list box mà bạn có thể lập trình và 
sử dụng trong một chương trình. Tuy nhiên, bạn ít khi viết thủ tục biến 
cố cho điều khiển hộp danh sách. Phần lớn thời gian, bạn cho phép 
người dùng cuọn qua các giá trị hộp danh sách để xem thông tin họ 
cần; chương trình không phải đáp ứng các biến cố list box thường xuyên 
như khi đáp ứng nút lệnh (Command Button) và hộp nhập (Text Box). 


Bảng 11.2. Các biến cô của điều khiển hộp danh sách. 


Xảy ra khi người dùng nhấp điều khiển hộp danh sách. 
Xảy ra khi người dùng nhấp đúp điều khiển hộp danh 
sách. 

Xảy ra khi một thao tác kéo hộp danh sách hoàn thành. 
Xảy ra trong suốt thời gian kéo. 
Xảy ra khi hộp danh sách nhận tiêu điểm. 

Xảy ra khi người dùng nhấn một phím đồng thời thuộc tính 
KeyPreview được thiết đặt là True cho các điều khiển trên 
mẫu biểu; ngược lại mẫu biểu sẽ nhận biến cố KeyDown. 
Xảy ra khi người dùng nhấn một phím trên hộp danh sách. 


Click 
DbIClick 


DragDrop 
DragOver 
GotFocus 


KeyDown 


KeyPress 


Bài 11: Mảng và danh sách 243 


KeyUp Xảy ra khi người dùng thả một phím trên hộp danh sách. 


Xảy ra khi hộp danh sách mất tiêu điểm cho đối tượng khác. 


Xảy ra khi người dùng nhấn một nút mouse trên hộp danh 


sách. 


MouseMove | Xảy ra khi người dùng di chuyển mouse trên hộp danh 
sách. 

Xảy ra khi người dùng thả một nút mouse trên hộp danh 
sách. 


Bảng 11.3 là danh sách các phương thức điều khiển hộp danh 
sách dùng để khởi tạo, phân tích và gỡ bỏ các khoản mục từ một điều 
khiển hộp danh sách. Phương thức hoạt động giống những chương trình 
nhỏ thi hành trên điều khiển. Sau đây là dạng sử dụng của phương thức 
trên hộp danh sách có tên là stltems: Istlems.AddItem “Arizona”. 


Tên điều khiển luôn đứng trước phương thức và toán tử chấm. 
Dữ liệu bất kỳ được phương thức cần đến sẽ xuất hiện bên phải 
phương thức. 


Bảng 11.3. Các phương thức điều khiển hộp danh sách 


Thêm một mục vào hộp danh sách. 


Tên phương thức 
Addltem 


Xóa tất cả các mục trong hộp danh sách. 


List 
ListCount 


Một mảng chuỗi giữ từng mục trong hộp danh sách. 


Tổng số mục trong hộp danh sách. 


Removeltem Gỡ bỏ một mục khỏi hộp danh sách. 


Selected Xác định xem người dùng đã chọn một mục riêng 


biệt trong hộp danh sách chưa. 


Sử dụng phương thức Addltem để bổ sung các thuộc tính vào điều 
khiển hộp danh sách. Giả sử bạn muốn thêm một vài tên tiểu bang vào 
hộp danh sách có tên là lstStates. Mã lệnh sau sẽ thực hiện việc đó. 

' Add several states to a list box control 
lstStates.Addltem "Arizona" 
lstStates.Addltem "Alabama" 


244 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


IstStates.AddItem "Oklahoma" 
lstStates.Addltem "New York" 
lstStates.Addltem "California" 
|stStates.Addltem "Nebraska" 
|stStates.AddItem "Ohio" 
IstStates.Addltem "Florida" 
lstStates.Addltem "Texas” 
IstStates.Addltem "South Dakota" 
lstStates.Additem "Nevada" 
IstStates.Addltem "Illinois" 
IstStates.Addltem "New Mexico" 

Mã lệnh này phân lớn xuất hiện trong thủ tục biến cố 
Form_Load() để các hộp danh sách được khởi tạo với những giá trị của 
chúng trước khi mẫu biểu xuất hiện và trước khi nhìn thấy các hộp 
danh sách trên mẫu biểu. 

Ghi chú 

Hộp danh sách hoạt động khá giống một mảng. 

Từng mục trong hộp danh sách có một chỉ số như của từng phần 
tử trong một mảng có một chỉ số. Mục đầu tiên bạn thêm vào hộp danh 
sách có chỉ số là 0, mục thứ 2 có chỉ số là 1, và v.v. Vì vậy, để gỡ bỏ 
mục thứ ba khỏi hộp danh sách, mã lệnh của bạn có thể áp dụng 
phương thức Removeltem như sau : 

|stStates.Removeltem(2) ' 3rd item has a subscript oÝ 2 
Chú ý 

Phải nhớ rằng, khi bạn gỡ bỏ các mục khỏi một hộp danh sách, các chỉ 
số của những mục còn lại sẽ điều chỉnh theo. Vì vậy, nếu một hộp danh sách 
có 7 mục, mỗi mục có một chỉ số từ 0 đến 6. Nếu bạn gỡ bỏ mục thứ 4, các 
mục hộp danh sách sau đó sẽ đánh số từ 0 tới 5; chỉ số 5 sẽ dành cho mục có 
chỉ số 6 trước khi phương thức Femoveltem gỡ bỏ mục 4. 

Nếu bạn muốn gỡ bỏ tất cả các mục khỏi hộp danh sách, hãy sử 
dụng phương thức Clear. Phương thức đơn giản sau sẽ gỡ bỏ tất cả tên 
tiểu bang khỏi hộp danh sách: 


lstStates.Clear ' Remove all items 


Bài 11: Mảng và danh sách 245 


Bạn có thể gán các mục riêng từ một điều khiển hộp danh sách 
chứa dữ liệu bằng cách dùng phương thức List. Bạn phải cất các giá trị 
hộp danh sách trong biến chuỗi trừ khi bạn chuyển các mục hộp danh 
sách thành kiểu dữ liệu số bằng cách sử dụng hàm Val(). Những lệnh 
gán sau sẽ lưu mục đầu tiên và mục thứ tư trong hộp danh sách vào hai 
biến chuỗi: 

FirstStringVar = lstStates.List(0) 
SecondStringVar = lstStates.List(3) 


List Boxes 


Anizona B 
0klahoma Ârizona Dklahoma California 
New Yoik Alabama NewYork Nebraska 


Nebraska LeÌ _] lai 


0hio 


Hình 11.5. Một hộp danh sách với thuộc tính MultiSelect ấn định bằng 1 hoặc 2. 


Phương thức ListCount luôn cho biết tổng số mục trong điều 
khiển hộp danh sách. Ví dụ, câu lệnh sau sẽ lưu số mục hộp danh sách 
vào một biến số có tên là Num: 

Num = lstStates.ListCount 

Phương thức Selected trả lại hoặc giá trị true hoặc false tùy thuộc 
người dùng đã chọn một mục trong hộp danh sách. Phương thức 
Selected trả lại true có khả năng có nhiều mục trong hộp danh sách 
được chọn nếu thuộc tính MultiSelect được thiết đặt hoặc bằng 1— 
Simple hoặc bằng 2-Extended. Các thuộc tính này cho thấy người dùng 
có thể chọn nhiều mục một lần. Hình 11.5 minh họa một hộp danh 
sách với nhiều mục được chọn cùng lúc. 


246 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Tóm tắt 

Mã lệnh trong Ví dụ 11.2 sẽ lưu từng mục được chọn trong hộp 
danh sách có tên lstStates vào mảng chuỗi. Mảng chuỗi được định 
nghĩa với đủ thành phần để giữ tất cả các mục nếu người dùng chọn 50 
mục đâu tiên đã được thêm vào hộp danh sách. 


Ôn lại 

Một điều khiển hộp danh sách giữ một hay nhiều giá trị mà 
người dùng có thể cuộn qua. Không giống nhiều điều khiển khác, người 
dùng chỉ có thể nhìn và chọn các mục trong hộp danh sách, nhưng 
không thêm các mục vào hộp danh sách được. Tuy nhiên, qua các 
phương thức, bạn có thể thêm mục, xóa mục, và kiểm tra mục đã chọn 
trong hộp danh sách bằng việc sử dụng phương thức trong thủ tục mã 
lệnh của bạn. 


Ví dụ 11.2. Lưu tất cả giá trị được chọn vào một mảng chuỗi. 
1: Dim SelectStates(50) As String 
2: Dim StSub As Integer ' State array subscript 
3: StSub = 1 
4: For Ctr = 0 To 49 ' 50 states ¡in all 
5: lf (IstStates.Selected(Ctr) = True) Then 
6: SelectStates(StSub) = lstStates.List(Ctr) 
7: StSub = StSub + 1 
8: End lí 
10: Next Ctr 


Phân tích 

Hai dòng 1 và 2 phải định nghĩa chỉ số đóng vai trò tìm mảng 
chuỗi các tiểu bang. Dòng 3 sẽ khởi tạo chỉ số bắt đầu là 1 bởi vì chỉ số 
được bỏ qua trong các chương trình thuộc sách này; đây là một tiêu 
chuẩn được đa số lập trình viên Visual Basic y theo. 


Dòng 4 đến 10 có chứa một vòng lặp duyệt qua tất cả 50 tiểu 
bang được lưu trong hộp danh sách trước đó (có lẽ trong thủ tục biến cố 
Form_Load()). Nếu người dùng chọn một tiểu bang (dòng ð sẽ kiểm tra. 
việc chọn lựa), phương thức Selected sẽ trả lại kết quả true và dòng 6 


Bài 11: Mảng và danh sách 247 


sẽ lưu mục được chọn trong hộp danh sách vào mảng chuỗi. Dòng 7 
tăng chỉ số của mảng chuỗi cho phép gán có thể xảy ra tiếp theo trong 
vòng lặp. 


Hộp Combo 


Khái niệm 

Hộp combo (Combo Box) làm việc khá giống 
hộp danh sách, có khác chăng chỉ là người dùng có 
thể thêm nội dung vào hộp combo lúc chạy chương 
trình. Có ba loại hộp combo được xác định bởi thuộc 
tính Style. Các phương thức Addltem và Removeltem 
khá phổ biến cho các hộp combo, mặc dầu tất cả điều 
khiển hộp danh sách trong bài trước đều áp dụng 
được với hộp combo. 


Hình 11.6 cho thấy vị trí của điều khiển hộp 
combo trên cửa sổ Toolbox. Không có gì phải lo ngại 
với các loại hộp combo bạn muốn đặt trên mẫu biểu. 
Bạn sẽ sử dụng cùng điều khiển hộp combo trên hộp 
công cụ để thêm hộp combo vào mẫu biểu. 


Hình 11.8. V/ trí của điều khiển hộp combo. 
Có 3 loại hộp combo: 


e© hộp combo cuộn xuống (Dropdown Combo Box) chỉ chiếm một 
dòng đơn trên mẫu biểu trừ khi người dùng mở hộp combo 
(bằng cách nhấn mũi tên xuống của hộp combo) để xem giá trị 
bổ sung. Người dùng có thể nhập vào những mục bổ sung ở đâu 
đó trên hộp combo xổ xuống và chọn các mục từ hộp combo. 


248 


Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


s hộp combo đơn giản (Simple Combo Box) luôn luôn hiển thị 


các mục như chúng đang ở trong một hộp danh sách (List Box), 
Người dùng dễ dàng bổ sung các mục vào danh sách hộp combo, 


hộp danh sách cuộn xuống (Dropdown List Box) là một dạng 
hộp danh sách đặc biệt, người dùng không thể nhập vào các 
mục mới, nhưng các mục xuất hiện bình thường đó được gắn 
vào một dòng đơn cho đến khi người dùng nhấp nút mũi tên 
xuống để mở hộp danh sách với kích thước đẩy đủ của nó. Vẻ 
mặt kỹ thuật, hộp danh sách cuộn xuống là điểu khiển hộp 
combo nhưng làm việc giống với hộp danh sách hơn. Lý do 
hộp danh sách cuộn xuống nằm trong nhóm các điều khiến 
hộp combo quen thuộc là khi bạn đặt hộp danh sách cuộn 
xuống trên các mẫu biểu bằng cách nhấp điểu khiến hộp 
combo và ấn định thuộc tính hộp combo thích hợp (Style). 


Combo Boxes 


Diopdown combo box Simple combo box 


Hình 11.7 8a kiểu hộp combo. 


Hình 11.7 minh họa ba loại hộp combo. Mỗi loại có chứa tên các 


tiểu bang mà bạn đã thấy trước đó trong hộp danh sách. Hộp combo 
đầu tiên, hộp combo cuộn xuống, thường đóng; khi người dùng nhấp mũi 
tên xuống của hộp combo, hộp combo sẽ mở. Hộp combo thứ ba, hộp 


Bài 11: Mảng và danh sách 249 


danh sách cuộn xuống, không được mở phía bên trái. Nếu người dùng 
mở hộp danh sách cuộn xuống, người dùng sẽ thấy danh sách tên các 
tiểu bang nhưng không thể thêm các tên tiểu bang mới vào bởi vì 
không có vùng nhập dữ liệu nào trong hộp danh sách cuộn xuống. 

Bảng 11.4 chứa nội dung mô tả từng giá trị thuộc tính. Danh 
sách hộp combo có thể thiết đặt trong một cửa sổ Property. 


Bảng 11.4. Các thuộc tính hộp combo 


BackColor Màu nền của hộp combo. Đây là một số thập lục phân 
trình bày một trong số hàng ngàn giá trị màu có thể có 
trong Windows. Bạn dễ dàng chọn từ một bảng màu được 
hiển thị bởi Visual Basic khi thiết đặt thuộc tính BackColor. 
Màu nền mặc định giống màu nền mặc định của mẫu biểu. 


Draglcon Biểu tượng sẽ xuất hiện khi người dùng kéo điều khiển 


hộp combo trên mẫu biểu. (Năm thì mười họa bạn mới cho 
DragMode 


phép người dùng di chuyển một điều khiển hộp combo, cho 
nên thiết đặt thuộc tính Drag... thường không thích hợp.) 
Enabled 
FontBold 
Fontltalic 


Hoặc bằng 1 khi phải kéo mouse bằng tay (người dùng có 
thể nhấn-giữ nút mouse trong khi kéo điều khiển) hoặc 0 
(mặc định) cho việc kéo mouse tự động, nghĩa là người 
dùng không thể kéo điều khiển hộp combo nhưng bạn, 
thông qua mã lệnh, có thể khởi tạo việc kéo nếu cần. 


Nếu là True (mặc định), điều khiển hộp combo có thể đáp 
ứng các biến cố. Ngược lại, Visual Basic sẽ dừng việc xử 
lý biến cố cho điều khiển riêng biệt đó. 
True (mặc định) để hiển thị các giá trị combo ở dạng chữ 
đậm; ngược lại là False. 
True (mặc định) để hiển thị các giá trị combo ở dạng chữ 
nghiêng; ngược lại là False. 


Tên kiểu văn bản của hộp combo. Thông thường, bạn sẽ sử 
dụng tên của một phông chữ TrueType trong Windows. 


Kích cỡ tính theo point của phông chữ được sử dụng cho 
các giá trị hộp combo. 


250 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


True (mặc định) hiển thị các giá trị combo ở dạng chữ bị 
gạch bỏ (nghĩa là mỗi ký tự có một đường gạch ngang 
qua nó); ngược lại là False. 

FontUnderline | True (mặc định) để hiển thị các giá trị hộp combo ở 
dạng gạch dưới các ký tự ; ngược lại là False. 
Màu của các giá trị bên trong hộp combo. 
Chiều cao tính bằng twip, của điều khiển hộp combo. 


FontStrikethru 


ForeColor 
Height 
HelpContextID 


Nếu bạn thêm trợ giúp cảm ngữ cảnh cao cấp vào ứng 
dụng của bạn), giá trị HelpContextID sẽ cung cấp một 
giá trị xác định cho văn bản trợ giúp. 

Nếu điều khiển hộp combo là một phần của mảng điều 
khiển, thuộc tính Index sẽ cung cấp số chỉ số cho từng 
điều khiển hộp combo riêng biệt. 
Khoảng cách tính bằng twip từ góc trái cửa sổ Form tới 
góc trái điều khiển hộp combo. 


Hình dạng con trổ mouse sẽ thay đổi nếu người dùng di 
chuyển con trỏ mouse trên điều khiển hộp combo 
(Combo Box). Các giá trị có thể từ 0 đến 12 và trình bày 
các hình dạng khác nhau của con trỏ mouse. 

Tên điều khiển. Mặc định, Visual Basic sẽ phát sinh các 
tên Combo1, Combo2, và tiếp tục như thế khi bạn thêm 
các điều khiển hộp combo lần lượt vào mẫu biểu. 

Nếu là True, Visual Basic sẽ không hiển thị các giá trị 
hộp combo được sắp xếp theo giá trị số hay thứ tự abc. 
Nếu là False (mặc định), các giá trị sẽ xuất hiện theo cùng 
thứ tự mà chương trình đã thêm chúng vào danh sách. 
Mặc định, 0-Dropdown Combo, đưa ra một điều' khiển 
hộp combo cuộn xuống. 1-Simple Combo chuyển hộp 
combo thành một điều khiển hộp combo đơn giản. 2- 
Dropdown list chuyển hộp combo thành một điều khiển 
hộp danh sách cuộn xuống. 

Thứ tự tab tiêu điểm bắt đầu bằng 0 và tăng mỗi lần bạn 
thêm một điều khiển mới. Bạn có thể thay đổi thứ tự tiêu 
điểm (focus) bằng cách thay đổi giá trị Tablndex của 
điều khiển thành các giá trị khác. Không có hai điều khiển 
trên cùng mẫu biểu có thể có cùng giá trị Tablndex. 


MousePointer 


Tablndex 


Bài 11: Mảng và danh sách 251 


TabStop Nếu là True, người dùng có thể nhấn Tab để di chuyển 
tiêu điểm tới hộp combo này. Nếu là False, hộp combo 
không thể nhận tiêu điểm. 


Không được Visual Basic sử dụng. Đây là tiện ích dành 
cho lập trình viên xác định chú thích áp dụng cho điều 
khiển hộp combo. 

Giá trị ban đầu duy nhất người dùng nhìn thấy trong hộp 
combo. 


Khoảng cách tính bằng twip từ cạnh trên cùng điều khiển 
hộp combo tới cạnh trên cùng của mẫu biểu. 
Visible True (mặc định) hoặc False, chỉ ra liệu người dùng có thể 
thấy (và vì vậy sẽ sử dụng) điều khiển hộp combo. 


Width Độ rộng tính bằng twip mà điều khiển hộp combo chiếm. ¡ 
Ghi chú 
Lưu ý rằng không có thuộc tính MultiSelect trong hộp combo (Combo 
Box) như trong các điều khiển hộp danh sách (List Box). Người dùng có thể 
chọn một mục duy nhất trong hộp combo tại một thời điểm. 


Bảng 11.5 giới thiệu một danh sách biến cố hộp combo. Từ đó 
bạn có thể viết các thủ tục biến cố phù hợp khi chương trình của bạn 
phải phản ứng trở lại tác động của người dùng lên một hộp combo. 


Bảng 11.5. Các biến cố của điều khiển hộp combo 


DragDrop 
DragOver 
DropDown 


Diễn giải 


Xây ra khi người dùng thay đổi giá trị vùng dữ liệu nhập vào 
của hộp combo cuộn xuống hay hộp combo đơn giản; không 
có tác dụng với hộp danh sách cuộn xuống bởi vì người dùng 
không thể thay đổi dữ liệu trong chúng. 
Xảy ra khi người dùng nhấp điều khiển hộp combo. 

Xây ra khi người dùng nhấp đúp điều khiển hộp combo. 
Xảy ra khi một thao tác kéo của hộp combo hoàn thành. 


Xây ra trong suốt thao tác kéo. | 


Xây ra khi người dùng mở một hộp combo cuộn xuống hay 
một hộp danh sách cuộn xuống. 


252 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Xây ra khi hộp combo nhận tiêu điểm. 


KeyDown_ | Xảy ra khi người dùng nhấn một phím đồng thời thuộc tính 
KeyPreview được ấn định là True cho các điều khiển trên 


mẫu biểu; ngược lại, mẫu biểu sẽ nhận biến cố KeyDown. 


Xảy ra khi người dùng nhấn một phím trên hộp combo. 
KeyUp Xảy ra khi người dùng thả một phím trên hộp combo. 


LostFocus_ | Xảy ra khi hộp combo chuyển tiêu điểm sang một điều khiển khác. 


Điều khiển hộp combo (Combo Box) hỗ trợ cùng phương thức mà 
điều khiển hộp danh sách hỗ trợ. Vì vậy, có thể thêm vào, gỡ bỏ, đếm, 
và chọn các mục từ hộp combo nếu bạn áp dụng các phương thức trong 
Bảng 11.3. 


Tóm tắt 
Ví dụ 11.3 chứa các thủ tục biến cố của nút lệnh. Khác với điểu 
khiển hộp nhập (Text Box), bạn cần cung cấp cho người dùng một số cơ 


chế nhập liệu, chẳng hạn như nút lệnh, báo cho chương trình biết khi 
sử dụng phương thức Addltem để thêm một mục vào hộp combo. 


Ghi chú 


Ví dụ 11.3 giả sử thủ tục khác, như thủ tục Form_Load(), đã thêm các 
giá trị ban đầu vào hộp combo. 


Ôn lại 

Ba loại hộp combo (Combo Box) đưa ra ba điều khiển tương tự 
nhau mà chương trình của bạn có thể tác động bằng cách giới thiệu 
những danh sách giá trị và tùy chọn, cho phép người dùng nhập giá trị 
vào danh sách. Hai hộp combo là các danh sách cuộn xuống không 
chiếm khoảng trống cho đến khi người dùng mở hộp combo. 


Ví dụ 11.3. Thủ tục biến cố của một nút lệnh bổ sung khoản mục vào hộp combo. 
1: Sub cmdSimple_ Click () 
2: ' Add the user's item to the simple combo 
3: comSCtrl.Addltem comSCtrl.Text 
4: comSCtrl.Text = " 
5: comSCtrl.SetFocus 
6: End Sub 


Bài 11: Mảng và danh sách 253 


Kết quả 

Hình 11.8 là một màn hình bạn đã gặp ở Chương 2. Ứng dụng 
CONTROLS.VBP minh họa một hộp combo đơn giản và chỉ cách bạn có 
thể khởi tạo một ứng dụng để bổ sung khoản mục vào danh sách giá trị. 


Controlling Forms mã 


Have fun with 
Controls!l 


Hình 11.8. Thêm dữ liệu vào một điều khiển hộp combo đơn giản. 


Phân tích 

Nút lệnh trong Hình 11.8 có tên là cmdSimple, nên việc nhấp 
nút lệnh sẽ thi hành thủ tục biến cố trong Ví dụ 11.3. Dòng 3 lưu giá 
trị thuộc tính Text của hộp combo với danh sách các mục của hộp 
combo đó. Hộp combo sẽ không chứa một vùng nhập liệu nào của người 
dùng ở phần trên hộp combo cho đến khi một phương thức Addltem 
sẽ thêm nội dung vào danh sách đó. Thuộc tính Text luôn luôn giữ giá 
trị hiện hành, nhưng phương thức Addltem phải thêm giá trị đó vào 
danh sách. 

Ngay khi thêm dữ liệu nhập vào của người dùng, dòng 4 sẽ xóa 
phần dữ liệu trong vùng nhập của hộp combo. Sau cùng, văn bản của 
người dùng bây giờ sẽ xuất hiện ở phần dưới danh sách của hộp combo 
(cảm ơn dòng 3), cho nên dòng 4 sẽ xóa vùng nhập liệu vào chờ nội 
dung nhập tiếp theo. Thêm vào đó, dòng 5 đặt tiêu điểm (focus) trở lại 
hộp combo (tiêu điểm sẽ xuất hiện trong vùng nhập liệu vào mà dòng 4 
đã xóa) để người dùng sẵn sàng thêm một mục bổ sung vào hộp combo. 


254 


Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Bài tập 


Kiến thức tổng quát 


1, 


©@ œ mĐ 


10. 
11. 
12. 


18. 


14. 
15. 


16 


17. 


Mảng có thể giúp bạn xử lý một số lượng lớn đữ liệu như 
thế nào? 

Thành phần mảng là gì? 

Thế nào là chỉ số mảng? 

Nếu một mảng chứa 20 thành phần, có bao nhiêu tên cho 
mảng đó? 

Nếu một mảng chứa 20 thành phần, có bao nhiêu chỉ số cho 
mảng (giả sử có lệnh Option Base trong cửa sổ Code). 


Đúng hay Sai: Mỗi thành phần trong mảng phải cùng kiểu dữ liệu. 
Bạn có thể phân biệt các thành phần trong mảng như thế nào? 
Lệnh nào sẽ định nghĩa mảng bên trong các thủ tục biến cố? 


Giả sử có một lệnh Option Base 1 trong cửa sổ Code, chỉ số bắt 
đầu cho tất cả mảng mà bạn định nghĩa lần lượt trong chương 
trình là gì? 


Vòng lặp nào làm việc tốt nhất khi xử lý mảng? 
Những điều khiển nào làm việc giống mảng? 


Đúng hay Sai: Người dùng có thể nhập những giá trị mới trong 
hộp danh sách. 


Đúng hay Sai: Người dùng có thể chọn nhiều giá trị trong một 
hộp danh sách. 


Đúng hay Sai: Một hộp danh sách có thể có nhiều cột. 


Tại sao phương thức lại quan trọng với các hộp danh sách và 
hộp combo? 


- Thủ tục biến cố nào lập trình viên thường dùng để khởi tạo các 


hộp danh sách và hộp combo? 


Đúng hay Sai: Có ba loại hộp combo. 


18. 


19. 


20. 


21. 
22. 


Bài 11: Mảng và danh sách 255 


Đúng hay Sai: Có ba loại điều khiển hộp combo trên hộp 
công cụ. 


Đúng hay Sai: Các điểu khiển hộp danh sách cũng làm việc tốt 
cho các hộp combo. 


Đúng hay Sai: Các điều khiển hộp danh sách và hộp combo có 
chỉ số như mảng vậy. 


Phương thức nào cho biết một mục hộp danh sách có được chọn? 


Đúng hay Sai: Một hộp combo đơn giản có thể mở bằng cách 
nhấp mouse vào mũi tên xuống của hộp combo đơn giản. 


Viết mã lệnh... 


23. 


24. 


2ã. 


26. 


21. 


An Huy muốn bảo đảm tất cả các mục trong hộp danh sách của 
anh ấy được sắp xếp. Thuộc tính nào An Huy nên thiết đặt là 
1-Sorted? 


Giả sử bạn muốn định nghĩa một mảng An Huy lưu tuổi của 3 
học sinh trung học trong một danh sách. Hãy viết lệnh Static 
để định nghĩa mảng đó. 

Thuộc tính nào của hộp danh sách bạn sẽ định là 1 hoặc 2 nếu 
bạn muốn cho phép người dùng chọn nhiều mục trong hộp danh 
sách một lần? 

An Huy muốn xóa tất cả các mục trong hộp danh sách khi người 
dùng nhấp một nút lệnh đặc biệt, cndGoAway. Hãy viết thủ tục 
biến cố cần để xóa hộp danh sách lstVals nếu người dùng nhấp 
nút lệnh cmdGoAway. 


Tại sao bạn nên đưa ra một nút lệnh cho người dùng khi thêm 
các mục vào một điều khiển hộp combo? 


Tìm lỗi kỹ thuật 


28. 


An Huy cần định nghĩa một hộp danh sách với 24 mục. Trong 
thủ tục biến cố Form_Load(), An Huy cố làm điều này: 

Static lstData(24) ' Define 24 list boxes 
Hãy cho An Huy biết anh ấy đã làm sai điều gì. 


256 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Phần nâng cao 

Viết một ứng dụng hỏi người dùng, với một hàm InputBox(), liệu 
người ấy muốn thấy một hộp combo cuộn xuống, một hộp combo đơn 
giản, hay một hộp danh sách cuộn xuống. Hỏi người dùng trong chuỗi 
dấu nhắc InputBox(), việc nhập 1, 2, hay 3 để chỉ loại hộp combo nào 
trong ba loại hộp combo được yêu cầu. Hãy sử dụng một vòng lặp kiếm 
tra người dùng sẽ nhập giá trị đúng, và nếu người dùng nhập vào một 
giá trị ngoài 1, 2, hay 3, giữ dấu nhắc cho đến khi người dùng nhập vào 
đúng 1 trong 3 giá trị. Sau đó sẽ hiển thị một danh sách 10 mùi kem 
trong điều khiển hộp combo riêng biệt đó. 
Mách nước : 

Hãy gán nội dung nhập của người dùng vào thuộc tính Style của hộp 
combo (Combo Box). 


Bài 12: Ô chọn, nút tùy chọn và mảng điều khiển 257 


Bài 12 


Ô chọn, nút tùy chọn và mảng điều khiển 


a 
n 
a 
a 


Nút tùy chọn cung cấp chọn lựa 
Ô chọn đưa ra nhiều chọn lựa 
Nhiều nhóm nút tùy chọn 
Các mảng điều khiển đơn giản 

Bạn sẽ thấy rằng bài này không khó bởi vì 
nó giới thiệu hai điều khiển mới mà bạn đã gặp 
trong nhiều chương trình Windows, đồng thời xây 
dựng trên các mảng đã để cập trong bài trước. 
Các điều khiển ô chọn (Check Box) và nút tùy chọn 
(Option Button) mô tả ở đây sẽ giúp người dùng 
chọn lựa các giá trị dữ liệu và những tùy chọn có 
thể. Không giống điều khiển hộp danh sách và 
hộp combo, điều khiển ö chọn và nút tùy chọn 
(xem Hình 12.1) là những điều khiển hoàn hảo 
cung cấp cho người dùng một số chọn lựa giới hạn. 


Hình 12.1. Các điều khiển ô chọn (Check Box) và nút tùy chọn (0ption Button). 


258 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


NÚT TÙY CHỌN CUNG CẤP CHỌN LỰA 


Khái niệm 

Điều khiến nút tùy chọn (Option Button) cho người dùng khả 
năng chọn một khoản mục từ danh sách nhiều mục hiển thị trong dãy 
tùy chọn option button. Visual Basic cho người dùng chọn nhiều nút tùy 
chọn một lần. Các biến cố option button cung cấp nhiều cách cho bạn 
quản lý các chọn lựa nút tùy chọn. 


Hộp danh sách và hộp combo là những điều khiến hoàn hảo để 
hiển thị việc cuộn danh sách các mục mà người dùng chọn và trong 
trường hợp hộp combo, còn có thể thêm vào các mục. Không giống hộp 
danh sách và hộp combo, nút tùy chọn sử dụng thích hợp khi bạn phải 
cung cấp cho người dùng một danh sách những chọn lựa cố định mà 
chương trình của bạn đã biết trước đó. 


Controlling Forms 


Have fun with 
cControlsl 
ption Button Control 


©) Farth 


› Mars' 


đa 
€2 Mercury 


C? Venus 


Hình 12.2. Bạn chỉ chọn một nút tùy chọn tại một thời điểm. 


Các nút tùy chọn đôi khi được gọi là nứt đời (radio button). Có lẽ 
bạn không nhớ tới radio trong xe hơi có 5 hay 6 nút với các lệnh thiết 
lập sẵn được gán cho từng nút. Tại thời điểm bất kỳ, bạn có thể ấn một 
nút bởi vì radio có thể chỉ nghe một đài ở một thời điểm. Khi bạn đã 


Bài 12: Ô chọn, nút tùy chọn và mảng điều khiển 259 


nhấn nút, bất kỳ một nút đã nhấn nào khác trước đó ngay lập tức sẽ 
bật lên. Các nút được thiết kế sao cho tại một thời điểm chỉ có thể 
chọn một nút. 


Hãy dành ít thời gian nạp CONTROLS.VBP và nhấn nút lệnh 
điều khiển Next cho đến khi bạn nhìn thấy các nút tùy chọn trong 
Hình 12.2. 


Bảng 12.1 sẽ liệt kê các xác lập thuộc tính cho điều khiển nút 
tùy chọn (Option Button) trong cửa số Property khi bạn đặt các nút tùy 
chọn trên mẫu biểu. Có nhiều thuộc tính bạn đã gặp trước đây trong 
những loại điều khiển khác. 


Bảng 12.1. Các thuộc tính nút tùy chọn 


Thuộc tính 
Alignment 


Hoặc bằng 0 để canh trái (mặc định) hoặc bằng 1 để canh 
phải đề mục (caption) của nút. Nếu bạn chọn canh trái, nút 
tùy chọn sẽ xuất hiện bên trái caption. Nếu bạn chọn canh 
phải, nút tùy chọn sẽ xuất hiện bên phải caption. 


BackColor Màu nền của nút tùy chọn. Đây là một số thập lục phân 
trình bày một trong số hàng ngàn giá trị màu có thể có 
trong Windows. Bạn có khả năng chọn tử một bảng màu do 
Visual Basic hiển thị khi ấn định thuộc tính BackColor. Màu 


nền mặc định chính là màu nền mặc định của mẫu biểu. 


Caption Văn bản sẽ xuất hiện trong một nút tùy chọn. Nếu bạn thiết 
đặt trước một ký tự bất kỳ trong văn bản với một dấu &, lúc 


ấy, ký tự đó sẽ hoạt động như một phím truy xuất của nút 


tùy chọn. 

Draglcon Biểu tượng sẽ xuất hiện khi người dùng kéo nút tùy chọn 
trên mẫu biểu. (Hiếm khi bạn cho phép người dùng di 
chuyển một nút tùy chọn, cho nên các xác lập thuộc tính 
Drag... thường không thích hợp.) 

DragMode Hoặc bằng 1 cho các yêu cầu kéo mouse bằng tay (người 
dùng có thể nhấn-giữ nút mouse trong khi kéo điều khiển) 
hoặc bằng 0 (mặc định) cho việc kéo mouse tự động, nghĩa 
là người dùng không thể kéo nút tùy chọn (Option Button), mà 
thông qua mã lệnh, có thể bắt đầu thao tác kéo nếu cần thiết. 


260 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 
E:nabled Nếu định là True (mặc định), nút tùy chọn có thể đáp 
ứng các biến cố. Ngược lại, Visual Basic dừng việc xử lý 
biến cố cho điều khiển riêng biệt đó. 
FontBold True (mặc định) tương ứng với việc hiển thị các ký tự 
Caption dạng chữ đậm; ngược lại là False. 
Fontitalic True (mặc định) tương ứng với việc hiển thị các ký tự 
Caption dạng chữ nghiêng; ngược lại :à False. 
FontiName Tên kiểu chữ của đề mục (caption) trong nút tùy chọn. 
Thông thường, bạn sẽ dùng tên một phông chữ 
L TrueType trong Windows. 
FontSize Kích cỡ tính bằng point của phông chữ được sử dụng 
cho đề mục nút lệnh. 
FontStrikethru True (mặc định) tương ứng việc hiến thị các ký tự 


_= 


FontUnderline 


Caption dạng gạch ngang (nghĩa là các ký tự có một 
đường gạch ngang qua nó); ngược lại là False. 

True (mặc định) tương ứng việc hiển thị các ký tự 
Caption có gạch dưới; ngược lại là False. 


ForeColor 
| neight 
HelpContextID 


Mã màu theo số thập lục phân của màu văn bản đề mục. 
Chiều cao tính bằng twip của nút tùy chọn. 

Nếu bạn thêm trợ giúp cảm ngữ cảnh cao cấp vào ứng 
dụng của bạn, giá trị HelpContextID sẽ cung cấp một số 
xác định cho văn bản trợ giúp. 


Index Nếu nút tủy chọn (Option Button) là một phần của mảng 
điều khiển, thuộc tính Index sẽ cung cấp chỉ số cho từng 
nút tủy chọn riêng biệt. 

Left 


Khoảng cách tính bằng twip từ biên trái cửa sổ Form tới 
| biên trái nút tùy chọn. 


MousePointer 


Hình dạng con trỏ mouse nếu người dùng di chuyển con 
trỏ mouse trên nút tùy chọn. Các giá trị có thể từ 0 đến 
12 và trình bày một loạt hình dạng khác nhau mà con trỏ 
mouse có thể có. (Xem Chương 12.) 


Name 


Tên điều khiển. Mặc định, Visual Basic sẽ phát sinh các 
tên Option1, Option2, và tiếp tục như thế khi bạn thêm 


lần lượt các nút tùy chọn (Option Button) vào mẫu biểu. 


Bài 12: Ô chọn, nút tùy chọn và mảng điều khiển 2601 


Thứ tự tab tiêu điểm bắt đâu bằng 0 và gia tăng mỗi lần bạn 
thêm một điều khiển mới. Bạn có thể thay đổi thứ tự tiêu 
điểm bằng cách thay đổi giá trị Tablndex của điều khiển 
thành những giá trị khác. Không có hai điều khiển nào trên 
cùng mẫu biểu có cùng giá trị Tablndex. 


Tablndex 


„ 


TabStop 


Nếu là True, người dùng có thể nhấn Tab để di chuyển tiêu 
điểm tới nút tùy chọn này. Nếu là False, nút tùy chọn không 
thể nhận tiêu điểm. 

Không được Visual Basic sử dụng. Đây là tiện ích dành cho 
lập trình viên nhân biết chú thích áp dụng vào nút tùy chọn. 
Khoảng cách tính bằng twip từ canh trên cùng của một nút 
tùy chọn tới cạnh trên cùng của mẫu biểu. 


Value True hoặc False (mặc định) cho biết liệu nút tùy chọn được chọn. 
Visible True hoặc False, cho biết liệu người dùng có thể thấy (và vì 


vậy sử dụng được) nút tùy chọn. 
Độ rộng tính bằng twip của nút tùy chọn. 


Width 


Bảng 12.2 chứa một danh sách biến cố option button kích hoạt 
các thủ tục biến cố bạn có thể viết. Thông thường, thủ tục biến cố Cliek 
là thủ tục phổ biến nhất để một ứng dụng có thể thi hành một hành 
động xác định khi người dùng chọn một option button riêng biệt. 


Bảng 12.2. Các biến cố option button 


Biến cố 


Diễn giải 
Xảy ra khi người dùng nhấp nút tùy chọn bằng mouse. 


DbIClick Xảy ra khi người dùng nhấp đúp mouse trên nút tùy chọn. 
DragDrop_ | Xảy ra khi một thao tác kéo trên nút tùy chọn hoàn tất. 

TP == “ là 
DragOver | Xảy ra trong suốt quá trình kéo. 


Xảy ra khi nút tùy chọn nhận tiêu điểm. 

Xây ra khi người dùng nhấn một phím đồng thời thuộc tính 
KeyPreview được thiết đặt là True cho điều khiển trên nút tùy 
chọn; ngược lại, điều khiển lấy biến cố KeyDown. 

Xảy ra khi người dùng nhấn một phím trên nút tùy chọn. 

Xảy ra khi người dùng thả một phím. 

Xảy ra khi nút tùy chọn mất tiêu điểm. — Ì 


GotFocus 


KeyDown 


KeyPress 
KeyUp 
LostFocus 


262 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Tóm tắt 

Nạp và chạy project TRANSL.VBP. Ví dụ 12.1 chứa mã lệnh các 
thủ tục biến cố của project. Chương trình cho phép người dùng chọn 
ngôn ngữ đích là “Good Morning" được dịch. Chỉ có đủ chỗ trên mẫu 
biểu cho một từ dịch, cho nên những nút tùy chọn đảm bảo rằng người 
dùng có thể chọn nhiều nhất một từ được dịch. 


Ôn lại 

Các điều khiển nút tùy chọn (option button) cho phép bạn thêm 
các tùy chọn vào mẫu biểu. Người dùng được phép chọn nhiều nhất một 
chọn lựa bằng cách nhấp (hay tính toán để thay đổi tiêu điểm và nhấn 
phím Enter) nút tùy chọn của tùy chọn mong muốn. Khi thêm mã lệnh 
vào các thủ tục biến cố Click của nút tùy chọn, bạn có thể đáp ứng lựa 
chọn của người dùng. 


Ví dụ 12.1. Thủ tục Form_Load() và bốn thủ tục Click () của nút tùy chọn. 
1: Sub 
Form_Load () 
:"Make sure that all option buttons are 
:' False when first displaying the form 
: optFre.Value = 0 


2 

3 

4 

5: optlta.Value = 0 
6: optSpa.Value = 0 

7: optPig.Value = 0 

8: End Sub 

10: Sub cmdExit_Click () 
11: End 

12: End Sub 


14: Sub optFre_Click () 

15: ' Send the French message 
16: lblTrans.Caption = "Bonjour" 
17: End Sub 


Bài 12: Ô chọn, nút tùy chọn và mảng điều khiển 


18: 

19: Sub optlta_Click () 

20: ' Send the Italian message 

21: lblTrans.Caption = "Buon giorno" 
22: End Sub 

23: 

24: Sub optPig_ Click 0 

25: ' Send the Pig latin message 

26: lblTrans.Caption = "oodCa ayDa" 
27: End Sub 

28: 

29: Sub optSpa_ Click () 

30: ' Send the Spanish message 

31: |blTrans.Caption = "Buenos das" 
32: End Sub 


Kết quả 


263 


Hình 12.3 minh họa màn hình TRANSL.VBP sau khi người dùng 
chọn nút tùy chọn Italian. Việc dịch từ Italian sẽ xuất hiện trên nhãn 


(label) được tạo bóng ở cuối màn hình. 


Good Morning! 


1 
€3 French 


4) Italian: 


? Spanish 


C3 Pig Latin 


Translated, “Good Morning” ¡s this ---> 


Hình 12.3. Người dùng muốn tới parla Italiano bene! 


264 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Phân tích 

Ví dụ 12.1 cho thấy một điểm khác biệt nhỏ so với các ví dụ khác 
mà bạn đã làm việc trước đó trong sách này. Ví dụ có nhiều thủ tục 
biến cố. Khi bạn tập hợp lại, một chương trình Visual Basic có nhiều 
thủ tục biến cố. Đến Chương 8, bạn sẽ tìm hiểu về các loại thủ tục khác 
trong một chương trình Visual Basic. 

Mặc dầu thuộc tính Value mặc định cho tất cả các nút tùy chọn là 
0, nghĩa là không được chọn, Visual Basic sẽ tự động chọn một nút tùy 
chọn (nút có giá trị thuộc tính Tablndex thấp nhất) khi nạp ứng dụng. 
Vì vậy, các dòng 4 đến 7 trong Ví dụ 12.1 sẽ thiết đặt thuộc tính Value 
của 4 nút tùy chọn bằng 0 trong lúc nạp mẫu biểu để không có nút tùy 
chọn nào được thiết đặt cho đến khi người dùng chọn 1. (Bốn nút tùy 
chọn có tên là optFre, optlta, optPig, và optSpa.) 

Các dòng 10 đến 12 sẽ cung cấp thủ tục biến cố nút lệnh Exit 
quen thuộc vốn dừng chương trình khi người dùng nhấn nút Bxit. 

Các dòng 14 đến 32 hoàn thành mã lệnh với 4 thú tục biến cố 
Click. Người dùng sẽ kích 1 trong 4 thủ tục bằng việc chọn 1 trong 4 
nút tùy chọn. Label dịch nghĩa được tạo bóng ở cuối màn hình có tên là 
IblTrans. Bốn thủ tục biến cố Click sẽ thay đổi thuộc tính đề mục 
Caption của đối tượng lblTrans thành bản dịch phù hợp với để mục của 
nút tùy chọn. 


Ô CHỌN ĐƯA RA NHIỀU CHỌN LỰA 
Khái niệm 

Điều khiển ô chọn (Check Box) làm việc y như điều khiển nút tùy 
chọn (Option Button). Bạn sẽ đặt nhiều ô chọn (Check Box) trên một 
mẫu biểu; mỗi ô chọn trình bày một tùy chọn do người dùng chọn. 
Không giống nút tùy chọn, người dùng có thể chọn nhiều ô chọn (Check 
Box) tại một thời điểm. 

Hình 12.4 có các điều khiển ô chọn đã tìm thấy trong ứng dụng 
CONTROLS.VBP của sách này. Nếu bạn nạp và chạy chương trình, các ô 
chọn là bốn bộ điều khiển bạn sẽ nhấp trên đó. Qua Hình 12.4, khi người 
dùng chọn một ô chọn, ô chọn đó sẽ được đánh dấu X, cho biết một chọn 
lựa thật sự. Hai trong ba ô chọn (Check Box) được chọn trong Hình 12.4. 


Bài 12: Ô chọn, nút tùy chọn và mảng điều khiển 265 


Controlling Forms 


Have Fun with 
controlsl! 


Check Box Control 


Pears 


_ 


“ 


LIPeee 


Hình 12.4. Các điều khiển ô chọn cho phép nhiều chọn lựa. 


Ghi chú 


Mặc dầu các điều khiển ô chọn trong Hình 12.4 không chứa phím truy 
xuất, bạn vẫn có thể thêm phím truy xuất vào các điều khiển ô chọn y như 
thêm chúng vào các nút tùy chọn vậy. 


Bảng 12.3 chứa các giá trị thuộc tính có hiệu lực cho điều khiển ô 
chọn. Đa số thuộc tính tương đương với các thuộc tính nút tùy chọn. 


Bảng 12.3. Các thuộc tính ô chọn 


Thuộc tính 


Alignment 


BackColor 


Diễn giải 


Hoặc bằng 0 để canh trái (mặc định) hoặc bằng 1 để 
canh phải đề mục (caption) của ô chọn. Nếu bạn chọn 
canh trái, ô chọn sẽ xuất hiện bên trái caption. Nếu bạn 
chọn canh phải, ô chọn sẽ xuất hiện bên phải caption. 


Màu nền của ô chọn (Check Box). Đây là một số thập 
lục phân trình bày một trong số hàng ngàn giá trị màu 
có thể có trong Windows. Bạn có khả năng chọn từ một 
bảng màu do Visual Basic hiển thị khi ấn định thuộc 
tính BackColor. Màu nền mặc định chính là màu nền 
mặc định của mẫu biếu. 


266 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Caption Văn bản sẽ xuất hiện trong một ô chọn. Nếu bạn thiết 


đặt trước một ký tự bất kỳ trong văn bản một dấu &, 
lúc ấy, ký tự đó sẽ hoạt động như một phím truy xuất 
của ô chọn. 


Biểu tượng sẽ xuất hiện khi người dùng kéo ô chọn 


L 


Draglcon ] 
(Check Box) trên mẫu biểu. (Hiếm khi bạn cho phép 
người dùng di chuyển một ô chọn, cho nên các xác lập 
thuộc tính Drag... thường không thích hợp). 

DragMode Hoặc bằng 1 cho các yêu cầu kéo mouse bằng tay 


(người dùng có thể nhấn-giữ nút mouse trong khi kéo 
điều khiển) hoặc bằng 0 (mặc định) cho việc kéo 
mouse tự động, nghĩa là người dùng không thể kéo ô 
chọn, mà thông qua mã lệnh, có thể bắt đầu thao tác 
kéo nếu cần thiết. 


Enabled Nếu định là True (mặc định), ô chọn có thể đáp ứng 
các biến cố. Ngược lại, Visual Basic dừng việc ›ử lý 
biến cố cho điều khiển riêng biệt đó. 

= _=..=.5... 

FontBold True (mặc định) tương ứng với việc hiển thị các ký tự 
Caption dạng chữ đậm; ngược lại là False. 

Fontitalic True (mặc định) tương ứng với việc hiển thị các ký tự 
Caption dạng chữ nghiêng; ngược lại là False. 

FortName Tên kiểu chữ của đề mục (caption) trong ô chọn. Thông 
thường, bạn sẽ dùng tên một phông chữ TrueType 
trong Windows. —_ 

FontSize Kích cỡ tính bằng point của phông chữ được sử dụng 
cho đề mục của nút lệnh. 

FontStrikethru True (mặc định) tương ứng việc hiển thị các ký tự 


đường gạch ngang qua nó); ngược lại là False. 
| FontUnderine True (mặc định) tương ứng việc hiển thị các ký tự 


Caption dạng gạch ngang (nghĩa là các ký tự có một 


Caption có gạch dưới; ngược lại là False. 


ForeColor 
Height 


B52... D00 NHỆ 
HelpContextID Nếu bạn thêm trợ giúp cảm ngữ cảnh cao cấp vào ứng 
dụng của bạn, giá trị HelpContextlD sẽ cung cấp một 


Mã màu theo số thập lục phân của màu văn bản đề mụs. Ì 


Chiều cao tính bằng twip của ô chọn. 


số xác định cho văn bản trợ giúp. 


Bài 12: Ô chọn, nút tùy chọn và mảng điều khiển 


267 


MousePointer 


Index Nếu ô chọn là một phần của một mảng điều khiển, 
thuộc tính Index sẽ cung cấp chỉ số cho từng ô chọn 
riêng biệt. 

Left Khoảng cách tính bằng twip từ biên trái cửa sổ Form tới 
biên trái ô chọn. 

— ọ 


Hình dạng con trỏ mouse nếu người dùng di chuyển 
con trỏ mouse trên ô chọn. Các giá trị có thể từ 0 đến 
12 và trình bày một loạt hình dạng khác nhau mà con 
trỏ mouse có thể có. (Xem Chương 12.) 


Tên điều khiển. Mặc định, Visual Basic sẽ phát sinh 
các tên Check1, Check2, và tiếp tục như thế khi bạn 
thêm lần lượt các ô chọn vào mẫu biểu. 


[vsible 


'Ả— 

Tablndex Thứ tự tab tiêu điểm bắt đầu bằng 0 và gia tăng mỗi lần 
bạn thêm một điều khiển mới. Bạn có thể thay đổi thứ 
tự tiêu điểm bằng cách thay đổi giá trị Tablndex của 
điều khiến thành những giá trị khác. Không có 2 điều 

| khiển nào trên cùng mẫu biểu có cùng giá trị Tablndex. 

TabStop Nếu là True, người dùng có thể nhấn Tab để di chuyển 
tiêu điểm tới ô chọn này. Nếu là False, ô chọn không 
thể nhận tiêu điểm. 

Tag Không được Visual Basic sử dụng. Đây là tiện ích dành 
cho lập trình viên nhận biết chú thích áp dụng vào ô chọn. 

Top Khoảng cách tính bằng twip từ đỉnh của một ô chọn tới 
đỉnh của mẫu biểu. 

Value Hoặc là 0-Unchecked (mặc định), 1-Checked, hay 2— 


Grayed, cho biết liệu ô chọn được chọn. 


True hoặc False, cho biết liệu người dùng có thể thấy 
(và vì vậy sử dụng được) ô chọn. 


jP= 


gỡ s _ 
Width Độ rộng tính bằng twip của ô chọn. 


Bảng 12.4 chứa các biến cố có hiệu lực cho điều khiển ô chọn 


(Check Box). 


268 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Bảng 12.4. Các biến cố ô chọn 


Biến cố Diễn giải 


Click Xảy ra khi người dùng nhấp ô chọn bằng mouse. 
DragDrop Xảy ra khi một thao tác kéo trên ô chọn hoàn thành. 
DragOver Xảy ra trong suốt quá trình kéo. 


GotFocus Xảy ra khi ô chọn nhận tiêu điểm. 

KeyDown Xảy ra khi người dùng nhấn một phím đồng thời thuộc 

tính KeyPreview được thiết đặt là True cho các điều khiển 
trên ô chọn; ngược lai, điều khiển nhận biến cố KeyDown. 


KeyPress Xảy ra khi người dùng nhấn một phím trên ô chọn. 
KeyUp Xảy ra khi người dùng nhả một phím. 
LostFocus Xảy ra khi ô chọn mất tiêu điểm. 

Tóm tắt 


Hãy nạp và chạy project CHECK.VBP. Ví dụ 12.2 có mã lệnh về 
các thủ tục biến cố của project. Chương trình cho phép người dùng chọn 
một trong số bốn tùy chọn định dạng đặc biệt cho bài thơ trong một 
label được viên. Bài thơ có thể chấp nhận bất kỳ hay tất cả bốn dạng 
tùy chọn định dạng, cho nên các điều khiển ô chọn cho phép người 
dùng chọn một hay nhiều tùy chọn định dạng. 


Ôn lại 

Các điều khiển ô chọn (Check Box) cho phép người dùng chọn 
nhiều chọn lựa tại một thời điểm, không giống các điều khiển nút tùy 
chọn (Option Button), chỉ cho phép chọn một tùy chọn (option) tại một 
thời điểm. 

Ví dụ 12.2. Mã lệnh trong project CHECK. VBP. 

1: Sub Form_Load () 
:! Fill the label with a poem. 
:* The poem will display initially 


2 
3 
4:' using the default label properties. 
5: Dim Newline As String 

6 


:! The newline sends a carriage return and 


Bài 12: Ô chọn, nút tùy chọn và mảng điều khiển 


Liệu 
8:' 
' 
10: 
11: 
12: 
15: 
14: 
15: 
16: 
1: 
18: 
19: 
20: 
21: 
22: 
23: 


line feed sequence to the poem so that 

the poem can appear as a multiple-line 

poem. 

Newline = Chr$(13) + Chr$(10) 

' Fill the label with the poem 

' and concatenate the newiine characters 

lblPoem = "Visual Basic ¡s the best." 

lblPoem = lblPoem & Newline 

lblPoem = lblPoem & "!t's much better than the rest." 
lblPoem = lblPoem & Newline 

lblPoem = IblPoem & "If you ever near differently," 
lblPoem = lblPoem & Newline 

lblPoem = lblPoem & "Give them major misery!" 
End Sub 


Sub chkBack_Click 0) 
' Set the poem label's background to Red or white 


: lf (blPoem.BackColor = RED) Then 

: lblPoem.BackColor = WHITE ' Default 
:Else 

: lblPoem.BackColor = RED 

: End lÝ 

: End Sub 


: Sub chkFore_Click () 

:" Set the poem label's foreground to Green or Black 
: lf (IblPoem.ForeColor = GREEN) Then 

: lblPoem.ForeColor = BLACK ' Default 

:Else 

: lblPoem.ForeColor = GREEN 

: End lí 

: End Sub 


: Sub chkltal_Click () 
:' Set the poem label's caption to italicize or not 


269 


270 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


42: 
43: 
44: 
45: 
46: 
47: 
48: 
49: 
50: 
51: 
52: 
53: 
54: 
S4: 
56: 
57: 
58: 
5: 
60: 


If (lblPoem.Fontltalic = True) Then 
IblPoem.Fontltalic = False ' Default 
Else 

IblPoem.Fontltalic = True 

End lí 

End Sub 


Sub chkUnd_ Click () 

' Set the poem label's caption to underline or not 
If (lblPoem.FontUnderline = True) Then 
|blPoem.FontUnderline = False ' Default 

Else 

lblPoem.FontUnderline = True 

End lí 

End Sub 


Sub cmdExit_Click (0) 
End 
End Sub 
Check Boxes 


How do you 
want the poem?2 


L] Red Background 


LLÌ Breen Foreground 


ttalicize 


'Underline 
h 


Hình 12.5. 


Chọn hai ô chọn cùng lúc. 


Hình 12.5 mô tả hình ảnh bài thơ khi người dùng chọn hai tùy 


chọn check box. 


Bài 12: Ô chọn, nút tùy chọn và mảng điều khiển 271 


Phân tích 

Các dòng từ 1 đến 20 có thủ tục biến cố Form_Load() dài nhất. 
Mục đích của thủ tục là để khởi tạo điều khiển nhãn (Label) với nhiều 
dòng thơ. Không có thuộc tính MultiLine cho nhãn, cho nên bạn phải 
đánh lừa Visual Basic bằng cách hiển thị nhiều dòng trong nhãn. 

Khái niệm mới 

Ký tự điều khiển (control character) đưa ra một hành động, 
không phải một ký tự uăn bản. 

Hàm Chr$() (được gọi là hàm chuỗi ký tự hay đôi khi gọi là hàm 
ký tự) sẽ chấp nhận một số trong cặp ngoặc đơn của nó. Số phải đến từ 
bảng mã ASCII. Visual Basic đổi số đó thành ký tự ASCII tương ứng 
của nó. Số ASCII 13 là ký £ự trở uê đầu dòng (carriage return) và là ký 
tự điều khiển đặc biệt gửi con trỏ về đầu dòng. Số ASCII 10 là ký fự 
xuống dòng (line feed) gửi con trỏ tới dòng kế tiếp trên màn hình. Kết 
quả của việc kết hợp giá trị ASCII 13 và 10 (dòng 10) là hình thành 
một ký tự điều khiển đôi đặc biệt. 


Ghi chú 

Thuộc tính Alignment của nhãn bài thơ được thiết đặt là 2^-Center, cho 
nên các dòng bên trong nhãn luôn luôn hiển thị ở giữa đường viền nhãn. 

Các dòng từ 13 đến 19 sau đó sẽ xây dựng nhiều dòng thơ bằng 
cách nối dòng với biến chuỗi kết hợp dòng mới vào thuộc tính Caption 
của nhãn (label). 


Ghi chú 

Các dòng từ 13 đến 19 thậm chí không quan tâm thuộc tính Caption! Nó 
sẽ hiện nội dung bài thơ đang được gửi tới nhãn (label) mà không có bất kỳ 
thuộc tính nào. Nó xem mỗi điều khiển có một thuộc tính mặc định, trừ khi bạn 
xác định tên thuộc tính khác, hoạt động như thuộc tính mặc định. Vì vậy, Visual 
Basic sẽ gán tất cả dòng bài thơ vào thuộc tính Caption trong các dòng 13 đến 
19 bởi vì thuộc tính Caption là thuộc tính mặc định cho các nhãn. 

Các dòng 22 đến 56 có 4 thủ tục biến cố Click của ô chọn. Lệnh 
If-Else đầu tiên sẽ kiểm tra xem liệu thuộc tính của bài thơ có định ở 
giá trị được chọn. Nếu như thế, phần True của lệnh If sẽ định thuộc 
tính trở lại tình trạng mặc định của nó. Nếu thuộc tính đã chứa giá trị 
mặc định, lệnh Else thiết đặt thuộc tính thành trạng thái mới. 


272 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Hầu như ứng dụng luôn có một thủ tục biến cố nút lệnh Exit 
trong các dòng 58 đến 60, sẽ dừng chương trình theo yêu cầu người dùng. 


NHIỀU NHÓM NÚT TÙY CHỌN 


Khái niệm 

Người dùng có thể chỉ chọn một nút tùy chọn trong số nhiều nút 
tùy chọn trên mẫu biểu. Có một cách đặt nhiều nhóm nút tùy chọn trên 
một mẫu biểu bên trong khung (frame). Người dùng đễ dàng chọn một 
nút tùy chọn trong một khung (frame) bất kỳ tại một thời điểm. 

Hình 12.6 cho thấy vị trí điều khiển khung (frame) hiện diện 
trên cửa số Toolbox. Điều khiển khung là điều khiển nắm giữ các điều 
khiển khác. Nếu đặt nhiều khung trên mẫu biểu, bạn có thể nhóm 
nhiều bộ nút tùy chọn trên mẫu biểu với nhau. 


ƒ Khi bạn muốn đặt nhiều bộ nút tùy chọn trên 
General | một mẫu biểu, hãy chắc chắn đặt nhiều khung trên 


mẫu biểu đầu tiên. Khung (rame) phải đủ lớn để giữ 
nhiều nút tùy chụn theo từng nhóm yêu cầu. 


Hãy cẩn thận về việc đặt các nút tùy chọn khi 
bạn muốn điều chỉnh chúng trong các điều khiển 
khung. Bạn phải vẽ các nút tùy chọn bên trong 
khung. Bạn không thể tạo các nút tùy chọn bất cứ 
nơi đâu và chuyển chúng vào khung. Trong đa số ứng 
dụng, bạn có thể nhấp đúp các điều khiển để đặt 
chúng vào giữa mẫu biểu, và sau đó kéo điều khiển 
tới vị trí cuối cùng của nó và định lại kích cỡ cho 
chúng. Khi đặt các nút tùy chọn bên trong khung, 
bạn phải nhấp (không nhấp đúp) điều khiển nút tùy 
chọn trên cửa sổ Toolbox và sau đó vẽ nút tùy chọn 
bằng việc nhấp mouse bên trong khung và kéo mouse 
cho đến khi ban đạt xấp xỉ kích thước nút tùy chọn. 
Khi bạn nhả nút mouse, Visual Basic sẽ vẽ nút tùy 
chọn theo kích thước bạn đã vẽ nó. 


Hình 12.6. V/ trí của điều khiển Khung. 


Bài 12: Ô chọn, nút tùy chọn và mảng điều khiển 273 


Tóm tắt 

Hãy nạp và chạy project OPTIONS.VBP. Ví dụ 12.3 có mã lệnh 
cho các thủ tục biến cố của project. Chương trình tương tự ứng dụng 
CHECK.VBP trong phần trước. Các nhóm nút tùy chọn sẽ bật/tắt 
những thuộc tính định dạng bài thơ đã chọn. 
Ôn lại 

Khung (frame) cho phép bạn nhóm các điều khiển nút tùy chọn 
với nhau. Phải đặt khung trước khi vẽ các điều khiển nút tùy chọn bên 
trong khung. 


Ví dụ 12.3. Mâ lệnh cho các nút tùy chọn được nhóm trong khung. 
1: Sub Form_Load () 
2: ' Fill the label with a poem. 
3: ' The poem will display initially 
4: ' using the default label properties. 
5: Dim Newline As String 
6: ' The newline sends a carriage return and 
7: ' line íeed sequence to the poem so that 
8: ' the poem can appear as a multiple-line 
9: ' poem. 
10: Newline = Chr$(13) + Chr$(10) 
11: * Fill the label with the poem 
12: ' and concatenate the newline characters 
13: lblPoem = "Visual Basic is the best." 
14: lblPoem = lblPoem & Newline 
15: lblPoem = lblPoem & "It's much better than the rest." 
16: lblPoem = lblPoem & Newline 
17: lblPoem = IblPoem & "lí you ever hear differently," 
18: lblPoem = lblPoem & Newline 
19: lblPoem = lblPoem & "Give them major misery!" 
20: End Sub 
31: 
22: Sub optCreen_ Click () 


274 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


23: lblPoem.BackColor = GREEN 
24: End Sub 

25: 

26: Sub optltal_ Click () 

27: lblPoem.Fontltalic = True 

28: End Sub 

29: 

30: Sub optNoltal_Click () 

31: lblPoem.Fontitalic = False 
32: End Sub 

33: 

34: Sub optNoUnd_ Click () 

35: lblPoem.FontUnderline = False 
36: End Sub 

37: 

38: Sub optRed_ Click () 

39: lblPoem.BackColor = RED 
40: End Sub 

41: 

42: Sub optUnd_ Click () 

43: lblPoem.FontUnderline = True 
44: End Sub 

45: 

46: Sub optWhite_Click () 

47: lblPoem.BackColor = WHITE 
48: End Sub 

49: 

50: Sub cmdExit_Click () 

51: End 

52: End Sub 


Kết quả 


Hình 12.7 cho thấy ứng dụng OPTIONS.VBP sau khi người dùng 
chọn một tùy chọn trong một khung với cả ba khung. 


Bài 12: Ô chọn, nút tùy chọn và mảng điều khiển 275 


Check Hoxes 
How do you want the poem? 


Colors 
Red Background 


@ Green Background 


White Background 


Italics 
 Italics In 


© No ltalics 


Hình 12.7. Các nút tùy chọn đưa vào khung chấp nhận nhiều xác lập. 


Phân tích 
Khó khăn của các điều khiến nút tùy chọn khi đưa vào khung là 
việc đặt các nút tùy chọn bên trong khung, mặc dù điều đó không phải 
là không làm được. Sau khi bạn vẽ các nút tùy chọn và khung, những thủ 
tục biến cố thông thường bạn đang viết sẽ làm việc với các điều khiển. 
Từ dòng 22 đến 48 bao gồm các thủ tục biến cố Click vốn thiết 
đặt những thuộc tính định dạng nhãn (label) của bài thơ. 


Z 2 ~ F4 2 
CÁC MANG ĐIÊU KHIÊN ĐƠN GIAN 
Khái niệm 
Ưu điểm khi đặt một hay nhiều điều khiển giống nhau bên trong 
một máng điều khiển, bạn có thể viết một thủ tục biến cố đơn nhưng 
lại xử lý được nhiều điều khiển trên mẫu biểu. 
Thuật ngữ mới 
Mảng điều khiển là một danh sách các điều khiển có cùng tên. 
Khi bạn đặt nhiều điều khiển có cùng kiểu điều khiển trên một 
mẫu biểu và gán cùng thuộc tính Name tới các điều khiển này, có nghĩa 


276 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


bạn đang tạo mệt mảng điều khiển. Như với biến mảng, một chỉ số bắt 
đầu bằng 0 sẽ phân biệt một điều khiển với các điều khiển khác. Thuộc 
tính Index của mỗi điều khiển trong mảng bao gồm vị trí chỉ số của 
điều khiển trong mảng. Nếu bạn muốn đánh số lại các điểu khiển trong 
mảng bắt đâu là 1, bạn có thể làm như thế bằng cách thay đổi giá trị 
Index của điều khiển có giá trị index bằng 0 đầu tiên thành 1. 

Ghi chú 

Mỗi điều khiển trong một mảng điều khiển phải cùng kiểu dữ liệu. 


Nếu có 5 hộp nhập (Text Boz) trong một mảng điều khiển có tên 
là txtBoxes, mỗi điều khiển riêng biệt sẽ được đặt tên là txtBoxes(0), 
txtBoxes(1), txtBoxes(2). txtBoxes(3), và txtBoxes(4). 


How do gou 
want the poein2 


You already have a control named 'chkAll'. Do 


you want to create a cantrol array? 


Hình 12.8. Visuai Basic bảo đảm rằng bạn muốn một mảng điều khiển. 

Ngay khi bạn đặt một điều khiển trên mẫu biểu có cùng tên như 
một điều khiển đang tổn tại, Visual Basic chắc chắn rằng bạn muốn bắt 
đầu một mảng điều khiển bằng cách đưa ra các hộp thông báo (Message 
Box) như trong Hình 12.8. Những nhà thiết kế Visual Basic biết rằng 
có thể bạn sẽ tình cờ thử đặt hai điểu khiển trên cùng mẫu biểu có 
cùng tên, và hộp thông báo dùng để khẳng định ý định tạo một mảng 
điều khiển. Nếu bạn chọn nút lệnh No trong hộp thông báo cảnh báo, 
Visual Basic sẽ trả lại điều khiển thứ hai một tên mặc định của nó. 


Bài 12: Ô chọn, nút tùy chọn và mảng điều khiển 277 


Tóm tắt 

Hãy nạp và chạy project Check2.VBP. Ví dụ 12.4 chứa mã lệnh 
thủ tục biến cố chkAll_ClickQ của project. Chương trình tương tự ứng 
dụng CHECK.VBP bạn đã làm quen trong phần trước, có khác chăng 
chỉ là thay vì phân biệt 4 thủ tục biến cố ô chọn, CHECK2.VBP chứa 
một mảng điều khiển ô chọn đơn có tên là chkAll. 
Ôn lại 

Bằng cách đặt nhiều điều khiển trong một mảng điều khiển, bạn 
có thể tham khảo từng điều khiển bằng chỉ số của nó thay vì một tên 
khác nhau cho từng điều khiển. Không cần viết nhiều thủ tục biến cố, 
bạn chỉ cần viết một thủ tục biến cố đơn. 


Ví dụ 12.4. Mã lệnh thủ tục biến cố của một mảng điều khiển. 
1: Sub chkAll_Click (Index As Integer) 


2:"A single Select Case 

3: ' handles all check box fíormats 

4: Select Case Index 

5: Case 0: 

6: ' Set the poem label's background to Red or white 
7: lf (IblPoem.BackColor = RED) Then 

8: lblPoem.BackColor = WHITE ' Default 
9: Else 

10: lblPoem.BackColor = RED 

11: End lí 

12: Case 1: 


13: ' Set the poem label's foreground to Green or Black 
14: lf (IblPoem.ForeColor = GREEN) Then 

15: lblPoem.ForeColor = BLACK ' Default 

16: Else 

17: lblPoem.ForeColor = GREEN 

18: End lí 

19: Case 2: 

20: ' Set the poem label's caption to italicize or not 

21: lÝ (IblPoem.Fontltalic = True) Then 


278 Giáo trình học và thự hành Visual Basic căn bản 


22: lblPoem.Fontltalic = False ' Default 

23: Else 

24: lblPoem.Fontltalic = True 

25: End lí 

26: Case 3: 

27: ' Set the poem label's caption to underline or not 
28: If (IblPoem.FontUnderline = True) Then 
29: lblPoem.FontUnderline = False ' Default 
30: Else 

31: lblPoem.FontUnderline = True 

32: End lf 

33: End Select 

34: End Sub 


Phân tích 


Lệnh Select Case xử lý tất cả bốn ô chọn. Chỉ có một thủ tục 
ClickQ của ô chọn trong toàn bộ ứng dụng dù cho có bốn ô chọn. Mỗi ô 
chọn có tên là chkAll, cho nên chúng là một mảng điều khiển các ô 
chọn và chỉ có một thủ tục biến cố cho từng biến cố mà lập trình viên 
muốn lập trình. 


Vì vậy, bất cứ khi nào người dùng nhấp ô chọn (Check Box) bất 
kỳ, thủ tục biến cố chkAll_Click() sẽ thi hành. Làm cách nào thủ tục 
biết ô chọn nào đã kích hoạt biến cố? Dòng 1, dòng đầu tiên của thủ tục 
biến cố, cho bạn một đầu mối. Visual Basic sẽ gửi giá trị Index của ô 
chọn mà người dùng đã nhấp vào thủ tục biến cố. Cặp dấu ngoặc đơn là 
một cơ chế mà Visual Basic sử dụng đế chọn các giá trị như là index 
trong mảng điều khiển đã kích hoạt biến cố. Bạn sẽ tìm hiểu các giá trị 
ngoặc đơn như thế trong Chương 8, nhưng cho đến lúc đó, hãy đảm bảo 
rằng sau khi thủ tục chkAll_ClickQ thi hành, một biến Index sẽ chứa 
chỉ số của ô chọn trong mảng điều khiển mà người dùng đã chọn. 


Lệnh Select Case sẽ thống nhất các thủ tục biến cố Cliek() của 
nhiều ô chọn trong Hình 12.2. Mảng điều khiển sẽ tiết kiệm thời gian 
và bộ nhớ bởi vì một thủ tục biến cố đơn bây giờ có thể xử lý tất cả 
biến cế trong mảng điều khiển. 


Bài 12: Ô chọn, nút tùy chọn và mảng điều khiển 279 


Bài tập 


Kiến thức tổng quát 


1, 


10. 


11. 


12. 


13. 
14. 


1ã. 
16. 


17 


Điều khiển nào cung cấp chọn lựa đơn từ một tập hợp nhiều 
chọn lựa? 

Điều khiển nào tốt nhất cho phép người dùng chọn một hay 
nhiều tùy chọn? 

Tại sao các nút tùy chọn (Option Button) còn được gọi là nút 
đài(radio button)? 

Điều gì sẽ xảy ra nếu người dùng chọn một nút tùy chọn khác 
với nút tùy chọn hiện hành được chọn? 

Đúng hay Sai: Bạn có thể viết mã lệnh đảm bảo rằng không có 
nút tùy chọn nào được chọn khi chương trình bắt đầu thi hành. 
Thuộc tính Alignment làm gì với nút tùy chọn (Option Button) 
và ô chọn (Check Box)? 

Thuộc tính nào xác định một nút tùy chọn được chọn? 

Thuộc tính nào xác định một ô chọn được chọn? 

Đúng hay Sai: Một hay nhiều thuộc tính Value có thể được thiết 
đặt cho các nút tùy chọn trên một mẫu biểu (giả sử rằng nút 
tùy chọn không được đặt trong khung). 

Đúng hay Sai: Một hay nhiều thuộc tính Value có thể đặt cho 
các nút tùy chọn trên một mẫu biểu (giả sử rằng các nút tùy 
chọn được đặt trong khung). 

Khung (frame) là gì? 

Đúng hay Sai: Bạn có thể đặt nhiều khung trên một mẫu biểu 
tại thời điểm bất kỳ. 

Ký tự điều khiển là gì? 

Hãy mô tả cách khởi tạo một điều khiển nhăn (Label) với nhiều 
dòng văn bản. 

Hàm Chr$Q) là gì? 

Mảng điều khiển là gì? 


. Nếu một mắng điều khiển có bảy điểu khiển, có bao nhiêu tên 


mà các điều khiển có? 


280 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


18. Bằng cách nào bạn phân biệt giữa các giá trị trong một mảng 
điều khiển? 

19. Chỉ số bắt đầu mặc định cho các mảng điều khiển là gì? 

20. Có bao nhiêu thủ tục biến cố bạn phải viết cho một mảng điều 
khiển có tám điều khiển? 

21. Thuộc tính giữ chỉ số của một mảng điều khiển là gì? 

22. Cách Visual Basic biết bạn muốn tạo một mảng điều khiển? 


Viết mã lệnh... 
23. Hãy viết dòng lệnh mở một thủ tục biến cố DblClick cho mảng 
điều khiển nút lệnh có tên là emdAll. 


Tìm lỗi kỹ thuật 

24. An Huy đang thử điều khiển những khung và nút tùy chọn. Đầu 
tiên, An Huy đặt ba khung trên mẫu biểu của anh ấy. Sau đó, 
An Huy nhấp đúp điều khiển nút tùy chọn (Option Button) trên 
cửa sổ Toolbox 9 lần và di chuyển từng điều khiển tới khung 
riêng của nó. An Huy dường như không thể chọn nhiều hơn một 
nút tùy chọn tại một thời điểm trên mẫu biểu, ngay cả khi ba 
tập hợp nút tùy chọn xuất hiện trên các khung khác nhau. An 
Huy đang làm sai điều gì? 


Phần nâng cao 
Ký tự nào trong câu lệnh gán sau đặt vào biến chuỗi có tên 
MyCrade? 
MyGrade = Chr$(65) 


Hãy tạo một mẫu biểu chứa 10 nút tùy chọn, gồm hai bộ trong 
hai khung, mỗi bộ 5ð nút tùy chọn. Hãy đặt 10 nút tùy chọn trong hai 
mảng điều khiển. Nhãn cho mỗi nút tùy chọn là One, Two, Three, Four, 
và Five. Hãy viết hai thủ tục biến cố Click cho từng mảng điều khiến 
nút tùy chọn, phát tiếng bíp ra loa PC một khi bất kỳ nút tùy chọn nào 
được chọn vào lúc đó. Nói cách khác, nếu người dùng nhấp nút tùy chọn 
Three của khung bên trái, và nút tùy chọn có giá trị Two ở khung bên 
phải, bạn sẽ nhấp loa 5 lần. 


Bài thực hành 6: Kết hợp mã lệnh và điều khiển 281 


Bài thực bàn? 6 
Kết hợp mã lệnh và điều khiển 


Tóm tắt 

Chương này chỉ bạn cách làm việc với dữ liệu mảng nâng cao 
cũng như cách thiết đặt điều khiển nút tùy chọn (Option Button) và ô 
chọn (Check Box) trên mẫu biểu. Các mảng làm đơn giản quá trình lập 
trình bằng cách giúp bạn duyệt qua dữ liệu và điều khiển với vòng lặp 
For. Nút tùy chọn và ô chọn cho người dùng nhiều cách lựa chọn. 

Bây giờ bạn có thể bổ sung điều khiển vào chương trình của bạn 
bằng cách đặt các vòng lặp trong mã lệnh để lặp lại một phần chương 
trình. Máy tính là công cụ tuyệt vời cho quá trình tính lặp nhiều lần để 
có được kết quả. Vòng lặp cũng cung cấp cho bạn cách kiểm tra giá trị 
dữ liệu nhập vào của người dùng là Đúng hay Sai và lặp lại dấu nhắc 
nhập liệu nhiều lần khi cần thiết để người dùng nhập dữ liệu đúng 
dạng thức và thuộc vùng giá trị yêu cầu. 

Trong chương này, bạn đã tìm hiểu: 

se  Mảng giúp đơn giản quá trình định nghĩa nhiều biến 

e Máng điều khiển làm việc với nhiều điều khiển (thay vì nhiều 

thủ tục biến cố, bạn chỉ cần viết một thủ tục biến cố là đủ) 

se _ Khi nào thì sử dụng ô chọn và khi nào sử dụng nút tùy chọn 

se _ Nơi sử dụng và tạo nhóm nút tùy chọn để tập hợp các nút tùy 

chọn cho người dùng chọn. 


Mô tả chương trình 
Hình P6.1 mô tả chương trình PROJECT6.VBP. Bài thực hành này 
rất đơn giản, chỉ dùng hai nhóm nút tùy chọn được đóng khung và hai mảng 
điều khiển cho các nhóm nút tùy chọn. Những điều khiển của project gồm: 
se Hai khung, một khung lưu 16 nút tùy chọn màu và khung còn 
lại lưu ba tùy chọn beep 
« 16 nút tùy chọn trong khung bên trái dùng để chọn màu nền 
cho mẫu biểu 


282 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


se Ba nút tùy chọn trong khung bên phải xác định số tiếng bíp 
người dùng muốn nghe 
e Nút lệnh Exit kết thúc chương trình 


© Lt Blue 

Ó Lt. Breen 
© Lt Cgaa 

Ó Lt. Red 

Ó Lt Maqsnta 
©Yallow 

© Bnght White 


Hình P6.1. Màn hình ban đầu của chương trình. 


Chương trình sẽ đơn giản nhờ mảng điều khiển. Mảng điều khiến 
làm cho chương trình có nhiều điều khiển giống nhau thi hành các chức 
năng giống nhau. Không có mảng điều khiển, chương trình thực hành 
này sẽ trở nên rắc rối với ít nhất 20 thủ tục biến cố chỉ để thi hành 
cùng một nhiệm vụ mà hiện tại chỉ cần 3 thủ tục biến cố là đủ! 


Hoạt động chương trình 

Đầu tiên khi bạn chạy chương trình, màu nền mẫu biểu được ấn 
định màu đen bởi vì nút tùy chọn đầu tiên trong khung bên trái được 
chọn. Không thiết đặt tùy chọn tiếng bíp khi chương trình thi hành lần 
đầu tiên. 

Bạn có thể chọn một trong các tùy chọn tiếng bíp cùng với các 
tùy chọn màu. Hãy nhớ rằng khi nút tùy chọn xuất hiện trong khung 
riêng biệt, các nút tùy chọn được nhóm để cho phép chọn từ mỗi nhóm. 
Không có khung, bạn chỉ có thể chọn một nút tùy chọn màu hoặc tiếng 
bíp, chứ không thể chọn cả hai. 


Nhấp nút tùy chọn bíp thứ hai và bạn sẽ nghe hai tiếng bíp. 
Chọn một nút tùy chọn màu khác và màu nền mẫu biểu sẽ thay đổi theo. 


Bài thực hành 6: Kết hợp mã lệnh và điều khiển 283 


Thủ tục biến cố 

Ví dụ P6.1 trình bày các thủ tục biến cố của PROJECT6.VBP. Giá 
trị Index được gửi tới thủ tục biến cố optBeep_ClickQ và optColor_ClickQ 
và được dùng trong từng thủ tục để phát tiếng bíp hay thiết đặt màu 
mẫu biểu thích hợp. 


Ghi chú 

Hàm QBColor() là hàm có sẵn trong Visual Basic, nó trả lại mã màu 
thập lục phân để bạn không phải biết bất kỳ giá trị thập lục phân nào. Khi bạn 
sử dụng một giá trị số nguyên từ 0 đến 15 trong cặp ngoặc đơn QBColor(), 
Visual Basic ấn định màu phù hợp giá trị số đó. Các màu tương ứng với thứ tự 
hiện ra trên mẫu biểu. Giá trị Index cho 16 giá trị màu được đánh số từ 0 tới 
15, cho nên thủ tục biến cố có thể sử dụng mã màu đó trong QBColor(). 


Ví dụ P6.1. Quá trình thay đổi màu, phát tiếng bíp và thoát thủ tục biến cố. 
1: Sub optCol_ Click (Index As Integer) 
2: ' One of the color option buttons 
3: ' triggered this event 
4: írmOpt.BackColor = QBColor(Index) 
5: End Sub 
6: Sub optBeep_ Click (Index As Integer) 
7: ' The beeping option buttons have Index 
8: ' properties that begin with 1 that 

9: ' correspond to the number of beeps. 

10: Dim Ctr As Inteper 

11: Dim Delay As Long 

12: For Ctr = 1 To Index 

13: Beep 

14: For Delay = 1 To 80000 

15: ' Do nothing but waste time... 

16: Next Delay 

17: Next Ctr 

18: End Sub 

19: Sub cmdExit_Click () 

20: End 

21: End Sub 


284 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Mô tả 

1: Các nút tùy chọn thay đổi màu tạo thành mảng điều khiển optCol, 
cho nên tên của thủ tục biến cố Click là optCol_ Click(). Bất cứ khi nào người 
dùng nhấp 1 trong số 16 nút tùy chọn màu, thủ tục biến cố này sẽ thi hành. 

2: Chú thích giúp giải thích mục đích thủ tục biến cố. 

3: Chú thích giúp giải thích mục đích thủ tục biến cố. 

4: Thiết đặt thuộc tính màu nền mẫu biểu với giá trị QBColor() của chỉ 
số Index tương ứng với nút tùy chọn đã nhấp. 

5: Dừng thủ tục biến cố. 

(5: Không có mảng điều khiển, mỗi nút tùy chọn sẽ đòi hỏi thủ tục biến 
cố riêng của nó.) 

6: Nút tùy chọn bíp tạo mảng điều khiển tên optBeep, cho nên tên thủ 
tục biến cố Click là optBeep_Click(). Bất cứ khi nào người dùng nhấp một 
trong ba nút tùy chọn beep, thủ tục biến cố này sẽ thi hành. 

7: Chú thích giúp giải thích mục đích thủ tục biến cố. 

8: Chú thích giúp giải thích mục đích thủ tục biến cố. 

9: Chú thích giúp giải thích mục đích thủ tục biến cố. 

10: Định nghĩa một biến số nguyên được dùng cho biến điều khiển 
vòng lặp. 

11: Định nghĩa một biến số nguyên dài được dùng để làm chậm lại vòng lặp. 

12: Vòng lặp đủ thời gian làm cho phù hợp giá trị Index của nút tùy 
chọn, tùy thuộc cửa sổ Property có giá trị từ 1 đến 3. 

13: Phát tiếng bíp ra loa máy tính. 

14: Bắt đầu vòng lặp lớn làm chậm các tiếng bíp. 

15: Chú thích chỉ là việc bên trong vòng lặp được lồng trong cùng. 

(15: Vòng lặp lồng sẽ làm chậm tốc độ phát tiếng bíp của máy tính.) 

16: Tiếp tục chiếm thời gian bằng cách lặp vòng lặp bên trong. 

17: Phát lại tiếng bíp nếu tiếng bíp chưa hoàn thành. 

18: Dừng thủ tục biến cố. 


Đóng trình ứng dụng 

Bây giờ bạn có thể thoát khỏi trình ứng dụng và Visual Basic. 

Bạn có cảm thấy mệt mỏi với chương trình thay đổi tiếng bíp và 
màu không? Trình ứng dụng đơn giản mà bạn đang làm việc hướng đến 
môi trường và ngôn ngữ Visual Basic. Cho đến bây giờ bạn đã đọc một 
nửa tập sách. Bạn đã có đủ các công cụ lập trình trong Visual Basic để 
bắt đầu viết nhiều trình ứng dụng lớn hơn, và bạn sẽ làm điều đó trong 
chương tiếp theo. 


Cbương VII 
Bài 13 
Hàm xây dựng sẵn 


ä Tổng quan về hàm 
a Hàm số 

a Hàm chuỗi 
a 


Hàm chung 


Để xây dựng một căn nhà, có lẽ bạn sẽ mua các cửa số và những 
khung cửa ra vào đã làm sẵn thay vì tự tay đóng khung và làm chúng. 
Trừ khi bạn muốn dùng thời gian làm công việc đáng lẽ bạn không 
phải làm, sử dụng cửa sổ và khung cửa ra vào làm sẵn sẽ thúc đẩy 
nhanh quá trình xây dựng căn nhà và cho phép bạn tập trung khả 
năng của mình vào những việc khác (như phân chia không gian phòng 
ngủ để có chỗ đặt một máy tính, ...) 

Tương tự, hờm xây dựng sốn (buiÌÏt—in function) trong Visual Basic 
sẽ tiết kiệm thời gian viết mã lệnh trong thủ tục con để dùng chung. 
Hàm xây dựng sẵn làm việc giống một chương trình nhỏ thực hiện 
những công việc phổ biến để bạn có thể tập trung khả năng vào những 
công việc khác. Để làm tròn một giá trị chính xác đơn thành một giá 
trị nguyên integer, Visual Basic hỗ trợ không chỉ một mà tới ba hàm 
xây dựng sẵn. 


Mách nước 

Có nhiều hàm xây dựng sắn sẽ trình bày trong tập sách này, chẳng hạn 
hàm Val(), hàm Chr$(). Thông thường, hàm kết thúc tên bàng dấu $ là hàm 
chuỗi, và hàm không có dấu $ trong tên của nó là hàm số. Bài này sẽ trình 
bày về cả hai loại hàm chuỗi và hàm số. 


286 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


TỔNG QUAN VỀ HÀM 
Khái niệm 


Hàm chấp nhận 1. hay nhiều đối số và làm việc-với các đối số 
này. Sau đó, hàm trả về một giá trị. Sử dụng hàm trong câu lệnh Visual 
Basic, có nghĩa là gọi hàm. Ví dụ, câu lệnh sau đây sẽ gọi hàm Val(): 

Num = Val(txtAmt.Text) ' Convert entry to number 


Khái niệm mới 

Đối số là một giú trị chuyển tới hàm. 

Các dấu ngoặc đơn sau tên hàm giữ một hay nhiều đối số. Trong 
câu lệnh trước, txtAmt.Text là đối số. Một số hàm chẳng hạn như Val(), 
chỉ chấp nhận một đối số. Một số hàm nhận nhiều đối số. Có hàm lại 
không đòi hỏi bất kỳ đối số nào, và với những hàm này, cặp dấu ngoặc 
đơn có thể bỏ đi. Các đối số bên trong cặp dấu ngoặc đơn được gọi là 
danh sách đối số. Một hàm có thể không có đối số hoặc yêu cầu một 
hay nhiều đối số. 

Xác định đối số cũng có nghĩa là chuyển đối số tới hàm. Hàm 
làm việc trên các giá trị đối số chuyển tới và đưa ra một số kiểu giá trị 
dựa trên những đối số đó. Hình 13.1 minh họa cách gởi vào hàm một 
hay nhiều đối số và sau khi sử dụng chúng, hàm trả lại một giá trị. Giá 
trị đó là kết quả của hàm, được gọi là giá trị trả về. Tóm lại, hàm nhận 
các đối số và trả về một giá trị. 

Gởi đối số vào 


bên trong cặp 
ngoặc đơn của hàm... 


ị 


Hàm „Hàm luôn trả về một trị 
———> căn cứ vào danh sách đối 


số bạn gởi đến. 
Hình 13.1. Hàm làm việc trên những đối số của nó và trả về một giá trị. 


Bài 13: Hàm xây dựng sẵn 287 


Ghi chú 

Một việc rõ ràng và rất có giá trị là một hàm luôn luôn trả về một giá trị 
và chỉ một giá trị mà thôi. Mặc dù danh sách đối số hàm đôi khi có thể chứa 
năm bảy đối số, hàm không bao giờ trả về nhiều hơn một giá trị. 

+ 

Nếu hàm đòi hỏi nhiều đối số, hãy phân cách các đối số này bằng 
một hay nhiều dấu phẩy. Sau đây là hàm Right$(Q) đòi hỏi hai đối số, 
MyName và 10, trong danh sách đối số của nó: 

Last = Right$(MyName, 10) ' Strip off last name 

Phải luôn thực hiện một điều gì đó với giá trị trả về của hàm. 
Sau đây là những việc có thể làm với giá trị trả về: 

e Hiển thị giá trị trả về của hàm trên mẫu biểu bằng cách gán 

giá trị đó cho một điều khiển 

e _ Gán giá trị trả về cho một biến 

e Sử dụng giá trị trả về trong một biểu thức tính 

se Sử dụng giá trị trả về như một đối số của hàm khác bằng cách 

lồng một hàm vào bên trong danh sách đối số của hàm khác 

Nói chung, bất cứ điều gì có thể thực hiện với biến hay hằng thì 
cũng sẽ thực hiện được với giá trị trả về của hàm. Ví dụ, bạn đã học 
trong Bài 7 cách hàm Val() làm việc. Hàm Val() đổi đối số chuỗi (hay 
Variant) của nó thành một số. Các số được đổi là giá trị trả về của hàm 
Val(. Hàm Val() sẽ đổi đối số của nó thành giá trị trả về, vì vậy, không 
thể viết hàm Val() như sau: 

Val(UserAddress) ' Invalid! 

Hàm Val() chấp nhận chuỗi tên UserAddress và đổi chuỗi đó 
thành một số. Phải bảo đảm rằng chương trình sẽ thực hiện điều gì đó 
với số! Visual Basie cung cấp các hàm được định nghĩa trước, hay những 
thủ tục con xây dựng sắn, nhận danh sách đối số và trả về giá trị để 
chương trình thực hiện điều gì đó với nó. Sau đây là bốn cách sử dụng 
hàm Val() khác nhau có sử dụng giá trị trả về : 

lblHouseNum.Caption = Val(UserAddress) ' To a label 
MyHouseNum = Val(UserAddress) ' To a variable 
OldAge = 65 + Val(txtAge.Text) ' A calculation 

Last = Right$(UserName, Val(Ans)) ' Another function 


288 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Đối số có thể là biểu thức. Hàm Val() dưới đây, đầu tiên sẽ nối 
hai biểu thức chuỗi được sử dụng như đối số, và sau đó trả về giá trị số 
được chuyển đổi từ đối số của chuỗi đó: 

Number = Val(aStr1 & aStr2) 


Ghi chú 

Kiểu dữ liệu của danh sách đối số không phải lúc nào cũng phù hợp với 
kiểu dữ liệu của giá trị trả về của hàm. Ví dụ, một hàm có thể nhận đối số 
chuỗi và trả về một số. Một hàm có thể đòi hỏi cả đối số chuỗi lẫn số, và trả 
về một chuỗi. 

Hàm xây dựng sẵn không bao giờ thay đổi đối số và sử dụng đối 
số của chúng để tạo ra một giá trị mới —- Đó là giá trị trả về. 


Ôn lại 

Có nhiều hàm xây dựng sẵn trong Visual Basic mà chương trình 
có thể gọi. Chương trình gọi hàm phải thực hiện điều gì đó với giá trị 
trả lại từ hàm. Một hàm có thể đòi hỏi một hay nhiều đối số. Nếu gửi 
danh sách đối số tới hàm, hàm sẽ xử lý những đối số này và trả về một 
giá trị. 
HÀM SỐ 
Khái niệm 

Visual Basic có nhiều hàm số giúp tiết kiệm thời gian lập trình 


khi làm việc với số. Đó là các hàm chuyển đổi, hàm khoa học và hàm 
lượng giác. 


Đừng lo lắng về việc phải nhớ từng hàm vào lúc này. Hãy cố để 
có một khái niệm tổng quát về các loại hàm trong Visual Basic. Hàm 
giúp bạn tiết kiệm thời gian. Nếu cần đổi một số hay tính toán công 
thức, đây chính là cơ hội để sử dụng hàm trong Visual Basic. Ví dụ, 
không có lý do gì để viết các hàm lượng giác cao cấp như hàm sin, bởi 
vì Microsoft đã viết sẵn một hàm như vậy. 

Ghi chú 

Thực tế không phải ai cũng thích toán học để sử dụng và đánh giá đúng 
lợi ích các hàm số trong Visual Basic. Nhưng lợi ích rõ ràng nhất là bạn không 
bao giờ phải viết mã lệnh thực hiện những công việc tương tự. 


Bài 13: Hàm xây dựng sẵn 289 


Chuyển đổi so 

Visual Basic hỗ trợ ba hàm để đổi các số chính xác đơn và chính 
xác kép thành những giá trị nguyên. Khi viết trình ứng dụng, có lẽ cần 
làm tròn các số giảm hay tăng thêm một đơn vị. Bảng 13.1 trình bày 
ba hàm đổi số nguyên. 


Bảng 13.1. Hàm đổi số nguyên 


ClInt() Làm tròn giá trị thập phân lớn hơn hoặc bằng 5 thành 


số nguyên cao nhất kế tiếp. 


Cắt bỏ phần thập phân. 


Làm tròn số thành số nguyên nhỏ hơn hoặc bằng đối 
số của nó. 


Cả hai hàm Fix() và Int() đều đề cập đến số nguyên dương. Hai 
lệnh sau đều trả về và lưu kết quả là 14: 
ans1 = Int(14.6) 
ans2 = Fix(14.6) 


Hàm Fix() và Int() hoạt động khác nhau đối với số âm. Những 
ghi chú bên phải hai lệnh sau chỉ ra giá trị trả về của hàm: 
ans3 = Int(—14.6) ' Stores —15 
ans4 = Fix(—14.6) ' Stores —14 
Số âm nhỏ hơn hay bằng -14.6 là -15; giá trị trả về cho hàm 
Int() hiện ra trong phần ghi chú của câu lệnh đầu tiên. 
Hàm Clnt() trả về các số thực sự như sau : 
ans5 = Clnt(14.1) ' Stores 14 
ans6 = Clnt(14.6) ' Stores 15 
ans7 = Clnt(—14.1) ' Stores —14 
ans8 = Clnt(—14.8) ' Stores —15 
Có thể sử dụng các hàm tương tự Clnt() để đổi những đối số 
thuộc kiểu dữ liệu bất kỳ thành một kiểu dữ liệu bất kỳ khác. Bảng 
13.2 cho biết những hàm đổi kiểu dữ liệu còn lại. 


290 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Bảng 13.2. Các hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu 


Diễn giải 
Đổi đối số thành kiểu dữ liệu currency tương ứng. 
Đổi đối số thành kiểu dữ liệu chính xác kép tương ứng. 
Đổi đối số thành kiểu dữ liệu số nguyên dài tương ứng. 
Đổi đối số thành kiểu dữ liệu chính xác đơn tương ứng. 
Đổi đối số thành kiểu dữ liệu chuỗi tương ứng. 
Đổi đối số thành kiểu dữ liệu Variant tương ứng. 


Ccur() 


CSng() 
CStr() 


Lưu ý 


Nếu đối số được đổi không phù hợp với kiểu dữ liệu đích, Visual Basic 
đưa ra thông báo lỗi Overflow. Muốn chắc chắn nên dùng một lệnh If trước 
đó để kiểm tra đối số có nằm trong các vùng thuộc kiểu dữ liệu được đổi 
hay không. 

Thông thường, lệnh gán sau sẽ lưu .1428571 trong nhãn ]blValue: 

IblValue.Caption = (1 /7) ' Assigns .1428571 


Tuy nhiên, lệnh sau sẽ thêm phần thập phân vào kết quả với các 
phép tính chính xác hơn: 

IblValue.Caption = CDbI(1 /7) ' Assigns .142857142857143 

Đừng quan tâm những hệ đếm số khác! Visual Basic còn hỗ trợ 
bốn hàm đổi đối số ở hệ đếm thập phân thành bát phân và thập lục 
phân. Hãy sử dụng những hàm này nếu viết các ứng dụng nâng cao liên 
quan đến những hệ đếm số khác. 

Hai hàm thập lục phân, Hex() và Hex$(), đổi đối số kiểu số thành 
giá trị thập lục phân Variant hay chuỗi tương ứng. Tương tự, hai hàm 
bát phân, Oct() và Oct$(), cũng đổi đối số kiểu số thành giá trị bát 
phân Variant hoặc chuỗi tương ứng. 

Nếu nghĩ rằng bạn không bao giờ sử dụng các hàm này, hãy quên 
chúng đi! Những hàm này, đặc biệt hàm thập lục phân, thường được 
các lập trình viên dùng để viết chương trình ở mức hệ thống như 
chương trình bảo trì đĩa và bộ nhớ. 

Hàm AscQ đổi đối số chuỗi thành giá trị trong bảng ASCII thích 
hợp. Nhìn chung, bạn sẽ chuyển một chuỗi ký tự (hay một giá trị 


Bài 13: Hàm xây dựng sẵn 291 


Variant có thể tạo thành một chuỗi) với hàm Asc(). Nếu đối số có nhiều 
ký tự, hàm Asc() sẽ bỏ qua tất cả ký tự sau ký tự đầu tiên. 

Lệnh sau sẽ lưu giá trị 65 trong biến Initial bởi vì 65 là ký tự A 
trong bảng ASCII : 

Initial = Asc("A") 

Bảng 13.3 sẽ liệt kê các hàm toán học còn lại mà Visual Basic hỗ 
trợ. Có nhiều hàm khoa học và toán học năm thì mười họa mới được sử 
dụng trừ khi bạn viết trình ứng dụng chuyên về toán. 


Bảng 13.3. Các hàm khoa học và toán học 
Trả về giá trị tuyệt đối của đối số. 


Trả về góc cung của đối số theo radian. 
Trả về giá trị cos của đối số theo radian. 


Trả về logarit tự nhiên của đối số. 
Trả về giá trị sin của đối số theo radian. 
Trả về căn bậc hai của đối số. 


Thuật ngữ mới 
` ` Pi là một giá trị xếp xỉ 3.14159 uà được sử dụng nhiều trong 

các phép tính diện tích. 
Lời nhắc 

Nếu bạn tính giá trị lượng giác trên đối số theo độ thay vì radian, hãy 
nhân đối số với pi và chia cho 180. Biểu thức sau sẽ gán giá trị sin của 38 độ 
cho biến sVal: 

sVal = Sin(38 * 3.14159 /180) 

Ôn lại 

Các hàm số sẽ giúp bạn viết chương trình khi cần các phép tính 
toán học trong mã lệnh. Nhiều trình ứng dụng trong kinh doanh, đồ 
họa và nghiên cứu đôi khi sử dụng những thủ tục phức tạp, và các hàm 
toán học Visual Basic sẽ giúp rút ngắn thời gian lập trình đồng thời 
tăng tính chính xác cho mã lệnh. 


292 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


HÀM CHUỖI 


Khái niệm 

Visual Basic có nhiều hàm chuỗi cho phép tổ hợp dữ liệu chuỗi tốt 
hơn so với nhiều ngôn ngữ lập trình khác. Hàm chuỗi cho phép bạn cắt 
một số ký tự từ một chuỗi dữ liệu và thay đổi chuỗi thành dạng khác. 

Ngôn ngữ lập trình Visual Basic cung cấp hai loại chuỗi là chuỗi 
có chiều dài cố định và chuỗi có chiều dài phụ thuộc vào biến đã định 
nghĩa. Xử lý chuỗi trong Visual Basic dễ hơn trong các ngôn ngữ lập 
trình khác hiện nay. 

Bạn đã thấy hàm Chr$() đổi số thành ký tự ASCII tương ứng của 
nó. (Ngoài ra còn có hàm ChrQ) trả về ký tự theo kiểu dữ liệu Variant.) 
Hàm Str$() (và hàm StrQ trả về giá trị theo kiểu dữ liệu Variant) dùng 
để đổi số thành chuỗi. 

Mách nước 

Hãy đổi số thành chuỗi khi muốn hiển thị giá trị số trong hộp thông báo. 

Giả sử tuổi người dùng được lưu trong biến số tên Age. Nếu muốn 
hiển thị tuổi của người dùng trong hộp thông báo, bạn không thể thực 
hiện mà không có bước chuyển đổi giá trị tuổi thành chuỗi như sau: 

MsgBox "Your age is now" & Str$(Age) 

Các hàm đổi chuỗi sẽ đổi đối số chuỗi thành chuỗi ký tự hoa hay 

thường. Bảng 13.4 sẽ liệt kê các hàm này. 


Bảng 13.4. Các hàm đổi chuỗi 


LCase() Trả về đối số chuỗi như một kiểu dữ liệu Variant mà 
tất cả ký tự là chữ thường. 


LCase$() Trả về đối số chuỗi như một kiểu dữ liệu chuỗi mà tất 


cả ký tự là chữ thường. 


UCase() Trả về đối số chuỗi như một kiểu dữ liệu variant mà 
tất cả ký tự là chữ hoa. 
UCase$() Trả về đối số chuỗi như một kiểu dữ liệu chuỗi mà tất 


cả ký tự là chữ hoa. 


Bài 13: Hàm xây dựng sẵn 293 


Nếu đối số đã có một hay nhiều chữ hoa, các hàm đổi chuỗi 
thành chuỗi ký tự hoa sẽ không đổi những ký tự này. Phần chú thích 
trong các câu lệnh sau cho biết giá trị trả về của hàm: 

lowerName = LCase("Larry") ' Returns larry 
upperName = UCase("Smythe") ' Returns SMYTHE 
Khái niệm mới 

Chuỗi con là một phần của chuỗi. 

Visual Basic có ba hàm chuỗi trả về các chuỗi con bên trái, ở 
giữa, hay bên phải của một chuỗi. Đó là các hàm Left$(), Mid$Q, và 
Right$(). Tất cả hàm này được dùng để trả lại giá trị chuỗi con. Sau 
đây là dạng thức những hàm này: 

Left$(StringVal, length) 
Right$(StringVal, length) 
Mid$(StringVal, startVal, length) 


Ghi chú 

Hàm Mid$() được gọi là hàm midstring. 

Hàm LeftỆ() trả về số ký tự /engt» trong chuỗi SứringVal. 
StringVal phải là một hằng hay biến chuỗi. Cũng như thế, hàm 
Right$() trả về /ength ký tự trong chuỗi SứringVai. Hàm Mid$() trả về 
length ký tự trong chuỗi S£ringVai với ký tự bắt đầu tại vị trí s¿arfVai. 

Ghi chú trong các câu lệnh sau đây sẽ cho biết giá trị trả về 
của hàm: 

Title = "Something Good!" 

ITitle = Left$(Title, 4) ' Some 

rTitle = Right$(Title, 5) ' Good! 
mTitle = Mid$(Title, 5, 8) ' thing Go 

Hình 13.2 sẽ minh họa cách Visual Basic tìm các chuỗi con trong 
những giá trị chuỗi dài hơn. 


294 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


gthing Good! 


LeftS(Title, 4) 


Something : 


Right$(Title, 5) 


Something Gdodt 


IMadS(Title, 5, 8) 

Hình 13.2. Các hàm lấy chuỗi con từ chuỗi. 

Hàm Len() trả về số ký tự được lưu trong các chuỗi. Thông 
thường phải hiệu chỉnh kích cỡ điều khiển để giữ các chuỗi dài. Có thể 
sử dụng hàm Len() xác định độ rộng cho một điều khiển. Lệnh sau lưu 
giá trị 14 vào biến tên Length: 

length = Len("Blue and Green") 
Ghi chú 

Hàm Len() làm việc khá ăn ý với các giá trị số. Nếu bạn chuyển một 
biến số, hằng hay biểu thức vào hàm Len(), hàm Len() sẽ trả về tổng số vùng 
nhớ cần để giữ giá trị số đó. 

Hàm LTrim$Q và hàm RTrim$() giúp cắt các khoảng trống ở đầu 
hoặc cuối một chuỗi. Nếu các khoảng trống không tôn tại, hàm LTrim$() 
và RTrim$() sẽ không làm gì cả. Hàm LTrim$() trả về chuỗi đối số 
không có bất kỳ khoảng trống ở đầu. Hàm RTrim$(Q) trả về chuỗi đối số 
không có bất kỳ các khoảng trống ở cuối. Hàm Trim$(Q) xử lý cả hai 
công việc bằng cách cắt các khoảng trống ở đầu và cuối một chuỗi. 

Sau đây là dạng thức các hàm cắt chuỗi: 

LTrim[$](StringExpression) 
RTrim[$](StringExpression) 
Trim[$](StringExpression) 

Cũng có hàm Variant tương đương được gọi là LTrim(), RTrim0, 

và Trim(). 


Bài 13: Hàm xây dựng sẵn 295 


Các lệnh sau sẽ cắt những khoảng trống ở đầu, cuối hoặc cả hai 
phía trong các chuỗi: 

LStr1 = LTrim$(° Jonah") ' Stores Jonah 
RStr2 = RTrim$("Jonah ") ' Stores Jonah 
AnySt3 = Trim$(" Jonah ") ' Stores Jonah 

Không có hàm cắt, các khoảng trống được sao chép vào những 
biến đích cùng với tên Jonah. 

Phần trước, bạn đã học cách sử dụng hàm Str$() để chuyển một 
số thành chuỗi. Bởi vì hàm Str$() luôn luôn đổi số dương thành chuỗi 
với một khoảng trống ở đầu (nơi dấu cộng tưởng tượng sẽ xuất hiện), có 
thể kết hợp hàm LTrim$() với Str$() để loại bỏ khoảng trống đó. Lệnh 
đầu tiên trong hai lệnh sau đây sẽ lưu các khoảng trống vào trong st1. 
Lệnh thứ hai sử dụng LTrim$Q để loại khoảng trống trước khi lưu chuỗi 
vào st2. 

st1 = Str$(234) ' Stores " 234" 
st2 = LTrim$(Str$(234)) ' Stores "234" 


Ôn lại 

Hàm chuỗi chuyên xử lý, tổ hợp các chuỗi và trả về giá trị dựa 
trên đối số chuỗi. Khi viết nhiều chương trình lớn, bạn cần trích các 
chuỗi con và chuyển chuỗi thành dạng khác để hiển thị những giá trị 
chuỗi trên mẫu biểu và trong các điều khiển. 


HÀM CHUNG 


Khái niệm 

Có một số hàm chung không nằm trong nhóm hàm số hay hàm 
chuỗi. Những hàm chung này tạo thêm sức mạnh về mặt kỹ xảo lập 
trình của bạn. Phần này sẽ giải thích cách dò các kiểu dữ liệu bằng 
cách sử dụng các hàm Is..() và VarType(). Có lẽ bạn chưa thấy lợi ích 
của những hàm này, nhưng bản thân bạn đã quen thuộc với chúng. 
Trong Chương 8, bạn sẽ học cách trả lại dữ liệu hay nhận dữ liệu giữa 
các thủ tục con trong Visual Basic, và đôi khi bạn cần biết kiểu dữ liệu 
nào đã chuyển cho bạn. Bạn cần sử dụng một trong những hàm được 
chỉ ra ở đây. 


296 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 

Bảng 13.5 trình bày các hàm xác định kiểu dữ liệu, thường được 
gọi là hàm Is.(). Khi bạn lưu giá trị trong biến Variant (có thể chấp 
nhận kiểu dữ liệu bất kỳ), các hàm trong Bảng 13.5 trả về kết quả True 
hay False, cho biết liệu đối số nào có thể được chuyển thành kiểu dữ 
liệu dự định. 


Bảng 13.5. Các hàm xác định kiểu dữ liệu Is...() 


IsDate() Xác định đối số của nó có thể được chuyển thành một 
ngày hợp lệ. 
IsEmpty() Xác định đối số của nó đã được khởi tạo với dữ liệu bất 
kỳ kể từ định nghĩa ban đầu của đối số. 
IsNull() Xác định đối số của nó giữ một giá trị rỗng Null (dưới 
dạng chuỗi trống). 


Xác định đối số của nó giữ một giá trị có thể đổi thành 
một số hợp lệ. 
Mã lệnh sau đảm bảo rằng chuỗi hợp lệ sẽ xuất hiện trong biến 
tên ans trước khi áp dụng hàm Ucase$(): 
lí IsString(ans) Then 
NewAns = UCase$(ans) 
Else 
MsgBox "You didn't type a letter!" 
End lí 
Biến Empty khác với các giá trị Null và 0. Biến Empty chỉ ra 
rằng không có gì được nhập vào biến. Hàm IsNull() kiểm tra liệu đối số 
điều khiển của nó có giá trị rỗng (Nul]). 


Mách nước 
Sử dụng hàm IsNull() để xem liệu một điều khiển hay một trường trên 
mẫu biểu có chứa dữ liệu. Sử dụng hàm IsEmpty() thích hợp với các biến. 
Hàm VarType() xác định kiểu dữ liệu đối số của nó. Bảng 13.6 
liệt kê các giá trị trả về từ hàm VarType(). VarType() trả về một trong 
.9 giá trị được liệt kê trong bảng. 


Bài 13: Hàm xây dựng sẵn 297 


Bảng 13.6. Các giá trị trả về của hàm VarType() 


Giá trị trả về 


Diễn giải 


Chỉ đối số là Empty. 
Chỉ đối số là Null. 
Chỉ đối số là Integer. 
Chỉ đối số là Double. 
Chỉ đối số là Currency. 
Chỉ đối số là Date. 


Chỉ đối số là String. 


Tóm tắt 
Ví dụ 13.1 đảm bảo rằng người dùng đã nhập giá trị vào điều 
khiển hộp nhập txtAge. 


Ôn lại 
Các hàm chung trả về giá trị cho biết nội dung và kiểu dữ liệu. 
Bạn có thể sử dụng những hàm này để xem liệu các biến và những điều 
khiển đã được khởi tạo trước khi tính toán với giá trị đó không. 
Ví dụ 13.1. Kiểm tra để chắc chắn rằng người dùng đã nhập vào một giá trị. 
1: lf IsNull(txtAge.Text) Then 
2: MsgBox "You didn't type anything!" 
3: Else 
4: MsgBox "Thanks for entering a value." 
5: End lí 


Phân tích 

Dòng 1 bảo đảm rằng người dùng đã nhập một cái gì đó trong 
điểu khiển có tên txtAge. Mã lệnh kế tiếp có thể sử dụng hàm VarType() 
để bảo đảm rằng người dùng đã nhập vào giá trị có kiểu dữ liệu đúng. 


298 


Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Bài tập 


Kiến thức tổng quát 


1. 
2. 


10. 


11. 


Đối số là gì? 

Đúng hay Sai: Giá trị trả về của hàm phải phù hợp với kiểu dữ 

liệu của danh sách đối số. 

Đúng hay Sai: Một số hàm không đòi hỏi đối số, mật số đòi hỏi 

một hay nhiều đối số. 

Đúng hay Sai: Các đối số của hàm phải phù hợp với tất cả các 

kiểu dữ liệu. 

Tại sao có tới ba hàm nguyên? 

Hãy cho biết giá trị Visual Basic lưu trong biến Ans trong 

những câu lệnh gán sau đây? 

A. Ans = Int(61.32) 

B. Ans = Int(—61.32) 

€. Ans = Fix(—61.32) 

D. Ans = Cint(421.51) 

Đúng hay Sai: Int(), Clnt(), và Fix() đều trả về cùng giá trị với 

các đối số dương. 

Hàm nào thi hành ngược với hàm Chr$()? 

Giá trị nào sẽ xuất hiện trong biến chuỗi có tên là AList sau 

những phép gán sau? 

A. AList = UCase$("AbCdEfG") 

B. AList = LCase$("AbCdEfG") 

Lệnh gán sau đây lưu điều gì trong biến Variant có tên là Anything? 
Anything = Str$(Val("78.1")) 

Hãy viết các giá trị được lưu trong từng câu lệnh gán sau đây: 

. AStr = Left§$("Sams", 1) 

. AStr = Left$("Sams", 3) 

.- AStr = Right$("Sams", 1) 

. AStr = Right$("Sams", 3) 

. AStr = Mid$("Sams'", 2, 3) 


Hñø©(œĐPw> 


Bài 13: Hàm xây dựng sẵn 299 


12. Đúng hay Sai: Phụ thuộc vào các đối số, hàm Mid$() có thể trả 
về cùng giá trị như hàm Left$() và Right$(). 
13. Đúng hay Sai: Cả hai kết quả sau đều cùng giá trị khi dùng 
trong một biểu thức: 
Chr$(67) 
AscfC") 


14. Tên của hàm chuyển số thành chuỗi là gì? 


Viết mã lệnh... 

15. Giả sử bạn cần hiển thị một số giá trị của biến bên trong chuỗi 
dấu nhắc của hộp nhận dữ liệu (input box). Hãy mô tả cách bạn 
nối một biến như thế tới chuỗi dấu nhắc? 

16. Cách bạn có thể tìm ra tổng số vùng nhớ bị chiếm bởi 250 biến 
chính xác kép? 

17. Hãy viết mã lệnh sử dụng hộp nhận dữ liệu để nhận một số từ 
người dùng và sau đó sử dụng hộp thông báo để hiển thị số. 

18. Hãy viết mã lệnh sử dụng hai hộp nhận dữ liệu để hỏi người 
dùng về họ và tên, sau đó hiển thị trong hộp thông báo tổng số 
ký tự của cả họ và tên. 

19. Viết một câu lệnh gán lưu giá trị ASCII của "P" trong một biến 
có tên là ValAsc. 


Tìm lỗi kỹ thuật 
20. An Huy nhận một thông báo tràn số khi đang thử lệnh gán sau 
trong một biến integer có tên là Weight: 
Weight = Clnt(32768 * Num) 
Hãy mô tả vấn đề của An Huy. 


Phần nâng cao 

Thêm vào Ví dụ 13.1 để bảo đảm rằng người dùng đã nhập vào 
một số integer trong điều khiển txtAge.Text. 

Hãy viết chương trình lưu 256 kí tự ASCII (từ ASCH 0 tới ASCH 
255) vào một mảng chuỗi được định nghỉà là giữ 256 phần tử. 


300 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Bài 14 


Các hàm ngày, giờ và dạng thức 


q Lấy ngày giờ hệ thống 

a Đặt ngày giờ trong Visual Basic 
a Xác định thời gian trôi qua 

q Giá trị ngày và thời gian nối tiếp 
a Định dạng với hàm Format() 


Bài này trình bày các hàm ngày giờ và dạng thức xây dựng sẵn 
trong Visual Basic. Đây là bài đầu tiên bạn làm việc trực tiếp với kiểu 
dữ liệu Variant mặc dù bạn đã từng gặp nhiều dữ liệu kiểu Variant 
trong các chương trước. 

Ngoài ra, bài này còn thảo luận nhiều lệnh ngày giờ giúp bạn 
làm việc với các giá trị ngày giờ. Giá trị ngày giờ luôn biến động, khó 
ghi lại trong các giao dịch và báo cáo, cho nên bạn phải có khả năng 
viết các chương trình tìm và làm việc với những giá trị như thế. 
Visual Basic hỗ trợ một trong những thư viện toàn diện nhất về hàm 
ngày giờ. 

Ghi chú 

Hiểu cách Visual Basic lưu các giá trị ngày và giờ trong bộ nhớ là phần 
quan trọng nhất. 

Khả năng định dạng của Visual Basic thật là tuyệt vời. Bạn sẽ 
thấy các bảng định dạng giúp bạn trình bày chương trình dưới dạng 
mong muốn. Visual Basic hỗ trợ khả năng định dạng ngày, giờ, chuỗi 
và số. 


Bài 14: Các hàm ngày, giờ và dạng thức 301 


LẤY NGÀY GIỜ HỆ THỐNG 


Khái niệm 

Các hàm Now(Q, Date$() và Time$() (và những hàm bà con của 
chúng, là Date(), Time()) căn cứ vào đồng hồ và lịch trong hệ thống 
máy tính để lấy ngày giờ hiện hành cho chương trình bạn đang sử dụng. 

Cách đây khoảng 8 năm, máy tính không thể nhớ ngày giờ sau 
khi tắt máy. Đó là điều xảy ra trong một thời gian dài! Một số người đã 
đưa ra ý kiến tuyệt vời là đặt một pin máy tính để máy tính nhớ ngày 
giờ mỗi lần bật máy. Dĩ nhiên, pin` đã được sử dụng trong đồng hồ xem 
giờ nhiều năm trước đó, nhưng các nhà chế tạo máy tính quá bận rộn 
cho nỗ lực lưu trữ 360K không gian bộ nhớ vào đĩa mềm 5 1⁄-inch, nên 
họ chưa thể thực hiện công việc đặt pin vào máy tính lúc đó. 

Visual Basic giúp chương trình Windows truy xuất các giá trị 
ngày giờ được lưu bên trong máy tính. Giả sử ngày giờ đã xác định 
đúng, bạn có thể gán các giá trị ngày giờ hệ thống vào các biến để hiển 
thị chúng trong điều khiển. 

Khái niệm mới 

24-hour time ïè cách tính giờ từ 0 đến 24. 

Một số giá trị thời gian trả lại từ các hàm ngày giờ hiển thị theo 
dạng 24 giờ. Giá trị thời gian 12 giờ hiển thị cùng với a.m. hay p.m, có 
thể đổi thành thời gian 24 giờ bằng cách cộng 12 với tất cả giá trị giờ 
sau 12:59 pm. Nghĩa là 3:45 am là 3:45, nhưng 3:45 pm là 15:45. 

Ghi chú 

Có thể sử dụng hàm Format() để thay đổi thời gian từ dạng 24 giờ thành 
12 giờ bằng cách sử dụng thêm các từ am và pm. 

Các hàm Now(), Date$(), Date(), Time$(), và Time() là những hàm 
không chấp nhận đối số. Như vậy, Visual Basic sẽ bỏ các dấu ngoặc đơn 
nếu chúng được nhập sau những hàm này. Tuy nhiên, sách vẫn sử dụng các 
dấu ngoặc đơn sau hàm để nhắc nhở rằng chúng là các hàm xây dựng sẵn. 

Hàm Now() trả về cả hai giá trị ngày và giờ với kiểu dữ liệu 
Variant theo dạng sau đây: 

mm/ddJyy hh:mm:ss [AM][PM] 


302 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Trong đó, mm là 2 số biểu thị tháng, đđ là 2 số biểu thị ngày, và 
+yy là 2 số biểu thị năm. Trong giá trị trả về của hàm Now(), giờ sẽ xuất 
hiện ở bên phải ngày và sử dụng đồng hồ 12 giờ thay vì 24 giờ như 
trong hàm Time$() và Time(). hJ» là 2 số biểu thị giờ, mưm là 2 số biểu 
thị phút, và ss là 2 số biểu thị giây. Visual Basic sẽ lưu giá trị ngày giờ 
này bên trong bộ nhớ như một giá trị chính xác kép bởi vì chỉ giá 
trị chính xác kép mới đủ sức để giữ thông tin nhiều như thế. Mặc dù 
Visual Basic lưu ngày giờ dưới dạng giá trị chính xác kép, hàm 
NÑow() vẫn có thể trả về giá trị ngày giờ theo dạng đã định với kiểu dữ 
liệu Variant. 

Nếu xác lập International trong Windows đòi hỏi cách định dạng 
ngày giờ khác, những hàm này sẽ trả về giá trị ngày giờ phù hợp với 
xác lập đó. 

Hàm Date$() trả về chuỗi ngày hệ thống theo dạng sau: 

mm-dd-yyyy 

Date() trả về giá trị theo kiểu Variant. Điểm khác biệt giữa 
DateQ và Date$Q là hàm Date() không trả về số 0 ở đâu khi các giá trị 
ngày, tháng nhỏ hơn 10. Hàm Date() không thêm 20 vào năm, và hàm 
Date() chèn dấu / thay vì dấu - giữa các giá trị ngày. 

Mách nước 

Để chặt chẽ với năm 2000, hãy sử dụng hàm Date$() trả về một năm 
đây đủ 4 ký số khi sử dụng chương trình trong thế kỷ mới. 

Hàm Time$() trả về thời gian hệ thống theo kiểu chuỗi ở dạng 24 giờ: 

hh:mm:ss 

Trong đó hh là giờ (từ 00 tới 23), mưm là phút (từ 00 tới 59), và ss 
là giây (từ 00 tới 59). 

Hàm Time() trả về giờ hệ thống theo kiểu Variant ở dạng 12 giờ : 

hh:mm:ss [AM] [PM] 

Trong đó, ký hiệu AM hoặc PM sau giờ hệ thống sẽ cho biết thời 
gian chính xác trong ngày. 


Bài 14: Các hàm ngày, giờ và dạng thức 303 


Tóm tắt 

Ví dụ 14.1 có nhiều câu lệnh gán mà ghi chú của nó sẽ mô tả giá 
trị ngày giờ được hàm trả lại. 
Ôn lại 

Các hàm ngày giờ trả về giá trị thời gian hệ thống của máy tính 
để sử dụng và hiển thị chúng trong chương trình. Những hàm như 
Now0, Date(), hay Time() (hoặc Date$() và Time$()) sẽ trả về các dạng 
ngày giờ khác nhau. 


Ví dụ 14.1. Truy xuất các giá trị ngày giờ. 
1: lblNow.Caption = Now() ' 7/9/97 07:48 PM 
2: lblDate1.Caption = Date() ' 7/9/97 
3: lblDate2.Caption = Date$() ' 07/09/1997 
4: lblTime1.Caption = Time() ' 07:48:24 PM 
5: lblTime2.Caption = Time$() ' 19:48:24 


Phân tích 

Các lệnh gán giả sử rằng ngày và giờ hiện hành là July 9, 1997 
lúc 7:48:24 tối. Các dạng ngày giờ khác nhau để bạn lựa chọn cách hiển 
thị giá trị ngày giờ trong nhãn. 


ĐẶT NGÀY GIỜ TRONG Visual Basic 


Khái niệm 

Các lệnh Date và Time (không phải hàm) cho phép thay đổi giá 
trị ngày giờ của máy tính trong một trình ứng dụng Visual Basic. Giá 
trị ngày giờ vẫn duy trì cho đến khi bạn thay đổi lại chúng bằng các 
lệnh Date, Time của Visual Basic hoặc bằng các lệnh của DOS hay Windows. 

Lệnh DOS DATE, TIME cho phép kiểm tra và thiết đặt ngày giờ 
trong máy tính. Chương trình Control Panel trong Windows bên trong 
nhóm Settings cho phép đặt ngày giờ trong Windows. Hãy kiểm tra 
ngày giờ trong máy tính hàng tháng và như vậy sẽ bảo đảm tính chính 
xác của chúng. 


304 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Visual Basic có các lệnh Date và Time đặt giá trị ngày giờ của 
đồng hồ và lịch để bàn trong máy tính. Hãy bỏ các dấu ngoặc đơn trong 
lệnh Date và Time, nếu không Visual Basic sẽ nghĩ rằng bạn đã sử 
dụng không đúng các hàm tương ứng. 

Sau đây là các dạng thức của lệnh Date và Time: 

Date[$] = dateExpression 

Và 

Time[$] = timeExpression 

Như với các hàm tương ứng, có hai phiên bản cho từng lệnh, và 
dấu $ sẽ phân biệt hai phiên bản. Nếu không dùng dấu $ ở cuối, bạn 
phải nhập vào da/eExpression một giá trị ngày thuộc kiểu chuỗi hay 
kiểu ngày. Tất cả các lệnh sau đều đặt ngày hiện hành của máy tính 
thành July 9, 1997: 

Date = 7/9/1997 
Date = 07/9/97 
Date = July 9, 1997 
Date = Jul 9, 1997 
Date = 9-Jul—-1997 
Date = 9 July 1997 
Date = 9 July 97 

dateExpression phải là một ngày hợp lệ từ January 1, 1980 đến 
December 31, 2099, bằng không Visual Basic sẽ phát sinh lỗi. 

Nếu xác định dấu $ ở cuối (như Date$), bạn có thể chỉ nhập 
dateExpression theo các dạng sau : 

Date$ = 07—-9-97 
Date$ = 7-9—1998 
Date$ = 7/9/97 
Date$ = 7/9/1997 

Do sở hữu nhiều dạng ngày, Visual Basic dễ chấp nhận dạng 
ngày bất kỳ mà bạn đã nhập. 

Nếu bạn không xác định dấu $ ở cuối, bạn có thể nhập vào 
timeExpression hoặc theo đồng hồ 12 giờ hoặc theo đông hồ 24 giờ với 
các dấu nháy kép như sau: 


Bài 14: Các hàm ngày, giờ và dạng thức 305 


Time = "7:48 PM" 
Hay 
Time = "19:48" 
Nếu bạn xác định dấu $ ở cuối (như Time$), có thể nhập vào 
timeExpression theo các dạng bất kỳ này: 
hh 
hh:mm 
hh:mm:ss 


Bạn phải sử dụng một giá trị đồng hồ 24 giờ khi dùng Tmne§. 


Tóm tắt 
Ví dụ 14.2 trình bày mã lệnh cho phép người dùng thay đổi ngày giờ. 


Ôn lại 

Các lệnh Date, Date$, Time và Time$ cho phép bạn thay đổi xác 
lập ngày giờ hệ thống. Những xác lập này sẽ duy trì ảnh hưởng cho 
đến khi bạn hay người dùng thay đổi chúng. 


Ví dụ 14.2. Hãy để người dùng thay đổi ngày giờ. 
1: Dim newDate As Variant 
: Dim newTime As Variant 
: MsgBox "The current date is " & Date$ ' Calls function 
: newDate = InputBox("What do you want to set the date to?") 
: lÝ IsDate(newDate) Then 
: Date$ = newDate 
: End lf ' Don't do anything if a good date isn't entered 
: MsgBox "The date is now " & Date$ 
9: MsgBox "The current time is " & Time$ ' Calls function 


œ@ ¬!i Œ Cét +> Q2 


10: newTime = InputBox("What do you want to set the time to‡") 
11: lf IlsDate(newTime) Then 

12: Time$ = newTime 

13: End lÝ ' Don't do anything if a good time isn't entered 

14: MsgBox "The time is now " & Time$ 


306 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Phân tích 

Sau khi định nghĩa hai biến Variant trong dòng 1 và 2 để giữ các 
giá trị ngày giờ được nhập vào bởi người dùng, chương trình sẽ hiển thị 
ngày trong dòng 3 và hỏi người dùng có muốn thay đổi ngày trong dòng 
4 không. Dòng 5 sử dụng hàm IsDate(), bạn đã học trong bài trước, để 
kiểm tra người dùng đã nhập một giá trị ngày đúng. Nếu người dùng 
không nhập vào một ngày hợp lệ, chương trình sẽ nhảy qua dòng 6 và 
dòng 8 sẽ hiển thị xác lập ngày hiện hành. 
Ghi chú 

Visual Basic không chấp nhận bất kỳ giá trị ngày không hợp lệ nào. Nếu. 
người dùng nhập vào 2-30-96, hàm IsDate() trong dòng 5 sẽ biết rằng tháng 
02 không có 30 ngày và sẽ không xem đó là ngày hợp lệ. | 

Các dòng 9 đến 14 thi hành thủ tục tương tự với giờ. 


XÁC ĐỊNH THỜI GIAN TRÔI QUA 


Khái niệm 

Hàm Timer() trong Visual Basic cho phép bạn tính toán thời gian 
trôi qua giữa hai thời điểm. Bằng cách sử dụng Timer(), bạn có thể 
nhận biết có bao nhiêu giây đã trôi qua từ lúc nửa đêm. 

Hàm Timer() trả lại số giây đã trôi qua từ 12 giờ đêm. Timer() 
không yêu cầu đối số; do váy, Visual Basic bỏ cặp ngoặc đơn của Timer\) 
nếu bạn nhập chúng, nhưng tập sách này vẫn sử dụng cặp dấu () như một 
chuẩn, để nhắc bạn rằng Timer() là hàm chứ không phải lệnh. 

Giả sử bây giờ là 11:40 p.m., lệnh sau sẽ lưu giá trị 85206.9 vào 
biến TM¡d: 

TMI¡d = Timer() 


Timer() trả lại một giá trị chính xác đơn. Nếu bạn chia 85206.9 
cho 60, bạn sẽ có số phút kể từ 12 giờ đêm, và nếu bạn chia cho 60 một. 
lần nữa, bạn sẽ có số giờ (nhỏ hơn 24) kể từ 12 giờ đêm. 

Lưu ý 

Hàm Timer() hoàn toàn khác so với điều khiển bộ định giờ (Timer) “ 

hộp công cụ trong Chương 10. 


Bài 14: Các hàm ngày, giờ và dạng thức 307 


Việc có thể xác định số giây tính từ 12 giờ đêm sẽ giúp một lập 
trình viên Visual Basic điều gì? Timer() là một biến cố thời gian hoàn 
nảo. Giả sử bạn hỏi người dùng một câu hỏi và muốn xác định người 
dùng mất bao nhiêu thời gian để trả lời. Đầu tiên, hãy lưu giá trị 
ñimer() trước khi hỏi người dùng; sau đó, trừ giá trị đó với giá trị Timer 
só được sau khi người dùng trả lời. Sự khác biệt giữa hai giá trị Timer() 
.à số giây người dùng cân để trả lời câu hỏi. 

Tóm tắt 

Ví dụ 14.3 chứa mã lệnh hỏi người dùng thời gian và tính số giây 
người dùng cần để trả lời câu hỏi đó. 
ủng cố 

Ví dụ sau sẽ cho bạn thấy cách chạy hàm Timer() và Visual Basic 
¡ẽ kiểm tra đồng hồ hệ thống bên trong máy tính để trả lại số giây kể 
12 giờ đêm. 

Ví dụ 14.3. Kiểm tra tốc độ xử lý của người dùng. 

1: Dim Before, After, timeDiff As Variant 
2: Dim mathAns As String 
3: Before = Timer ' Save the time before asking 
4:Do 
5: mathAns = InputBox("What is 150 + 235?", "Hurry!") 
6: Loop Until Val(mathAns) = 285 
7: After = Timer ' Save the time after answering 
8: ' The difference between the time values 
9: ' is how many seconds the user took to answer 
10: timeDifí = After - Before 
11: MsgBox "That took you only" + Str$(timeDiff) & " seconds†" 


tết quả xuất ra 
Hình 14.1 hiển thị hộp nhận dữ liệu đợi câu trả lời của người dùng. 


308 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


“Hurru†") 


cueríng 


Hình 14.1. Kiểm tra khả năng xử lý của người dùng. 


Phân tích 

Dòng 3 lưu xác lập Timer() trước khi hộp nhận dữ liệu (In 
Box) đợi câu trả lời của người dùng. Vòng lặp Do từ dòng 4 đến 6 kế 
duy trì việc đợi câu trả lời cho đến khi người dùng nhập vào giá 
thích hợp là 285. Ngay khi người dùng nhập vào câu trả lời đúng, dò 
7 lưu giá trị Timer() lúc đó. Sau đó, dòng 10 sẽ tính toán thời g 
chênh lệch giữa 2 giá trị để xác định số giây mất cho câu trả lời. 


GIÁ TRỊ NGÀY VÀ THỜI GIAN NỐI TIẾP 


Khái niệm 

Visual Basic hỗ trợ việc lưu các giá trị ngày và thời gian nối tỉ 
nhau. Giá trị chuỗi là một số được lưu trong kiểu VarType 7 (kiểu 
liệu ngày, như bạn đã học trong bài trước). Số nối tiếp cho phép 
chia ngày thành giá trị ngày, tháng, năm và chia thời gian thành 
trị giờ, phút và giây. 
Khái niệm mới 

Byte là một ký tự trong bộ nhớ. 


Bài 14: Các hàm ngày, giờ và dạng thức 309 


Tất cả hàm ngày và thời gian đều làm việc như các giá trị nối 
liếp (serial). Giá trị serial là nội dung mô tả bên trong một giá trị ngày 
riờ, được lưu theo kiểu VarType 7 hay kiểu dữ liệu Variant. Visual Basie 
lhực sự lưu giá trị này dưới dạng giá trị chính xác kép để đảm bảo lưu 
lấy đủ ngày giờ. Visual Basic sẽ dùng 8 byte bộ nhớ cho việc lưu trữ các 
lá trị chính xác kép, đủ chỗ để giữ giá trị ngày giờ kết hợp. 

Những hàm sau được giải thích trong phần này: 

e _ DateSerial() 
e  DateValue\) 
se TimeSerial() 
e_ TimeValue() 
e _ Day() 

se  Month() 

se  Year() 

Hết thảy hàm này đều đổi đối số của chúng thành giá trị ngày 
tối tiếp. Sau đó có thể sử dụng giá trị ngày nối tiếp này để quản lý và 
lửa đổi từng phần các giá trị ngày giờ xác định. Sau đây là dạng thức 
\àm DateSerial(): 

DateSerial(Year, Month, Day) 


Trong đó, Year là số nguyên chỉ năm (hoặc từ 00 đến 99 cho 1900 
zới 1999, hoặc năm có 4 ký số) hay biểu thức, Mon là số nguyên chỉ 
;háng (1 tới 12) hay biểu thức, và Day là số nguyên chỉ ngày (1 tới 31) 
aay biểu thức. Nếu dùng biểu thức cho một đối số nguyên bất kỳ, bạn 
ó thể xác định năm, tháng hay ngày bằng một giá trị. 

Hai phép gọi hàm DateSerial() sau trả về cùng giá trị: 

d = DateSerial(1990, 10, 6) 
và 
d = DateSerial(1980+10, 12-2, 1+5) 

_— Hàm DateSerialQ bảo đảm rằng các đối số ngày của bạn không 
,vợt khỏi phạm vi. Ví dụ, 1992 là năm nhuận, nên tháng 02 năm 1992 
ló 29 ngày. Tuy nhiên, việc gọi hàm DateSerial() sau đưa ra một ngày 
thông hợp lệ bởi vì tháng 02, thậm chí với cả năm nhuận, cũng không 
hể có 30 ngày: 

d = DateSerial(1992, 2, 29+1) 


310 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Không có điều gì sai với lệnh gọi hàm này bởi vì DateSerial\) ị 
tự điều chỉnh ngày để giữ ngày 1/3/1992, một ngày sau ngày cuối 
tháng 2. 


Hàm DateValue() tương tự hàm DateSerial() ngoại trừ việc hàm 
DateValue() chấp nhận đối số chuỗi, như dạng sau đây: lễ 
DateValue(stringDateExpression) ì 

sứringDateExpression phải là chuỗi mà Visual Basic nhìn nhận 
như một ngày (như lệnh Date$ đã mô tả trước đây trong chương và 
ngày hợp lệ được người dùng nhập vào). Nếu bạn yêu cầu người dùng 
nhập vào từng phần giá trị của một ngày tại một thời điểm (yêu câu v 
năm, sau đó tháng, cuối cùng là ngày), bạn có thể dùng hàm. 
DateSerial() để chuyển các giá trị này thành một giá trị ngày nối tiếp 
lưu trong bộ nhớ. Nếu bạn yêu cầu người dùng nhập vào một ngày đả 
đủ (gán vào biến chuỗi) như là jJuly 16, 1996, hàm Date8Serial() đổi 
chuỗi này thành dạng giá trị ngày serial. 


Các hàm TimeSerial() và TimeValue() làm việc giống người 
con của chúng là DateSerial( và DateValue(). Nếu bạn có ba giá 
riêng biệt về thời gian trong ngày, hàm TimeSerial() sẽ đổi các giá tr 
này thành dạng thời gian lưu trong máy (Variant hay VarType 7). ki 
đây là dạng thức hàm TimeSerial(): 


TimeSerial(Hour, Minute, Second) 

Hàm TimeSerial() chấp nhận biểu thức trong các đối số và đi 
chỉnh biểu thức này khi cần thiết, ngay khi hàm DateSerial() thực hiệ 

Nếu bạn có chuỗi tương ứng một giá trị thời gian (có thể người 
dùng đã nhập thời gian), hàm TimeValue() đổi chuỗi đó thành giá trị 
thời gian với dạng sau : 

TimeValue(stringTimeExpression) 

Các hàm Day(), Month(), và Year() đổi đối số ngày (theo kiểu 
liệu Variant hay VarType 7) thành giá trị ngày, giá trị tháng, hay gỉ 
trị năm. Ba hàm này đơn giản thôi. Sau đây là các dạng thức chúng: 

Day(DateArgument) 


j 


Month(DateArgument) 
Year(DateArgument) 


Bài 14: Các hàm ngày, giờ và dạng thức 311 


Bạn thường chuyển ngày hiện tại (được tìm thấy với hàm NowQ) 
thành ngày, tháng, năm bằng hàm DayQ, Month(), và Year() như dưới đây: 
d = Day(Now0) 
m = Month(Now() 
y = Year(Nowl) 
Giá trị ngày trong tuần, tháng, năm của ngày hiện hành được lưu 
riêng trong ba biến d, m, và y. 
Tóm tắt 
Ví dụ 14.4 mô tả đoạn mã lệnh ngắn yêu cầu người dùng nhập 
một ngày, sử dụng hàm IsDate() để đảm bảo rằng ngày nhập là đúng, 
và sau đó sử dụng các hàm MonthQ, Day(), và Year() để chia ngày 
thành các phần riêng biệt. 


Củng cố 
Giá trị ngày nối tiếp lưu trong bộ nhớ mà Visual Basic sử dụng 
cho tất cả giá trị ngày giờ cho phép bạn sử dụng các hàm khác nhau để 
chia thành từng phần hoặc nối các tổ hợp ngày giờ khác nhau lại. 
Ví dụ 14.4. Làm việc với các giá trị ngày nối tiếp. 
1: Dim UserDate As Variant 
2: Dim DStr As String 


3: 
4:' Ask the user for a date 
5: Do 


6: UserDate = InputBox("What's the date?") 
7: Loop While Not IsDate(UserDate) 

8: 

9: DStr = "Month: " & Month(UserDate) 

10: DStr = DStr + ", Day: " & Day(UserDate) 
11: DStr = DStr + ", Year: " & Year(UserDate) 
lệ: 

13: ' Display the date broken down 

14: MsgBox DStr 


312 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Kết quả xuất ra 

Giả sử người dùng nhập giá trị 1/2/98 cho ngày để trả lời lệnh 
gọi hàm InputBox(, Hình 14.2 mô tả hộp thông báo trình bày các 
thành phần khác nhau của ngày đã S580, 


' Đisplau the date broken down 
MsgBox DStr, , "The Date" 


"¬. 14.2. nHc qua các hàm, lv có thể chia nhỏ 1 ngày. 


Củng cố 

Dòng 1 và 2 định nghĩa 2 biến chương trình. Biến Variant 
UserDate sẽ giữ giá trị ngày được nhập vào bởi người dùng, và biến 
DStr sẽ giữ chuỗi trong hộp thông báo. 

Các dòng 5 đến 7 sẽ lặp cho đến khi người dùng nhập vào giá trị 
ngày thích hợp. Vòng lặp sẽ tiếp tục khi hàm IsDate() cho biết giá trị 
ngày của người dùng là không hợp lệ. Vòng lặp sẽ thoát bằng việc hỏi 
người dùng về ngày khi dòng 7 xác định rằng ngày hợp lệ. 

Các dòng 9 đến 11 sẽ xây dựng một chuỗi khá phức tạp được hiển 
thị bởi hàm message box ở dòng 14. Các dòng nối nhiều chuỗi với nhau, 
xây dựng trên biến Dstr. Các hàm Month(), Day(), và Year() đều trích giá 
trị tháng, ngày, năm từ ngày người dùng nhập vào để hiển thị các giá trị 
khác nhau trong hộp thông báo, như được mô tả trong Hình 14.2. 


Bài 14: Các hàm ngày, giờ và dạng thức 313 


ĐỊNH DẠNG VỚI HÀM Format() 


Khái niệm mới 
Giá trị logic là kết quả một quan hệ có giú trị điều khiển hoặc 
True hoặc False. 


Khái niệm 

Hàm Format() định dạng các giá trị số và logic để hiển thị dữ 
liệu ở dạng chính xác phù hợp yêu cầu của bạn. Cho đến lúc này, bạn 
không thể bảo đảm rằng các giá trị currency hiển thị với hai chữ số 
thập phân, nhưng hàm Format() cho phép bạn định dạng currency và 
tất cả các dạng số khác theo cách bạn cần. 

Visual Basic không thể hiểu ý bạn, cho nên nó không biết cách 
bạn muốn trình bày các số trong trình ứng dụng. Mặc dù đôi khi Visual 
Basic không hiển thị hoặc hiển thị một hay nhiều chữ số thập phân cho 
các giá trị currency, bạn luôn muốn các giá trị currency này được hiển 
thị với hai chữ số thập phân. 

Hai hàm định dạng là Format$() và Format() chỉ khác biệt về 
kiểu dữ liệu trả lại. Format$() trả về một chuỗi và Format() trả về kiểu 
dữ liệu Variant. Sau đây là dạng thức hàm Format(): 

Format$(Expression, FormatStr) 

Thông thường, bạn sẽ gán kết quả hàm Format$() cho các biến 
và những điều khiển khác. Nhìn chung, bạn thực hiện tất cả tính toán 
cần thiết trên các giá trị số trước khi định dạng những giá trị này. Sau 
khi thực hiện tính toán cuối cùng, lúc đó bạn sẽ định dạng các giá 
trị thành kiểu dữ liệu chuỗi (hay Variant) và hiển thị kết quả trả lời 
khi cần. 

Expression có thể là biến, biểu thức, hay hằng số. Hàm FormatStr 
phải là một giá trị trong Bảng 14.1. 

Ghi chú 

Visual Basic có nhiều dạng chuỗi thêm vào các dạng trong Bảng 14.1. 
Thậm chí bạn có thể định nghĩa các hàm định dạng chuỗi của riêng bạn, tuy 
nhiên tập sách này không đi sâu vào điều đó. 


314 Giáo trình học và thực hành Visual Basic can pan 


Khái niệm mới 
Dấu phân cách hàng ngàn là một dấu chấm thập phân hay 
dấu phấy bên trong các số trên 999. 


Bảng 14.1. Các giá trị FormatStr cố định 


FormatStr Diễn giải 

"Currency" Bảo đảm rằng dấu $, sẽ xuất hiện trước giá trị được 
định dạng theo sau bởi các dấu phân cách hàng ngàn 
(xác lập country sẽ xác định dấu phân cách hàng ngàn 
là dấu phẩy hay dấu chấm), và hai vị trí thập phân. Visual 
Basic sẽ hiển thị các giá trị âm trong dấu ngoặc đơn. 


Hiển thị ít nhất một số trước và hai số sau dấu chấm 
thập phân không có dấu phân cách hàng ngàn. 


"General Number" | Hiển thị số không có dấu phân cách hàng ngàn. 
Hiển thị thời gian ở dạng 12 giờ và chỉ báo AM hay PM. 


"On/Off" Hiển thị On nếu giá trị chứa một số khác 0 hay có giá tị 


True và hiển thị Off nếu giá trị chứa số 0 hay giá trị False. 


Những giá trị này thích hợp với một trình bày bên trong 
"Scientific" 


"Fixed" 


xác định của các giá trị máy tính gọi là số nhị phân. 


Hiển thị số được nhân với 100, và thêm dấu % ở bên 
phải số đó. 


Hiển thị các số ở dạng khoa học (notation). 
"Short Time" Hiển thị thời gian ở dạng 24 giờ. 


"True/False" Hiển thị True nếu giá trị có một số khác 0 hay giá trị 
True, và hiển thị False nếu giá trị bằng 0 hay một giá 
trị False. 


"Yes/No" Hiển thị Yes nếu giá trị có một số khác 0 hay giá trị True, 


và hiển thị No nếu giá trị bằng 0 hay một giá trị False. 


Ít khi bạn cần các mã lệnh định dạng. Nếu các dạng thức được 
định nghĩa trước từ Bảng 14.1 không phù hợp dạng thức bạn cần, bạn 
có thể định nghĩa dạng thức riêng cho bạn bằng việc sử dụng các mã 
lệnh định dạng. Trong bài này ít nhất có hai lần sử dụng nó. May cho 
bạn là khi định nghĩa các dạng thức riêng, hầu như bạn sẽ sử dụng tổ 
hợp dấu # và 0 thích hợp để định dạng các giá trị. 


Bài 14: Các hàm ngày, giờ và dạng thức 315 


Mỗi dấu # trong phần định dạng cho biết vị trí một số sẽ hiển 
thị, và số 0 cho biết bạn muốn hoặc số 0 ở đầu hoặc số 0 ở cuối. Phép 
gán sau sẽ hiển thị giá trị của Weight với ba vị trí thập phân: 

IblMeas.Caption = Format$(Weight, "######.000") 

Bạn có thể yêu cầu không hiển thị chữ số thập phân nào bằng 
cách định dạng giá trị fractional như là Weight, và Visual Basic sẽ làm 
tròn số khi cần để phù hợp với dạng đích của nó. Phép gán sau sẽ hiển 
thị Weight không có số thập phân nào: 

|blMeas.Caption = Format$(Weight, "######") 


Tóm tắt 

Ví dụ 14.5 trình bày một số lệnh gọi hàm định dạng đổi các giá 
trị số và logic thành những kiểu dữ liệu Variant được định dạng để bạn 
có thể hiển thị. 

Củng cố : 

Có hai hàm định dạng: Format$() trả về giá trị chuỗi và Format() 
trả về giá trị kiểu Variant. Hàm Format$() định dạng các giá trị theo 
cách bạn muốn. Các chuỗi định dạng được định nghĩa trước để giúp 
hiển thị dễ dàng những giá trị số và logic theo dạng mong muốn. 


Ví dụ 14.5. Định dạng các giá trị số và logic. 
: Dim FormValue As String 


1 
#: 
3: ' Change 12345.678 to $12,345.68 

4: FormValue1 = Format$(12345.678, "Currency'") 
== 

6: ' Change 12345678 to 12345.68 

7: FormValue2 = Format$(12345.678, "Fixes") 

8 


9: ' Change .52 to 52.00% 

10: FormValue3 = Format$(.52, "Percent") 
11: 

12: ' Change 1 to Yes 

13: FormValue4 = Format$(1, "Yes/No") 


316 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 
ph UVC..L...À...). 12/02 Ôu.......0u ao háo. 2202 s2. 0 NV nngg 

14: 

15: ' Change 0 to No 

16: FormValue5 = Format$(0, "Yes/No") 

l*£ 

18: ' Change 1 to True 

19: FormValue6 = Format$(1, "True/False") 

20: 

21: ' Change 0 to False 

22: FormValue7 = Format$(0, "True/False") 


Phân tích 
Dòng 4 đổi giá trị số chính xác đơn thập phân thành chuỗi 
currency được định dạng. Nếu bạn đã hiển thị FormValuel trong để 
mục của nhãn (label), để mục sẽ chỉ giá trị $12,345.68. Dòng 7 cũng 
định dạng số đó với một giá trị không curreney với hai chữ số thập 
phân. Dòng 10 sẽ thay đổi một số fractional thành giá trị phần trăm 
thập phân tương ứng của nó và thêm dấu % sau phần trăm được định 
dạng để chỉ dạng thành phần phần trăm. Dòng 13 sẽ thay đổi giá trị 
khác 0 là 1 thành Yes. Bạn có thể định dạng một kết quả khác 0 hay 
quan hệ bất kỳ thành giá trị Yes, No, True, hay False, như trong các 
dòng còn lại của chương trình. Vì thế các giá trị sẽ xuất hiện chính xác 
theo cách bạn muốn. 
`“ ˆ 
Bài tập 

Kiến thức tổng quát 

1. Đúng hay Sai: Hàm Now() trả lại thông tin về ngày giờ hiện hành. 

2. Hàm ngày giờ lấy giá trị của chúng ở đâu? 

3. Nét khác biệt giữa giờ tính theo 12 giờ và 24 giờ? 

4. Đúng hay Sai: 9:23 có thể là thời gian tính theo 12 giờ hoặc 

theo 24 giờ. 
5. Đúng hay Sai: 9:23 am có thể là thời gian tính theo 12 giờ 
hoặc theo 24 giờ. 


Bài 14: Các hàm ngày, giờ và dạng thức 317 


Giá trị thời gian 24 giờ của 7:54 p.m là gì? 
Điểm khác biệt giữa hàm Date$() và Date() là gì? 
Đúng hay Sai: Visual Basic hỗ trợ cả hai hàm Now() và Now$t(). 


©@ œ mm © 


Hàm Now() có trả về giá trị thời gian sử dụng đồng hồ 12 giờ 
hay 24 giờ không? 


10. Đúng hay Sai: Các hàm ngày giờ bỏ qua những xác lập ngày giờ 
International. 


11. Đúng hay Sai: Hàm Date() và Time() ấn định ngày giờ máy tính 
của bạn. 


12. Nên dùng hàm nào, Date() hay Date$(Q, nếu bạn nghĩ rằng 
chương trình máy tính của bạn được sử dụng trong năm 2000? 


13. Hãy mô tả mục đích của hàm Timer(). 

14. Byứe là gì? 

15. Kiểu dữ liệu nào được đòi hỏi cho một giá trị ngày nối tiếp? 

16. Hàm TimeValue() quan hệ với hàm Hour(), Minute(), và Second() 
như thế nào? 

17. Giá trị logic là gì? 

18. Những hàm nào định dạng số xuất ra cho bạn? 

19. Điểm khác biệt giữa Format() và Format$() là gì? 

20. Dấu phân cách hàng ngàn là gì? 

21. Điểm khác biệt giữa các chuỗi định dạng cố định "Fixed" và 
"Currency" là gì? 

Tìm lỗi kỹ thuật 

22. Hãy xem xét dữ liệu nhập vào của người dùng trong Hình 14.3. 

Chương trình đang ấn định thời gian vào hộp nhận dữ liệu này. 
Time$ = InputBox("What do you want to set the time to‡”) 


Tại sao bạn nghĩ rằng Visual Basic sẽ đưa ra một thông báo lỗi 
(ngay khi người dùng nhấn OK trong hộp nhận dữ liệu)? 


318 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


= 
File 


+ tift2 E07”) 


+“14F1G03.PCX -- See printed fiqure for caliout showing the gser"s 
1aput+** 


[Pu I6 Si 7 HỆ [AT 


Hình 14.3. Có điều gì đó không ổn ở đây. 


Phần nâng cao 

Hãy viết mã lệnh hỏi người dùng thời gian vào làm việc và sau 
đó hỏi thời gian người dùng sẽ thoát ra. Hiển thị ba nhãn cho biết tổng 
số giây, phút và giờ đã làm việc. 


Bài thực hành 7: Hàm và ngày tháng 319 


Bài thực bàng 7 
Hàm và ngày tháng 


Tóm tắt 
Chương này trình bày hết thảy hàm số và chuỗi có sẵn trong 
Visual Basic. Những hàm này giúp bạn tiết kiệm thời gian lập trình bởi 
vì không phải mất thời gian để viết mã lệnh thi hành các nhiệm vụ 
chung đó. Một vài hàm số giúp đổi số, cũng như hàm khoa học và toán 
học. Hàm chuỗi phân tích và thay đổi chuỗi cho phù hợp dạng bạn cần. 
Trong chương này, bạn đã nắm bắt: 
se - Lý do tại sao hàm đẩy nhanh quá trình thiết kế chương trình 
se _ Khi nào cần sử dụng một trong ba hàm chuyển đổi số nguyên 
e - Visual Basic cung cấp các hàm toán học và khoa học nào 
se _ Hàm Date() sẽ sử dụng khi bạn cần lấy hay tính giá trị ngày giờ 


e Hàm Format() cho phép bạn xác định dạng dữ liệu xuất ra 
như thế nào 


Mô tả chương trình 

Hình P7.1 minh họa ứng dụng PRO.ECT7.VBP ngay khi bạn nạp 
và chạy chương trình. Mẫu biểu của project có một khung với bốn nút 
tùy chọn và hai nút lệnh. 
Ghi chú 

Quá trình tính toán múi giờ trong bài thực hành này giả sử rằng bạn cư 
ngụ trong múi giờ chuẩn trung tâm. Dĩ nhiên, có thể bạn không sống trong 
vùng thời gian CST, nhưng chương trình phải giả sử một số loại vùng trên cơ 
sở đó sẽ thay đổi quá trình tính toán múi giờ. 


320 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bán 


Brother, Can You 5pare the Time? 


Time Zenes 


Click a củy Ídr a 
l sˆng Am Em ta 


Su | 9:04:02 


Ó Rome 


Hình P7.1. Màn hình đang mở của project. 


Nút tùy chọn chương trình chọn một thành phố khác thời gian 
địa phương sẽ hiển thị trong nhãn thời gian lớn trong khung. Thời gian 
chỉ cập nhật khi lần đầu tiên bạn chạy chương trình và khi bạn nhấp 
nút tùy chọn. 

Nút lệnh Birthday Fun sẽ tính năm bạn về hưu để thực hiện một 
chuyến du lịch hai năm bạn từng mơ tới. 


Hoạt động chương trình 

Hãy thử điều này: Nhấp các nút tùy chọn để lựa chọn những 
thành phố khác nhau và xem múi giờ thay đổi. Những nút tùy chọn tạo 
thành một dãy thành phần trong mảng điều khiển nút tùy chọn, và các 
giá trị chỉ mục cho nút tùy chọn sẽ giúp mã lệnh ở dưới các nút (được 
mô tả trong phần kế tiếp) xác định múi giờ nào để tính. 

Mách nước 

Trước khi xem mã lệnh của bài thực hành này, hãy thử xác định cách 
bạn cộng hay trừ giá trị múi giờ hiện hành, bằng cách dùng mã lệnh Visual 
Basic, để tính một múi giờ khác. Bài thực hành này sẽ giúp bạn nhiều điều và 
cô đọng phần thảo luận hàm thời gian của bài trước. 

Nhấp nút lệnh Birthday Fun và bạn sẽ thấy hộp nhận dữ liệu 
được mô tả trong Hình P7.2 hỏi ngày sinh của người dùng. Một hộp 
thông báo kế tiếp sẽ báo cho người dùng năm có thể nghỉ hưu, dựa trên 
tuổi hưu là 65. 


Bài thực hành 7: Hàm và ngày tháng 321 


——— 


— Binhday. 


Hình P7.2. Một hộp nhận dữ liệu nhận ngày sinh người dùng. 


Thủ tục thay đổi múi giờ 
Ví dụ P7.1 trình bày thủ tục biến cố cho những nút tùy chọn múi 
giờ lưu trong mảng điều khiển optCity. 


Ví dụ P7.1 Xác định thời gian trong các múi giờ khác nhau. 


1: Sub optCity_Click (Index As Integer) 

2:* Adds or subtracts a value from the time 
3: ' that matches the time zone selected 

4: Dim DiffVal As Integer ' Hours to add or subtract 
5: 

6: ' Test the option button's index 

7: Select Case Index 

8: Case 0O: 

9:° NYC 

10: DiffVal = 1 

11: Case 1: 

12: ' Tulsa, the Central Standard Time default 
13: DiffVal = 0 


14: Case 2: 


322 


Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


15: ' Los Angeles 

16: DiffVal = ~2 

17: Case 3: 

18: ' Rome 

19: DiffVal = —7 

20: End Select 

21: lblTime.Caption = Format$(TimeSerial(Hour(Now) + DiffVal, Minute(Now), 
Second(Now)), "Medium Time") 

22: End Sub 


Mô tả 


1: Mảng nút tùy chọn mệnh danh optCity, cho nên tên thủ tục biến cố 
Click là optCity_Click(). Giá trị chỉ mục cũng được chuyển tới thủ tục biến cố 
nhờ đó thủ tục sẽ biết nút tùy chọn nào sẽ kích hoạt biến cố. 

2: Chú thích giúp giải thích mục đích thủ tục biến cố. 

3: Chú thích tiếp tục giúp giải thích mục đích thủ tục biến cố. 

4: Định nghĩa một mảng lưu số giờ để cộng hay trừ giờ hiện hành thu 
được từ giá trị múi giờ mới. 

5: Dòng trống phân chia định nghĩa biến với phần còn lại của mã lệnh. 

6: Chú thích giúp giải thích mục đích lệnh Select Case kế tiếp. 

7: Bắt đầu quá trình chọn mã lệnh chính để thi hành dựa trên chỉ số nút 
tùy chọn được chọn. 

8: Trường hợp chọn nút tùy chọn đầu tiên (có tên nhãn là New York). 

9: Chú thích mô tả việc chọn trường hợp này. 


10: 
HP 
2: 
13: 
14: 
+8: 
16: 
tư: 
18: 
19: 
20: 


Cộng 1 giờ vào giá trị giờ hiện hành (giả sử là giờ chuẩn trung tâm). 
Trường hợp chọn nút tùy chọn thứ hai (có tên nhãn là Tulsa). 
Chú thích mô tả việc chọn trường hợp này. 

Không thay đổi giá trị giờ chuẩn trung tâm hiện hành. 

Trường hợp chọn nút tùy chọn thứ ba (có tên nhãn là Los Angeles). 
Chú thích mô tả việc chọn trường hợp này. 

Trừ giá trị giờ chuẩn trung tâm đi 2 giờ. 

Trường hợp chọn nút tùy chọn thứ tư (có tên nhãn là Rome). 
Chú thích mô tả việc chọn trường hợp này. 

Trừ giá trị giờ chuẩn trung tâm hiện hành đi 7 giờ. 

Kết thúc lệnh Select Case. 


Bài thực hành 7: Hàm và ngày tháng : 323 


21: Cập nhật đề mục với giá trị thời gian được định dạng mới. Hàm 
TimeSerial() cho phép bạn xác định chỉ thay đổi giờ. 

21: Với hàm TimeSerial(), bạn có thể truy xuất tới từng phần thời gian 
riêng biệt. 

22: Kết thúc thủ tục biến cố. 
Tính thời gian nghỉ hưu 

Khi người dùng nhấp nút lệnh Birthday Fun, chương trình sẽ hỏi 
người dùng ngày sinh và tính năm dựa trên ngày sinh của người dùng. 
Ví dụ P7.2 trình bày thủ tục biến cố tính tuổi nghỉ hưu. 


Ví dụ P7.2. Tính năm nghỉ hưu. 
1: Sub cmdBirth_Click () 
:" Asks the user for a birthdate and determine retirement 
: Dim BDate As Variant 
: Dim BYear, RetYear As lnteger 
:" Get the birthday 
Do 
: BDate = InputBox("When is your birthday (dd/mm/yy)?", "Birthday") 
: Loop Until IsDate(BDate) Or BDate = "" 
9: lí BDate <> "" Then ' lí not Cancel 
10: ' Filter out the birth year 
11: BYear = Year(BDate) 
12: ' Add the number of years to retirement 
13: RetYear = BYear + 65 
14: MsgBox “You can retire in" & Str$(RetYear) 
15: End lí 
16: End Sub 


Mô tả 

1: Thuộc tính name của nút lệnh là cmdBirth, vì thế tên của thủ tục 
biến cố Click là cmdBirth_Click(). 

2: Chú thích giải thích mục đích thủ tục. 

3: Định nghĩa một biến Variant sẽ lưu ngày sinh của người dùng. 


324 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


4: Định nghĩa hai biến số nguyên. Một biến sẽ lưu năm sinh của người 
dùng, biến còn lại sẽ lưu năm nghỉ hưu. 

5: Chú thích giải thích mục đích mã lệnh kế tiếp. 

6: Bắt đầu vòng lặp nhận ngày hợp lệ. 

7: Hỏi ngày sinh của người dùng. 

8: Duy trì vòng lặp cho đến khi người dùng nhập vào một ngày hợp lệ 
hay khi nhấn Cancel. 

9: Thực hiện thủ tục tinh ngày nghỉ hưu nếu người dùng không nhấn Cancel. 

10: Chú thích giải thích mục đích mã lệnh kế tiếp. 

11: Tách năm trong ngày sinh và lưu năm đó. 

11: Hàm Year() cho phép lấy năm từ một giá trị ngày. 

12: Chú thích giải thích mục đích mã lệnh kế tiếp. 

13: Cộng 65 với năm sinh để tìm năm nghỉ hưu. 

14: Hiển thị thông báo năm nghỉ hưu 

15: Kết thúc lệnh If. 

16: Kết thúc thủ tục biển cố. 


Đóng trình ứng dụng 

Bây giờ bạn có thể thoát khỏi trình ứng dụng và Visual Basic. 
Chương kế tiếp sẽ giải thích cách thiết kế các chương trình phức tạp 
hơn bằng cách tách mã lệnh chung bạn cần viết trong nhiều thủ tục 
không biến cố riêng. 


Cbương VIII 
Bài 15 
Chương trình con 


Giới thiệu về chương trình con 
Subroutine: thủ tục mã lệnh 


Module có phần mở rộng .BAS 


D D D DE 


Thủ tục Function 


Bài này thiên về lý thuyết nhiều hơn những bài khác. Trước khi 
đi bước nữa trong lập trình Visual Basic, bạn phải làm chủ các kỹ thuật 
lập trình cần thiết khi viết các ứng dụng quy mô lớn. 


GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH CON 


Khái niệm 

Chia chương trình của bạn thành nhiều chương trình nhỏ nhưng 
hợp logic là điều có thể được. Các thủ tục con nhỏ hơn giúp cho việc lập 
trình và bảo trì sau này của bạn dễ dàng hơn. 

Trong nhiều ngôn ngữ lập trình truyền thống như COBOL và 
FORTRAN, chương trình giống như một cuốn sách dài không có chương 
nào: Mã lệnh nối tiếp liên tục và chiều dài của chương trình được 
phóng đại bằng vẻ mặt khó chịu của các lập trình viên đang cố tìm ra 
lỗi mã lệnh. Bạn đã biết rằng chương trình Visual Basie gồm có nhiều 
danh sách chương trình dài. 

se Một mẫu biểu với nhiều điều khiển hoạt động như giao diện 

người dùng và nền của chương trình. 

se Một thủ tục (General) được tìm thấy trong danh sách cuộn 

xuống Object của cửa sổ Code. 


326 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


e Các thủ tục biến cố buộc những điều khiển với nhau và bổ 
sung cơ chế định hướng và tính toán rõ ràng vào ứng dụng. 


« _ Một tập tin CONSTANT.BAS cung cấp các tên hằng được mã 
lệnh của bạn sử dụng. 


Ghi chú 

Thủ tục (General) trong cửa sổ Code của chương trình bất kỳ thường gọi 
là vùng khai báo. 

Bài này sẽ mở rộng mục đích của thủ tục (General) đồng thời giải 
thích cách thêm các loại thủ tục khác nhau vào chương trình. Bây giờ 
bạn đã biết hai loại thủ tục: thủ tục biến cố sẽ thi hành khi các biến cố 
xảy ra, và thủ tục (General). Thủ tục (General) thực sự không phải là 
thú tục có thể thi hành giống như thủ tục biến cố. Câu lệnh duy nhất có 
thể đặt trong thủ tục (General) là lệnh định nghĩa dữ liệu như lệnh 
Dim và lệnh tùy chọn Option như sau: 

Option Base 1 

Và 

Option Explicit 

Nhiều lập trình viên Visual Basic không lo lắng về việc sử dụng 
lệnh Option Base 1, vốn xác đinh tất cả chỉ số mảng sẽ bắt đâu bằng 1 
thay vì bằng 0 (mặc định). Thay vì sử dụng Option Base 1, đa số lập 
trình viên bỏ qua chỉ số 0 đầu tiên và hoạt động như các chỉ số trong 
mảng bắt đầu là 1. 

Lệnh Option Explicit là một lệnh hữu dụng báo cho Visual Basic 
tìm bất kỳ biến không được định nghĩa và đưa ra lỗi nếu Visual Basic 
tìm thấy. Bằng cách yêu cầu bạn định nghĩa rõ ràng tất cả các biến 
trước khi sử dụng chúng, lỗi tên biến không bao giờ xảy ra làm đảo 
ngược kết quả. 

Giả sử chương trình của bạn không có lệnh Option Explicit và 
bạn nhập các lệnh sau vào trong một thủ tục biến cố: 

Dim Sales As Currency 
Sale = 294.43 
|blOut.Caption = Sales ' Outputs zero 


Bài 15: Chương trình con 327 


Visual Basic xuất 0 ra nhãn bởi vì Sales bằng 0, và biến mà bạn 
nghĩ tên là Sales, bạn lại tình cờ đặt tên là Sale, giữ giá trị 294.43, là 
biến mà người dùng sẽ không nhìn thấy. 

Nếu bạn đã thêm lệnh Option Explicit trong thủ tục (General) (nơi 
duy nhất bạn có thể đặt các câu lệnh Option), Visual Basic sẽ hiển thị 
hộp thông báo lỗi như trong Hình 15.1, bởi vì Visual Basie suy luận đúng 
rằng bạn chưa định nghĩa biến Sale nhưng lại cố lưu một giá trị vào Sale. 


Sub Form Actiuate () 


= Microsoft Visual Basic 


| Variable not defined 
œ® 


Hình 15.1. Định nghĩa tất tả biến trước khi sử dụng chúng, bạn sẽ nhận lỗi này. 


Khái niệm mới 

Việc khơi báo biến, trong Visual Basic, giống như dịnh nghĩa biến. 
Ghi chủ 

Menu Options Environment sẽ hiển thị một danh sách tùy chọn chúa tùy 
chọn Require Variable Declaration có thể định là True. Nếu một thủ tục 
(General) của chương trình bao gồm lệnh Option Explicit, chương trình đòi hỏi 
tất cả biến được định nghĩa trước khi sử dụng chúng, không phụ thuộc vào giá 
trị định trong menu Options Environmert. 

Bạn có thể ấn định một số thú tục bổ sung trong chương trình 
của bạn. Tên chung cho những thủ tục này là chương trình con 
(subprogram). Các thủ tục này, chẳng hạn như thủ tục biến cố, giống 
những phiên bản nhỏ của một chương trình Visual Basic. Tất cả thủ tục 
xây dựng các khối mã lệnh cho cả ứng dụng bởi vì một ứng dụng đây đủ 
bao gồm tất cả thủ tục làm việc với nhau. 


328 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Có hai loại chương trình con trong Visual Basic: thủ tục Subroutine 
và thủ tục Function. Thông thường, chúng ta viết tắt thủ tục Subroutine 
là subroutine và thủ tục Function là f»ciion. Điều này có thể gây nhầm 
lẫn do có hàm xây dựng sẵn như Int() mà bạn đã làm quen ở bài trước. 


Ôn lại 

Phần này liên quan đến các thuật ngữ bạn sẽ đọc và sử dụng 
trong phần còn lại của cuốn sách. Các chương trình Visual Basic thực ra 
chỉ là những đoạn mã lệnh nhỏ gọi là sưbprogrưm. Phần còn lại của bài 
này sẽ giải thích nhiều hơn về việc chia chương trình Visual Basic cũng 
như giải thích cách lưu các chương trình con trong tập tin ngoài để cho 
nhiều ứng dụng Visual Basic có thể chia sẻ. 


Subroutine: THỦ TỤC MÃ LỆNH 


Khái niệm 

Một thủ tục con luôn luôn bắt đầu bằng lệnh Sub và kết thúc 
bằng lệnh End Sub. Thủ tục Subroutine có thể hoặc không thể là một 
thủ tục biến cố. Thủ tục không biến cố là thủ tục con đa dụng mà bạn 
có thể viết và thêm vào bất kỳ chương trình nào. 

Ví dụ 15.1 minh họa một thủ tục biến cố trong hầu hết chương 
trình trong sách. 


Ví dụ 15.1. Thủ tục biến cố chung. 
1: Sub cmdExit_Click() 
2: End 
3: End Sub 
Khái niệm mới 

Wrapper line !ờ các dòng mã lệnh bắt đầu uà kết thúc thủ tục. 

Dòng 1 và 3, là các dòng bao (wrapper line), xác nhận rằng thủ 
tục biến cố Click của nút lệnh Bxit là một thủ tục con. 

Thủ tục biến cố là thủ tục con đặc trưng gắn trực tiếp với các 
biến cố điều khiển. Thực tế, sẽ có nhiều lần bạn viết thủ tục con không 
gắn vào bất kỳ biến cố nào. Khi viết một đoạn mã lệnh mà ứng dụng 
của bạn phải thi hành nhiều lần, thủ tục con không biến cố, đa dụng là 
ý kiến hay đối với đoạn mã lệnh đó. 


Bài 15: Chương trình con 329 


Khái niệm mới 
Gọi một thủ tục con nghĩa là (hi hành thủ tục con 
(subroutine) từ nơi khúc trong chương trình. 


Giả sử công ty của bạn có một thủ tục chuyên tính chi phí lương. 
Trong khi viết một chương trình nhập liệu tính lương, bạn thấy rằng 
phải thi hành mã lệnh này ở nhiều nơi khác nhau trong chương trình. 
Nói cách khác, bạn không bao giờ thi hành thủ tục con trên một vòng 
lặp, thay vào đó bạn có thể tìm ba hay bốn thủ tục biến cố khác nhau 
cần cho cùng việc tính toán này. Thay vì nhập chính xác mã lệnh vào ba 
hay bốn nơi khác nhau, hãy nhập mã lệnh chí một lần trong thủ tục con 
của riêng nó và gọi thủ tục con đó từ mỗi thủ tục biến cố cần tính toán. 


Hãy thực hiện các bước sau để tạo một thủ tục con không biến cố: 


1. Tạo tên cho thủ tục bằng cách dùng qui ước đặt tên bạn đã sử 
dụng với biến. Chắc chắn tên thủ tục con có một ý nghĩa nào 
đó. Nếu bạn đang tính chi phí lương, tên CostOf8Sales sẽ là 
tên không chê vào đâu được. 


2. Mở cửa số Code nếu nó chưa mở. 


c 


. Nhấn phím PgDn hay nhấp thanh cuốn dọc của cửa số Code 
để di chuyển cửa sổ Code xuống cuối thủ tục biến cố bất kỳ. 
Nói cách khác, vị trí con trỏ văn bản của cửa số Code ở cuối 
lệnh End Sub bất kỳ mà bạn có thể tìm thấy. 


4. Trên một dòng trống dưới lệnh End Sub, nhập lệnh Sub theo 
sau là một tên mới của thủ tục con của bạn. Nói cách khác, 
bạn sẽ nhập Sub CostOfSales sau lệnh End Sub của thủ tục 
biến cố bất kỳ. 

5. Ngay khi bạn nhập lệnh Sub, Visual Basic sẽ nhận biết rằng 
bạn đang bắt đầu một thủ tục con mới. Visual Basic sẽ hoàn 
thành dòng bao End Sub và hiển thị thủ tục con mới của bạn 
trong cửa sổ Code, như trong Hình 15.2. 


Nếu đã mở danh sách cuộn xuống Proc, bạn sẽ thấy thủ tục 
con đa dụng CostOfSales mới trong số các danh sách thủ tục. 


330 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Form1.frm 


c[@mem) —— 4| mac [aUBae 


Sub Eost0fSales () 


End Sub 


Hình 15.2. Visual Basic chọn thủ tục con của bạn một vị trí riêng trong cửa sổ Œode. 
Ghi chú 


Lưu ý rằng Visual Basic luôn luôn thêm các dấu ngoặc đơn sau tất cả 
tên thủ tục con. Nếu bạn không làm gì sẽ giải thoát các dấu ngoặc đơn này. 


6. Bây giờ bạn có thể chèn thân thủ tục con vào giữa hai lệnh 
bao. Khi bạn thêm một dòng và nhấn Enter, Visual Basic sẽ 
thêm các dòng phụ, cho nên thủ tục con sẽ phát triển khi nó 
cần. Ví dụ 15.2 là một ví dụ mẫu về thủ tục con tỉnh chỉ phí 
lương có thể sử dụng cho thủ tục. 


Ví dụ 15.2. Thủ tục chi phí lương. 


1: Sub CostOfSales () 

2: ' Computes a cost of sales and displays 
3: ' that cost ¡n the appropriate label 

4: Dim GrossSales As Currency 

5: Dim CostSales As Currency 

6: Dim OverHead As Single 

7: Dim InventoryFctr As Single 

8: Dim PilferFctr As Single 

Là 


Bài 15: Chương trình con 331 


10: ' Store initial values from the form 

11: GrossSales = txtGross.Text 

12: InventoryFctr = txtTotallnv.Text * .38 

13: PilferFctr = txtPilfer.Text 

14: OverHead = .21 ' Fixed overhead 

15: 

16: CostSales = GrossSales — (InventoryFctr * GrossSales) 
17: CostSales = CostSales - (PilferFctr * GrossSales) 
18: CostSales = CostSales - (OverHead * CrossSales) 
19: lblCost.Caption = Format$(CostSales, "Currency") 
20: End Sub 


Tụpe 


@ Sub CC” Function 


Hình 15.3. Bạn có thể sử dụng hộp thoại New Procedure để mở một thủ tục mới. 


Thân của thủ tục con tính chỉ phí lương chỉ dài 18 dòng, nên bạn 
không muốn nhập 18 dòng đó trong từng thủ tục biến cố cần thi hành. 
Nếu bạn đã nhập mã lệnh trong thủ tục con riêng của nó như trong Ví 
dụ 15.2, bạn không bao giờ phải nhập lại mã lệnh nữa. Thay vào đó, 
bạn chỉ cần gọi thủ tục con đó từ các nơi trong chương trình cần mã 
lệnh thi hành. 

Lời nhắc 

Bạn có thể tạo một phím tắt khi muốn mở thủ tục mới. Hãy chọn View 
New Procedure từ thanh menu. Visual Basic sẽ hiển thị hộp thoại New 
Procedure nhỏ như trong Hình 15.3. Nếu nhấp Sub sẽ mở một thủ tục 
Subroutine mới, và nhấp Function sẽ mở một thủ tục Function mới (được mô tả 
Sau trong bài này). Hãy nhập tên thủ tục mới trong hộp nhập Name và nhấp 
OK. Visual Basic sẽ mở thủ tục mới và nhập các dòng bao đầu cuối cho bạn. 


332 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Lệnh Call sẽ thi hành các thủ tục con. Sau đây là dạng thức lệnh Cai): 
(Call] subName [(argumentList)] 

Bài 16 sẽ mô tả công dụng của danh sách đối số argumentLiil. 
Không phải tất cả thủ tục đều có một danh sách đối số. Lệnh Call là 
tùy chọn, nhưng nếu bạn sử dụng từ khóa Call khi gọi các thủ tục con, 
bạn cũng phải bao gồm cả dấu ngoặc đơn. Hãy nhớ: Nếu không có lệnh 
Call, không có cặp dấu ngoặc đơn; nếu có lệnh Call, sử dụng cặp dấu 
ngoặc đơn. Nói cách khác, danh sách đối số có thể hoặc không thể được 
yêu cầu. 


Lời nhắc 
Bạn dễ dàng di chuyển từ thủ tục này sang thủ tục khác trong của sổ 
Code bằng cách dùng các phím PgUp và PgDn. Nếu nhấn F2, phím truy xuất 
nhanh cho lệnh Window Procedures, Visual Basic sẽ hiển thị danh sách thủ tục; 
hãy chọn một thú tục và Visual Basic dân bạn đến thủ tục đó trong cửa sổ Code. 
Bạn sẽ học về danh sách đối số trong bài tiếp theo. Còn bây giờ, 
hãy tập trung vào việc sử dụng lệnh Call. Bất cứ khi nào một thủ tục 
bất kỳ trong chương trình của bạn cần kích hoạt việc thi hành của thủ 
tục con CostOfSales, bạn chỉ cần mã lệnh cho câu lệnh Call như sau : 
Call CostOfSales () ' Executes all of the subroutine 
Câu lệnh sau là tương đương bởi vì không có Call, bạn không cần 
cặp dấu ngoặc đơn: 
CostOfSales ' Executes all of the subroutine 


£n0 Sub 


Sub OptSaleReport Click( 3 Sub. Eost0SatLAs 
Call CostOfSale | : 

tnø Sub, Eng Sub 
Call CostOfSales 


ta Sub 


Hình 15.4. (ác thủ tục Subroutine làm việc bên trong chương trình của bạn. 


Bài 15: Chương trình con 333 


Nếu ba thủ tục khác nhau cần thủ tục tính chi phí bán hàng, 
không gì dễ hơn là nhập mã lệnh một lần trong thủ tục con của riêng 
nó và sau đó chỉ việc gọi thủ tục con đó từ mỗi nơi trong chương trình 
khi cân nó. Bạn có thể gọi thủ tục Subroutine từ thủ tục biến cố cũng 
như từ thủ tục Subroutine không biến cố khác. Hình ¡5.4 chỉ rõ sơ đồ 
chương trình vào thời điểm nhiều biến cố và thủ tục Subroutine gọi thủ 
tục CostOfSales. Khi một trong các thủ tục đang gọi gọi CostOf8ales, 
CostOfSales được nạp và thi hành ngay, việc thi hành chương trình sẽ 
tiếp tục nơi nó rẽ nhánh trước đó. 

Lệnh Call cũng thi hành thủ tục biến cố. Bạn có thể, ngay cả khi 
người dùng không kích hoạt biến cố, kích một biến cố bất kỳ từ trong 
mã lệnh bằng cách sử dụng lệnh Call để thi hành thủ tục biến cố. Giả 
sử nút lệnh Exit thực hiện nhiều nhiệm vụ kết thúc chương trình như 
xóa mẫu biểu, yêu cầu người dùng cho phép thoát bên trong một hộp 
thông báo, viết các tập tin dữ liệu cuối cùng lên đĩa, và in báo cáo cuối 
cùng ra máy in. Nếu bạn hay rằng bạn cần thi hành một chương trình 
Exit ngay cả khi người dùng chưa nhấp nút lệnh Exit, bạn có thể tự gọi 
thủ tục biến cố emdExit_Click(). 


Ghi chú 

Nếu cần thoát một thủ tục Subroutine trước khi thủ tục dừng bình thường 
- ví dụ, nếu người dùng hủy một hộp nhận dữ liệu trong thủ tục con — hãy sử 
dụng lệnh Exit Sub. 


Ôn lại 

Khi các dòng mã lệnh giống nhau xuất hiện nhiều hơn trong 
chương trình, hãy xét cách đặt các dòng này trong một thủ tục 
Subroutine riêng. Bạn cần khởi động một thủ tục mới chỉ khi sử dụng 
Sub hay chọn lệnh New Procedure từ menu View. Định lệnh Call gọi 
thủ tục Subroutine trong tất cả vị trí chương trình khác mà bạn muốn 
mã lệnh subroutine thi hành. Bạn có thể gọi thủ tục Subroutine hoặc 
thủ tục biến cố bằng cách sử dụng Call. Khi Visual Basic thi hành đây 
đủ thủ tục, Visual Basic trở lại thi hành mã lệnh đã thi hành lệnh Call. 


334 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


MODULE CÓ PHẦN MỞ RỘNG .BAS 


Khái niệm mới 

Module chứa một mẫu biểu uà được mẫu biểu sử dụng. 

Mỗi chương trình bạn gặp trước đây đều là module đơn. Module 
là một tập hợp thủ tục biến cố, thủ tục Subroutine, và thủ tục Function, 
cùng với một mẫu biểu giữ các điều khiển. Với Visual Basic, bạn có thể 
thêm các module mã lệnh bổ sung vào module mẫu biểu của bạn. 
Module mã lệnh là một tập tin bên ngoài, được lưu riêng biệt trên đĩa, 
chứa mã lệnh các thủ tục bạn viết. Những thủ tục này là thủ tục đa 
dụng thực hiện việc tính toán dữ liệu. Bạn sẽ học cách chuyển đi và 
chuyển đến các thủ tục này. 

Tập tin'CONSTANT.BAS là một loại module đặc biệt chỉ có một 
thủ tục (General). Mặc dù bạn có thể thêm các thủ tục bổ sung vào 
CONSTANT.BAS, bạn không nên thêm bớt nội dung trong CONSTANT.BAS. 
Với từng phiên bản Visual Basic do Microsoft phát hành, Mierosoft sẽ 
cập nhật nội dung CONSTANT.BAS, và bạn muốn thay thế tập tin 
CONSTANT.BAS cũ bằng một tập tin mới khi nâng cấp lên một phiên 
bản Visual Basic khác. 


Module1.bas 


{declarations} = 


lu Explicit 


Hình 15.5. Cửa sổ Code mới cho tập tin module bên ngoài MODULE1.BAS. 


Bài 15: Chương trình con 335 


Bạn có thể thêm các module mã lệnh vào chương trình bằng cách 
chọn File New Module (hay nhấp nút New Module trên thanh công cụ, 
nút thứ hai kể từ trái sang). Ngay khi bạn yêu cầu một module mới, 
Visual Basic sẽ mở một cửa số Code mới cho module đó. Visual Basic tự 
động đặt tên module đầu tiên mà bạn thêm là MODULE1.BAS (bổ sung 
tập tin đó vào danh sách tập tin của cửa sổ Project cho ứng dụng đó). 
Nếu bạn đã thêm một module thứ hai, Visual Basic sẽ đặt tên module 
đó là MODULE2.BAS, và cứ tiếp tục. Hình 15.5 cho thấy cửa sổ Code 
mới mở khi bạn thêm một module mới vào ứng dụng. 


Một khi thêm mã lệnh vào tập tin module, bạn nên cất tập tin dưới 
một tên khác với tên mặc định. Tuy nhiên, vẫn duy trì phần mở rộng tập 
tin .BAS. Trong Visual Basic phần mở rộng tên tập tin .BAS thường dành 
cho các tập tin module bên ngoài đa dụng mà bạn sẽ viết và sử dụng. 

Cửa sổ Project cho từng ứng dụng sẽ làm mới tập tin mẫu biểu và 
tập tin module (cũng như tập tin CONSTANT.BAS nếu bạn sử dụng nó) 
mà mỗi ứng dụng yêu cầu. Khi tạo module, bạn đang tạo một tập tin 
độc lập trên đĩa cho nhiều ứng dụng có thể sử dụng ngay khi bạn thêm 
module đó vào cửa sổ Project của ứng dụng. 

Giả sử bạn đã viết nhiều thủ tục Subroutine in tên công ty và địa 
chỉ của bạn, tính thuế doanh thu cho việc bán hàng trong 20 vùng thuộc 
bộ phận của bạn, và thực hiện việc lưu trữ các tập tin dữ liệu nếu dữ 
liệu thuộc tháng đầu tiên. Có lẽ bạn nhận thấy rằng, mặc dù bạn đã 
viết các thủ tục cơ bản này cho một hệ thống sổ cái, bạn vẫn cần 
những thủ tục này trong các thủ tục chương trình khác. Bạn có thể mở 
một module mới từ trong cửa sổ Code của ứng dụng sổ cái, và cắt dán 
các thủ tục này từ ứng dụng sổ cái vào module mới. Sau đó nếu bạn cất 
module dưới tên MYPROC.BAS, ứng dụng sổ cái sẽ có thể gọi các thủ 
tục của module đó (thực tế là Visual Basic đã thêm module vào cửa sổ 
Project khi bạn tạo module lần đầu). Cũng như bất kỳ một ứng dụng 
khác, bạn có thể chọn Fe Add và thêm module #YPROC.BAS vào. 


Tất cả chương trình tự động có một module mẫu biểu. Module bạn 
làm việc, bằng cách sử dụng cửa sổ Code, luôn hiển thị khi bạn mở một 
thủ tục biến cố của mẫu biểu hay của điều khiển, là module mẫu biểu. 
Module bổ sung bạn thêm vào ứng dụng, cũng như module được hỗ trợ 
trong CONSTANT.BAS, đôi khi được gọi là module không mẫu biểu. 


336 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Ôn lại 

Bạn thường tạo các tập tin module khi chạy qua những thủ tục có 
ích. Bạn có thể sở hữu nhiều module trên đĩa như bạn muốn và thêm 
bất kỳ hay tất cả chúng vào những ứng dụng bạn viết sau này. Với cách 
này, bạn sẽ xây dựng các ứng dụng mới sau đó nhanh hơn bằng cách sử 
dụng lại mã lệnh (qua lệnh Call) mà bạn đã viết cho các ứng dụng khác 
và được lưu trong những module đa dụng. 


THỦ TỤC FUNCTION 


Khái niệm 

Như với hàm xảy dựng sẵn, bạn có thể viết các thủ tục Function 
đa dụng riêng của bạn, thường gọi là fnction, mà không gắn với các 
biến cỡ xác định. Bạn có thể gọi hàm này từ ứng dụng Visual Basie, đặt hàm 
này trong module mã lệnh bên ngoài riêng biệt và thêm chúng vào cửa số 
Code của ứng dụng. Thủ tục Function làm việc giống như thủ tục Subroutine; 
bạn có thể gọi chúng từ bất kỳ nơi nào khác trong chương trình. Tuy nhiên, 
không giống thủ tục Subroutine, thủ tục Function trả về các giá trị. 

Bạn có thể viết thủ tục Function riêng để tăng thêm số thủ tục 
xây dựng sẵn được Visual Basic hỗ trợ. Nếu thi hành một phép biến đổi 
đơn vị đo, bạn sẽ thấy rằng bạn cần công việc chuyển đổi này ở nhiều 
nơi trong chương trình. Vì thế hãy thêm mã lệnh đó vào một thủ tục 
Eunction. Hàm sẽ thực hiện việc tính toán và trả về câu trả lời cho thủ 
tục con đang gọi. 

Khi gọi các hàm xây dựng sẵn, bạn phải thực hiện điều gì đó với 
giá trị trả về. Bạn không thể viết hàm Int() đứng một mình trên một 
đòng như sau: 

Int(Amount) ' Invalid! 


Int(Amount) sẽ đổi số amount thành một số nguyên đồng thời trả 
về số nguyên đó, và bạn phải thực hiện một điều gì đó với số nguyên 
được trả về. Vì vậy, thường thường bạn sẽ gán giá trị trả về như sau: 

lblAmt.Caption = Int(Amount) 

Hay bạn sử dụng hàm cho việc tính toán cần giá trị này: 

WholePart = Int(Amount) + Estimate 


Bài 15: Chương trình con 337 


Bạn có thể viết mã lệnh cho các thủ tục Function số và chuỗi 
riêng cũng như thêm chúng vào tập hợp hàm của Visual Basic. Những 
hàm bạn viết không hoàn toàn là hàm xây dựng sẵn của Visual Basic 
bởi vì các hàm của bạn không là một phần của ngôn ngữ Visual Basic. 
Tuy nhiên, như với thủ tục. Subroutine, bạn có thể viết các thủ tục 
Function trong cửa sổ Code của ứng dụng cũng như lưu thủ tục Function 
trong cửa số Code hay cùng với những thủ tục Subroutine trong các 
module bên ngoài để nhiều ứng dụng có thể truy xuất tới hàm. 


Để viết thủ tục Function mới trong cửa số Code, dù cửa sổ Code 
là cửa sổ Code của mẫu biểu trong ứng dụng hay module bên ngoài 
.BAS mà bạn đã mở, bạn có thể chọn View New Procedure từ menu 
và nhấp nút chọn lựa Eunction trên hộp thoại New Procedure. (Trong 
phần trước, bạn đã nhấp Sub để mở một thủ tục con mới.) Sau khi bạn 
nhập một tên mới cho hàm trong hộp nhập Name, Visual Basic sẽ thêm 
các dòng bao đầu cuối hàm giống như ví dụ dưới đây cho một thủ tục 
Function mới tên là Multiplylt: 

Function Multiplylt () 
End Function 


Thủ tục Funection luôn bắt đầu bằng lệnh Function và kết thúc với 
lệnh End Function. Bạn sẽ thêm mã lệnh tới thân hàm giữa hai dòng bao. 


Lời nhắc 

Nếu bạn thêm dấu $ sau tên hàm, chẳng hạn như Reverse$(), Visual 
Basic cho rằng bạn muốn mở một hàm chuỗi sẽ trả về một giá trị chuỗi. Còn 
như bạn bỏ qua dấu $, Visual Basic cho rằng hàm của bạn sẽ trả về kiểu dữ 
liệu Variant mà trong đó bạn có thể trả về giá trị số hay chuỗi. Để mọi việc rõ 
ràng, luôn sử dụng dấu $ cho hàm chuỗi. 

Muốn trả về giá trị hàm, hãy gán giá trị trả về cho tên hàm. 
Đừng sử dụng Call để gọi hàm. Tất cả những gì bạn làm để gọi một 
hàm là sử dụng tên thủ tục Function trong biểu thức hay trong lệnh. 

Ghi chú 


Trường hợp bạn cần thoát một thủ tục Function trước khi các hàm dừng 
thông thường, hãy sử dụng lệnh Exit Function. 


338 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Tóm tắt 

Ví dụ 15.3 chứa một hàm tính bưu phí cho thư từ hay hàng hóa 
như sau: 

1. Bưu điện sẽ tính 32 cent cho 8 ounce đầu tiên. 

2. Thêm 15 cent cho từng 4 ounce tiếp theo. 

3. Trọng lượng phải dưới 24 ounce. 

Ví dụ 15.3 giả sử rằng trọng lượng thư hay gói hàng sẽ xuất hiện 
trong một điều khiển hộp nhập (Text Box) có tên là txtWeight.Text. 
Thêm vào đó, trọng lượng phải tính theo đơn vị ounce. Vì vậy, một ứng 
dụng bất kỳ sử dụng hàm này phải chắc chắn rằng một hộp nhập có 
tên txtWeight đang tôn tại và giữ tổng trọng lượng của gói hàng trước 
khi gọi hàm. 

Ôn lại 

Khi bạn muốn thủ tục con đặc biệt tính hay tổ hợp giá trị chuỗi, 
và Visual Basic không hỗ trợ thủ tục này với các hàm xây dựng sẵn 
như Clnt() và Mid$O, hãy viết thủ tục Function cho riêng bạn. Trước 
khi thú tục Function dừng, gán giá trị trả về của hàm cho tên hàm. 


Ví dụ 15.3. Một hàm tính tiền gửi bưu kiện và trả về số tiền. 
1: Function Postage () 
2: ' Calculate postage based on the 
3: ' weight of a letter or package 
4: Dim PostHold As Currency 
5: Dim weight As Integer 
6: 
7: ' Grab the weight value from the text box 
8: ' and convert to number for comparison 
9: weight = Val(txtWeight.Text) 
10: 
11: Select Case weight 
12: Case ls <= 8: 
13: PostHold = .32 
14: Case ls <= 12: 
15: PostHold = .47 


Bài 15: Chương trình con 339 


16: Case ls <= 16: 

17: PostHold = .62 

18: Case ls <= 20: 

19: PostHold = .77 

20: Case ls < 24: 

21: PostHold = .92 

22: Case ls >= 24: 

23: MsgBox "Weight is more than 24 ounces!", 
MB_ICONEXCLAMATION, "Error" 

24: PostHold = 0 

25: End Select 

26: 

27: Postage = PostHold ' Return the value 

28: End Function 


Phân tích 

Dòng 3 định nghĩa một biến nắm giữ số tiền chuyển bưu phí qua 
lệnh Select Case. Thực tế, biến PostHold không hoàn toàn cần thiết bởi 
vì mỗi tùy chọn Case có thể gán trực tiếp tới tên hàm. Tuy nhiên, việc 
gán cho tên hàm ở cuối hàm sẽ làm mã lệnh rõ ràng hơn. Khi hàm 
hoàn thành, dòng 26 hoàn tất nhiệm vụ của hàm bằng cách gán giá trị 
được tính toán cho tên hàm. 

Bài tiếp theo sẽ chỉ cho bạn cách chia sẻ các biến giữa các hàm. 
Những điều khiển bạn đang dùng có hiệu lực với tất cả thủ tục trong 
chương trình nhưng không là biến. Chỉ khi bạn học cách chuyển dữ liệu 
từ một thủ tục sang thủ tục khác, bạn mới có thể thấu hiểu sức mạnh 
thực sự của thủ tục Function và Subroutine. 


Bài tập 
Kiến thức tổng quát 
1. Đúng hay Sai: Thủ tục Subroutine giống thủ tục biến cố. 
2. Bạn có thể gọi thủ tục Subroutine như thế nào? 


3. Bạn có thể gọi thủ tục Function như thế nào? 


340 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


4. Nêu hai cách nhập một thủ tục mới trong cửa sổ Code. 


5. Bằng cách nào bạn có thể xác định một thủ tục Function trả vẻ 
kiểu dữ liệu chuỗi hay Variant? 


Điểm khác biệt chính giữa thủ tục Subroutine và thủ tục Function? 
Bạn có thể cho biết giá trị trả về của một hàm như thế nào? 


Phím tắt di chuyển từ thủ tục này sang thủ tục khác là gì? 


@ œ „ Đ 


Một thủ tục Function do lập trình viên định nghĩa khác với một 
hàm có sẵn như thế nào? 


10. Tên tập tin chứa các thủ tục (General) là gì? 
11. Các tập tin module có phần mở rộng là gì? 
12. Tên hai câu lệnh có thể xuất hiện trong thú tục (General). 


13. Đúng hay Sai: Bạn có thể gọi các thủ tục biến cố từ những thủ 
tục biến cố khác. 


14. Đúng hay Sai: Bạn có thể gọi thủ tục biến cố từ thủ tục Subroutine. 


Viết mã lệnh... 
15. Viết hai dòng lệnh khung cho một thủ tục Subroutine tên PrReport(). 


16. Viết hai dòng lệnh khung cho một thủ tục Function tên 
GetValue(). 


17. Giả sử bạn đã viết một hàm tên GetPi() trả về giá trị pi (xấp xỉ 
3.14159). Hãy viết lệnh lấy giá trị trả về đó. 
Tìm lỗi kỹ thuật 
18. Cho biết có gì không ổn với lệnh Call này: 
Call MySub arg1, arg2 
Phần nâng cao 


Hãy viết một hàm đảo chuỗi tên Reverse$() lấy chuỗi lưu trong 
hộp nhập txtAString và đảo chuỗi, trả về chuỗi trong tên hàm Reverse. 


Bài 16: Đối số và phạm vi 341 


Bài 16 
Đối số và phạm vi 


Ba loại phạm vi biến 

Biến toàn cục 

Biến module 

Biến cục bộ - biến an toàn nhất 


Chuyển đối số 


D D D DD DPD 


Tham biến và tham trị 


Bây giờ bạn có thể viết các chương trình con - bao gồm thủ tục 
Subroutine và thủ tục Function được lưu trong module — Lúc này là thời 
điểm thích hợp để học cách các thủ tục này liên lạc với nhau. Cho đến 
bây giờ, những biến bạn đã định nghĩa gọi là biến cục bộ (local variable). 
Biến cục bộ chỉ được biết đến trong thú tục bạn định nghĩa biến. 

Nếu hai hay nhiều thủ tục phải làm việc với cùng một giá trị, giá 
trị đó phải là giá trị từ một điều khiển trên mẫu biểu. Các điều khiển 
có hiệu lực với hết thảy thủ tục trong ứng dụng. Tuy nhiên, không phải 
khi nào điều khiển cũng dành cho tất cả giá trị, đặc biệt giá trị trung 
gian cần trong nhiều ứng dụng lớn. Chỉ những giá trị hiển thị tới người 
dùng mới được lưu trong các điều khiển. Những giá trị trung gian còn lại 
phải ở trong biến và có tác dụng với tất cả thủ tục làm việc với biến đó. 


BA LOẠI PHẠM VI BIẾN 
Khái niệm mới 


Phạm u¡ (scope) xác dịnh số lượng chương trình có thể truy 
xuất một biến. 


342 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Bạn đã biết những kiểu dữ liệu mà biến có thể lưu giữ. Đó là 
biến nguyên, chuỗi, thập phân, cũng như biến Variant có thể chấp nhận 
một kiểu dữ liệu bất kỳ. Biến không chỉ có tên, nội dung và kiểu dữ 
liệu, mà còn phải thuộc một trong ba loại phạm vi sau: 

e Phạm vi biến cục bộ 

e Phạm vi biến module 


e_ Phạm vi biến toàn cục 


Ghi chú 

Nếu đã bắt gặp CONSTANT.BAS, tập tín module bạn thêm vào 
AUTOLOAD. VBP, bạn sẽ thấy tất cả giá trị có tên của nó được định nghĩa bên 
trong thủ tục (General). Vị trí những định nghĩa này và định nghĩa sử dụng lệnh 
Global sẽ cho biết hết thảy giá trị bên trong CONSTANT.BAS được định nghĩa 
ở mức module. Nếu Microsoft đã định nghĩa tất cả giá trị tên hằng trong 
CONSTANT.BAS từ một thủ tục CONSTANT.BAS hơn là thủ tục (General), thì 
không có thủ tục nào khác có thể truy xuất các giá trị trong CONSTANT.BAS. 

Khi cần định nghĩa biến, bạn nên sử dụng lệnh Dim. Bây giờ bạn 
đã biết cách viết chương trình có nhiều thủ tục; một hay nhiều thủ tục 
có lẽ cần chia sẻ dữ liệu. Bạn phải quyết định không chỉ cách định 
nghĩa biến (sử dụng Dim hay Global), mà còn nơi bạn muốn định nghĩa 
những biến này. Việc lựa chọn phụ thuộc vào phạm vi biến. Nếu một 
biến chỉ dùng trong thủ tục đơn, không có lý do gì để định nghĩa biến 
đó có phạm vi module hay toàn cục. 


Ôn lại 

Phạm vi dữ liệu sẽ xác định phần mở rộng khác của chương trình 
có thể truy xuất dữ liệu đó. Các điều khiển luôn luôn có phạm vi toàn 
cục bởi vì thủ tục bất kỳ trong một module chương trình nào đều có thể 
sử dụng dữ liệu điều khiển. Các biến đã định nghĩa trong thủ tục 
(General) của một module sử dụng từ khóa Global cũng là toàn cục và có 
hiệu lực trong chương trình. Các biến đã định nghĩa trong thủ tục 
(General) sử dụng lệnh Dim là những biến module và có hiệu lực cho 
bất kỳ thủ tục nào trong module. Các biến đã định nghĩa bằng cách sử 
dụng Dim trong các thủ tục (không phải thủ tục (General)) là biến cục 
bộ và có hiệu lực chỉ trong thủ tục đó. 


Bài 16: Đối số và phạm vi 343 


BIẾN TOÀN CỤC 


Khái niệm 

Lệnh Global sẽ định nghĩa biến toàn cục. Bạn có thể sử dụng Global 
chỉ trong một thủ tục (General) của module. Thông thường, các lập 
trình viên thêm từ khóa Const, như đã làm trong CONSTANT.BAS, để 
định nghĩa tên các giá trị hằng mà giá trị của chúng không thể thay đổi. 

Lệnh Global tương tự lệnh Dim. Sau đây là dạng thức lệnh Global: 

Global [Const| VarNa me [AS DataTypel [= valuel 

Bạn có thể định nghĩa biến là biến toàn cục chỉ trong thủ tục 
khai báo của một module. Từng thủ tục trong toàn bộ ứng dụng đó có 
thể truy xuất các biến toàn cục. Vì vậy, thủ tục Form_Load() của một 
module có thể khởi tạo biến toàn cục mà bạn đã định nghĩa, và thủ tục 
Function của module khác có thể truy xuất và thay đổi biến đó. Nếu sử 
dụng từ khóa Const, bạn cũng phải gán cho biến một giá trị ban đầu 
nhưng không sử dụng kiểu dữ liệu. Không có Const, bạn phải xác định 
kiểu dữ liệu. 

Lời nhắc 

Hãy định nghĩa tên hằng bằng chữ hoa. Xuyên suốt chương trình, bạn 
sẽ có khä năng phân biệt biến với tên hằng. 

Lệnh sau xuất hiện trong thủ tục (General) của một module bất 
kỳ không có mẫu biểu. Hãy định nghĩa biến toàn cục có tên là MyGlobal. 
Một thủ tục bất kỳ trong toàn bộ ứng dụng có thể khởi tạo, truy xuất, 
và thay đối biến. 

Global MyGlobal As Integer 

Từ khóa Const cho phép bạn đặt tên hằng số sẽ sử dụng trong 
suốt phần còn lại của chương trình. Ví dụ, nếu số bộ phận trong công ty 
của bạn là 8, có lẽ bạn muốn định nghĩa một tên hằng toàn cục như sau: 

Global Const NUMDIVS = 8 

Có thể không bao giờ thay đổi được tên hằng do người dùng nhập 
vào, do một phép gán, hay qua bất kỳ một loại biên nào khác thay đổi 
lệnh ở phần còn lại của chương trình. NUMDIVS sẽ luôn luôn giữ giá 
trị bằng 8. Thuận lợi của việc sử dụng tên hằng thay vì dùng giá trị 8 ở 


344 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


mọi nơi trong chương trình cần sử dụng số bộ phận, ở chỗ nếu số bộ 
phận thay đổi, bạn phải thay đổi số ở một nơi, và phần còn lại của 
chương trình sẽ tự động sử dụng giá trị mới. Cũng như vậy, chỉ định từ 
Const giúp bạn hay một ai đó sửa đổi mã lệnh ghi đè giá trị ngẫu 
nhiên. Hình 16.1 minh họa hộp thông báo lỗi mà Visual Basic sẽ hiển 
thị nếu một dòng bất kỳ trong chương trình cố thay đổi tên hằng. 


Sub Form Load () 


KEY nDDỆC 


Hình 16.1. V/sual Basic sẽ nhắc nhở bạn nếu cố thay đổi một hằng đã đặt tên. 


Lý do bạn phải xác định giá trị hằng ban đầu là vì lệnh Global 
chỉ đặt trong một chương trình nơi bạn có thể gán giá trị cho hằng. 


Tóm tắt 
Ví dụ 16.1 có ba biến toàn cục và hai định nghĩa tên hằng toàn 


cục. Mã lệnh phải xuất hiện trong thủ tục (General) của một module 
không mẫu biểu bằng không Visual Basie sẽ đưa ra thông báo lỗi. 


Ôn lại 

Lệnh Global cho phép bạn định nghĩa biến toàn cục. Nếu sử dụng 
bổ từ Const để đặt tên cho các hằng toàn cục, bạn không thể định 
nghĩa kiểu dữ liệu toàn cục, nhưng bạn phải khởi tạo hằng toàn cục tại 
thời điểm định nghĩa tên hằng. 


Bài 16: Đối số và phạm vi 345 


Ví dụ 16.1. Định nghĩa năm giá trị toàn cục. 
: Option Explicit 


—) 


:"Three global variables 
: Global G1 As Single 

: Global G2 As Double 

: Global G3 As Single 


8: ' Two named constants 
9: Global Const G4 = 495.42 
10: Global Const G5 = 0 


Phân tích 

Dòng 1 xác định rằng tất cả biến trong module phải được định 
nghĩa rõ ràng. Lệnh Option Explicit có nghĩa là không cho một thay đổi 
nhỏ nào do lỗi đánh vần tên biến. Dòng 4 đến 6 định nghĩa ba biến toàn 
cục. Một thú tục bất kỳ trong toàn bộ chương trình, ngay cả thủ tục 
trong các module khác, có thể khởi tạo, đọc và thay đổi G1, G2, và G3. 
Các dòng 9 và 10 sẽ định nghĩa hai giá trị tên hằng toàn cục gọi là G4 
và Gõ. Cả hai hằng được định nghĩa trong các dòng 9 và 10 bởi vì G4 và 
Gõ không thể được khởi tạo ở bất kỳ nơi nào khác trong chương trình. 


BIẾN MODULE 


Khái niệm 

Biến module cũng được định nghĩa trong thủ tục (General). Ít 
dùng hơn Global, bạn sử dụng Dim để định nghĩa biến module. Biến 
module có hiệu lực trong mọi thủ tục trong module được định nghĩa. Vì 
vậy, biến module có phạm vi giới hạn hơn biến toàn cục bởi vì chúng 
không có hiệu lực toàn cục. 

Biến module được cho là ít an toàn hơn biến toàn cục. Chỉ module 
trong đó bạn định nghĩa biến module mới có thể truy xuất và thay đổi 
các biến này. Vì vậy, về mặt kỹ thuật, bạn có thể có hai module khác 
nhau trong một ứng dụng đơn, và mỗi module có thể có cùng biến 
module cùng tên. Tuy nhiên, mỗi biến module của module, sẽ phân biệt 
các biến. Mã lệnh truy xuất và thay đổi biến module trong một module 
chỉ thay đổi giá trị của biến module đó. 


346 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Chú ý 

Mặc dù trên thực tế hai module trong cùng ứng dụng có thể đặt tên cùng 
tên biến mà không có xung đột, song bạn nên cố gắng không đặt tên biến trùng 
nhau vì rắc rối trong việc bảo trì do các biến định nghĩa trùng tên gây nên. 

Không giống biến toàn cục, có thể định nghĩa chỉ trong các 
module không mẫu biểu, bạn dễ dàng định nghĩa biến module trong 
module của mẫu biểu hay trong một module bên ngoài bất kỳ thuộc 
chương trình của bạn. 


Tóm tắt 

Ví dụ 16.2 sẽ định nghĩa hai biến module. Các biến module phải 
được định nghĩa trong thủ tục (General) của một module bất kỳ thuộc 
ứng dụng. 


Ôn lại 

Các biến module, được định nghĩa với Dim trong thủ tục 
(General) của một module bất kỳ, có hiệu lực tới một thủ tục bất kỳ 
trong module đó. 


Ví dụ 16.2. Mã lệnh định nghĩa hai biến module. 


1: Dim MT As Integer 
2: Dim M2 As Double 


Phân tích 

Dòng 1 và 2 định nghĩa hai biến module tên M1 và M2. Các định 
nghĩa phải xuất hiện trong cùng thủ tục (General) của module. Biến không 
có tính toàn cục đới vì lệnh Dim định nghĩa chúng thay vì lệnh Global. 


BIẾN CỤC BỘ - BIÊN AN TOÀN NHẤT 
Khái niệm 

Biến cục bộ chỉ có hiệu lực trong những thủ tục mà chúng được 
định nghĩa. Hãy sử dụng lệnh Dim để định nghĩa biến cục bộ. Bạn có 
thể định nghĩa biến cục bộ chỉ trong thủ tục biến cục bộ chứ không 


phải thủ tục khai báo riêng biệt; bạn không thể định nghĩa biến cục bộ 
trong thủ tục (General). 


Bài 16: Đối số và phạm vi 347 


Biến Global và biến module không được xem là an toàn như các 
biến cục bộ. Giả sử chỉ ba thủ tục trong một ứng dụng lớn cần truy xuất 
tới một biến. Nếu giới hạn phạm vi của biến tới ba thủ tục này, bạn sẽ 
không thay đổi tình cờ những biến này trong các thủ tục khác bằng 
việc sử dụng biến ở nơi bạn không bao giờ định sử dụng chúng. 

Biến làm việc trong chương trình của bạn nên là biến cục bộ. 
Những biến này không có hiệu lực ở ngoài thủ tục của chúng. Tất cả 
lệnh Dim bạn gặp trong sách đã định nghĩa biến cục bộ. 

Chú ý 

Biến cục bộ được định nghĩa bằng lệnh Dim sẽ kết thúc ngay khi việc thi 
hành thủ tục kết thúc. 

Khi một thủ tục kết thúc, các biến cục bộ thuộc thủ tục do lệnh 
Dim định nghĩa sẽ được giải phóng và những giá trị biến mất. Nếu gọi 
trở lại thủ tục đó, Visual Basic sẽ tái định nghĩa tất cả biến này và 
khởi tạo chúng một lần nữa. Vì vậy, nếu tiến hành nhập vào một thủ 
tục tính theo giây, các giá trị của tất cả biến do lệnh Dim định nghĩa 
vào lần cuối cùng thủ tục được thi hành sẽ không có tác dụng lâu hơn. 


Tóm tắt 
Ví dụ 16.3 chỉ ra một thủ tục biến cố của nút lệnh sẽ định nghĩa 


một biến cục bộ và sử dụng biến đó và một biến module để tính giá trị 
cho để mục nhãn. 


Ôn lại 

Khi khai báo biến ở đầu một thủ tục bằng việc sử dụng lệnh Dim, 
bạn sẽ khai báo biến cục bộ mà Visual Basic chỉ nhận biết trong thời 
gian thủ tục đó thi hành. 


Ví dụ 16.3. Sử dụng biến module và biến cục bộ trong một thủ tục. 
: Sub cmdlInvFactor_Click() 


:* Adds an inventory factor to a module-level 


:"inventory total when the user clicks the 


: Dim FactAdd As Single 


1 
2 
3 
4: ' inventory command button 
5 
6: FactAdd = .13 


348 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


7: ' Add to the module variable named InventoryTotal 
8: lbllnvent.Caption = InventoryTotal + FactAdd 
9: End Sub 


Phân tích 

Dòng 1 bắt đầu một thủ tục biến cố mới. Vì vậy, một biến bất kỳ 
đã được định nghĩa trong thủ tục, bằng cách sử dụng lệnh Dim, phải là 
biến cục bộ. Dòng 5ð sẽ định nghĩa biến cục bộ FactAdd. Dòng 8 sau đó 
thêm FactAdd vào biến module InventoryTotal để tính kết quả của 
nhãn cuối cùng. 

CHUYỂN ĐỔI SỐ 
Khái niệm 

Biến cục bộ được xem là biến an toàn nhất, là loại biến tốt nhất 
để định nghĩa. Tuy nhiên, nhiều khi một thủ tục Subroutine hay 
Funetion lại cần một giá trị từ biến cục bộ khác. Ví dụ, giả sử một thủ 
tục tính một giá trị, và thủ tục thứ hai phải sử dụng giá trị đó trong 
một tính toán khác trước khi hiển thị kết quả trên mẫu biểu. Phần này 
sẽ giải thích cách chuyển dữ liệu cục bộ từ thủ tục định nghĩa biến cục 
bộ tới thủ tục khác cần làm việc với giá trị đó. 

Khi gọi các hàm xây dựng sẵn, bạn chuyển một hay nhiều đối số 
tới hàm để mã lệnh bên trong hàm có dữ liệu làm việc. Khi gọi các thủ 
tục 8ubroutine và Function của riêng bạn, bạn cũng có thể chuyển các 
đối số tới chúng. Đối số thường không nhiều hơn biến cục bộ của thủ 
tục đang chuyển. 

Một khi bạn chuyển dữ liệu, dữ liệu vẫn là cục bộ đối với thủ tục 
chuyển ban đầu, nhưng thủ tục có cơ hội làm việc với các giá trị này. 
Phụ thuộc vào cách bạn chuyển đối số, thủ tục nhận thậm chí có thể 
thay đổi các giá trị này để khi thủ tục chuyển chiếm lại quyển điểu 
khiển, các biến cục bộ của nó đã được sửa đổi. 


Bài 16: Đối số và phạm vi 349 

Hình 16.2 minh họa thuật ngữ được sử dụng trong các đối số 

nhận và chuyển từ một thủ tục tới một thủ tục khác. Thủ tục thường 

gọi là thủ tục gọi (calling procedure), sẽ chuyển một hay nhiều biến cục 

bộ của nó, là đối số (argument), tới thủ tục nhận (receiving procedure). 

Lý do duy nhất các cặp ngoặc đơn tồn tại sau một tên thủ tục là để giữ 
các đối số được gửi tới hàm nhận. 


Sub Ca11Proc () Sub RecProc(I As Integer, J As Integer, K As Single)} 
Dim 1, J AS Integer : 
0n K AS Sangle 'WOrks with the passed argunents 


: 'as well as ¡ts öown local variables. 
Call RecProc(I, J, K} 'Any module or gìobal variables 
s 'may be used also. 


End Sub ˆ 


End Subˆ 
Calling procedure 
Recewnng prooedure 
Hình 16.2. Hiển thị thuật ngữ gọi thủ tục chính. 


Ghi chú 
Như bạn đã biết, nếu thủ tục nhận là một thủ tục Function, thủ tục 
Function thường trả về một giá trị cho thủ tục gọi. 


Trong Hình 16.2, các đối số nhận là I, J, và K. Thủ tục nhận sử 
dụng cùng tên thủ tục gọi trong hình này, và đó là trường hợp thường 
gặp. Tuy nhiên, bạn không phải sử dụng cùng tên. Nói một cách khác, 
nếu RecProc() đã nhận ba biến X, Y, và Z, sau đó RecProc() sẽ có ba 
biến để làm việc với tên là X, Y, và Z, và ba biến này có cùng giá trị 
như I, j, và K trong thủ tục gọi. Vì vậy, tên biến nhận không phải đúng 
với tên chuyển, mặc dù điều đó hạn chế được tình trạng lộn xộn. 

Hãy khai báo kiểu dữ liệu của tất cả đối số nhận. Nếu bạn phải 
chuyển và nhận nhiều đối số, hãy phân cách các đối số được chuyển và 
nhận (cùng với kiểu dữ liệu khai báo của chúng), với dấu phẩy. Câu 
lệnh sau sẽ chuyển ba giá trị cho thủ tục con trong Hình 16.2: 

Call RecProc(I, J, K) 
Câu lệnh sau bắt đầu thủ tục RecProc(): 


Sub RecProc (l As Integer, J As Integer, K As Single) 


350 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Thủ tục gọi đã biết các kiểu dữ liệu I, J, và K, nhưng các giá trị 
này không biết RecProc(). Vì vậy, bạn sẽ phải viết mã lệnh kiểu dữ liệu 
cho từng đối số được nhận để hàm nhận biết kiểu dữ liệu của các đối số 
được gửi. 

Nếu một thủ tục Subroutine hay Function nhận các mảng, đừng 
chỉ các chỉ số mảng bên trong danh sách đối số. Lệnh Sub sau sẽ định 
nghĩa một thú tục Subroutine đa dụng chấp nhận bốn mảng như các 
đối số: 

Sub WriteData (CNames() As String, CBalc() As Currency, 
CDate( As Variant, CRegion() As Integer) 


Hàm UBound() xây dựng sẵn sẽ trả lại chỉ số cao nhất đã được 
định nghĩa cho một mảng bất kỳ. Câu lệnh sau, có lẽ xuất hiện trong 
thủ tục con WriteData(), sẽ lưu chỉ số có thể có cao nhất cho mảng 
Cnames(), cho nên thủ tục con sẽ không cố truy xuất một chỉ số mảng ở 
ngoài giới hạn được định nghĩa: 

HighSub = UBound(CNames) 
Cảnh báo 

Đừng quên rằng câu lệnh Call thật là lạ về các ngoặc đơn của đối số. 
Nếu sử dụng Call, bạn cũng phải bao quanh các đối số trong cặp dấu ngoặc 
đơn. Bạn có thể bỏ qua từ khóa Call, nhưng nếu thực hiện điều đó, nên bỏ qua 
cả cặp dấu ngoặc đơn. Sau đây một lệnh Call tương đương như vậy được minh 
họa trong Hình 16.2: 

RecProc I, J, K ' No Call, no parens! 
Tóm tắt 

Giả sử bạn đang viết bộ chương trình nhằm mục đích kiểm kê và 
tìm khách hàng của một hiệu sách. Các chủ hiệu sách đòi hỏi người 
dùng nhập vào mã hạng mục mô tả loại đề mục sách cần tìm hoặc mua, 
và chương trình sẽ in mô tả của hạng mục đó. Việc mua sách được nhập 
vào hoặc khi một mục sách được tìm thấy qua việc kiểm kê. Nói cách 
khác, bạn sẽ hỏi người dùng về một mã hạng mục 1, 2, 3, 4, hay 5, và 
chương trình sẽ trả lại một mô tả trong biến thông báo chuỗi mô tả 
hạng mục đó. Lệnh Select Case sau sẽ làm việc: 


Bài 16: Đối số và phạm vi 351 


Select Case CatCode 

Case 1: 

CatMessage = "Book" 

Case 2: 

CatMessage = "Magazine" 

Case 3: 

CatMessage = "Newspaper" 

Case 4: 

CatMessage = "Writing Supplies" 

Case 5: 

CatMessage = "Soítware" 

Case Else: 

CatMessage = "The category code is in error" 

End Select 

Vấn để ở chỗ chiều dài của lệnh Select Case cần trong chương 

trình và cần bởi nhiều chương trình Visual Basie khác mà bạn đang 
viết. Bạn lưu trữ những mã lệnh này sẽ tốt hơn nhiều như một thủ tục 
Function đa dụng trong Ví dụ 16.4, và gọi hàm từ bất kỳ nơi nào khi 
cần đến mã lệnh, giống như sau: 

CatDesc = DispCatCode$(CatCode) ' CatDesc is a string 

Thủ tục cho phép bạn chuyển vào đối số mã hạng mục và trả về 

mô tả chuỗi phù hợp đối số đó. Ngay khi bạn lưu thủ tục trong một tập 
tin module, ứng dụng bất kỳ bạn thêm tập tin module đó vào sẽ có thể 
gọi hàm và nhận thông báo. 


Ôn lại 

Bằng cách chuyển đối số giữa thủ tục Function và thủ tục 
Subroutine, các thủ tục của bạn có thể chia sẻ dữ liệu cục bộ. Nếu một 
thủ tục không cần truy xuất tới một biến cục bộ khác, bạn sẽ không bao 
giờ chuyển biến cho thủ tục đó. Thông qua việc chỉ chuyển dữ liệu khi 
cần, bạn có thể truy xuất dữ liệu dựa trên nền tảng, chỉ các thủ tục cần 
truy xuất mới có thể lấy dữ liệu truy xuất. Nếu hết thảy biến của bạn là 
toàn cục, một thủ tục bất kỳ có thể thay đổi tình cờ một biến khác, và 
những lỗi logic như thế thường khó tìm. 


352 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Ví dụ 16.4. Một thủ tục Function đa dụng mà bạn có thể gọi từ 
bất kỳ một thủ tục khác. 


: Function DispCatCode$(CatCode As.Integer) 


_ 


2: Dim CatDesc As String 

3: Select Case CatCode 

4: Case l1: 

5: CatMessage = "Book" 

6: Case 2: 

7: CatMessage = "Magazine" 

8: Case 3: 

9: CatMessage = "Newspaper" 

10: Case 4: 

11: CatMessage = "Writing Supplies" 

12: Case 5: 

13: CatMessage = "Software" 

14: Case Else: 

15: CatMessage = "The category code is in error" 
16: End Select 

17: DispCatCode = CatMessage ' Returns a description 
18: End Function 


Phân tích 


Hàm DispCatCode§() có thể lưu trong một tập tin module ngoài 
cùng với nhiều thủ tục Function và Subroutine khác mà các ứng dụng 
của bạn luôn cần đến. Tập tin module hoạt động giống hộp công cụ với 
các công cụ (thủ tục) bạn có thể sử dụng (gọi) ở thời điểm bất kỳ. 


Dòng 1 sẽ định nghĩa thủ tục là một hàm nhận đối số nguyên từ 
lệnh gọi. Dòng 2 định nghĩa một biến chuỗi cục bộ mà những lệnh Case 
sẽ sử dụng như một vùng lưu trữ tạm cho các mô tả thích hợp. Từ dòng 
4 đến dòng 15 sau đó sẽ kiểm tra số nguyên được chuyển tới để xem 
liệu mã hạng mục là 1, 2, 3, 4, 5, hay là một giá trị khác sẽ đưa ra lỗi. 
Dòng 17 đảm bảo rằng thông báo thích hợp được trả lại cho thủ tục gọi. 


Bài 16: Đối số và phạm vi 353 


THAM BIẾN VÀ THAM TRỊ 


Khái niệm 

Có hai cách nhận đối số chuyển bằng tham biến và tham trị. 
Phương thức bạn sử dụng xác định liệu thủ tục nhận có thể thay đổi các 
đối số để thay đổi đó vẫn còn hiệu quả sau khi thủ tục gọi chiếm lại 
điều khiển. Nếu bạn chuyển và nhận theo tham biến (phương thức mặc 
định), các biến cục bộ được chuyển của thủ tục gọi có thể thay đổi trong 
thủ tục nhận. Nếu bạn chuyển và nhận bằng tham trị, thủ tục gọi có 
thể truy xuất và thay đổi các đối số đã nhận của nó, nhưng những thay 
đổi này không để lại ảnh hưởng trong thủ tục gọi. 

Subroutine và Function luôn luôn sử dụng các giá trị đã nhận của 
chúng và cũng thay đổi những đối số này. Nếu thủ tục nhận thay đổi một 
trong các đối số của nó, biến tương ứng trong thủ tục gọi cũng bị thay đổi. 
Vì vậy, khi thủ tục gọi chiếm lại điều khiển, (các) giá trị mà thủ tục gọi đã 
gửi như một đối số tới Subroutine được gọi có thể khác so với trước khi gọi. 

Đối số chuyển bằng tham biến (theo địa chỉ - by address), nghĩa 
là đối số được chuyển có thể thay đổi bằng thủ tục nhận. Nếu bạn muốn 
thủ tục nhận không thể thay đổi các đối số của thủ tục gọi, bạn phải 
chuyển các đối số bằng tham trị (theo giá trị - by value). Để chuyển 
bằng tham trị, hãy đặt trước bất kỳ hay tất cả danh sách đối số nhận 
từ khóa ByVal, hay bao các đối số được chuyển trong cặp dấu ngoặc đơn. 


Lời nhắc 

Nhìn chung nhận các đối số bằng tham trị thì an toàn hơn bởi vì thủ tục 
gọi có thể chắc chắn rằng các giá trị được chuyển của nó sẽ không thay đổi 
bằng thủ tục nhận. Tuy nhiên, đôi khi bạn muốn thủ tục nhận thay đổi thường 
xuyên các giá trị được chuyển tới nó, và bạn sẽ nhận những đối số này dưới 
dạng tham biến (theo địa chỉ). 
Tóm tắt 

Ví dụ 16.5 sẽ chỉ ra hai thủ tục Subroutine. Thủ tục thứ nhất 
Changes(), sẽ nhận các đối số của nó bằng tham biến. Thủ tục thứ hai, 
NoChanges() nhận các đối số của nó bằng tham trị. Mặc dù cả hai thủ 
tục đều nhân các đối số của chúng cho 10, song thay đổi này chỉ ảnh 
hưởng đến các biến của thủ tục gọi, khi Change() được gọi, chứ không 
ảnh hưởng khi NoChanges() được gọi. 


354 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Ôn lại 

Phương thức bạn gửi và nhận đối số sẽ xác định những thay đổi 
của một thủ tục nhận sẽ tổn tại ảnh hưởng trong bao lâu. Nếu thủ tục 
nhận thay đổi một hay nhiều đối số được nhận theo tham biến của nó, 
các thay đổi này sẽ duy trì ảnh hưởng khi thủ tục gọi chiếm lại điểu 
khiển. Vì vậy, khi một thủ tục gọi chấp nhận các đối số được chuyển và 
nhận theo tham biến, hãy nhận thức rằng các giá trị được chuyển có 
thể sẽ khác khi điều khiển trả lại thủ tục gọi. 


Ví dụ 16.5. Một thủ tục nhận đối số theo kiểu tham chiếu và một thủ tục 

khác nhận đối số theo kiểu tham trị 

1: Sub Changes (N As Integer, S As Single) 

2: ' Receives arguments by address 

3:N=N*2'Double both 

4:S=S* 2'arpguments 

5: ' When the calling routine regains control, 

6: ' its two local variables will now be twice 

7: ' as much as they were before calling this. 

8: End Sub 

9; 

10: Sub NoChanges (ByVal N As Integer, ByVal 5 As Single) 

11: ' Receives arruments by value 

12:N=N*2'Double both 

13:S5=S* 2" arguments 

14: ' When the calling routine regains control, 

15: ' its two local variables will not be 

16: ' changed from their original values. 

17: End Sub 


Phân tích 


Dòng 1 định nghĩa thủ tục Changes() để nhận hai đối số theo 
kiểu tham chiếu. Vì vậy, khi các dòng 3 và 4 nhân đôi hai giá trị này, 
các biến của thủ tục đang gọi cũng sẽ được nhân đôi. 


Bài 16: Đối số và phạm vi 355 


Dòng 10 định nghĩa thủ tục NoChanges() nhận hai đối số của nó 
theo kiểu tham trị. Từ khóa ByVal báo cho Visual Basic biết không có 
vấn để gì xảy ra với các đối số trong thủ tục NoChanges(), việc gọi các 
giá trị của thủ tục sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi. 

Các câu lệnh sau sẽ gọi chính xác hai thủ tục này: 

Call Changes(N, S) 
Call NoChanges(X, S) 

Một lần nữa, các tên biến trong khi gọi thủ tục không phù hợp 
với tên biến nhận được trong danh sách đối số. Vì vậy, thủ tục gọi gởi 
biến X cục bộ của nó tới NoChanges(), sẽ tham khảo giá trị đó như 
trong thủ tục nhận. Nếu bạn muốn gửi dữ liệu tới mỗi thủ tục và chắc 
chắn rằng các biến đã gởi không bị thay đổi trong thủ tục nhận bằng 
kiểu tham chiếu, hãy đóng từng đối số được gửi ở câu được gửi trong cặp 
dấu ngoặc đơn như sau: 

Call Changes( (N), (S) ) 
Call NoChanges( (X), (S) ) 

Mã lệnh thành phần ngoặc đơn quan trọng hơn bất kỳ một tham 
chiếu nào được chuyển và bảo đảm rằng các giá trị được chuyển sẽ giữ 
lại những giá trị ban đầu của nó sau khi các thủ tục được gọi hoàn thành. 


Bài tập 


Kiến thức tổng quát 

1. Tên phạm vi của một biến được định nghĩa bên trong một thủ 
tục là gì? 

2. Tên phạm vi của một biến được định nghĩa bằng cách sử dụng 
từ khóa Dim bên trong một module là gì? 

3. Tên phạm vi của một biến được định nghĩa với từ khóa Global 
là gì? 

4. Đúng hay Sai: Bạn có thể định nghĩa biến toàn cục bên trong 
một module của mẫu biểu. 

5. Đúng hay Sai: Bạn có thể định nghĩa biến module bên trong 
một module của mẫu biểu. 


356 


10. 
11. 


12. 
13. 


14. 


15. 
16. 
17. 
18. 


19. 


20. 


21. 
22. 
23. 
24. 
25. 


Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Đúng hay Sai: Bạn có thể định nghĩa biến module bên trong 
một module không có mẫu biểu. 


Loại phạm vi nào ít an toàn nhất ? 

Loại phạm vi nào ít được dùng nhất? 

Các giá trị trong CONSTANT.BAS được ấn định phạm vi như 
thế nào? 

Từ khóa Const làm gì? 

Tại sao bạn phải gán các giá trị ban đầu cho tên hằng khi định 
nghĩa tên hằng? 

Bạn phải định nghĩa tất cả tên hằng ở đâu? 

Đúng hay Sai: Ứng dụng của bạn có thể có hai biến khác nhau 
có cùng tên. 

Điều gì sẽ xảy ra với biến cục bộ khi các thủ tục của chúng 
kết thúc? 

Tên thủ tục gửi các đối số thủ tục khác là gì? 

Tên thủ tục nhận các đối số từ thủ tục khác là gì? 

Đúng hay Sai: Các hàm xây dựng sẵn không cần đối số. 


Tại sao bạn phải xác định kiểu dữ liệu cho từng đối số trong 
danh sách đối số đang nhận? 


Đúng hay Sai: Đôi khi bạn sử dụng lệnh Call để gọi các thủ 
tục Function. 


Đúng hay Sai: Bạn có thể chuyển và nhận nhiều nhất một giá 
trị từ các thủ tục Function. 


Có bao nhiêu cách để một thủ tục có thể nhận các biến? 

Cho biết ý nghĩa của thuật ngữ öy address đối với chương trình. 
Cho biết ý nghĩa của thuật ngữ öy ualue đối với chương trình. 
Trình bày hai cách đảm bảo các đối số được chuyển bằng giá trị. 


Khi nhận các mảng, hàm nào sẽ báo cho thủ tục nhận giá trị 
chỉ số cao nhất có thể có của mảng? 


Bài 16: Đối số và phạm vi 357 


Viết mã lệnh... 
26. Hãy định nghĩa hai biến toàn cục mà bạn có thể sử dụng để lưu 
giữ tên và tuổi một người. 
27. Hãy định nghĩa hai hằng cục bộ lưu giữ số ngày trong tuần và 
số tháng trong năm. 
Tìm lỗi kỹ thuật 
28. Có gì không ổn với các định nghĩa biến toàn cục sau đây? 
A. Global Const X1 As Integer 
B. Global Const X2 As Integer = 19 
C. Global X3 = 19 
D. Global X4 As Integer = 19 
29. An Huy cân viết một thủ tục Function chấp nhận một biến 
nguyên và một mảng chuỗi chứa 45 phần tử. An Huy nhận được 
lỗi với câu lệnh định nghĩa hàm sau đây. Bạn có thể khuyên 
anh ấy nên thực hiện những gì không ? 
Function Report(Age As Integer, CoNames(45) As String) 


Phần nâng cao 

Hãy viết một thủ tục Funection đa dụng chấp nhận một đối số 
chuỗi và trả lại một chuỗi chỉ chứa những ký tự khác nhau trong chuỗi 
đã nhận. Trả lại một chuỗi rỗng, "", nếu chuỗi nhận được chứa ít hơn 
hai ký tự. 


358 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Bài tbhtực bàng 8 


Lập trình theo module 


Tóm tắt 

Chương này chỉ bạn cách chia chương trình thành từng phần mã 
lệnh riêng biệt trong mẫu biểu, thủ tục Subroutine, thủ tục Function và 
các tập tin module bên ngoài. Các thành phần khác nhau trong trình 
ứng dụng làm việc với nhau tạo nên chương trình mà người dùng sẽ 
thấy khi vận hành. 

Bằng cách chia chương trình thành từng phần riêng biệt, bạn có 
thể tận dụng những công việc đã xây dựng, chẳng hạn sử dụng lại thủ 
tục Subroutine và thủ tục Function được viết trước đó. Bạn có thể định 
nghĩa tập tin cho các hằng toàn cục như CONSTANT.BAS. Khi dùng lại 
mã lệnh đã viết trước đó, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian thiết kế 
chương trình làm cho quá trình dò tìm lỗi đơn giản hơn nhiều. 

Trong chương này, bạn đã nắm bắt: 

e Chương trình con là gì 

e_ Thủ tục Subroutine khác thủ tục Function như thế nào 

e _ Khi nào thì dùng tập tin module bên ngoài 

©_ Tại sao Visual Basic hỗ trợ ba loại phạm vi biến 

se _ Bạn chuyển các giá trị cục bộ từ thủ tục này sang thủ tục khác 

như thế nào 


Mô tả chương trình 


rể CỊIAST AI DXZ 
lvểŸ /5102E LÍ È 345 


Hình P8.1. Cửa sổ Project của Project8. 


Bài thực hành 8: Lập trình theo module 359 


Hình P8.1 mô tả cửa số Project PROJECT8.VBP. Như bạn sẽ 
thấy, project gồm một tập tin mẫu biểu chứa mẫu biểu, điểu khiển và 
mã lệnh gắn liền với mẫu biểu cũng như tất cả thủ tục biến cố của điều 
khiển. Project cũng chứa tập tin lưu tên hằng PROJECT8.BAS, tập tin 
module bên ngoài được thiết kế cho trình ứng dụng này. 


Mục đích của trình ứng dụng trong bài thực hành này là sử dụng 
tên hằng, thủ tục dùng chung, module bên ngoài và các điều khiển bạn 
đã làm việc trước khi gắn chúng với nhau trong chương trình. 


Hoạt động chương trình 

Khi bạn nạp và chạy PROJECT8.VBP, đầu tiên bạn sẽ thấy một 
hộp nhận dữ liệu yêu cầu giá trị từ 1 đến 100. Giá trị mặc định là 50 
được sử dụng trong trường hợp người dùng muốn nhấn phím Enter để 
chấp nhận giá trị mặc định. Hộp nhận dữ liệu duy trì quá trình hiển 
thị cho đến khi người dùng nhập vào một số biến thiên trong khoảng từ 
1 đến 100, hay nhấp Cancel hoặc OK để bỏ qua hộp nhận dữ liệu và 
chấp nhận giá trị mặc định bằng 50. 


Numbers Evervwhere ma 


Your 
number: 


Hình P8.2. Cửa sổ Form của Project8. 


360 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Sau khi người dùng nhập vào một số hợp lệ, Hình P8.2 mô tả 
mẫu biểu của trình ứng dụng PROJECT8.VBP sẽ xuất hiện sau khi 
người dùng nhập vào một số hợp lệ. (Số được người dùng nhập trước 
khi mẫu biểu ở Hình P8.2 xuất hiện giá trị 47.) 

Chương trình giả sử rằng số nhập vào của người dùng là một số 
thuộc cơ số 10 và cho biết nhiệt độ tính theo độ F. Nếu nhấp nút tùy 
chọn Base 16, bạn sẽ thấy số tương ứng với số người dùng nhập trong hệ 
thập lục phân ở mục Converted number:. Nhấp nút tùy chọn Base 8 để số 
người dùng nhập hiển thị trong khung Bases theo hệ bát phân (cơ số 8). 

Khung Temperatures sẽ thay đổi nhiệt độ theo độ F của người 
dùng thành độ C và ngược lại phụ thuộc vào nút tùy chọn được chọn lựa. 

Nếu người dùng nhấp nút lệnh Change Number, người dùng sẽ 
được yêu cầu nhập vào giá trị số mới. 


Mã lệnh module bên ngoài 

Ví dụ P8.1 trình bày danh sách mã lệnh đây đủ cho module bên 
ngoài PROJECT8.BAS. Module bao gồm các tên hằng toàn cục cũng như 
hàm dùng chung nhận giá trị độ F và trả lại giá trị theo độ C tương 
ứng. Bạn có thể thêm tập tin module bên ngoài này vào trình ứng dụng 
bất kỳ bạn viết cần chuyển giá trị độ F thành độ C. 


Ví dụ P8.1. Tập tin module bên ngoài gồm các tên hằng của trình ứng dụng. 
: Option Explicit 


1 
2: 
3: ' Define global constants for the application 
Ạ: 


5: ' Number base constants that match Index values 
6: Global Const BASE10 = 10 

7: Global Const BASE8 = 8 

8: Global Const BASE16 = 16 

9: 

10: ' Temperature constants that match Index values 
11: Global Const CELSIUS = 0 

12: Global Const FAHRENHEIT = 1 

13: 


Bài thực hành 8: Lập trình theo module 361 


14: Function GetCel (ByVal Faren As Inteper) 
15: ' Assumes that a Fahrenheit temperature 
16: ' is passed. Returns that temp as Celsius 
17: GetCel = (Faren + 40) * (5 /9) ~ 40 

18: End Function 


Mô tả 

1: Yêu cầu tất cả biến trong module phải được định nghĩa (hoặc các 
đối số được chuyển đến từ nơi khác). 

2: Dòng trống giúp phân tách các phần trong mã lệnh. 

3: Chú thích giúp giải thích mục đích thủ tục (General). 

4: Dòng trống giúp phân tách các phần trong mã lệnh. 

5: Chú thích giải thích các tên hằng tương ứng với thuộc tính chỉ số 
Index trong hai mảng điều khiển nút tùy chọn. 

6: Định nghĩa tên hằng thay cho giá trị thuộc tính Index ứng với mục 
Base 10 trong mảng điều khiển nút tùy chọn. Thông qua cửa sổ Property, ba 
nút tùy chọn này có giá trị thuộc tính Index bằng 10, 8, và 16. 

(6: Thay vì ghi giá trị Index, phần còn lại của chương trình sẽ sử dụng 
các tên hằng.) 

7: Định nghĩa tên hằng thay cho giá trị thuộc tính Index ứng với mục 
Base 8 trong mảng điều khiển nút tùy chọn. 

8: Định nghĩa tên hằng thay cho giá trị thuộc tính Index ứng với mục 
Base 16 trong mảng điều khiển nút tùy chọn. 

9: Dòng trống giúp phân tách các phần mã lệnh. 

10: Chú thích giúp giải thích mục đích mã lệnh kế tiếp. 

11: Định nghĩa tên hằng thay cho giá trị 0 trong thuộc tính Index ứng 
với mục Celcius trong mảng điều khiển nút tùy chọn nhiệt độ. Từ cửa sổ Property, 
có thể thấy hai nút tùy chọn này có giá trị thuộc tính Index bằng 0 và 1. 

12: Định nghĩa tên hằng thay cho giá trị 1 trong thuộc tính Index ứng 
với mục Fahrenheit trong mảng điều khiển nút tùy chọn. 

13: Dòng trống phân tách thủ tục (General) với thủ tục Function. 

14: Bắt đầu thủ tục Function dùng chung, nhận một đối số theo tham trị. 

15: Chú thích giúp giải thích mục đích của hàm. 

16: Tiếp tục chú thích trên dòng tiếp theo. 

17: Tính giá trị trả về bằng cách gán giá trị nhiệt độ theo độ F đã được 
đổi cho tên hàm. 

(17: Luôn trả lại một giá trị khi viết thủ tục Function.) 

18: Kết thúc hàm. 


362 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Mã lệnh trong module mẫu biểu 


Ví dụ P8.2 trình bày danh sách mã lệnh đẩy đủ trong tập tin 
PROJECT8.VBP sử dụng module bên ngoài PROJECT8.BAS. 


Ví dụ P8.2. Mã lệnh module mẫu biểu điều khiển quá trình vận hành chương trình. 
1: Sub Form_ Load () 
2: Call GetUserNum ' Stored in module file 
3: optbase(BASE10).Value = True 
4: optTemp(FAHRENHEIT).Value = True 
sỉ 
6: ' Trigper the event procedures 
7: ' for option button frames 
8: Call optBase_Click(BASE10) 
9: Call optTemp_Click(FAHRENHEIT) 
10: End Sub 
Ij: 
12: Sub GetUserNum () 
13: ' A subroutine procedure that gets a 
14: ' number from 1 to 100 from the user 
15: ' and displays the number on the form 
16: Dim UserNum As Variant 
17: Do 
18: UserNum = InputBox("Enter a number from 1 to 100", "Ask", "50*) 
19: lí (UserNum = "") Then ' Check for Cancel 
20: ' Restore previous value 
21: UserNum = lblUserNum.Caption 
22: Exit Sub 
23: End lí 
24: Loop While (UserNum < 1) Or (UserNum > 100) 
25: IblUserNum.Caption = UserNum 
26: End Sub 
Vy ˆ 
28: Sub optBase_Click (Index As Integer) 
29: ' Determines what base the converted 
30: ' number displays in the base frame 


Elh 
32: 
33: 
34: 
35: 
36: 
37: 
38: 
39: 
40: 
4I1: 
42: 
43: 
44: 
45: 
46: 
A7: 
48: 
49: 
50: 
51: 
52: 
53: 
54: 
55: 
56: 
537: 
58: 
59: 
60: 
61: 
62: 
63: 
64: 
65: 


Bài thực hành 8: Lập trình theo module 363 


Select Case Index 

Case BASE10: 

"No change 

IblBaseOut.Caption = IblUserNum.Caption 

Case BASE16: 

IblBaseOut.Caption = Hex$(IblUserNum.Caption) 
Case BASE8: 

IblBaseOut.Caption = Oct$(IblUserNum.Caption) 
End Select 

End Sub 


Sub optTemp_ Click (Index As Integer) 

' Determines what temperature appears 

Select Case Index 

Case CELSIUS: 

IbITempOut.Caption = GetCel(Val(IblUserNum.Caption)) 
Case FAHRENHEIT: 

IblITempOut.Caption = lblUserNum.Caption 

End Select 

End Sub 


Sub cmdChange_Click () 

' Asks the user once again for the number 
' and calls appropriate click event 

' procedures to update two írames 

Call GetUserNum 
optbase(BASE10).Value = True 
optTemp(FAHRENHEIT).Value = True 
Call optBase_Click(BASE10) 

Call optTemp_Click(FAHRENHEIT) 

End Sub 


Sub cmdExit_Click () 
End 
End Sub 


364 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Mô tả 

1: Định nghĩa thủ tục sẽ thi hành ngay trước khi người dùng thấy 
mẫu biểu. : 

2: Gọi thủ tục Subroutine yêu cầu người dùng một số từ 1 đến 100. 

3: Kích hoạt nút tùy chọn Base 10. Khi hiển thị mẫu biểu, nút tùy chọn 
Base 10 sẽ được chọn. 

4: Kích hoạt nút tùy chọn Fahrenheit. Khi hiển thị mẫu biểu, nút tùy 
chọn Fahrenheit sẽ được chọn. 

5: Dòng trống giúp phân tách các phần của chương trình. 

6: Chú thích giải thích mã lệnh kế tiếp. 

7: Tiếp tục chú thích. 

8: Kích hoạt thủ tục biến cố Click ứng với các nút tủy chọn trong khung 
Bases. Biến cố này sẽ khởi tạo khung. 

(8: Mã lệnh có thể kích hoạt thủ tục biến cố.) 

9: Kích hoạt thủ tục biến cố Click ứng với các nút tùy chọn trong khung 
Fahrenheit. Biến cố này sẽ khởi tạo khung. 

10: Kết thúc thủ tục biến cố chương trình con. 

11: Dòng trống phân tách thủ tục Form_Load() với thủ tục Subroutine 
theo sau đó. 

12: Định nghĩa thủ tục Subroutine yêu cầu người dùng nhập một số. 

13: Chú thích giải thích mã lệnh kế tiếp. 

14: Chú thích tiếp theo. 

15: Chú thích tiếp theo. 

16: Định nghĩa một biến Variant sẽ chặn kết quả của hộp nhập liệu. 

17: Bắt đầu vòng lặp yêu cầu người dùng một số. 

18: Hiển thị hộp nhập và đợi người dùng trả lời. 

19: Không thay đổi số đã chọn trước của người dùng (hay thuộc tính 
mặc định nếu đây là lần đầu tiên người dùng được yêu cầu nhập một số) nếu 
người dùng nhấp nút lệnh Cancel. 

(19: Luôn kiểm tra quá trình chọn nút lệnh Cancel của người dùng.) 

20: Chú thích giải thích mã lệnh kế tiếp. 

21: Đặt số trở lại giá trị hiện hành của nó. 

22: Kết thúc sớm thủ tục Subroutine. 

23: Kết thúc lệnh If kiểm tra quá trình nhấn nút lệnh Cancel. 


Bài thực hành 8: Lập trình theo module 365 


24: Duy trì quá trình yêu cầu cho đến khi người dùng nhập vào giá trị 
số hợp lệ trong vùng được yêu cầu. 

25: Người dùng đã nhập vào giá trị số hợp lệ trong hộp nhập, cho nên 
sẽ hiển thị kết quả. 

26: Kết thúc thủ tục Subroutine. 

27: Dòng trống phân tách thủ tục GetUserNum() với thủ tục biến cố 
sau đó. 

28: Định nghĩa thủ tục biến cố cho mảng điều khiển nút tùy chọn Bases. 

29: Chú thích giải thích mục đích thủ tục biến cố. 

30: Chú thích tiếp tục trên dòng tiếp theo. 

31: Đối số Index có thể là một trong ba giá trị sau: 10, 16, hay 8, như 
khi đặt ba giá trị Index trong cửa sổ Properties. Kiểm tra giá trị trong thuộc 
tính Index để xác định nút tùy chọn nào để đáp ứng. 

32: Nếu người dùng đã nhấp nút tùy chọn Base 10... 

33: Chú thích mô tả mã lệnh kế tiếp. 

34: Nhãn trong khung Bases phù hợp với số người dùng đã nhập bởi vì 
cả hai đều tính theo hệ thập phân. 

35: Nếu người dùng nhấp nút tùy chọn Base 16... 

36: Hiển thị số người dùng đã nhập như một chuỗi số trong hệ thập lục phân. 

37: Nếu người dùng nhấp nút tùy chọn Base 8... 

38: Hiển thị số người dùng đã nhập như một chuỗi số trong hệ bát phân. 

39: Kết thúc lệnh Select Case. 

40: Kết thúc thủ tục biến cố. 

41: Dòng trống phân tách hai thủ tục biến cố. 

42: Định nghĩa thủ tục biến cố cho mảng điều khiển nút tùy chọn 
Temperatures. 

43: Chú thích giải thích mục đích thủ tục biến cố. 

44: Đối số Index có thể là một hay hai giá trị : 0 hoặc 1, khi đặt hai giá 
trị Index trong cửa sổ Properties. Kiểm tra giá trị trong thuộc tính Index để xác 
định nút tùy chọn nào để đáp ứng. 

45: Nếu người dùng nhấp nút tùy chọn Celsius... 

46: Hiển thị số người dùng đã nhập như nhiệt độ tính theo độ C. 

47: Nếu người dùng nhấp nút tùy chọn Fahrenheit... 


366 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


48: Nhãn trong khung Temperature phù hợp với số người dùng đã 
nhập bởi vì cả hai cùng được biểu thị theo độ F. 

49: Kết thúc lệnh Select Case. 

50: Kết thúc thủ tục biến cố. 

51: Dòng trống phân tách các thủ tục biến cố. 

52: Định nghĩa thủ tục biến cố sẽ thi hành khi người dùng nhấp 
Change Number. 

53: Chú thích giải thích mục đích thủ tục biến cố. 

54: Tiếp tục chú thích dòng trước. 

55: Tiếp tục chú thích dòng trước. 

56: Gọi thủ tục Subroutine để lấy một số từ người dùng. Không có đối 
số nào được yêu cầu. 

(56: Nếu thủ tục Subroutine không đòi hỏi đối số nào, đừng sử dụng 
cặp dấu ngoặc đơn.) 

57: Đặt nút tùy chọn Base 10 làm nút mặc định trong khung Bases. 


58: Đặt nút tùy chọn Fahrenheit làm nút mặc định trong khung 
Temperatures. 

59: Kích hoạt thủ tục biến cố nhấp nút tùy chọn Base 10 mặc định để 
khung Bases hiển thị số vừa được người dùng nhập. 

60: Kích hoạt thủ tục biến cố nhấp nút tùy chọn Fahrenheit để khung 
Temperatures hiển thị số vừa được người dùng nhập. 

61: Kết thúc thủ tục biến cố. 

62: Dòng trống phân cách thủ tục biến cố. 

63: Định nghĩa thủ tục biến cố với nút lệnh Exit. 

64: Kết thúc chương trình khi biến cố này kích hoạt. 

65: Kết thúc thủ tục biến cố. 


Đóng trình ứng dụng 
Bây giờ bạn có thể thoát khỏi trình ứng dụng và Visual Basic. 


Chương kế tiếp sẽ giải thích cách bổ sung truy xuất tập tin vào trình 
ứng dụng để bạn có thể lưu và nạp dữ liệu lâu dài trong các tập tin đĩa. 


Cbương LX 


Bài 17 
z -ÖỒ À - ^ - 
Các điều khiến tập tin 
a Hộp thoại File 
a Điều khiển tập tin 
ñ FILESEL.VBP quản lý quá trình chọn tập tin 


Bài này mô tả cách truy xuất tập tin trong các trình ứng dụng 
Visual Basic. Dữ liệu lưu trong tập tin bao giờ vẫn cố định hơn dữ liệu 
lưu trong biến. Giá trị biến dễ thay đổi. Ví dụ, nếu muốn biết thông tin 
về khách hàng, bạn phải lưu thông tin đó trên đĩa. Còn như đã giữ 
thông tin như thế trong các biến mảng, bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi 
Visual Basic hay tắt máy tính bởi vì lúc đó bạn sẽ mất tất cả thông tin! 


Dữ liệu bên trong các biến cần cho việc xử lý, tính toán, in ấn và 
lưu trữ, nhưng không lưu trữ lâu dài được. Trước khi truy xuất dữ liệu 
lưu trong các tập tin, bạn phải có khả năng tìm dữ liệu lưu trên đĩa. Bài 
này sẽ chỉ cho bạn cách xây dựng các hộp thoại quản lý tập tin thông 
thường cho phép người dùng chọn những tập tin được lưu trên đĩa. Phụ 
thuộc vào trình ứng dụng, có lẽ bạn cần người dùng chọn một tên tập 
tin, và việc trình bày hộp thoại File trong bài sẽ cung cấp những công 
cụ cân để hiển thị danh sách tập tin ở nơi người dùng có thể chọn. Sau 
khi người dùng chọn hay nhập vào một tên tập tin, bạn cần sử dụng 
lệnh và hàm nhập xuất (L/O) tập tin được để cập trong bài tiếp theo để 
truy xuất dữ liệu trong tập tin. 


HỘP THOẠI File 
Khái niệm 
Có nhiều cách lấy thông tin tên tập tin từ người dùng. Cách phổ 


biến nhất là xây dựng một hộp thoại cho phép người dùng chọn một 
tập tin, thư mục và ổ đĩa từ danh sách bạn cung cấp. 


368 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Hình 17.1. mô tả hộp thoại Add File thông thường nếu chọn lệnh 
Add File từ Visual Basic. Bạn đã thấy các hộp thoại Open File tương tự 
trong nhiều ứng dụng Windows. Điều quan tâm về các hộp thoại File là 
người dùng có thể chọn tập tin từ danh sách tên tập tin, thư mục, và ổ 
đĩa. Mặc dù bạn có thể yêu cầu người dùng tên tập tin bằng cách dùng 
hộp nhận dữ liệu, nhưng việc cho phép người dùng chọn từ danh sách 
nghĩa là người dùng có thể thấy các tập tin nhanh và chính xác hơn. 


Add File 


File Name: Diiectories: 


cAvhpdne 


proiect3_Írm 
proiect4.Írm 
project5.frm 
pioject6 frm 
proiect7.frm 
proiect8.frm 
salavg.frm 
transl_frm 


List Files of Type: 


Femriei-rRM) — ]3| 


Hình 17.1. Hộp thoại cho phép người dùng chọn tên tập tin, thư mục và ổ đĩa. 


Các hộp thoại không hơn gì những mẫu biểu thứ hai thêm vào 
cửa số chính của trình ứng dụng. Hộp danh sách, nút lệnh, và hộp nhập 
đặt trên cửa sổ Form chính cũng không hơn gì những điều khiển đặt 
trên mẫu biểu thứ hai. 

Điều khiển khung (Frame) đưa ra các khung có thể thiết đặt 
những điều khiển chọn tập tin trên đó chẳng hạn như hộp danh sách, 
nút lệnh và hộp nhập. Điều khiển khung không hoàn toàn giống hộp 
thoại thật bởi vì người dùng khó lòng định lại kích cỡ hay di chuyển. 
Tuy nhiên, điều cơ bản của khung là cho phép hiển thị những điểu 
khiển chọn tập tin khi cần. 


Bài 17: Các điều khiển tập tin 369 


Ghi chú 

Về mặt kỹ thuật, bạn có thể viết một điều khiển khung với các thuộc 
tính cho phép người dùng di chuyển khung, nhưng phần lớn, người dùng không 
nên thực hiện những khả năng đó trên các điều khiển. Người dùng dễ dàng 
che khuất các điều khiển khác và làm hỏng thiết kế của trình ứng dụng. 

Hình 17.2 minh họa khung chọn tập tin mà bạn sẽ học cách tạo 
và sử dụng trong bài này. Khung có cùng chức năng như hộp thoại được 
minh họa trong Hình 17.1. Sau khi người dùng chọn một tập tin, bạn có 
thể lập trình khung để che khuất màn hình như khi che khuất các hộp 
thoại chọn tập tin. 


File Selection Forrm 


Hình 17.2. Một khung chọn tập tin bắt chước hộp thoại chọn tập tin. 


Thực tế, khung chọn tập tin dễ sử dụng hơn hộp thoại chọn tập 
tin bởi vì khung kết hợp hộp File Type với hộp nhập File Name. Khi 
người dùng nhập vào loại tập tin, chẳng hạn như *.frm trong hộp nhập 
File Name, khung sẽ cập nhật ngay lập tức hộp danh sách tên tập tin 
để chỉ hiện lại những tập tin phù hợp với loại đó. 


Tóm tắt 

Với trình ứng dụng được minh họa trong Hình 17.3, hãy chọn các 
ổ đĩa và thư mục khác nhau đồng thời chú ý rằng cách danh sách tập 
tin sẽ cập nhật để làm mới việc thay đổi. Cuối bài sẽ mô tả các thành 
phần quan trọng của trình ứng dụng này. 


370 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Ôn lại 

Bạn có thể mô phỏng các mẫu biểu phụ bằng cách sử dụng điều 
khiển khung (Frame) để giữ các điều khiển bắt chước hộp thoại. Bài 
này sẽ tập trung vào việc giải thích project FILESEL.VBP để bạn hiểu 
cách xây dựng các khung chọn tập tin cho người dùng, và bạn sẽ biết 
cách truy xuất thông tin được chọn sau khi người dùng hoàn thành việc 
chọn một tập tin. 


File Selection Form 


File Selection 
File Name: Directories 


Hình 17.3. Project FILESEL.VBP với khung chọn tập tin trên màn hình. 

Mục "Điều khiển tập tin" sẽ giải thích cách dùng các điều khiển 
tập tin. Mỗi điều khiển tập tin sẽ đưa ra một loại hộp danh sách truy 
xuất tập tin khác nhau. Hình 17.3 bao gồm các ô gọi đến ba hộp danh 
sách được đưa ra bởi ba điều khiển tập tin. 


Phân tích 


Ứng dụng FILESEL.VBP minh họa cách xây dựng khung chọn 
tập tin. Trình ứng dụng không làm gì nhiều hơn việc hiển thị khung 
chọn tập tin khi người dùng nhấp nút lệnh Display EFiles, và khi người 
dùng chọn một tập tin, trình ứng dụng sẽ xóa khung và hiển thị nút 
lệnh mới có nhãn "You Selected... " để người dùng có thể thấy tập tin, 
đường dẫn và ổ đĩa của tập tin được chọn từ khung trước đó. 


Bài 17: Các điều khiển tập tin 371 


Trình ứng dụng đặc biệt không những cho phép người dùng chọn 
các tập tin mà còn nhập vào những tên tập tin mới. Nói cách khác, 
trình ứng dụng này tạo nền tảng cho khung cho phép người dùng mở 
các tập tin đã tôn tại. Nếu bạn muốn cho người dùng khả năng nhập 
một tên không có trong danh sách, bạn sẽ phải sửa đổi trình ứng dụng 
để tìm trong hộp nhập File Name tên tập tin mới và hợp lệ. 


Chương trình FILESEL.VBP sẽ sử dụng thuộc tính Visible của 
khung, thiết đặt thuộc tính thành True cho việc hiển thị khung và 
thành False khi khung không phải xuất hiện trên màn hình. 


ĐIỀU KHIỂN TẬP TIN 


Khái niệm 
Visual Basic có ba điều khiển tập tin 
(File) mà khung chọn tập tin sẽ quản lý. 


Hình 17.4 mô tả cửa sổ Toolbox cho 
thấy vị trí của ba điều khiển tập tin. Như 
bạn đã biết, quá trình chọn một điều khiển 
tập tin không chỉ chọn tên tập tin mà còn 
chọn thư mục và ổ đĩa. Khi đặt các điều 
khiển tập tin này trên khung, hãy nhớ rằng 
bạn phải vẽ từng điều khiển bằng cách kéo 
mouse (được giải thích đẩy đủ hơn trong Bài 
12 Chương 6) để mỗi điều khiển luôn theo 
khung khi mã lệnh của bạn di chuyển, che 
giấu hay hiển thị khung. 

Sử dụng các điều khiển liên quan đến 
tập tin đòi hỏi bạn gắn chúng với nhau qua 
mã lệnh. Nói cách khác, khi người dùng thay 
đổi tên ổ đĩa và tên đường dẫn, danh sách 
tập tin phải thay đổi cùng với quá trình hiển 
thị đường dẫn các tập tin trên ổ đĩa được 
chọn gần nhất. 


Hình 17.4. Các điều khiển tập tin trên cửa sổ Toolbox. 


372 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Bảng 17.1 liệt kê các thuộc tính sẽ xuất hiện trong cửa sổ 
Properties của điều khiển hộp danh sách ổ đĩa (Drive List Box). Các 
thuộc tính tương tự như thuộc tính của những điều khiển khác mà bạn đã 
biết. Điều khiển hộp danh sách ổ đĩa có chứa danh sách các ổ đĩa có hiệu 
lực trên hệ thống đang chạy chương trình. Tương tự điều khiển hộp danh 
sách bất kỳ, người dùng sẽ chọn từ hộp danh sách ổ đĩa lúc chạy, cho nên 
bạn không thể đặt một ổ đĩa mặc định trong danh sách cho đến khi chạy 
chương trình. 


Bảng 17.1. Các thuộc tính hộp danh sách ổ đĩa 


Thuộc tính Diễn giải 
BackColor Xác định màu nền của hộp danh sách ổ đĩa, được chọn 


như một mã màu thập lục phân hay từ một bảng màu. 
Draglcon Chứa biểu tượng sẽ xuất hiện khi người dùng kéo hộp 
danh sách ổ đĩa trên mẫu biểu. (Bạn ít khi cho phép 
người dùng di chuyển hộp danh sách ổ đĩa, cho nên 
xác lập thuộc tính Drag... thường không thích hợp.) 


DragMode Có giá trị hoặc bằng 1 ứng với các yêu cầu kéo mouse 
bằng tay (người dùng có thể nhấn-giữ nút mouse trong 
khi kéo điều khiển) hoặc giá trị 0 (mặc định) cho việc 
kéo mouse tự động, nghĩa là người dùng không thể kéo 
hộp danh sách ổ đĩa nhưng bạn, thông qua mã lệnh, có 
thể khởi tạo việc kéo nếu cần. 


Enabled Xác định hộp danh sách ổ đĩa có thể đáp ứng các biến 
cố. Nếu thiết đặt là True (mặc định), hộp danh sách ổ đĩa 
có thể đáp ứng các biến cố. Ngược lại, Visual Basic sẽ 
kết thúc việc xử lý biến cố của điều khiển riêng biệt đó. 
Giữ giá trị True (mặc định) nếu tên ổ đĩa hiển thị ở dạng 
chữ đậm; ngược lại là False. 

Giữ giá trị True (mặc định) nếu tên ổ đĩa hiển thị ở dạng 
chữ nghiêng; ngược lại là False. 


FontBold 


† Fontltalic 


“ £ rz _ + ˆ F4 rà Fậ 
Chứa các kiểu chữ của tên ổ đĩa trong hộp danh sách ổ 
đĩa. Thông thường, bạn sẽ sử dụng tên một phông chữ 


TrueType trong Windows. 
Kích cỡ tính theo point, của phông chữ dùng cho tên ổ đĩa. 


FontName 


FontSize 


Bài 17: Các điều khiển tập tin 373 


FontStrikethru 


FontUnderline 


Giá trị True (mặc định) nếu các tên hiển thị với những 
ký tự bị gạch ngang (ký tự có đường gạch ngang qua 
chúng); ngược lại là False. 

Giá trị True (mặc định) nếu các tên ổ đĩa hiển thị có 
gạch dưới; ngược lại là False. 


Xác định màu ký tự trong tên ổ đĩa. 


ForeColor 
Height 


HelpContextID 


Chứa chiều cao tính theo twip của hộp danh sách ổ đĩa. 
Nếu bạn thêm trợ giúp cảm ngữ cảnh cao cấp vào ứng 
dụng của bạn, HelpContextlD sẽ cung cấp một số nhận 
biết văn bản trợ giúp._ 


Index 


Left 


MousePointer 


Name 


Tablndex 


TabStop 


trên cùng mẫu biểu có cùng giá trị Tablndex. 


Nếu hộp danh sách ổ đĩa là thành phần của một mảng 
điều khiển, thuộc tính Index cung cấp số chỉ số cho 
từng hộp danh sách ổ đĩa riêng biệt. (Xem Chương 6.) 
Khoảng cách twip tính từ biên trái cửa sổ Form tới biên 
trái hộp danh sách ổ đĩa. 

Cho biết hình dạng con trỏ mouse khi người dùng di 
chuyển con trỏ mouse trên hộp danh sách ổ đĩa. Các 
giá trị có thể từ 0 đến 12 và trình bày những hình dạng 
con trỏ mouse khác nhau. (Xem Chương 12.) 

Cho biết tên điều khiển. Mặc định, Visual Basic sẽ tự 
đặt các tên Drive1, Drive2, và .. khi thêm lần lượt các 
hộp danh sách ổ đĩa vào mẫu biểu. 
Xác định thứ tự tab tiêu điểm bắt đầu từ 0 và tăng 1 mỗi 
lần thêm điều khiển mới. Bạn có thể thay đổi thứ tự tiêu 
điểm (focus) bằng cách thay đổi giá trị thuộc tính ' 
Tablndex của điều khiển. Không có hai điều khiển nào 


Nếu là True, xác định người dùng có thể nhấn phím | 
Tab để di chuyển tiêu điểm tới hộp danh sách ổ đĩa. Nếu 
là False, hộp danh sách ổ đĩa không thể nhận tiêu điểm. 

Không được Visuai Basic sử dụng. Đây là thuộc tính 
dành cho lập trình viên xác định chú thích được áp 
dụng cho hộp danh sách ổ đĩa (Drive List Box). 2Ì 


Visible 


Khoảng cách tính bằng twip từ cạnh trên cùng hộp 
danh sách ổ đĩa tới cạnh trên cùng mẫu biểu. Koà) 
Có giá trị True hoặc False, xác định người dùng có thể 
thấy (và sử dụng) hộp danh sách ố đĩa. 


———— 


[wa 


Độ rộng twip của hộp danh sách ổ đĩa. 


374 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Lúc chạy chương trình, bạn có thể thiết đặt thuộc tính Drive của 
hộp danh sách ổ đĩa. Thuộc tính Drive bao gồm tên ổ đĩa cũng như 
nhãn đĩa. Nếu chỉ muốn ký tự tên ổ đĩa, hãy sử dụng hàm Left$() để 
lấy ký tự ổ đĩa ở bên trái trong thuộc tính Drive của hộp danh sách ổ đĩa. 

Bảng 17.2 liệt kê tất cả thuộc tính xuất hiện trong cửa sổ 
Properties của điều khiển hộp danh sách tập tin (File List Box). Nhiễu 
thuộc tính giống như các điều khiển khác, nhưng cũng có một vài thuộc 
tính riêng quan trọng mà bạn sẽ điều khiển bằng cách dùng mã lệnh 
Visual Basic. 


Bảng 17.2. Các thuộc tính hộp danh sách tập tin 


| Thuộc tính Mô tả 


Archive Nếu là True (mặc định) xác định danh sách tập tin bao 
gồm cả tập tin lưu trữ (back up). Nếu là False, các tập tin 
mà bit lưu trữ (archive) của nó không được thiết đặt sẽ 
không hiển thị. 


BackColor Màu nền của hộp danh sách tập tin, được chọn như mã 
lệnh màu trong hệ thập lục phân hay từ bảng màu. 
Draglcon Giữ biểu tượng sẽ hiển thị khi người dùng kéo hộp danh 


sách tập tin trên mẫu biểu. (Hiếm khi bạn cho phép người 
dùng di chuyển hộp danh sách tập tin, cho nên các xác 
lập thuộc tính Drag... thường không thích hợp.) 


DragMode Hoặc bằng 1 cho biết yêu cầu kéo mouse bằng tay 
(người dùng có thể nhấn-giữ nút mouse trong khi kéo 
điều khiển) hay bằng 0 (mặc định) để kéo mouse tự 
động, nghĩa là người dùng không thể kép hộp danh sách 
tập tin nhưng bạn có thể khởi đầu quá trình kéo thông 
qua mã lệnh nếu cần. 


Enabled Nếu định là True (mặc định), sẽ xác định hộp danh sách 
tập tin có thể đáp ứng các biến cố. Ngược lại, Visual 


Basic sẽ dừng quá trình xử lý biến cố của điều khiển đó. 


FontBold Giá trị True (mặc định) thì tên tập tin sẽ hiển thị ở dạng 


chữ đậm, ngược lại là False. 


Fontltalic Giá trị True (mặc định) thì tên tập tin sẽ hiển thị ở dạng 


chữ nghiêng; ngược lại là False. 


Bài 17: Các điều khiển tập tin 375 


Tên của kiểu chữ cho tên tập tin trong hộp danh sách tập 
tin. Thông thường, bạn sẽ dùng tên phông chữ TrueType 
trong Windows. 


FontName 


FontSize Kích cỡ phông chữ tính theo point dùng cho các tên tập tin. 


FontStrikethru 


Giá trị True (nặc định) nếu tên tập tin hiển thị với các ký 
tự gạch ngang (ký tự có đường gạch ngang qua); ngược 
lại là False. 


Giá trị True (mặc định) nếu tên tập tin hiển thị với các ký 
tự được gạch dưới; ngược lại là False. 


FontUnderline 


ForeColor Xác định màu các ký tự tên tập tin. 
Height 


HelpContextID 


Chiều cao tính theo twip của hộp danh sách tập tin. 


Nếu thêm trợ giúp cảm ngữ cảnh cao cấp vào trình ứng 
dụng, thuộc tính HelpContextlD cung cấp một số xác định 
văn bản trợ giúp. 

Giá trị True, xác định danh sách :ập tin bao gồm cả tập tin 
có thuộc tính ẩn. Nếu là False (mặc định), các tập tin có 
thuộc tính ẩn sẽ không hiển thị. 


Hidden 


Nếu hộp danh sách tập tin là thành phần của mảng điều 
khiển, thuộc tính Index sẽ cung cấp số chỉ số cho từng 
hộp danh sách tập tin riêng biệt (Xem Chương 6.) 


Khoảng cách twip từ biên trái cửa sổ Form tới biên trái 
hộp danh sách tập tin. 

MousePointer | Cho biết hình dạng con trỏ mouse sẽ thay đổi khi người 
dùng di chuyển con trỏ mouse trên hộp danh sách tập tin. 
Các giá trị có thể có từ 0 đến 12 và đại diện cho những 
hình dạng con trỏ mouse khác nhau (xem Chương 12). 
MultiSelect Nếu thuộc tính MultiSelect bằng 0-None (mặc định), 
người dùng có thể chỉ chọn một tên tập tin. Nếu là 1— 
Simple, người dùng có thể chọn nhiều tên tập tin bằng 
cách nhấp mouse hay nhấn phím spacebar trên các tên 
tập tin trong danh sách. Nếu là 2-Extended, người dùng 
có thể chọn nhiều tên tập tin bằng cách dùng Shift+nhấp 
mouse và Shift+mũi tên để mở rộng quá trình chọn tên 
tập tin được chọn với tên tập tin hiện hành, dùng Ctrl+click 

_x để chọn hoặc bỏ chọn một tên tập tin khỏi danh sách. 


Left 


=) 


376 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Name Tên điều khiển. Mặc định, Visual Basic sẽ tự phát sinh 
các tên File1, File2, và .. khi bạn thêm lần lượt các hộp 
danh sách tập tin vào mẫu biểu. 


Normail Nếu thuộc tính bằng True (mặc định), danh sách tập tin 
bao gồm các tập tin có thuộc tính Normal. Nếu là False, 
các tập tin có thuộc tính Archive sẽ không hiển thị. 


Pattern Cho biết các mẫu chọn tập tin. ” cho biết chọn tất cả tập 
tin, ? nghĩa là mọi ký tự tại vị trí của nó. *.txt nghĩa là hết 
thảy tập tin có phần mở rộng là txt, và sales??.dat nghĩa 
là các tập tin có 5 ký tự đầu là sales, ký tự thứ 6 và 7 của 


tên tập tin là bất kỳ và phần mở rộng phải là dat. 


ReadOnly Giá trị True (mặc định) cho biết danh sách tập tin bao 
gồm cả tập tin có thuộc tính chỉ đọc. Vì vậy, danh sách 
tập tin sẽ hiển thị các tập tin này nhưng không thể thay 
đổi. Nếu là False, các tập tin có thuộc tính chỉ đọc sẽ 
không được hiển thị. 

System Giá trị True nếu danh sách tập tin bao gồm tập tin có 
thuộc tính hệ thống (System). Nếu là False (mặc định), 
các tập tin có thuộc tính hệ thống sẽ không hiển thị. 


Tablndex Xác định thứ tự tab tiêu điểm bắt đầu từ 0 và tăng 1 mỗi 
lần thêm một điều khiển mới. Bạn có thể thay đổi thứ tự 
tiêu điểm bằng cách thay đổi giá trị Tablndex của điều 
khiển. Không có hai điều khiển nào trên cùng mẫu biểu 
có thể có cùng giá trị Tablndex. 


TabStop Giá trị True nếu người dùng có thể nhấn phím Tab để di 
chuyển tiêu điểm đến hộp danh sách tập tin. Nếu là False, 
hộp danh sách tập tin không thể nhận tiêu điểm. 

Tag Không được Visual Basic sử dụng. Thuộc tính này dành 


cho lập trình viên xác định chú thích áp dụng cho hộp 
danh sách tập tin. 


Top Khoảng cách twip từ cạnh trên cùng hộp danh sách tập 
L tin tới cạnh trên cùng mẫu biểu. 


Visible Hoặc bằng True hoặc bằng False, cho biết người dùng có 
thể thấy và sử dụng hộp danh sách tập tin. 


Width | Đệ rộng tỉnh theo twip của hộp danh sách tập tin. 


Bài 17: Các điều khiển tập tin 377 


Bảng 17.3 liệt kê các thuộc tính sẽ xuất hiện trong cửa số 
Properties của điều khiển hộp danh sách thư mục (Dir List Box). Nhiều 
thuộc tính giống thuộc tính của các điều khiển khác. Như điều khiển 
danh sách tập tin, bạn có thể đặt và chọn các giá trị từ hộp danh sách 
thư mục lúc chạy chương trình. 


Bảng 17.3. Các thuộc tính hộp danh sách thư mục 


Thuộc tính Mô tả 
BackColor Xác định màu nền của hộp danh sách thư mục, được 


chọn như một mã màu trong hệ thập lục phân hay từ 
bảng màu. 
Draglcon Xác định biểu tượng sẽ xuất hiện khi người dùng kéo hộp 


danh sách thư mục trên mẫu biểu. (Hiếm khi bạn để cho 
người dùng di chuyển hộp danh sách thư mục, cho nên 
các xác lập thuộc tính Drag... thường không thích hợp.) 
Giá trị 1 ứng với yêu cầu kéo mouse bằng tay (người 
dùng có thể nhấn-giữ nút mouse trong quá trình kéo 
điều khiển), giá trị 0 (mặc định) cho biết quá trình kéo 
mouse tự động, nghĩa là người dùng không thể kéo hộp 
danh sách thư mục, nhưng bạn thông qua mã lệnh có 
thể bắt đầu quá trình kéo nếu cần. : 

Enabled Xác định hộp danh sách thư mục có thể đáp ứng các 
biến cố nếu thiết đặt là True (mặc định). Nếu định là 
False, Visual Basic sẽ dừng quá trình xử lý biến cố cho 
điều khiển riêng biệt đó. 

Giá trị True (mặc định) thì các tên thư mục sẽ hiển thị ở 
dạng chữ đậm, ngược lại là False. 


DragMode 


FontBold 


Fontitalic Giá trị True (mặc định) thì tên thư mục sẽ hiển thị ở 
L—- dạng chữ nghiêng; ngược lại là False. 5 

FontName Tên kiểu chữ của tên thư mục trong hộp danh sách thư 
mục. Thông thường, bạn sẽ dùng tên phông chữ 
TrueType trong Windows. | 

FontSize Xác định kích cỡ theo point của phông chử dùng cho 
tên thư mục. 

FontStrikethru Giá trị True (mặc định) sẽ hiển thị ký tự gạch ngang 


| trên các tên thư mục (nghĩa là các ký tự có đường gạch 
L. | ngang qua); ngược lại là False. _ J 


378” Giáo trinh học va tực hanh Visúat øa8§ic can bah ” 


Í FontUnderline Giá trị True (mặc định) sẽ hiển thị ký tự gạch dưới tên 
thư mục; ngược lại là False. 


Xác định màu ký tự tên thư mục. 


| ForeColor 

Height 

: 
HelpContextID 


Chiều cao tính theo twip của hộp danh sách thư mục. 


Nếu thêm trợ giúp cảm ngữ cảnh cao cấp vào trình ứng 
dụng, thuộc tính HelpContextlD sẽ cung cấp một số 
nhận biết văn bản trợ giúp. 


Index Nếu hộp danh sách thư mục là thành phần của mảng 
điều khiển, thuộc tính Index sẽ cung cấp số chỉ số cho 
từng hộp danh sách thư mục riêng biệt. (Xem Chương 6.) 
Left Khoảng cách twip tính từ biên trái cửa sổ Form tới biên 


trái hộp danh sách thư mục. 


MousePointer Xác định hình dạng con trỗ mouse sẽ thay đổi nếu người 
dùng di chuyển con trỏ mouse trên hộp danh sách thư 
mục. Các giá trị có thể từ 0 đến 12 và đại diện cho những 


hình dạng con trỏ mouse khác nhau. (Xem Chương 12.) 


Name Chứa tên điều khiển. Mặc định, Visual Basic sẽ phát 
sinh các tên Dir1, Dir2, và .. khi thêm lần lượt các hộp 
danh sách thư mục vào mẫu biểu. 


Tablndex Xác định thứ tự tab tiêu điểm bắt đầu từ 0 và tăng 1 mỗi 
lần thêm một điều khiển mới. Bạn có thể thay đổi thứ tự 
tiêu điểm bằng cách thay đổi giá trị thuộc tính Tablndex 
của điều khiển. Không có hai điều khiển trên cùng mẫu 
biểu có cùng giá trị Tablndex. 

TabStop Nếu là True sẽ xác định người dùng có thể nhấn Tab để 
di chuyển tiêu điểm tới hộp danh sách thư mục. Nếu là 
False, hộp danh sách thư mục không thể nhận tiêu điểm. 
Tag Không được Visual Basic sử dụng. Thuộc tính này dành 
cho lập trình viên xác định chú thích áp dụng cho hộp 
danh sách thư mục. 

Top Khoảng cách tính theo twip từ cạnh trên cùng hộp danh 
sách thư mục tới cạnh trên cùng mẫu biểu. 


Visible Có giá trị True hoặc False, cho biết người dùng có thể 


thấy và sử dụng hộp danh sách thư mục. 
Width Độ rộng tính bằng twip của hộp danh sách thư mục. 


Bài 17: Các điều khiển tập tin 379 


Lưu ý 

Trong thời gian chạy chương trình, bạn có thể định thuộc tính Path của 
hộp danh sách thư mục. Thuộc tính Path bao gồm tên ổ đĩa cùng với đường 
dẫn đây đủ. 

Đa số các điều khiển liên quan đến tập tin đều chung. Tuy nhiên, 
bạn sẽ phải cập nhật không ngừng các giá trị thuộc tính khóa của 
những điều khiển liên quan đến tập tin này khi người dùng chọn các 
giá trị khác nhau từ điều khiển. 

Ví dụ, khi người dùng chọn tên ổ đĩa khác, bạn phải cập nhật lại 
danh sách thư mục trong điều khiển danh sách thư mục cũng như danh 
sách tên tập tin trong điều khiển danh sách tập tin. Khi người dùng 
chọn thư mục khác, bạn phải cập nhật lại danh sách tên tập tin trong 
điều khiển danh sách tập tin nhưng không thay đổi điều khiển danh 
sách ổ đĩa. Việc duy trì tính đồng nhất của các điều khiển tập tin này 
là yêu câu đáng chú ý duy nhất khi sử dụng chúng. Phần tiếp theo sẽ 
giải thích cách ứng dụng FILESEL.VBP sử dụng mã lệnh để gắn các 
điều khiển tập tin này với nhau. 

Lưu ý 

Biến cố có hiệu lực với điều khiển tập tin hoàn toàn giống 'với biến cố 
bạn đã gặp. Thủ tục biến cố lập trình phổ biến nhất là Click và DbIClick. Thêm 
vào đó, hộp danh sách ổ đĩa và thư mục sẽ hỗ trợ thủ tục biến cố Change sẽ 
thi hành khi người dùng thay đổi ổ đĩa hoặc thư mục. 


Củng cố 
Mặc dù có nhiều thuộc tính dành cho các điều khiển liên quan 
đến tập tin hoàn toàn giống với những điều khiển khác, song vẫn có 
một vài thuộc tính khóa xác định cách chọn tên tập tin mà người dùng 
có thể thực hiện. Đặc biệt là các thuộc tính sau: 
se Thuộc tính Drive của điều khiển hộp danh sách ổ đĩa (Drive 
List Box) 
e© Thuộc tính Path của điều khiển hộp danh sách thư mục (Dir 
List Box) 
se Thuộc tính Pattern của điều khiển hộp danh sách tên tập tin 
(File List Box) 


380 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Tiếp đến sẽ trình bày cách thức trình ứng dụng FILESEL.VBP 
„ở trì tính đông bộ giữa các điều khiển này trong kh người dùng chọn 
ổ đĩa, thư mục và tập tin. 


FILESEL.VBP QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH CHỌN TẬP TIN 


Khái niệm 

Khi một điều khiển tập tin thay đổi, chẳng hạn điều khiển hộp 
danh sách ổ đĩa, các thay đổi luôn ảnh hưởng đến những điều khiển tập 
tin khác. Bạn phải biết cách viết mã lệnh các điều khiển để bắt tất cả 
chúng chỉ tới cùng ổ đĩa, thư mục và tập tin. 

Khi người dùng nhấp nút lệnh Display Files, thủ tục biến cố Click 
trong Ví dụ 17.1 sẽ thi hành để cài đặt ổ đĩa và đường dẫn mặc định. 


Ví dụ 17.1. Mã lệnh khởi tạo sẽ hiển thị khung chọn tập tin. 
1: Sub cmdDisp_Click () 

:' Set default values 

: drvDrive.Drive = "c:" 

; dirList.Path = "c:\"* Root directory 


:" Display the file—selection frame 
: IblDirs.Caption = dirList.Path 

8: txtFiles.Text = "*.txt" 

9; traFiie.Visible = True 

10: ' Select the first file 

11: '¡n the list of files 

12: filFile.Listlndex = 0 

13: End Sub 

Bằng cách định các thuộc tính Drive và Path trong hộp danh 

sách ổ đĩa và hộp danh sách thư mục thuộc dòng 3 và 4, nút lệnh sẽ 
khởi tạo một danh sách mặc định cho ổ đĩa C: và thư mục nguồn trên 
đĩa C:. Dòng 7 sẽ khởi tạo nhãn chỉ tên thư mục được chọn ở trên hệp 
danh sách thư mục (ngay dưới nhãn Directories:). Dòng 8 sẽ khởi tạo 
họp nhập File Name với mẫu chọn tập tin mặc định. Phân mở rộng tên 
tập tin thường dùng cho các tập tin văn bản là txt, cho nên mẫu chọn 
ban đầu được đặt là *.txt. 


` ŒẦ Ơi + ÔN 


Bài 17: Các điều khiển tập tin 381 


Dòng 9 thực hiện công việc hiển thị khung đến người dùng. 
Trong suốt quá trình thiết kế FILESEL.VBP, thuộc tính Visible của 
điều khiển khung (Frame) được đặt là False, cho nên người dùng không 
thấy khung hay các điều khiển của né cho đến khi người dùng nhấn nút 
lệnh. Cuối cùng, dòng 12 sẽ chọn mục đầu tiên trong hộp danh sách tập 
tin để một tên tập tin luôn được chọn trong danh sách và hiển thị 
trong khung. Nếu không có tập tin nào tổn tại với ổ đĩa, thư mục và 
mẫu chọn, dòng 12 không có tác dụng trong chương trình. 


Mách nước 

Trong quá trình quản lý, ổ đĩa phải thay đổi đầu tiên. 

Khi thiết kế khung chọn tập tin, hãy luôn viết lệnh cho thủ tục 
biến cố thay đổi ổ đĩa trước bất kỳ điều gì khác. Lúc người dùng thay 
đổi ổ đĩa, bạn phải đảm bảo rằng danh sách thư mục cũng sẽ thay đổi. 
Ví dụ 17.2 chứa thủ tục biến cố Change cho ổ đĩa. 


Ví dụ 17.2. Mã lệnh sẽ thi hành khi người dùng chọn một ổ đĩa khác. 
1: Sub drvDrive_ Change () 
2: dirList.Path = drvDrive.Drive 
3: End Sub 
Thủ tục biến cố drvDrive_Change() không làm gì nhiều. Thực tế, 
mục đích của thủ tục là kích hoạt biến cố khác. Ngay khi người dùng 
thay đổi ổ đĩa, Ví dụ 17.2 sẽ làm việc để cập nhật đường dẫn thư mục 
tới thư mục của ổ đĩa mới (thư mục mặc định hiện hành được chọn trên 
ổ đĩa được chọn gần nhất). Vì vậy, khi người dùng chọn ổ đĩa mới, thủ 
tục trong Ví dụ 17.2 sẽ hoạt động để cập nhật danh sách thư mục, và sẽ 
kích hoạt thú tục biến cố Change của thư mục trong Ví dụ 17.3. 


Ví dụ 17.3. Khi thư mục thay đổi, phải liệt kê lại các tập tin. 
1: Sub dirList_Change () 
2: ' The selection of the directory 
3: ' list box changed 
4: filFile.Path = dirList.Path 
5: 'Make sure that one file ¡s selected 
6: lf (fi|File.ListCount > 0) Then 
7: ' Select the first file 


382 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


8: '¡n the list of files 

9: filFile.Listlndex = 0 

10: End If 

1ï: 

12: lblDirs.Caption = dirList.Path 
13: End Sub 


Dòng 4 cập nhật hộp danh sách tập tin (File List Box) để phản 
ánh đường dẫn của thư mục mới được chọn. Các dòng 5 đến 10 đảm bảo 
một tập tin được chọn, ngay cả khi người dùng không chọn tập tin nào, 
dòng 9 sẽ gán chọn lựa tới tập tin đầu tiên trong danh sách. Dòng 12 
cập nhật để mục tên đường dẫn sẽ xuất hiện bên dưới nhãn Directories 
để chỉ thư mục hiện hành. Quá trình ràng buộc bây giờ được gắn với 
nhau để bất kỳ một thay đổi ổ đĩa nào cũng dẫn đến việc thay đổi danh 
sách thư mục và tập tin. Nếu người dùng chỉ thay đổi thư mục mà 
không thay đổi ổ đĩa, quá trình thay đổi trong thư mục (nhờ vào thủ tục 
biến cố dirList_Change()) cũng sẽ thay đổi. 


Biến cố Change không được gắn với hành động thay đổi ổ đĩa - 
thư mục - tập tin, nhưng lại là biến cố quan trọng để duy trì tất cả 
hoạt động trong trình ứng dụng. Nếu người dùng muốn xem tập hợp các 
tập tin khác trong thư mục hiện hành, người dùng có thể nhập vào mẫu 
chọn tập tin mới trong hộp nhập File Name. Ngay khi người dùng nhập 
mẫu chọn mới, thủ tục biến cố Change được mô tả trong Ví dụ 17.4 sẽ 
thi hành. 


Ví dụ 17.4. Người dùng đã thay đổi mẫu chọn tên lập tin. 
1: Sub txtFiles_Change () 
2: filFile.Pattern = txtFiles.Text 
3: End Sub 
Bất kỳ thay đổi nào trong hộp nhập File Name đều lập tức dẫn 
đến quá trình thay đổi tương ứng trong danh sách các tập tin đã trình 
bày. Vì vậy, ngay khi người dùng thay đổi mẫu chọn mặc định *.txt 
thành *.exe, hộp danh sách tên tập tin sẽ cập nhật để chỉ trình bày các 
tập tin có phần mở rộng là .exe. 
Người dùng được phép đóng hộp thoại chọn tập tin bằng cách 
dùng một trong ba phương thức sau: 


Bài 17: Các điều khiển tập tin 383 


e  Nhấp nút lệnh OK 
e _ Nhấp đúp một tên tập tin 
e Nhấp nút lệnh Cancel 


Ví dụ 17.5 trình bày thủ tục biến cố Click của nút lệnh OK. Khi 
người dùng đóng khung chọn tập tin, nhiều việc phải thực hiện. Tên 
tập tin hiện sáng cần được lưu giữ. Dòng 3 lưu giữ tên tập tin hiện sáng 
bằng cách đặt tên tập tin trong hộp nhập File NÑName với dòng 5, ngay 
cả khi không nhìn thấy khung (dẫn đến che tất cả điều khiển trên 
khung, kể cả hộp nhập). Hộp nhập vẫn có tác dụng với chương trình, và 
thủ tục con bất kỳ trong trình ứng dụng có thể truy xuất txtFiles.Text 
để xem liệu người dùng đã chọn tập tin nào. Thêm vào đó, các điều 
khiển ổ đĩa và thư mục vẫn giữ các giá trị được chọn của chúng, ngay cả 
khi người dùng không thể thấy các điều khiển này. 


Ví dụ 17.5. Nhấp nút 0K để đóng thủ tục con. 
1: Sub cmdFileOK_Click () 
:" Save the file selected by the user 
: txtFiles.Text = filFile.List(fi|File.ListIndex) 
:" Hide the file selection Írame 
: fraFile.Visible = False 


: DidCancel = False ' User didn't press Cancel 

:' Show the "You Selected" command button 

: cmdSel.Visible = True 

0: End Sub 

Có một biến module tên DidCancel, được định nghĩa trong thủ 

tục (General) của module, sẽ giữ giá trị True hoặc False, phụ thuộc vào 
việc người dùng nhấp nút Cancel hay không. Nếu Ví dụ 17.5 thi hành, 
người dùng đã chọn OK, chứ không phải Cancel, cho nên dòng 7 đặt 
biến DidCancel thành False để trong trường hợp ứng dụng bất kỳ sử 
dụng Frame sẽ biết nút Cancel được nhấn. Dòng 9 đóng thủ tục biến cố 
bằng cách ẩn khung chọn tập tin và tất cả điều khiển của nó. 


2 
3 
4 
5 
6: ' Tell surrounding code that Cancel was not pressed 
7 
8 
9 
1 


Nếu người dùng nhấp đúp tên tập tin, thủ tục biến cố DblClick 
được trình bày trong Ví dụ 17.6 sẽ thi hành. Thủ tục biến cố DB]Click 


384 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


không làm gì hơn ngoài việc gọi thủ tục biến cố Click của nút lệnh OK. 
Do đó kết quả sau sẽ xảy ra: tập tin cho người dùng chọn trớ thành tập 
tin được yêu cầu và khung sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của người dùng. 


Ví dụ 17.8. Người dùng đã chọn một tập tin bằng cách nhấp đúp tên tập tin. 
: Sub filFile_DblClick () 
:" Double-clicking a selected filename 


:" does the same thing as seiecting a 


:* Therefore, call the ©OK button's Click event. 

: Call cmdFileOK__ Click 

: End Sub 

Nếu người dùng nhấp nút lệnh Cancel, không có điều gì thay đổi 

trong chương trình ngoại trừ việc khung sẽ biến mất và biến DidCancel 
được ấn định thành True. Vì vậy, nếu bạn thêm khung này và các thủ 
tục biến cố của nó vào các trình ứng dụng riêng của bạn, biến 
DidCancel sẽ báo cho bạn biết người dùng đã nhấn Canecel. Ví dụ 17.7 
sẽ trình bày thủ tục Click của nút lệnh Cancel. 


1 
2 
3 
4: ' file and pressing the OK button. 
5 
6 
j 


Ví dụ 17.7. Người dùng nhấp nút Cancel để đóng khung chọn lập tin. 
1: Sub cmdCancel_Click (ì 
2: ' Ủsed pressed the Cancel button 
3: ' Hide the frame and inform the program 
4: DidCancel = True 
5: fraFile.Visible = False 
6: End Sub 


Củng cố 

Mã lệnh bên trong khung chọn tập tin sẽ mô tả cách các điểu 
khiển tập tin liên lạc với những điều khiển khác. Thay đổi của người 
dùng đến một trong các điều khiển tập tin có thể tác động tới các điểu 
khiển tập tin (File) khác. Hãy sử dụng mã lệnh điều khiển những thay 
đổi phụ này để quá trình thay đổi ổ đĩa hay thư mục sẽ cập nhật hộp 
danh sách tập tin thích hợp. 


Bài 17: Các điều khiển tập tin 385 


Xin nhớ rằng nếu bạn chấp nhận khung chọn tập tin này cho 
trình ứng dụng riêng của bạn, ổ đĩa sẽ xuất hiện ở đầu tên đường dẫn. 
Vì vậy, bạn không phải đọc hộp danh sách ổ đĩa như khi sử dụng đường 
dẫn đây đủ được thuộc tính Path của hộp danh sách hỗ trợ. 


Bài tập 


Kiến thức tổng quát 


1. 


10. 


Dữ liệu trong biến hay dữ liệu trong tập tin được xem là tổn tại 
lâu dài hơn? 

Tại sao việc sử dụng một hộp thoại để lấy tên tập tin từ người 
dùng ít an toàn hơn việc sử dụng một hộp nhận dữ liệu (input 
box) để yêu cầu tên tập tin? 

Hộp thoại là gì? 

Bạn có thể xây dựng các hộp thoại như thế nào trong Visual 
Basic? 

Cách bạn bắt chước quá trình hiển thị và che giấu các hộp 
thoại khi dùng những điều khiển khung (Frame)? 

Có bao nhiêu điều khiển trên hộp công cụ làm việc với tập tin? 
Bạn có thể định một hộp danh sách ổ đĩa mặc định khi nào: lúc 
thiết kế hay lúc chạy chương trình? 

Thuộc tính điều khiển danh sách tập tin Pattern chứa những gì? 
Tại sao bạn phải bảo trì đồng bộ các điều khiển tập tin của khung? 
Khi một khung chứa các điều khiển tập tin, bạn nên quản lý 
điều khiển liên hệ với tập tin nào đầu tiên khi viết mã lệnh để 


_ giữ các điều khiển được đồng bệ? 


11. 


12 


13. 


Điều khiển tập tin nào nên thay đổi khi người dùng nhấp hộp 
danh sách ổ đĩa? 


. Điều khiển tập tin nào nên thay đổi khi người dùng nhấp hộp 


danh sách thư mục? 
Cách một ứng dụng xác định người dùng đã nhấn nút Cancel 
của khung tập tin trong FILESEL.VBP? 


386 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


14. Thủ tục biến cố nào sẽ giữ danh sách tập tin hiện hành khi 
người dùng thay đổi mẫu (pattern) của các tập tin được chọn? 

15. Đúng hay Sai: Khi che giấu một khung, tất cả điểu khiển trên 
khung đó cũng sẽ che giấu. 


Viết mã lệnh... 

16. Hãy viết một mẫu danh sách tập tin sẽ hiển thị tất cả tập tin 
có tên bắt đầu với ACCT. 

17. Hãy viết một mẫu danh sách tập tin hiển thị tất cả tập tin có 
tên kết thúc với phần mở rộng ex1, ex2, ex3, và ..v.V... 

18. Hãy viết mã lệnh đặt một danh sách ổ đĩa tên drvDisk để chỉ 
đến tất cả tập tin trên đĩa D: và đặt một danh sách thư mục 
tên direng chỉ tới tất cả tập tin trong thư mục VBPRIMER. 


Phần nâng cao 

Hãy thay đổi FILESEL.VBP để cho phép chọn các tập tin đã tôn 
tại hoặc nhập mới tên tập tin. Bạn sẽ phải thêm mã lệnh đóng khung 
để chương trình kiểm tra nội dung vào của hộp nhập so với danh sách 
tập tin được chọn. 


Bài 18: Một vài thao tác nhập xuất tập tin đơn giản 387 


Bài 18 


Một vài thao tác nhập xuất tập tin đơn giản 


Tạo tập tin trên đĩa 

Mở tập tin 

Đóng tập tin bằng lệnh Close 

Ghi tập tin bằng lệnh Write 

Đọc dữ liệu từ tập tin bằng lệnh Input# 


D D D EE 


Quá trình đọc dữ liệu thực sự dễ dàng nhờ lệnh Line Input# 


Khái niệm mới 

1O nghĩa là dữ liệu nhập uào uè xuất ra. 

Bài này giải thích cách bạn có thể dùng mã lệnh Visual Basic để 
quản lý thao tác nhập xuất dữ liệu tập tin trên đĩa. Nếu bạn đã tập hợp 
dữ liệu từ người dùng và lưu chúng trong biến và mảng, bạn có thể cất 
dữ liệu vào đĩa để nạp lại sau đó. Hơn nữa, bạn truy xuất các tập tin 
trên đĩa từ trong Visual Basic cho thông tin mã hàng hóa, số lượng, 
công nợ khách hàng, và bất kỳ điều gì khác mà chương trình của bạn 
cần từ kho lưu trữ các tập tin dữ liệu định kỳ. 


Khi làm chủ Visual Basic và nâng cấp các sản phẩm Visual Basic 
khác, bạn sẽ thêm các điều khiển bổ sung vào cửa sổ Toolbox. Có nhiều 
điều khiển truy xuất cơ sở dữ liệu qua đó bạn có thể thiết đặt cơ chế 
đọc và ghi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu bằng cách dùng phần mềm 
Microsoft Access và Paradox. Dù cho các điều khiển này cung cấp nhiều 
chức năng mạnh mẽ và dễ dàng hơn, bạn vẫn có thể tự lập trình lấy, 
lúc đó bạn sẽ cần các quy tắc truy xuất đĩa. Bài này sẽ cung cấp một 
chút kiến thức về truy xuất đĩa, một số lệnh và hàm truy xuất đĩa quan 
trọng nhất cần để làm việc với các tập tin dữ liệu. 


388 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


TẠO TẬP TIN TRÊN ĐĨA 
Khái niệm 

Tập tin là tập hợp dữ liệu liên quan đến các chương trình bạn 
mua và viết, các tài liệu của trình xử lý từ. Thông thường, bạn sử dụng 
Visual Basic để truy xuất tập tin dữ liệu và văn bản lưu trên đĩa. 

Có nhiều loại tập tin trên đĩa máy tính. Mỗi tập tin được lưu dưới 
một tên duy nhất trong một thư mục và ổ đĩa. Vì vậy, không thể có hai 
hay nhiều tập tin có cùng tên trừ khi các tập tin được lưu trong thư mục 
hay ổ đĩa khác nhau. 

Khái niệm mới 

Tập tín dữ liệu lưu dữ liệu trên đĩa. 

Bài này đề cập đến các tập tin dữ liệu. Tập tin dữ liệu có thể ở 
tất cả các dạng. Thông thường, những lập trình viên mới làm quen 
Visual Basic nên làm việc với các tập tin dữ liệu ở dạng văn bản tự 
nhiên. Tập tin văn bản có thể đọc bất kỳ loại chương trình nào, và bất 
kỳ chương trình nào cũng có thể đưa ra các tập tin văn bản. Đôi khi 
tập tin văn bản còn được gọi là tập tin ASCII bởi vì tập tin văn bản 
gồm các chuỗi ký tự ASCII. 

Trước khi Visual Basic có thể truy xuất tập tin, bạn hoặc người 
dùng phải chỉ cho Visual Basic vị trí chính xác tập tin được lưu trên 
đĩa. Nếu người dùng của bạn đang chọn một tập tin, bạn muốn sử dụng 
khung chọn tập tin (được trình bày trong bài) để cung cấp cho người 
dùng khả năng thay đổi ổ đĩa, thư mục và tên tập tin một cách dễ 
dàng. Khi chương trình của bạn truy xuất một tập tin người dùng không 
biết, chương trình sẽ phải cung cấp ổ đĩa, thư mục và tên tập tin. 

Ghi chú 

Bài thực hành cuối chương là ứng dụng kết hợp khung hộp thoại tập tin 
mà bạn đã nắm bắt trong bài trước với các lệnh và hàm nhập xuất tập tin để 
thiết kế chương trình truy xuất và hiển thị tập tin đầy đủ. 


Củng cố 
Bài này chỉ bạn cách truy xuất các tập tin dữ liệu văn bản được 


lưu trên đĩa. Bạn cần sự hỗ trợ của Visual Basic về tên tập tin, thư 
mục, và ổ đĩa cho tập tin bất kỳ mà Visual Basic làm việc. 


Bài 18: Một vài thao tác nhập xuất tập tin đơn giản 389 


MỞ TẬP TIN 


Khái niệm 

Lệnh Open sẽ mở các tập tin. Trước khi Visual Basic có thể truy 
xuất tập tin dữ liệu, trước tiên Visual Basic phải mở tập tin. Hãy nghĩ 
về lệnh Open đang làm việc trong Visual Basie như ngăn kéo chứa tập 
tin cân mở khi bạn muốn lấy một tập tin trong tủ. Lệnh Open tìm tập 
tin và chuẩn bị tập tin sẵn sàng cho Visual Basic. 


Lệnh Open thực hiện các nhiệm vụ khác nhau như tìm tập tin, 
bảo đảm tập tin tổn tại nếu cần, và tạo thư mục quản lý tập tin trong 
khi tập tin đang mở. Một chương trình Visual Basic luôn phải mở tập 
tin bằng lệnh Open, trước khi chương trình có thể đọc hoặc ghi dữ liệu 
tới tập tin đó. Sau đây là dạng thức lệnh Open: 

Open FileNameStr [For mode] As [#]FileNumber 


KileNameStr phải là một chuỗi hay biến lưu tên tập tin. Tên tập 
tin phải ở trên ổ đĩa hay thư mục hiện hành trừ khi bạn xác định 
đường dẫn đây đủ cho tập tin này. Thông thường, bạn không truy xuất 
dễ dàng tới ổ đĩa và thư mục mặc định Windows hiện hành của người 
dùng, cho nên bạn luôn xác định ổ đĩa và tên đường dẫn đây đủ trong 
đối số F/eNameStr của lệnh Open. 


Mode phải là một giá trị được đặt tên trong Bảng 18.1. Có các 
giá trị mode bổ sung, nhưng tập sách này sẽ không đề cập các giá trị 
mode riêng hay cao cấp. Mode báo cho Visual Basic biết chính xác 
những gì chương trình của bạn mong đợi thực hiện với tập tín một khi 
Visual Basic mở tập tin. 


Bảng 18.1. Các giá trị mode có thể có cho lệnh 0pen 


Diễn giải 


Báo cho Visual Basic biết rằng chương trình của bạn cần ghi 
đến cuối tập tin nếu tập tin đã tồn tại. Nếu tập tin chưa tồn tại, 
Visual Basic sẽ tạo tập tin để chương trình của bạn có thể ghi 
dữ liệu tới tập tin. 


390 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Input Báo cho Visual Basic biết chương trình của bạn cần đọc tập 
tin. Nếu tập tin không tồn tại, Visual Basic sẽ đưa ra thông báo 
lỗi. Khi bạn sử dụng một khung chọn tập tin, Visual Basic sẽ 
không bao giờ đưa ra lỗi, bởi vì khung chọn tập tin bắt buộc 
người dùng chọn một tập tin hay hủy bỏ thao tác chọn. 


Output Báo cho Visual Basic biết chương trình cần ghi tới tập tin. Nếu 
tập tin không tồn tại, Visual Basic sẽ tạo tập tin. Nếu tập tin đã 


tồn tại, đầu tiên Visual Basic sẽ xóa tập tin đang tồn tại và tạo 
tập tin mới cùng tên. 


Dấu # là tùy chọn, mặc dù đa số lập trình viên Visual Basic xác 
định dấu # không thuộc số thẻ tập tin (một số phiên bản Visual Basic 
trước vẫn yêu cầu dấu #). FileNumber xác định một thẻ từ 1 tới 255, 
liên kết với tập tin sẽ mở bằng thẻ đó. Sau khi mở tập tin thành công 
(giả sử không có lỗi như cửa sổ ổ đĩa đang mở), phần còn lại của chương 
trình sẽ sử dụng các lệnh và hàm nhập xuất để truy xuất tập tin. Số 
thẻ tập tin sẽ tôn tại với tập tin cho đến khi bạn sử dụng lệnh Close 
(xem phần tiếp theo) để giải phóng thẻ tập tin Fi/eNumber. Sau khi 
giải phóng, số thẻ đó có thể sử dụng cho các tập tin khác. 

Ghi chú 

Như với tất cả mô tả tập tin DOS và Windows, bạn có thể xác định ổ 
đĩa, thư mục và tên tập tin bằng cách dùng chữ hoa hay chữ thường. 

Bạn có thể đồng thời mở nhiều tập tin trong một chương trình. 
Mỗi lệnh truy xuất tập tin hướng trực tiếp hoạt động của nó đến tập tin 
xác định bằng cách dùng số hiệu thẻ tập tin FileNumber của nó. 

Lệnh Open sau đây sẽ tạo và mở tập tin đữ liệu trên đĩa và gán 
cho tập tin số hiệu thẻ là 1: 

Open "d:\data\myfile.dat" For Output As #1 

Nếu đã biết rằng tập tin tôn tại và bạn cần thêm dữ liệu vào tập tín, 

bạn có thể sử dụng chế độ Append để thêm vào tập tin sau lệnh Open này: 
Open "d:\data\myfile.dat" For Append As #1 

Một chương trình Visual Basic có thể có nhiều tập tin mở cùng thời 
điểm. Có lệnh tùy chọn FILES trong tập tin CONFIG.SYS máy tính bạn 
dùng để xác định số tập tin tối đa có thể mở tại một thời điểm. Nếu 


Bài 18: Một vài thao tác nhập xuất tập tin đơn giản 391 


FileNumber là #1 đã sử dụng cho một tập tin khác được mở trước đó 
trong trình ứng dụng, bạn có thể gán tập tin sẽ mở một số khác như sau: 
Open "d:\data\myfile.dat" For Append As #5 

Khi đã sử dụng số thẻ tập tin F/⁄eNumber hiện hành, bạn không 
thể gán giá trị đó cho một tập tin khác. 

Lệnh Open sau sẽ mở cùng tập tin cho quá trình đọc dữ liệu từ 
một chương trình khác: 

Open "d:\data\myfile.dat" For Input As #2 

Visual Basic hỗ trợ hàm có sẵn FreeFile() không nhận một đối số 
nào. FreeFileQ sẽ trả lại giá trị số thẻ tập tin có hiệu lực kế tiếp. Ví dụ nếu 
bạn đã sử dụng thẻ #1 và #2 cho các tập tin đã mở, giá trị kế tiếp được trả 
lại từ FreeFile() sẽ là 3. FreeFile() là hàm có ích nhất khi viết các thủ tục 
con và hàm dùng chung để mở tập tin, các thủ tục có thể được gọi từ nhiều 
nơi trong trình ứng dụng. Mỗi vị trí gọi có số thẻ tập tin đang mở khác 
nhau. Thủ tục có thể lưu giá trị thẻ tập tin có hiệu lực kế tiếp như sau: 

fNum = FreeFile() 

Và sử dụng biến fNÑum lần lượt trong lệnh Open, các lệnh nhập 
xuất và lệnh Close. Nếu không xác định được có bao nhiêu tập tin đang 
mở, thủ tục luôn dùng thẻ tập tin kế tiếp trong dòng lệnh để mở tập 
tin của nó. 

Củng cố 

Lệnh Open liên kết với tập tin bằng cách sử dụng thẻ tập tin mà 
phần chương trình còn lại sẽ truy xuất tập tin với thẻ đó. Có ba giá trị 
mode xác định cách Visual Basic sử dụng tập tin. Nếu bạn muốn ghi 
vào một tập tin, không thể dùng chế độ Input, còn như muốn đọc tập 
tin, không thể dùng chế độ Output hay Append. : 


ĐÓNG TẬP TIN BẰNG LỆNH Close 
Khái niệm 
Lệnh Close sẽ thi hành công việc ngược với lệnh Open. Lệnh 


Close đóng tập tin bằng cách ghi dữ liệu bất kỳ cuối cùng vào tập tin, 
giải phóng tập tin cho các trình ứng dụng khác, và trả số thẻ tập tin 


392 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


lại cho trình ứng dụng của bạn trong trường hợp bạn muốn dùng thẻ đó 
cho lệnh Open kế tiếp. 
Cuối cùng, mỗi chương trình mở tập tin nên đóng các tập tin này, 
Lệnh Close sẽ đóng tập tin cho bạn. Có hai dạng lệnh Close: 
Close [[#] FileNumber] [, ..., [#]FileNumber] 
Và 
Close 
Dạng đầu tiên đóng một hay nhiều tập tin đang mở, bằng cách 
xác định tập tin qua số hiệu thẻ tập tin đang mở. Dấu # là tùy chọn 
trước một số hiệu thẻ tập tin bất kỳ. Dạng thứ hai của lệnh Close sẽ 
đóng tất cả tập tin đang mở hiện hành. Lệnh Close đóng bất kỳ tập tin 
nào đang mở mà không cần biết bạn đã mở tập tin với chế độ mode nào. 
Mách nước 
Nếu tạo tập tin bằng cách mỏ tập tin trong chế độ Output và sau đó 
đóng tập tin, bạn có thể mở lại tập tin đó trong cùng chương trình ở chế độ 
Input để đọc tập tin. 
Lệnh sau đây sẽ đóng hai tập tin đang mở và có số thẻ là 1 và 3: 
Close 1, 3 
Lệnh sau sẽ đóng tất cả tập tin đang mở: 
Close ' Closes ALL files 


Củng cố 

Sử dụng lệnh Close để đóng các tập tin đang mở trước khi chương 
trình của bạn kết thúc. Quá trình đóng tập tin cung cấp khả năng bảo 
toàn dữ liệu, cho nên cần đóng các tập tin đang mở sau khi bạn truy 
xuất những tập tin này. Nếu một lỗi xảy ra trong quá trình thi hành 
chương trình, các tập tin đã đóng sẽ được lưu an toàn trên đĩa, nhưng 
những tập tin đang mở lúc xảy ra lỗi có thể bị mất dữ liệu. 


GHI TẬP TIN BẰNG LỆNH Write 
Khái niệm 


Lệnh Write# có lẽ dễ sử dụng hơn khi dùng để ghi dữ liệu vào 
một tập tin. Lệnh Write# ghi bất kỳ loại dữ liệu nào vào tập tin. Bằng 


Bài 18: Một vài thao tác nhập xuất tập tin đơn giản 393 


cách dùng các lệnh Input thích hợp, bạn có thể đọc dữ liệu đã ghi vào 
tập tin với lệnh Write#. 

Lệnh Write# cho phép bạn ghi bất kỳ dạng dữ liệu nào vào tập 
tin được mở trên đĩa ở chế độ Output hay Append. Lệnh Write# ghi 
chuỗi, số, hằng, biến, hay tổ hợp các kiểu dữ liệu này vào một tập tin 
trên đĩa. 

Sau đây là dạng thức lệnh Write#: 

Write #FileNumber [, ExpressionList] 

KileNumber phải là một thẻ tập tin được liên kết với một tập tin 
đã mở bằng chế độ Output. Nếu bạn không xác định các biến hay giá 
trị để ghi, lệnh Write# sẽ ghi một ký tự trở về đầu dòng và xuống dòng 
(ký tự ASCII 13 sau đó là ký tự ASCII 10) vào tập tin, đặt một dòng 
trống vào trong tập tin. Nếu bạn xác định nhiều giá trị danh sách biểu 
thức ExpressionList, Visual Basic sẽ ghi dữ liệu đó vào tập tin bằng 
cách sử dụng những qui ước sau: 

s Lệnh Write# sẽ phân tách nhiều mục trên cùng dòng bằng 

cách thêm dấu phẩy vào giữa các giá trị. 

s Lệnh Write# luôn luôn thêm ký tự về đầu dòng và xuống dòng 
vào cuối mỗi dòng được ghi. 

s Lệnh Write# sẽ thêm dấu nháy kép vào các chuỗi trong tập 
tin. Các dấu nháy kép làm cho việc đọc chuỗi sau đó dễ 
dàng hơn. 

se Lệnh Write# ghi các giá trị ngày giờ theo dạng sau: 

#yyyy-mm-dd hh:mm:ss# 

e© Lệnh Write# ghi giá trị #NÑULL# vào tập tin nếu không có dữ 
liệu (VarType bằng 1). 

se Lệnh Write# không ghi gì cả khi dữ liệu trống (VarType bằng 
0), nhưng cũng phân cách các giá trị trống bằng dấu phẩy nếu 
ghi nhiều giá trị trong một dòng đơn. 

Mã lệnh trong Ví dụ 18.1 sẽ ghi bài thơ nổi tiếng đầu thế kỷ vào 
tập tin đĩa ODE.TXT. Nút lệnh emdWrite sẽ kích hoạt quá trình thi 
hành mã lệnh với biến cố Click khi người dùng nhấp nút lệnh. Tập tin 
Sẽ xuất hiện trên thư mục nguồn của ổ đĩa C: 


394 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Ví dụ 18.1. Ghi bốn giá trị chuỗi vào tập tin 0DE.TXT. 

1: Sub cmdWrite_Click () 

2: ' Creates a text file and 
3: ' writes a poem to the file 
4: Open "c:\ode.txt" For Output As #1 
§: 
6: ' Write the poem 
7: Write #1, "Visual Basic, Visual Basic," 
8: Write #1, "oh how I long to see..." 
9: Write #1, "A working application that" 
10: Write #1, "means so mụuch to me." 
1: 
12: ' Always close any open file 
13: ' when done with the file 
14: Close #1 
15: End Sub 
Khi Visual Basic đóng tập tin ở dòng 14, sẽ có tập tin trong thư 
mục nguồn của người dùng với nội dung sau: 
"Visual Basic, Visual Basic," 
"oh how I long to see..." 
"A working application that" 
"means so much to me." 

Thông thường, các dấu nháy kép không bao giờ xuất hiện khi bạn 
gán hay hiển thị các giá trị chuỗi. Dấu nháy kép thường dành cho lập 
trình viên xác định giá trị bắt đầu và kết thúc chuỗi dùng trong chương 
trình. Ngoại lệ duy nhất để hiển thị dấu nháy kép là lệnh Write# luôn 
thêm các dấu nháy kép quanh tất cả chuỗi dữ liệu, chứa trong biến hay 
hằng, mà lệnh Write# ghi vào tập tin. 


Khái niệm mới 
Append nghĩa là thêm uào cuối một cái gì đó. 
Nếu mở tập tin với chế độ Append, lệnh Write# sẽ thêm dữ liệu 


vào cuối tập tin. Chương trình trong Ví dụ 18.2 sẽ thêm một dòng trống 
và đoạn thơ thứ hai trong bài thơ được lưu trong tập tin ODE.TXT. 


Bài 18: Một vài thao tác nhập xuất tập tin đơn giản 395 


Lưu Ý 
: Hãy nhớ nếu bạn ghi vào một tập tin đã tồn tại bằng cách dùng giá trị 
chế độ Output, Visual Basic sẽ xóa nội dung nguồn và thay thế tập tin bằng dữ 
liệu kế tiếp. 
Ví dụ 18.2. Mã lệnh thêm dữ liệu vào cuối tập tin vói lệnh Write#. 
1: Sub cmdAddlt_Click () 
2:' Adds to a text file already created 
3: ' by writing a second verse to the file 
4: Open "c:\ode.txt" For Append As #1 
5: 
6: ' Add to the poem 
7: Write #1, ' Writes one blank line 
8: Write #1, "Visual Basic, to you Í sing" 
9: Write #1, "the songs a programmer knows..." 
10: Write #1, "Listen carefully when | choose Run," 
11: Write #1, "or we'll surely come to blows." 
12: 
13: Close #1 
14: 
15: End Sub 
Bạn sẽ có cơ hội dùng khăn tay trước khi xem bài thơ mới được 
mở rộng. Sau đây là kết quả với chế độ Append nếu bạn hiển thị nội 
dung tập tin ODE.TXT sau khi chạy thủ tục biến cố này: 
"Visual Basic, Visual Basic," 
"oh how I long to see..." 
"A working application that" 
"means so much to me." 
"Visual Basic, to you l sing" 
"the songs a programmer knows..." 
"Listen carefully when l choose Run," 


"or we'll surely come to blows." 


396 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Mách nước 

Bạn có thể ghi dữ liệu từ các biến hay điều khiển trên mẫu biểu vào tập 
tin. Bất cứ nơi nào bạn có dữ liệu cần ghi, lệnh Write# của Visual Basic sẽ gh 
dữ liệu đó vào tập tin đĩa bạn đã mỏ. 


Tóm tắt 

Ví dụ 18.3 trình bày thú tục con nhận bốn mảng cho bốn kiểu dữ 
liệu khác nhau và ghi dữ liệu mảng đó vào tập tin VALUUES.DAT trên 
đĩa. Lưu ý cách vòng lặp For đơn giản có thể sử dụng để ghi khối lượng 
dữ liệu lớn vào tập tin dữ liệu. Đối số thứ hai đã gửi tới thủ tục con 
dùng để chỉ tống số thành phần mảng được định nghĩa. 


Củng cố 

Lệnh Write# là một trong những lệnh ghi đữ liệu vào tập tin dễ 
nhất trong ngôn ngữ Visual Basic. Lệnh Write# phân cách nhiều giá trị 
ghi vào bằng dấu phẩy và bao tất cả dữ liệu chuỗi trong các dấu nháy kép. 


Ví dụ 18.3. Mã lệnh ghi nội dung mảng vào tập tin với lệnh Write#. 
1: Sub WriteData (CNames() As String, CBalc() As Currency, 
CDate() As Variant, CRegion() As Integer) 

: Writes array data to a file 
: Dim ctr As Integer ' For loop control 
:" Assumes that each array has the 


2 
3 
4 
5: ' same number of elements defined 
6: Dim MaxSub As Integer 

7: MaxSub = UBound(CName) ' The maximum subscript 

8: 

9: ' Write MaxSub lines to the file 

10: ' with four values on each line 

11: Open "c:\mktg.dat" For Output As #1 

12: For ctr = 1 To MaxSub 

13: Write #1, CNames(ctr), CBalc(ctr), CDate(ctr), CRegion(ctr) 
14: Next ctr 

15: Close #1 

16: 

17: End Sub 


Bài 18: Một vài thao tác nhập xuất tập tin đơn giản 397 


Kết quả 
Sau đây là sáu dòng dữ liệu trong tập tin MKTG.DAT mà chương 
trình trong Ví dụ 18.3 có thể ghi: 
"Adams, H", 123.41, #1997—11—18 11:34:21#, 6 
"Enyart, B", 602.99, #21:40:01#, 4 
"Powers, W", 12.17, #1996-02-09#, 7 
"O'Rourke, P", 8.74, #1998-05~24 14:53:10#, 0 
"Grady, Q1", 154.75, #1997-10-30 17:23:59#, 6 
"McConnell, I", 9502.32, #1996-07-12 08:00:03#, 9 


Củng cố 

Dòng 1 định nghĩa thủ tục con và nhận bốn mảng được truyền 
vào. Giả sử mỗi mảng phải cùng số chỉ số được định nghĩa. Mặc dù 
không phải tất cả mảng được truyền vào thủ tục có cùng số chỉ số được 
định nghĩa, nhưng ví dụ này đã giả sử như vậy. Dòng 6 và 7 sẽ định 
nghĩa và khởi tạo giá trị giữ giá trị chỉ số cực đại, cho nên vòng lặp For 
kế tiếp có thể ghi hết thảy giá trị mảng vào tập tin MKTG.DAT. 

Vòng lặp For trong các dòng từ 12 đến 14 duyệt qua những thành 
phần mảng, ghi trên một dòng bốn giá trị mảng và thực hiện quá trình 
lặp. Visual Basic bao dữ liệu mảng chuỗi bằng các dấu ngoặc kép và bao 
dữ liệu ngày giờ Variant với các dấu #. 

Các dấu # bao giá trị ngày giờ Variant giúp Visual Basic khi bạn 
đọc lại tuân tự các giá trị dữ liệu vào biến Variant. Như bạn có thể 
thấy, ngày có thể thiếu giờ hay giờ có thể thiếu ngày. Lệnh Write# vẫn 
ghi ngày giờ như thế trong giá trị variant. 

Lệnh Close trên dòng 15 sẽ đóng tập tin và giải phóng số hiệu 
thẻ tập tin trả về cho chương trình. 


ĐỌC DỮ LIỆU TỪ TẬP TIN BẰNG LỆNH Input# 


Khái niệm 

Lệnh Input# đọc dữ liệu từ tập tin và lưu dữ liệu tập tin trong các 
biến và điều khiển chương trình. Input# là lệnh đối ngược với lệnh 
Write#. Dùng lệnh Input# để đọc dữ liệu bất kỳ bạn ghi vào tập tin 
bằng lệnh Write#. 


398 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bán 


Lệnh Input# đọc dữ liệu vào danh sách các biến hay điều khiển, 
Sau đây là dạng thức lệnh Input#: 
Input #FileNumber [, ExpressionList] 


Mặt khác, lệnh Input# là ảnh phản chiếu của lệnh Write# đã ghi 
dữ liệu vào tập tin. Khi bạn viết chương trình cần sử dụng dữ liệu từ 
một tập tin, hãy tìm lệnh Write# của chương trình đã tạo tập tin dữ 
liệu nguồn đó và sử dụng cùng dạng thức cho lệnh Input#. 


Mách nước 
Phải mở các tập tin sẽ đọc bằng cách dùng giá trị chế độ mở tập tin 
Input, nếu không Visual Basic sẽ hiển thị thông báo lỗi. 


Ví dụ 18.4 sẽ đọc và hiển thị quá trình cuộn bài thơ được lưu 
trong tập tin ODE.TXT vào hộp danh sách, tập tin ODE.TXT đã được 
tạo trong các ví dụ trước. 


Ví dụ 18.4. Mã lệnh đọc một bài thơ với lệnh Input#. 
1: Sub cmdList_ Click () 
2: ' Reads a poem from a text file and 
3: ' adds the poem, one line at a time, 
4: ' to the list box 
5: Dim ctr As Integer ' For loop control 
6: Dim PoemLine As String ' Holds each poem line 
7: Open "c:\ode.txt" For Input As #1 
8: 
9: ' Read the poem 
10: For ctr = 1 To 9 
T1: Input #1, PoemLine 
12: lstPoem.Addltem PoemLine 
13: Next ctr 
14: 
15: ' Always close any open file 
16: ' when done with the file 
17: Close #1 
18: 
19: End Sub 


Hình 18.1 mô tả hộp danh sách sẽ xuất hiện như kết quả thi 
hành của Ví dụ 18.4. 


Bài 18: Một vài thao tác nhập xuất tập tin đơn giản 399 


Fe. N. “No Dị Debug Optlons Window Help = 
l =eRfi2IE.E]di4Bi [Í mm Ủ (nêm, 


IVisual Basc_ to you Ì sưng 
the songs a ket ¿hon knows... 
Listen can hen Ì choose Rưn, |#Ï 


Hình 18.1. Mội dung tập tin trong hộp danh sách. 


Khái niệm mới 

record ià một hàng trong tập tin. 

Khi đọc dữ liệu từ tập tin, bạn rất dễ mắc lỗi vì cố tìm cách đọc 
nhiều dữ liệu hơn những dữ liệu tập tin đã lưu. Ví dụ 18.4 giả sử rằng 
chỉ có 9 mẩu tin trong tập tin bài thơ để đọc, và điều đó đã xảy ra 
trong trường hợp này. Tuy nhiên, với những tập tin dữ liệu lưu giá trị 
công nợ khách hàng hay tiền lương nhân viên, số mẩu tin sẽ thay đổi 
bởi vì bạn thường thêm bớt các mẩu tin khi diễn ra giao dịch. 

Hàm Eof() là hàm kết thúc tập tin, có sẵn trong Visual Basic 
dùng để kiểm tra khi nào quá trình đọc dữ liệu gặp ký hiệu kết thúc 
tập tin. Sau đây là dạng thức hàm Eoft): 

Eof(FileNumber) 

Eof\) trả về giá trị True nếu quá trình đọc tập tin gần nhất của 
lệnh Input gặp ký hiệu kết thúc tập tin và trả về giá trị False nếu tập 
tin truy xuất vẫn còn dữ liệu để đọc. Đa số chương trình đọc dữ liệu lặp 


400 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


cho đến khi điều kiện Eof) là True. Có lẽ cách tốt nhất để dùng Eoft) 
là trong một vòng lặp Do Until~-Loop có dạng tổng quát như sau: 

Input #1, VariableList ' Read the first record 

Do Until (Eof(FileNumer) = True) 

' Process the record just read 

Input #1, VariableList ' Get more data 

Loop 

Nếu không có hoặc có một hay 400 mẩu tin trong tập tin, dạng 

Do Ủntil này sẽ duy trì quá trình đọc, nhưng sẽ dừng ngay khi gặp ký 
hiệu kết thúc tập tin. Nhiều lập trình viên thường tăng một biến đếm 
nguyên trong vòng lặp để đếm số mẩu tin đọc được. Biến đếm có ích 
cho bạn nếu đang đọc dữ liệu tập tin vào mảng. 
Ghi chú 


Trường hợp bạn đọc dữ liệu tập tin vào mảng, hãy đảm bảo rằng mảng 
có số thành phần đủ hay nhiều hơn số mẩu tin tối đa cần lưu. 


Tóm tắt ⁄ 
Ví dụ 18.5 đọc tập tin được ghi trước đây bằng cách dùng dãy 
lệnh Write# trong Ví dụ 18.3. Thân mã lệnh không được trình bày. 


Củng cố 

Ngay khi ghi dữ liệu vào tập tin bằng lệnh Write#, bạn sẽ dễ dàng 
đọc dữ liệu đó trở lại với lệnh Input#. Input# là lệnh ngược lại lệnh 
Write#. Kết hợp lệnh Write# và Input# làm cho quá trình nhập xuất tập 
tin trong Visual Basic đơn giản hơn so với đa số ngôn ngữ lập trình khác. 


Ví dụ 18.5. Quá trình đọc và báo cáo dữ liệu tập tin với lệnh Input#. 

1: Sub ReadData () 

2: ' Reads array data from a file and reports the data 

3: ' Assume that 200 values were read 

4: Static CNames(200) As String, CBalc(200) As Currency 
5: Static CDate(200) As Variant, CRegion(200) As Integer 
6: Dim NumVals As Integer ' Count of records 
7: Dim ctr As Integer ' For loop control 
8 


Bài 18: Một vài thao tác nhập xuất tập tin đơn giản 401 


9: NumVals = 1 ' Start the count 

10: ' Reads the file records assuming 

11: ' four values on each line 

12: Open "c:\mktg.dat" For Input As #1 

13: Input #1, CNames(NumVals), CBalc(NumVals), CDate(NumVals), 
CRegion(NumVals) 

14: Do Until (Eof(1) = True) 

15: NumVals = NumVals + 1 ' Increment counter 
16: Input #1, CNames(NumVals), CBalc(NumVals), CDate(NumVals), 
CRegion(NumVals) 

17: Loop 

18: 

19: ' When loep ends, NumVals holds one too many 
20: NumVals = NumVals - 1 

21: 

22: ' The following loop is for reporting the data 

23: For ctr = 1 To NumVals 

24: ' Code goes here that outputs the array 

25: ' data to the printer 

26: 

27: Next ctr 

28: Close #1 

29: 

30: End Sub 


Phân tích 

Dòng 4 và 5 định nghĩa 4 mảng lưu dữ liệu của tập tin. Các mảng 
được định nghĩa để lưu nhiều nhất 200 giá trị. Không có kiểm tra lỗi để 
đảm bảo quá trình đọc sẽ không đọc nhiều hơn 200 mẩu tin, nhưng bài 
tập cuối chương cho bạn cơ hội bổ sung quá trình kiểm tra mã lệnh cho 
mảng này. 

Dòng 9 khởi tạo biến NumVals đếm số mẩu tin tập tin. Số đếm 
bắt đầu là 1 bởi vì chỉ số thành phần đầu tiên của mảng là 1. (Như với 
những chương trình trong sách, mã lệnh này bỏ qua chỉ số 0 mà các 
mảng sở hữu trừ khi bạn xác định Option Base 1.) 


402 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bán 


Dòng 12 sẽ mở tập tin để nhập dữ liệu vào và gán tập tin với số 
thẻ là 1. Lệnh Input đầu tiên ở dòng 13. Input sẽ thử đọc mẩu tin đâu 
tiên trong tập tin gồm bốn giá trị. Biểu thức kiểm tra quan hệ ở dòng 
14 là điều kiện kết thúc tập tin sẽ trả về giá trị True ngay lập tức nếu 
tập tin rỗng. Ngược lại thân vòng lặp sẽ thi hành. Dòng lỗ tăng số 
đếm mẩu tin thêm 1 để chỉ tới thành phần mảng sẽ nhận dữ liệu đọc 
với lệnh kế tiếp ở dòng 16. Vòng lặp sẽ tiếp tục cho đến khi kết thúc 
tập tin và biểu thức kiểm tra quan hệ của dòng 14 có giá trị False. 

Dòng 20 phải giảm giá trị biến NumVals đi 1 bởi vì lần đọc tập 
tin cuối cùng luôn đem lại điểu kiện kết thúc tập tin. Vì vậy, lệnh 
Input# cuối cùng không thành công và số đếm mẩu tin không thể tính 
cả lần đọc không thành công đó. 

Sau khi đọc tất cả dữ liệu vào mảng, bạn có thể làm việc bình 
thường với dữ liệu mảng. Bạn có thể thống kê dữ liệu, hiển thị mảng 
bằng cách sử dụng các hộp danh sách và hộp combo, hay in dữ liệu ra giấy. 


Quá trình đọc dữ liệu thực sự dễ dàng nhờ lệnh Line Input# 


Khái niệm 

Lệnh Line Input# đọc dữ liệu từ các tập tin dữ liệu đang mở. 
Không giống lệnh Input#, Line Input# đọc từng dòng dữ liệu trong tập 
tin vào một biến chuỗi. Bạn không phải xác định các tên biến riêng sau 
lệnh Line Input# bởi vì lệnh Line Input# đòi hỏi một giá trị chuỗi đơn. 
Lệnh Line Input# sẽ đọc dữ liệu từ tập tin bất kỳ có dòng kết thúc với 
ký tự xuống dòng và trở lại đầu dòng. (Đa số các tập tin đều như vậy.) 

Đơn giản là lệnh Line Input# dùng để đọc các mẩu tin vào một 
biến đơn. Nếu lệnh Input# đọc từng giá trị mẩu tin riêng biệt, thì lệnh 
Line Input# lại đọc toàn bộ mẩu tin—dữ liệu, dấu phẩy, dấu ?, và các 
thứ khác—vào một biến chuỗi, biến Variant hoặc một điều khiển. 

Sau đây là dạng thức lệnh Line Input#: 

Line Input #FileNumber, VariableName 

Không có cách đọc nhiều giá trị trong mẩu tin của tập tin có số 
thẻ tập tin là 3, câu lệnh Line Input# sau sẽ đọc một hình ảnh trong 
mẩu tin vào biến chuỗi aRecord: 


Line Input #3, aRecord 


Bài 18: Một vài thao tác nhập xuất tập tin đơn giản 403 


Củng cố 

Lệnh Line Input# đọc các mẩu tin trong tập tin dữ liệu vào biến 
chuỗi hay variant. Lệnh Input# đọc từng giá trị riêng lẻ của từng mẩu tin 
vào một biến hay điều khiển. Lệnh Line Input# sẽ đọc toàn bộ nội dung các 
mẩu tin vào biến chuỗi hay variant. Bài thực hành cuối chương sẽ sử dụng 
lệnh Line Input# để đọc nội dung tập tin vào một biến chuỗi đơn. 


` ` * ˆ 
Bài tập 
Kiến thức tổng quát 

1. Tập tin là gì? 

2. Mục đích của tập tin là gì? 

3. Đúng hay Sai: Hệ thống máy tính của bạn có thể có nhiều tập 
tin có cùng tên. 

4. Lệnh nào chuẩn bị một tập tin cho chương trình sử dụng? 

5. Ba chế độ nào có thể có trong lệnh Open? 

6. Mục đích của số tập tin là gì? 

7. Nếu một tập tin không tổn tại và bạn mở tập tin để xuất, 
Visual Basic sẽ làm gì? 

8. Nếu một tập tin đang tôn tại và bạn mở tập tin để xuất, Visual 
Basic sẽ làm gì? 

9. Nếu một tập tin không tổn tại và bạn mở tập tin để thêm vào, 
Visual Basic sẽ làm gì? 

10. Nếu một tập tin đang tôn tại và bạn mở tập tin để thêm vào, 
Visual Basic sẽ làm gì? 

11. Nếu một tập tin không tôn tại và bạn mở tập tin để nhập, 
Visual Basic sẽ làm gì? 

12. Vùng giá trị số hiệu tập tin của lệnh Open là gì? 

13. Đúng hay Sai: Khi mở một tập tin, bạn phải xác định tên tập 
tin bằng cách dùng chữ thường. 

14. Lệnh CONFIG.SYS nào giới hạn số tập tin mà bạn có thể mở 
tại một thời điểm? 

15. Hàm nào tìm số hiệu tập tin có tác dụng kế tiếp? 

16. Lệnh nào xóa tập tin sau khi hoàn thành lệnh với tập tin đó? 

17. Tại sao giới thiệu lệnh Close? 


404 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


18. Lệnh nào sẽ đóng tất cả các tập tin đang mở? 

19. Lệnh nào ghi dữ liệu vào tập tin? 

20. Lệnh Write# dùng ký tự nào để phân chia các giá trị xuất ra? 

21. Ký tự nào lệnh Write# đặt trước và sau giá trị ngày giờ? 

22. Ký tự nào lệnh Write# đặt trước và sau chuỗi? 

23. Lệnh nào là ảnh phản chiếu của lệnh ghi dữ liệu Write#? 

24. Record là gì? 

25. Hàm nào kiểm tra kết thúc tập tin? 

26. Lệnh nào sẽ đọc nội dung một mẩu tin vào một biến chuỗi 
hay Variant? 


Kết quả xuất ra là gì? 
27. Nội dung record là gì sau khi thực hiện lệnh Write# sau? 
Write #1, "Peach", 34.54, 1, "98" 


Tìm lỗi kỹ thuật 
28. An Huy muốn đọc nội dung một mẩu tin vào biến chuỗi tên 
MyRecord, nhưng lệnh sau đây đã không làm việc. Hãy giúp An 
Huy giải quyết vấn đề. 
Input #1, MyRecord. 


Lập trình... 

29. Viết lệnh Close đóng tập tin ở chế độ Input tương ứng với thẻ 
số 3 và tập tin ở chế độ Output tương ứng với thẻ số 19. 

30. Hãy viết lệnh Open cần để mở tập tin tên NAMES.DAT trong 
chế độ Append. Hãy gán tập tin với số thẻ là 7. 

31. Hãy thay đổi Ví dụ 18.5 để hiển thị một hộp thông báo và 
thoát vòng lặp đọc tập tin nếu tập tin dữ liệu nhập vào có 
nhiều hơn 200 mẩu tin. (Mảng lưu dữ liệu mới nhập không thể 
chứa hơn 200 giá trị.) 


Phần nâng cao 

Hãy viết một thủ tục con ghi bốn mẩu tin về bốn người bạn thân 
nhất của bạn gồm tên, tuổi, cân nặng và chỉ số IQ (hãy nhớ đây là bạn 
cho nên phải lịch sự). Viết thủ tục thứ hai đọc dữ liệu đó vào các biến 
chuỗi, mỗi lần một mẩu tin. 


Bài thực hành 9: Mở rộng dữ liệu và chương trình 405 


Bài thực bành 
Mở rộng dứ liệu và chương trình 


Tóm tắt 

Chương này chỉ cho bạn cách tạo khung chọn tập tin giống hệt 
hộp thoại tập tin với các điều khiển tập tin trên hộp công cụ. Bạn đã 
biết rằng mã lệnh phải duy trì tính đồng bộ giữa các điều khiển tập tin 
với nhau, nếu không sẽ xảy ra nhiều vấn đề, chẳng hạn danh sách thư 
mục chỉ tới ổ đĩa không chứa thư mục nào trong hộp danh sách thư mục 
được liệt kê. 

Bạn đã nắm bắt cách sử dụng các lệnh và hàm nhập / xuất tập 
tin trong Visual Basic để đọc, thêm và ghi tập tin dữ liệu. Quá trình 
truy xuất các tập tin dữ liệu khá đơn giản. 

Trong chương này, bạn đã tìm hiểu: 

e_ Lý do cần hộp thoại tập tin cho quá trình chọn tập tin 

e Cách thao tác các điều khiển tập tin để duy trì tính đồng bộ 

của chúng 

se Cách mở các tập tin và liên kết tập tin với một giá trị thẻ 

tập tin 

se Lý do lệnh Write# là lệnh hoàn hảo cho quá trình gửi dữ liệu 

đến một tập tin dữ liệu ở dạng dễ đọc 

se Khi nào dùng lệnh Input# và khi nào dùng lệnh Line Input# 

để đọc dữ liệu từ các tập tin 


Mô tả chương trình 


Hình P9.1 minh họa cửa sổ Form đang mở của PROJECT9.VBP. 
Bài thực hành này vô cùng đơn giản với nhiệm vụ hiển thị ba nút lệnh. 


406 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


File Selectio.. Form 


Hình P9.1. Trình ứng dụng Project9 khởi đầu bằng một mẫu biểu. 


Hai điều khiển, khung chọn tập tin và hộp nhập lớn trên mẫu 
biểu sẽ không được hiển thị khi người dùng vận hành chương trình ban 
đầu. Khi người dùng chọn nút lệnh Select a File, khung chọn tập tin đã 
học trong Bài 17 sẽ xuất hiện. Chương trình chờ đợi người dùng chọn 
một tên tập tin. 


Ngay khi người dùng chọn tên tập tin bằng cách nhấp đúp vào 
tên, hoặc nhấn nút lệnh OK trên khung chọn tập tin, khung chọn tập 
tin sẽ biến mất (thuộc tính Visible của nó được định là False) và mẫu 
biểu chỉ còn lại ba nút lệnh đơn giản. Sau đó nếu người dùng nhấp nút 
lệnh Display File, chương trình sẽ đọc nội dung của tập tin được chọn 
vào một biến chuỗi (single hoặc long). Tiếp đến chương trình sẽ hiển 
thị biến chuỗi đó trong hộp nhập mà thuộc tính Visible của nó được đổi 
thành True để người dùng có thể thấy và cuộn xem nội dung tập tin. 
Hình P9.2 minh họa tập tin mẫu được hiển thị trong hộp nhập. 


Bài thực hành 9: Mở rộng dữ liệu và chương trình 407 


I+ Selection Førm 


@SET FULTEMP=D: \CSEHVEvCCD 


LH 2/L:0;2.19424 /S d:\dosvmirơr /Ac /td /b 
D-\DDSVdoskey /bufsize=256 
đ:VD0S5VXmode con: tatec—30 đeiay~—1 


pronpt $p$g 
LH 2L:2,36224 d:VD0SX+MSEDEX /0:IBMCD 
SET DMQSPATH=d\X⁄4GA$DM0S 


Hình P9.2. Hiển thị nội dung tập tin được chọn. 


Thực hành quá trình đọc tập tin 

Phần chính của PROJECT9.VBP gồm điều khiển khung (Frame) 
và mã lệnh được trình bày trong điều khiển khung chọn tập tin ở Bài 
17. Điểm khác biệt chính nằm ở mã lệnh Click của nút lệnh Display 
File trong PROJECT9.VBP. 
Lưu ý 

Nếu bạn hiển thị tập tin không phải là tập tin văn bản ASCII, tập tin sẽ 
hiển thị dữ liệu không chính xác trong hộp nhập. Chẳng hạn, nếu chọn bằng 
tính Microsoft Excel, bạn sẽ không thấy bảng tính trong hộp nhập, mà sẽ thấy 
trình bày mã nhị phân được nén của bảng tính. 

Mã lệnh sử dụng lệnh Line Input# để đọc từng mẩu tin trong tập 
tin người dùng đã chọn trong khung chọn tập tin. Phần mô tả sẽ giải 
thích mã lệnh trong thủ tục cmdDisp_Click() trình bày ở Ví dụ P9.1. 


Ví dụ P8.1. Đọc toàn bộ tập tin vào biến chuỗi 
1: Sub cmdDisp_ Click () 
2: ' Read the whole file (up to 30,000 characters) 
3: ' into a single string variable. Display that 
4: ' string variable in a text box. 
5: Dim count As Integer ' Holds character count 


408 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


6: Dim FileSpec, ALine As String 

7: Dim FileHold As String ' Holds entire file 
8: Dim NL As String 

9: 

10: NL = Chr$(13) + Chr$(10) 

11: 

12: ' Gather the filename into a single string 
13: ' Add an ending backslash if the path has none 
14: IÝ (Right$(dirList.Path, 1) <> "\") Then 
15: FileSpec = dirList.Path & "\" & txtFiles.Text 
16: Else 

17: FileSpec = dirList.Path & txtFiles.Text 
18: End lí 

19: 

20: ' Open the file 

21: Open FileSpec For Input As #1 

29: 

23: ' Read up to the first 30,000 characters 
24: Line Input #1, ALine ' Read a line 

25: Do Until (EOF(1) = True) 

26: ALine = ALine + NL ' Add a newline 
27: ' Make sure that the read won't overshoot string limit 
28: lí (count + Len(ALine)) > 30000 Then 
29: Exit Do 

30: End lí 

31: 

32: FileHold = FileHold & ALine 

33: count = Len(FileHold) ' Update count 
34: Line Input #1, ALine ' Read a line 

35: Loop 

36: Close #1 

37: 

38: txtFile.Text = RTrim$(FileHold) 

39: txtFile.Visible = True 

40: End Sub 


Bài thực hành 9: Mở rộng dữ liệu và chương trình 409 


Mô tả 

1: Nút lệnh hiển thị tập tin tên cmdDisp, do đó tên chương trình con thủ 
tục biến cố là cmdDisp_ Click(). 

2: Chú thích giúp giải thích mục đích thủ tục. 

3: Tiếp tục chú thích trước. 

4: Tiếp tục chú thích trước. 

5: Định nghĩa một biến nguyên lưu chiều dài biến chuỗi khi chương 
trình đọc tập tin vào biến. 

6: Định nghĩa biến chuỗi tên FileSpec lưu tên đường dẫn và tên tập tin. 
Định nghĩa biến chuỗi ALine lưu nội dung từng mẩu tin đọc từ tập tin. 

7: Định nghĩa một biến chuỗi lưu toàn bộ nội dung tập tin. 

8: Định nghĩa một biến chuỗi lưu ký tự trở lại đầu dòng và xuống dòng mới. 

9: Dòng trống giúp phân tách các phần thủ tục. 

10: Định nghĩa ký tự bắt đầu dòng mới bằng cách nối ký tự trở lại đầu 
dòng và xuống dòng với nhau. 

(10: Sử dụng bảng ASCII khi bạn cần nối với mã lệnh điều khiển.) 

11: Dòng trống giúp phân tách các phần mã lệnh. 

12: Chú thích giải thích phần thủ tục này. 

13: Tiếp tục chú thích dòng trước. 

14: Nếu đường dẫn được chọn không kết thúc với ký tự \, mã lệnh phải 
thêm nó. 

(14: Ký tự \ luôn ở trước tên tập tin.) 

15: Nối ký tự \ sau đường dẫn được chọn và trước tên tập tin. 

16: Ngược lại... (đường dẫn được chọn đã kết thúc với ký tự \). 

17: Nối đường dẫn được chọn với tên tập tin. 

18: Kết thúc lệnh If. 

19: Dòng trống giúp phân tách từng phần mã lệnh. 

20: Chú thích giải thích mục đích phần mã lệnh này. 

21: Mở tập tin được chọn để đọc. Gán tập tin với số thẻ File bằng 1. 

22: Dòng trống giúp phân tách từng phần mã lệnh. 

23: Chú thích giúp giải thích phần mã lệnh này. 

24: Đọc mẩu tin đầu tiên. 

25: Vòng lặp kết thúc tập tin chưa được gặp. 


410 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


26: Thêm ký tự bắt đầu dòng mới vào mẩu tin vừa đọc. 

(26: Lệnh Line Input# không đọc tổ hợp ký tự bắt đầu dòng mới của tập tin.) 

27: Chú thích giải thích phần mã lệnh này. 

28: Biến chuỗi có thể chỉ chứa ít hơn 30.000 ký tự. Vì vậy, bỏ qua mầu 
tin vừa đọc và thoát khỏi quá trình đọc nếu chiều dài mẩu tin vượt quá 30.000 
ký tự. 

29: Kết thúc thủ tục nếu đạt tới giới hạn chuỗi. 

30: Kết thúc lệnh tí. 

31: Dòng trống giúp phân tách từng phần mã lệnh. 

32: Thêm mẩu tin vào biến chuỗi lưu tất cả mẩu tin đọc đến điểm đó. 

33: Cập nhật tổng số chiều dài tập tin mới. 

34: Đọc dòng tiếp theo từ tập tin. 

35: Tiếp tục vòng lặp. 

36: Đóng tất cả tập tin khi đã hoàn thành. 

37: Dòng trống phân tách từng phần mã lệnh. 

38: Cắt các khoảng trống bất kỳ vượt quá giới hạn khỏi chuỗi tập tin và 
hiển thị nội dung tập tin trong hộp nhập. 

39: Hiện hộp nhập. 

40: Kết thúc thủ tục Subroutine. 
Đóng trình ứng dụng 

Bây giờ bạn có thể thoát khỏi trình ứng dụng và Visual Basic. 


Chương kế tiếp sẽ giải thích cách thêm menu vào trình ứng dụng và 
thao tác điều khiển mới, điều khiển Timer. 


Chương X 
Bàt 19 


Menu 


Cửa sổ Menu Design 
Thêm thanh menu 
Bổ sung menu xổ xuống 


Nối lệnh menu với thủ tục biến cố 


D D EE EE 


Thêm chức năng trợ giúp 


Bài này giải thích cách thêm menu vào trình ứng dụng. Tại sao 
phải thêm menu? Như bạn đã biết, menu bổ sung các lệnh cho trình 
ứng dụng mà nút lệnh không thể xử lý được. Mặc dù nút lệnh thường 
thực hiện các nhiệm vụ như những tùy chọn menu, nhưng người dùng 
Windows vẫn muốn thấy menu. Các lệnh chương trình chung như thoát 
chương trình thường ở trên danh sách lệnh của menu. 


Làm thế nào xác định những lệnh sẽ có trên menu? Hãy nhìn 
một số chương trình Windows phổ biến. Đa số chương trình Windows 
có các lệnh menu và những đặc tính chung. Visual Basic là một chương 
trình như thế. Nhiều menu xổ xuống trong Visual Basic có chứa các 
lệnh giống như Microsoft Word và Microsoft Excel. 


Những sản phẩm Microsoft không chỉ là chương trình Windows 
với lệnh menu chung. Khi viết một chương trình, bạn muốn người dùng 
cảm thấy thoải mái với giao diện. Người dùng sẽ sử dụng chương trình 
của bạn mà không cảm thấy phiền toái chỉ khi giao diện của bạn có các 
lệnh chung. 


412 Giáo trình học và thực hảnh VIsual öasic can pan 


CỬA SỐ MENU DESIGN 


Khái niệm nụ 

Visual Basic thực hiện quá trình tạo lập và thiết đặt các lệnh 
trên thanh menu vào trình ứng dụng cũng dễ dàng như đặt nút lệnh và 
nhập vào phím truy xuất nhanh. Cửa sổ Menu Design có các công cụ mô 
tả menu cho phép tạo thanh menu, lệnh menu, và phím truy xuất 
nhanh cho trình ứng dụng. 

Cửa sổ Menu Design là một hộp thoại. Bạn có thể truy xuất từ 
cửa số Form bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl+M hay chọn lệnh 
Window ® Menu Design từ thanh menu riêng của Visual Basic. Hình 
19.1 trình bày cửa sổ Menu Design và tên các thành phần trong cửa sổ 
Menu Design. 


Menu Design Window 


Mm= [| [[fmeãf 
[] Wmdow Lit HelpContexlD:|D | 


L] thecked E] Enabled EÌ visble 


Leø ] 


Hình 19.1. Cửa sổ Menu Design. 


Bài 19: Menu 413 


Cửa sổ Menu Design tạo menu cho bạn, nhưng bạn vẫn cân viết 
các thủ tục biến cố để gắn vào những tùy chọn lệnh menu sao cho trình 
ứng dụng có thể hoạt động. Khi người dùng chọn một lệnh menu, Visual 
Basic sẽ phát sinh một biến cố, như khi người dùng nhấp nút lệnh vậy. 


Lưu ý 

Để thêm menu vào chương trình, bạn phải làm chủ cửa sổ Menu 
Design. Sau khi sử dụng cửa sổ Menu Design tạo menu, các thủ tục biến cố 
của menu sẽ làm việc như những thủ tục biến cố khác đã trình bày trong sách. 

Mở đầu quá trình bổ sung thanh menu vào trình ứng dụng, hãy 
xem Hình 19.2 để biết tên về những thành phần liên quan đến một 
thanh menu. Bài này sẽ hướng dẫn bạn tạo menu bằng cách thêm một 
thanh menu vào trình ứng dụng tên PROJECT9.VBP ở bài trước. 


File Selection Form 


Filt dịt View Hclp 
New 


Dpen Ctri+tO0 |: 
0lase h 


Hình 19.2. Gác thành phần trong menu. 
Lưu ý 

Bài này không thêm thủ tục biến cố cho từng lệnh menu trong 
PROJECT9.VBP mà chỉ giải thích cách tạo menu và các thành phần của 
menu, cũng như giải thích cách móc các thủ tục biến cố vào menu. Một khi 
hiểu cách tạo và thêm thủ tục biến cố vào một vài lệnh menu, hẳn nhiên bạn 
Sẽ biết cách thêm các thủ tục biến cố vào tất cả lệnh menu còn lại. 


414 Giáo trình học và thực hảnh Visual öasIc can pan 


Củng cố 

Thêm menu vào trình ứng dụng bằng cách dùng cửa sổ Menu 
Design. Cửa sổ này cho phép bạn thêm thanh menu, lệnh menu xổ 
xuống, đường phân cách, và tổ hợp phím truy xuất nhanh vào lệnh 
menu. Sau khi tạo menu, bạn sẽ viết các thủ tục biến cố cho từng lệnh 
menu. Khi người dùng chọn một lệnh menu, thủ tục biến cố của lệnh 
menu đó sẽ tự động thi hành. 


THÊM THANH MENU 


Khái niệm 

Thanh menu của trình ứng dụng là phần dễ thêm nhất trong hệ 
thống menu. Phần này sẽ hướng dẫn bạn các bước cần thiết cho quá 
trình thêm một thanh menu. Phần kế tiếp sẽ thêm các mục menu xổ 
xuống cho từng lệnh trong thanh menu. 


Cửa sổ Menu Design giúp bạn dễ dàng thêm một thanh menu vào 
bất kỳ ứng dụng nào. Hãy nạp tập tin PROJECT9.VBP và thêm thanh 
menu có các lệnh sau : 


s«. File 
s« Edit 
« View 
s‹  Help 


Trước khi tiến hành, hãy cất các tập tin và mẫu biểu 
PROJECT9.VBP dưới một tên khác. Bằng cách này bạn sẽ bảo vệ nội 
dung project đúng với mô tả ở cuối bài trước. Dĩ nhiên, nếu tình cờ thay 
đổi PROJECT9.VBP, bạn có thể sao chép các tập tin PROJECT9.FRM 
và PROJECT9.VBP từ nơi lưu trữ vào lại đĩa cứng của bạn. 


Các bước sau giả sử rằng bạn đã nạp tập tin PROJECT9.VBP và 
muốn cất bản sao tập tin mẫu biểu và project dưới cái tên 
MYMENU.FRM và MYMENU.VBP. 

1. Chọn File Save File As mở hộp thoại Save File As và nhập vào 
tên mới, MYMENU.FRM, tại dấu nhắc File Name. Nhấn phím 
Enter hay nhấp OK đóng hộp thoại. Hộp thoại File Save As chỉ 
cất tập tin mẫu biểu. 


Bài 19: Menu 415 


2. Chọn Pile # Save Project As mở hộp thoại Save Project As và 
nhập vào tên mới MYMENU.VBP tại dấu nhắc File Name. Nhấn 
phím Enter hay nhấp OK đóng hộp thoại. 


Bây giờ bạn đã có bản sao PROJECT9.VBP là MYMENU.VBP. 
Bạn có thể sửa đổi bằng cách thêm menu. Bài thực hành của Chương 9 
sẽ không bị đụng đến. 

Mỗi lệnh trên thanh menu, cũng như các lệnh menu và đường 
phân cách sẽ xuất hiện khi bạn hiển thị menu xổ xuống, có những 
thuộc tính như các điều khiển khác. Cửa sổ Menu Design hoạt động 
giống như một hộp thoại giúp bạn thiết đặt các giá trị thuộc tính menu. 
Cửa sổ Property đầy đủ thuộc tính như bao điều khiến khác, nhưng bạn 
sẽ thấy, menu đòi hỏi thêm một vài loại thuộc tính bổ sung mà các điều 
khiển khác không cần đến. 

Với trình ứng dụng MYMENU.VBP đã nạp, hãy thực hiện các 
bước sau để thêm thanh menu: 

1. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+M mở cửa số Menu Design. Trong phần 

này, bạn chỉ thêm các lệnh trên thanh menu. Mỗi lệnh đòi hỏi 
một để mục (được xác định bởi thuộc tính Caption) và một tên 
(được xác định bởi thuộc tính Name). 
Không bắt buộc, nhưng bạn có thể thiết đặt các thuộc tính khác 
như thuộc tính Enabled, để xác định mục menu được tô xám và 
không có hiệu lực với thủ tục xác định, hay thuộc tính Visible 
để xác định khi nào người dùng có thể nhìn thấy lệnh trên 
thanh menu. Thông thường, bạn ít khi thay đổi giá trị mặc định 
của các thuộc tính bổ sung này trên thanh menu. 

2. Tại dấu nhắc Caption, hãy nhập &File. Dấu & trước đề mục 
File chỉ tổ hợp phím truy xuất nhanh là Alt+F cho mục menu 
File. Khi bạn nhập để mục, chú ý rằng Visual Basic sẽ thêm để 
mục ở phần dưới cửa sổ Menu Design. 

Lưu ý 

Ở nửa dưới cửa sổ Menu Design chứa nội dung mô tả menu đây đủ, 
ngược lại nửa trên cửa sổ Menu Design chỉ chứa nội dung mô tả cho một mục 
menu riêng biệt trong menu. 


416 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bán 


3. Nhấn Tab di chuyển tiêu điểm đến hộp nhập Name, và nhập 
mnuFile. Trình ứng dụng sẽ hiểu mục thanh menu File tên là 
mnuFile. Các xác lập thuộc tính còn lại trong cửa số Menu 
Design chẳng có gì đáng nói. Màn hình của bạn sẽ được trình 
bày như Hình 19.3. 


Menu Design Window 


L] Window List 


L] Checked 


Hình 19.3. Lệnh File trên thanh menu đã được thêm vào menu. 


Phím truy xuất nhanh có hiệu lực với lệnh tương ứng trên thanh 
menu khi chọn tổ hợp phím Alt+phím có dấu gạch dưới tương ứng với 
ký tự gạch dưới trong thuộc tính Caption. Đừng thử chọn tổ hợp phím 
Ctrl+phím nhấn từ hộp danh sách xổ xuống Shortcut cho các lệnh trên 
thanh menu. Những tổ hợp phím truy xuất nhanh Ctrl+phím nhấn chỉ 
có hiệu lực cho các lệnh menu xổ xuống. 


Bài 19: Menu 417 


Đừng nhấn phím Enter hay nhấp nút OK để đóng cửa số Menu 
Design, bởi vì bạn phải thêm các lệnh trên thanh menu trước khi đóng 
cửa số. 

Tên các mục menu: Mã lệnh trình ứng dụng Visual Basic trong 
các thủ tục biến cố thường tham khảo các mục menu bằng tên mục 
menu đó. Hãy bắt đầu tên các mục menu trên thanh menu lẫn menu xổ 
xuống, bằng tiên tố để mục mnu để bạn có thể dễ dàng phân biệt các 
lệnh menu với các biến và những điều khiển khác khi làm việc với mã 
lệnh chương trình. 

Thông thường, lập trình viên Visual Basic tuân theo qui ước 
chuẩn đặt tên các mục menu sau tiền tố mnu. Vì vậy, lệnh Pile có tên 
là mnuFile, Edit có tên là mnuEdit, và ... 

Khi bạn thêm các mục bổ sung vào menu xổ xuống, hãy đặt tiền 
tố mnu vào trước tên mục menu xổ xuống và tên lệnh trên thanh menu. 
Vì vậy, lệnh File # Exit sẽ có tên là mnuFileExit, lệnh View ® Normal sẽ 
có tên là mnuViewNormail, và v.v. Các tên mô tả rõ ràng các mục menu. 


Bổ sung lệnh trên thanh menu còn lại sẽ tốn ít thời gian hơn 
bằng cách thêm chúng vào phần dưới cửa sổ Menu Design. Các bước sau 
sẽ hoàn thành quá trình tạo thanh menu MYMENU.VBP: 

1. Nhấp nút lệnh Next của cửa sổ Menu Design để báo cho Visual 
Basic biết bạn muốn thêm mục tiếp theo. Thanh sáng trong cửa 
số bên dưới sẽ nhảy tới dòng kế tiếp để chuẩn bị cho việc thêm 
mục menu kế tiếp. 

2. Nhập &Edit vào hộp nhập Caption và nhấn Tab. Tên mục thứ 
hai trên thanh menu là mnuEdit. Nhấp nút lệnh Next để sửa 
soạn cửa sổ Menu Design cho mục kế tiếp trên thanh menu. 


3. Nhập &View và nhấn Tab để chuyển tiêu điểm đến hộp nhập 
Name. Nhập mnuView và chọn Next để chuẩn bị cửa số Menu 
Design cho mục cuối cùng. 

4. Nhập &Help và nhấn Tab để di chuyển tiêu điểm đến hộp 
nhập Name. Nhập mnuHelp. Màn hình của bạn bây / 
trông như Hình 19.4. 


418 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


. Menu Design Window 


Name. 
Index: _ Ì Shortcut: Ê4 
L] Window List HelpContextlD- ÐpD_ |] 


L] Checked E<] Enabled Visthle 


Hình 19.4. Cửa sổ Menu Design với bốn mục menu được nhập. 


Đóng cửa số Menu Design bằng cách nhấn Enter hay nhấp nút 
lệnh OK. Ngay lập tức, Visual Basic sẽ hiển thị thanh menu mới ở trên 
cửa số Form của trình ứng dụng. 


Củng cố 

Cửa số Menu Design cung cấp những công cụ cần thiết để thêm 
thanh menu cùng với các lệnh và menu xổ xuống. Quá trình bổ sung các 
mục vào thanh menu là nhập tên và đầu để của mục. Bây giờ bạn đã 
biết cách thêm các mục riêng biệt vào menu. Tiếp đến sẽ giải thích 
cách hoàn thành menu xổ xuống cho lệnh File trong thanh menu. 


Bài 19: Menu 419 


BỔ SUNG MENU XỔ XUỐNG 


Khái niệm 

Từng lệnh trên thanh menu sẽ mở một menu xổ xuống chứa một 
dãy lệnh, các đường phân cách và phím truy xuất. Menu xổ xuống đôi 
khi còn gọi là menu con (submenu). Bốn nút lệnh mũi tên bên trong cửa 
sổ Menu Design cho phép bạn phân cấp menu xổ xuống phù hợp với các 
lệnh trên thanh menu, để chỉ những mục này liên quan đến các lệnh 
nào trên thanh menu. 

Bạn đã thêm thanh menu, bây giờ có thể bổ sung các mục riêng 
cho menu xổ xuống. Không nhất thiết phải nhập đầy đủ các lệnh trên 
thanh menu trước khi tạo từng menu xổ xuống. Bạn có thể thêm lệnh 
File vào thanh menu và sau đó tạo menu xổ xuống File trước khi thêm 
lệnh View vào thanh menu. Thứ tự thêm các mục menu không phải là 
tất cả. Menu xổ xuống File sẽ có các mục sau: 


« Lệnh New 
se Lệnh Open với tổ hợp phím truy xuất nhanh Ctrl+O 
se Lệnh Close 
se Đường phân cách 
e« Lệnh Exit 
Sau khi thêm các mục menu con này, bạn có thể kết nối các lệnh 
menu với những thủ tục biến cố bạn viết. 


Quá trình thêm các mục menu con y hệt quá trình thêm lệnh 
trên thanh menu. Điểm khác biệt là các tùy chọn cửa số Menu Design 
trở nên quan trọng hơn bởi vì bạn sẽ áp dụng những tùy chọn này 
thường xuyên hơn cho các mục menu xổ xuống. Bảng 19.1 sẽ giải thích 
các thuộc tính cửa sổ Menu Design còn lại. 


420 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Bảng 19.1. Giải thích thuộc tính còn lại của cửa sổ Menu Design 


Thuộc tính Mô tả 


Checked Xác định liệu một mục menu có dấu kiểm bên cạnh 
mục hay không. Thông thường bạn sẽ thêm các dấu kiểm 
vào lệnh menu thi hành các hành động bật tắt, như là 
menu View chứa lệnh Highlighted. Dấu kiểm được bật 
trong lúc thiết kế hay thông qua mã lệnh bằng cách 

định thuộc tính Checked của lệnh menu là True. Dấu 

kiểm sẽ gỡ bỏ (cho biết lệnh không hoạt động hay không 
được chọn) khi bạn định thuộc tính Checked là False. 


Đây là mã lệnh tương ứng với mô tả tập tin trợ giúp xác 
định nếu thêm các tập tin trợ giúp vào trình ứng dụng. 


HelpContextID 


Index Nếu tạo mảng điều khiển menu thay cho tên các mục 
menu riêng biệt, thuộc tinh Index xác định chỉ số mục 
menu trong mảng điều khiển. 

Shortcut Đây là danh sách xổ xuống tổ hợp phím truy xuất 
Ctrl+phím nhấn có thể thêm cho một lệnh bất kỳ trong 
menu xổ xuống. 

Window List Xác định lệnh menu áp dụng cho tài liệu MDI (giao diện 


đa tài liệu) của trình ứng dụng cao cấp. Menu bạn tạo 
trong sách không đòi hỏi sử dụng đặc tính MDI. 


Có lẽ phím lệnh quan trọng nhất trên cửa sổ Menu Design khi 
thêm các mục menu xổ xuống là bốn nút lệnh mũi tên. Nút lệnh mũi 
tên trái và phải cho biết các lệnh này thuộc lệnh nào trong thanh 
menu. Nói cách khác, nếu bốn lệnh trong cửa sổ bên dưới được dịch 
sang phải và hiện ra ngay cạnh mục File trong thanh menu, bốn lệnh 
dịch phải này sẽ nằm trong menu xổ xuống File. Mũi tên trái sẽ giảm 
cấp lệnh menu và mũi tên phải sẽ tăng cấp lệnh menu lên. Mũi tên lên 
và xuống dùng để di chuyển các lệnh lên xuống trong danh sách lệnh 
menu, sắp xếp lại thứ tự nếu cần. 

Các phím mũi tên rất có ý nghĩa khi bạn hiểu cách sử dụng 
chúng. Hãy thực hiện các bước sau để tạo menu con xổ xuống cho lệnh 
File trên thanh menu: 


Bài 19: Menu 421 


1. Di chuyển thanh sáng trong cửa sổ bên dưới tới mục &Edit của 
thanh menu. Nhấp nút lệnh Insert. Lệnh này luôn luôn chèn 
trước một mục, cho nên để thêm các mục vào menu File, bạn 
phải chèn trước mục Edit của thanh menu trong cửa sổ bên dưới. 


2. Nhấp nút lệnh mũi tên phải. Visual Basic sẽ thêm một số 
khoảng trống, cho biết mục được chèn gần nhất sẽ là mục con 
dưới tùy chọn File. 

3. Chuyển tiêu điểm đến dấu nhắc Caption và nhập &New. 

4. Nhấn phím Tab để chuyển tiêu điểm đến dấu nhắc Name và 
nhập mnuFileNew. 


Caption: '#§Ð9SbHdtyoaogrrearans k- 0K — 0K | 
Hà=c | | [CAmml 
Index: ` Shoitcut: [no |] 
L] Wimdow List HelpContextlD: IMNNWNNES 


Ni Checked PS] Enabled 


Hình 19.5. Quá trình thêm menu rile. 


422 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


5. Nhấp Next và sau đó nhấp Insert để chèn mục khác ngay dưới 
mục New. Cửa sổ Menu Design sẽ trông giống như Hình 19.5. 


6. Chuyển tiêu điểm đến dấu nhắc Caption và nhập &Open. 
Nhấn phím Tab và nhập mnuFileOpen vào dấu nhắc Name. 
Trước khi thêm mục tiếp theo, nhấp danh sách thả xuống 
Shortcut và chọn Ctrl+O. Khi người dùng hiển thị menu xổ 
xuống File, Ctrl+O sẽ xuất hiện như phím tắt bên cạnh mục 
menu File # Open. 


7. Nhấp Next, tiếp đó nhấp Insert để tạo không gian nhập mục 
tiếp theo. Thêm đề mục Close với tên mnuFileClose. Nhấp Next 
sau đó là Insert để chèn một mục khác ngay dưới mục Close. 
Bây giờ là lúc thêm đường phân cách. 

Các đường phân cách giúp bạn phân chia lệnh trong menu xổ 
xuống thành những phần riêng biệt. Mặc dù các lệnh này xuất hiện 
trên menu xổ xuống File của đa số trình ứng dụng Windows, nhưng 
không phải tất cả đều thực hiện cùng một chức năng. Một số lệnh liên 
quan đến tập tin, một số liên quan đến ¡n ấn, và lệnh Exit luôn xuất 
hiện trên menu File. Các đường phân cách giúp phân biệt những nhóm 
lệnh khác nhau trong menu xổ xuống. 


Tất cả đường phân cách có cùng thuộc tính Caption không có gì 
ngoài dấu nối, -. Bạn phải đặt tên khác nhau cho các đường phân cách. 
Thông thường, tên đường phân cách trên menu File là mnuFileBarl, 
mnuFileBar2, và... Bạn phải thêm các đường phân cách bằng cách 
dùng nút lệnh mũi tên phải để chúng thụt vào đúng ngay dưới menu xổ 
xuống của chúng. Hãy thực hiện các bước sau để thêm đường phân cách 
cho menu xổ xuống File của MYMENU.VBP: 


1. _ Nhập - cho vùng Caption và nhấn phím Tab. 
2. Nhập mnuFileBarl cho vùng Name. 


Còn một mục nữa cần thêm. Bạn đủ biết cách thêm lệnh Exit 
vào menu File. Sau khi thêm Exit, cửa số Menu Design sẽ trông giống 
như Hình 19.6. 


Bài 19: Menu 423 


Menu Design Window 


xã 
Index: L__] Shoitcut: 
[] Window Liet HelpContexlD: [D | 


LŨ Checked s] Enabled Visible 


Hình 19.6. Các lệnh đây đủ trong menu File. 

Một đặc tính phụ trong menu là thêm mục được đánh dấu kiểm 
vào menu xổ xuống View. Thêm mục con Highlighted với tên 
mnuViewHighlighted. Nhấp ô chọn Checked. Mục View Highlighted sẽ 
được đánh dấu kiểm khi người dùng chọn lệnh View Highlighted từ menu. 

Bây giờ bạn đã hoàn thành menu, hãy nhấp nút lệnh OK. Khi 
cửa số Menu Design biến mất, bạn sẽ thấy cửa sổ Form của trình ứng 
dụng với thanh menu ở phía trên màn hình. 


Củng cố 

Quá trình thêm menu vào trình ứng dụng của bạn đòi hỏi bạn 
làm chủ cửa số Menu Design. Menu chính là điều khiển cao cấp với các 
giá trị thuộc tính bạn ấn định bằng cách sứ dụng cửa số Menu Design. 
Đa số các mục menu đòi hỏi bạn xác định thuộc tính Caption và Name 


424 Giáo trình học và thực hanh Visual Basic căn bản 


cũng như canh dòng đúng những mục ngay dưới lệnh trên thanh menu 
của nó. Không bắt buộc, một mục menu có thể chứa tổ hợp phím truy 
xuất nhanh hay một dấu kiểm bên cạnh mục. 


NỐI LỆNH MENU VỚI THỦ TỤC BIẾN CỐ 


Khái niệm 

Một khi đã thiết kế xong menu, bạn cần gắn từng lệnh menu vào 
trình ứng dụng của bạn. Để đáp ứng quá trình chọn menu, bạn phải 
viết thủ tục biến cố Click mà bạn muốn Visual Basic thi hành khi người 
dùng chọn một lệnh menu. 


Visual Basic sẽ phát sinh biến cố Click khi người dùng chọn một 
lệnh menu. Tên lệnh menu kết hợp với từ Click, chính là tên thủ tục 
biến cố. Vì vậy, lệnh menu File ® Exit sẽ thi hành thủ tục biến cố 
mnuFileExit_Click(). 


Việc thêm thủ tục biến cố mnuFileExit_Click(Q chỉ yêu cầu bạn 
chọn lệnh menu đó trong quá trình thiết kế chương trình. Tại cửa sổ 
Form, hãy nhấp lệnh File trên thanh menu. Visual Basic sẽ hiển thị 
menu xổ xuống File. Thậm chí dù bạn không chạy chương trình nhưng 
đang làm việc trên chương trình từ cửa sổ Form, menu Eile sẽ xuất 
hiện để cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra vào lúc người dùng chọn lệnh 
Fie khi chạy chương trình. 


Nhấp lệnh Exit trên menu xổ xuống File. Ngay khi bạn nhấp 
lệnh Exit, Visual Basic sẽ mở cửa số Code với thủ tục biến cố mới tên 
mnuFileExit_Click(), như mô tả trong Hình 19.7. 


Thủ tục biển cố này khá đơn giản. Khi người dùng chọn File 
Exit, bạn muốn trình ứng dụng kết thúc. Vì vậy, hãy chèn lệnh End tới 
thân thủ tục biến cố mnuFileExit_Click() và đóng thủ tục bằng cách 
nhấp đúp nút điều khiển của nó. 


Mặc dù bài này không dành thời gian hoàn thành tất cả menu xổ 
xuống cho cac lệnh trên thanh menu và thêm mã lệnh thủ tục biến cố 
vào từng lệnh menu, nhưng nó đã chỉ cách kết nối lệnh menu File ® 
Open để hiển thị khung chọn tập tin khi người dùng chọn nút lệnh 
Display a File trên mẫu biểu. Di nhiên bản sao nút lệnh Display a File 
ở bên trong thủ tục mnuFileOpen_Click(), bạn có thể thi hành biến cố 


Bài 19: Menu 425. 


Click của nút lệnh bằng cách thêm dòng sau vào thân thủ tục 
mnuFileOpen_ Click(): 
cmdSel_Click ' Execute the Display a file event 
Như bạn thấy, quá trình thêm các thủ tục biến cố đòi hỏi một 
vài thao tác nhấp lệnh menu và mã lệnh được đưa vào thân thủ tục sẽ 
xuất hiện. 


MYMENU.FRM 


= 
=.... . 


Sub mnuFileExit Click () 


End Sub 


Hình 19.7. Visual Basic mở cửa sổ Code khi bạn nhấp một mục menu. 


Tóm tắt 

Hãy thêm thủ tục biến cố khác vào tùy chọn menu View 
Highlighted bằng cách nhấp lệnh menu của nỏ và thêm mã lệnh trong 
Ví dụ 19.1 vào thủ tục. 


Củng cố 

Sau khi thiết kế menu, bạn phải gắn mã lệnh với các mục menu 
khác nhau bằng cách viết thủ tục biến cố Click sẽ thi hành khi người 
dùng chạy trình ứng dụng và chọn menu. Nếu lệnh menu nào đó là bản 
sao chức năng của các thành phản điều khiển khác chẳng hạn như nút 
lệnh, đừng sao chép mã lệnh của nút lệnh này vào thân thủ tục biến cố 
menu. Thay vào đó, chỉ việc gại thủ tục biến cố của nút lệnh đó ngay 
trong thủ tục biến cố của lệnh menu. 


426 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Ví dụ 19.1. Mã lệnh in dậm tập tin được hiển thị. 
1: Sub mnuViewHighlighted_Click () 
2: ' Determines if the file being displayed 
3: ' appears Boldfaced or not 
4: mnuViewHiphlighted.Checked = Not 
(mnuViewHiphlighted.Checked) 
5; txtFile.FontBold = mnuViewHighlighted.Checked 
6: End Sub 


Kết quả xuất ra 

Hình 19.8 mô tả tập tin dữ liệu văn bản đang được hiển thị 
không có phông chữ đậm. Trước khi bạn chọn lệnh menu View ® 
Highlighted, tập tin luôn xuất hiện ở dạng chữ đậm. 


File Selection Form 5B 


Elc ti Bị CC 7 7 7 


Highlighted . 


—— Ay TT 510010 ME: 300 1|*Ï 
Select a File ị Bainstarle Jẻ 22028 MER 30( LÌ 
Bar b 430102 MER 300 


Ezll3:t 232 321284 äMS 300 
Eella:t 23 S5fI† #8 MER 300 ‡ 
Bznbecula 4 0 6D2657 äNS 31 Bấ 
Blrmraaharr, 2 353 4000 CPS 3 
Đurmngharr. 2 633 3474 BNS 3 Ệ 
Birmmgharn “+ K 
Eitmingharn 
Elackbuini Š 
Elaradfard Forum +58 393205 MER 
ũz £41001 MER 30( 
840034 MER 


Hình 19.8. Khí không được chọn, lệnh menu View œ Highlighted 
sẽ lắt phông chữ đậm lúc hiển thị tên tập tin. 


Bài 19: Menu 4127 


Phân tích 

Đầu tiên, vào thời điểm người dùng chạy chương trình, lệnh View 
Highlighted sẽ được đánh dấu kiểm, nghĩa là tập tin mà người dùng 
hiển thị sẽ xuất hiện ở dạng chữ đậm. 


Ví dụ 19.1 sử dụng toán tử Not để định thuộc tính FontBold của 
hộp nhập hiển thị tập tin trong trình ứng dụng. Dòng 4 định lại việc 
đánh dấu mục menu View Highlighted. Nếu mục menu được đánh dấu, 
dòng 4 sẽ thiết đặt giá trị ngược lạ với toán tử Not. Dấu kiểm trên 
mục menu lúc đó sẽ biến mất và không được hiển thị khi người dùng 
hiển thị lại menu xổ xuống View. Dòng 5 ấn định thuộc tính FontBold 
của hộp nhập là TRUE hoặc FALSE ứng với tình trạng mục menu được 
đánh dấu hay không. 


THÊM CHỨC NĂNG TRỢ GIÚP 
Khái niệm 


Sử dụng hàm Chr$(), bạn có thể thêm lệnh Help mà ít người biết 
đến vào bên phải thanh menu. 


File Selection Form 


= [rT^] 
SA. ___D__. . THÊ 


Hình 19.9. Sử dụng một mẹo nhỏ bạn có thể thêm lệnh Help vào bên phải thanh menu. 


428 Giáo trình học và thực hành V¡sual Basic căn bản 


Một số trình ứng dụng sẽ hiển thị thanh menu giống như thanh 
menu bạn đã thêm trong MYMENU.VBP, ngoại trừ việc các trình ứng 
dụng này còn có lệnh Help xuất hiện ở góc phải thanh menu như Hình 
19.9 minh họa. 

Nếu thêm ký tự ASCII 8, ký tự điều khiển backspace, với thuộc 
tính Caption của lệnh thì lệnh sẽ xuất hiện ở bên phải thanh menu. 
Tại sao lại thêm ký tự điều khiển backspace? Không ai biết điều đó! 

Bạn không thể thêm ký tự backspace trong quá trình thiết kế 
trình ứng dụng, nhưng lại có thể thêm ký tự backspace bằng cách dùng 
hàm Chr$() trong mã lệnh khởi động chương trình. Những gì bạn phải 
làm là nối để mục của lệnh Help trên thanh menu với ký tự Chr§(8). 
Bạn phải nối Chr$(8) lúc chạy chương trình. Có lẽ vị trí tốt nhất để 
thêm Chr$(8) là trong thủ tục Form_Load() (thủ tục sẽ thi hành trước 
khi người dùng thấy mẫu biểu). Ví dụ 19.2 trình bày mã lệnh cân để 
canh phải tùy chọn Help trên thanh menu. 

Ví dụ 19.2. Mã lệnh canh phải lệnh Help trên thanh menu. 

1: Sub Form_Load () 

2:" Right-justify the Help menu bar item 

3: mnuHelp.Caption = Chr$(8) & mnuHelp.Caption 
4: End Sub 

Bài này không trình bày bất cứ điều gì với tùy chọn Help bởi vì 
quá trình thêm trợ giúp trực tuyến vào một trình ứng dụng nằm ngoài 
phạm vi cuốn sách này. Bạn có thể nối bất kỳ một lệnh trên thanh 
menu với Chr$(8) nếu muốn lệnh đó xuất hiện bên phải thanh menu. 
Mách nước 

Nếu nối ký tự Chr$(8) cho hơn một lệnh trên thanh menu, chỉ có lệnh 
sau cùng trên thanh menu tính từ trái qua mới xuất hiện ở góc phải thanh menu. 


Củng cố 
Bằng cách nố: vào ký tự Chr$(8) lúc chạy chương trình, bạn có 


thể hiển thị lệnh ở góc phải thanh menu. Tuy nhiên, đừng lạm dụng 
khả năng này, bạn chỉ nên canh phải lệnh Help trên thanh menu. 


Bài 19: Menu 429 


Bài này kết thúc ở đây mà không thêm các thủ tục biến cố vào 
tất cả lệnh menu bởi vì bạn có thể thực hiện các bước tương tự như đã 
trình bày cho các lệnh còn lại. Bây giờ bạn đã hiểu cách thêm thanh 
menu, mã lệnh vào trình ứng dụng, và đã nắm rõ cách tạo các chương 
trình Windows chuyên nghiệp! 


Bài tập 


Kiến thức tổng quát 


1. 
2. 


10. 


11. 


12. 


Công cụ Visual Basic dùng để thiết kế menu là gì? 
Đúng hay Sai: Cửa sổ Menu Design cho phép bạn xác định các 
giá trị thuộc tính cho trình ứng dụng. 


Đúng hay Sai: Bạn có thể thêm tổ hợp phím truy xuất nhanh 
Ctrl+phím nhấn vào các lệnh trên thanh menu. 


Đúng hay Sai: Bạn có thể thêm tổ hợp phím truy xuất nhanh 
Alt+phím nhấn vào các lệnh trên thanh menu. 


Tên tiền tố nên dùng cho tất cả mục menu là gì? 

Submenu là gì? 

Nút lệnh nào trong cửa số Menu Design cho phép bạn sắp xếp 
lại các tùy chọn menu? 

Những nút lệnh nào trong cửa sổ Menu Design cho phép bạn 
phân cấp các mục menu cho biết những mục đó có phải là 
thành phần của một menu xổ xuống hay không? 

Thuộc tính menu nào cho phép bạn thêm các dấu kiểm cạnh 
mục menu? 


Thuộc tính menu nào cho phép bạn che giấu các mục menu vào 
những thời điểm khác nhau? 

Đúng hay Sai: Các lệnh menu có thể là một phần của mảng 
điều khiển. 

Đúng hay Sai: Thuộc tính Caption tạo các vạch phân cách trên 
menu bằng dấu nối (—). 


430 Giáo trình học và thực hanh Visual Basic căn bản 


13. Tên biến cố mà tất cả quá trình chọn lựa menu sẽ kích hoạt 
là gì? 

14. Ký tự nào sẽ canh thẳng bên phải các mục menu? 

15. Đúng hay Sai: Bạn có thể canh thẳng bên phải cho nhiều lệnh 
trên thanh menu. 

Tìm lỗi kỹ thuật 

16. An Huy muốn canh thẳng bên phải mục menu View: Anh ấy đã 

nhập vào thuộc tính Caption của mục menu này như sau : 
Chr$(8) & &View 

Hãy giải thích cho Frank cách thêm ký tự khoảng trống đúng. 


Viết mã lệnh... 
17. Bạn đặt tên cho một mục menu có phụ đề Split là gì khi người 
dùng chọn nó từ thanh menu Window? 


18. Bạn sẽ đặt hai đường phân cách nào trên menu xổ xuống View? 


19. Hãy mô tả cách bạn có thể tô xám (làm mất hiệu lực) các mục 
menu trong MYMENU.VBP nghĩa là không có mã lệnh thủ tục 
biến cố nào vận hành lúc đó (như File New chẳng hạn). 


Phần nâng cao 

Hãy tạo một trình ứng dụng trống với các mục thanh menu là A, 
B,C, D, và E. Viết mã lệnh trong thú tục Form_Load() canh phải mục 
E. Trên từng menu xổ xuống, thêm các mục sau 1, 2, 3, 4, và 5. Chèn 
đường phân cách giữa mục 2 và 3, 4 và 5. Sau khi hoàn thành, hãy 
chạy chương trình để bảo đảm rằng tất cả các mục menu được trình bày 
như mong đợi. Xong xuôi bạn sẽ làm chủ các giai đoạn căn bản bổ sung 
các lệnh menu. 


Bài 20: Định thời gian 431 


Bài 20 

Định thời gian 
Giới thiệu về điều khiển bộ định thời 
Sử dụng điều khiển bộ định thời 


Các biến cố ít xảy ra 


Bộ định thời không phải là đồng hồ báo thức 


6 BE 


Bài này mô tả điều khiển bộ định thời (Timer). Không giống đa 
số điều khiển khác, người dùng chẳng bao giờ nhìn thấy điều khiển bộ 
định thời, ngay cả khi điều khiển bộ định thời được đặt trên mẫu biểu 
như các điều khiển khác. Điều khiển bộ định thời đếm khoảng thời 
gian trôi qua và tự động kích hoạt các biến cố riêng của nó sau một 
khoảng thời gian định trước. 

Khác với cách đáp ứng biến cố của các điều khiển khác, điều 
khiển bộ định thời sẽ tự kích hoạt và đáp ứng biến cố thông qua 
thủ tục biến cố bạn viết. Các xác lập thuộc tính của điều khiển bộ định 
thời xác định thời điểm phát sinh biến cố của điều khiển bộ định 
thời (Timer). 

Ghi chú 

Điều khiển bộ định thời không làm việc với hàm Timer() mà bạn đã học 
trong Bài 16. Bộ định thời là điều khiển xuất hiện trong cửa sổ Toolbox, còn 
Timer() là một hàm bạn thêm vào các chương trình bên trong cửa sổ Code. 


GIỚI THIỆU VỀ ĐIỀU KHIỂN BỘ ĐỊNH THỜI 


Khái niệm 
Điều khiển bộ định thời ẩn khuất đâu đó trên mẫu biểu của người 
dùng, đếm từng khoảng thời gian xác định đã trôi qua. 


432 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Hình 20.1 cho thấy vị trí điều khiển bộ định 
thời xuất hiện trên hộp công cụ. Điều khiển bộ định 
thời giống như đồng hỗ bấm giờ. Khi đặt điều khiến 
bộ định thời trên mẫu biểu, hình dạng điểu khiển bộ 
định thời cũng giống như vậy. Hãy nhớ rằng người 
dùng không nhìn thấy điều khiển bộ định thời khi 


š le chạy trình ứng dụng. 

E_«£ | Bạn có thể đặt điều khiển bộ định thời trên mẫu 
biểu tương tự như điều khiển khác. Bạn có thể thực 

=8 ER hiện một trong hai cách sau: 


se Nhấp đúp điều khiển bộ định thời để nó xuất 
hiện giữa mẫu biểu. Sau đó kéo điều khiển đến vị 
trí muốn đặt. 

se _ Nhấp và kéo điều khiến tới vị trí đặt nó trên mẫu 
biểu. 

Hãy đặt điều khiến bộ định thời ở ngoài các 
điều khiển khác. Luôn nhớ rằng người dùng không 
thể thấy điều khiến bộ định thời, cho nên bạn có thể 
đặt nó ở ngoài vùng các điều khiển để khỏi phiền hà 
điều khiến khác trên mẫu biểu. 


Hình 20.1. Điểu khiển bộ định thời là biểu tượng 
đồng hồ bấm giờ trên cửa sổ Toolbox. 

Vị trí đặt bộ định thời không quan trọng đã đành mà kích cỡ của 
nó cũng vậy. Không có vấn đề gì khi bạn điều chỉnh kích cỡ điều khiển 
bộ định thời, Visual Basic sẽ từ chối quá trình thay đổi kích cỡ đó. 
Không nên quan tâm đến kích cỡ của điều khiển bộ định thời bởi vì 
người dùng không nhìn thấy nó. 

Hình 20.2 trình bày cửa sổ Form sau khi đặt điều khiển bộ định 
thời (Timer) vào góc trái dưới cửa sổ. 

Lưu ý 

Một trình ứng dụng bất kỳ đều có thể có nhiều điều khiển bộ định thời, 

như có nhiều điều khiển khác vậy. 


Bài 20: Định thời gian 433 


Microsoft Visual Basic Primer Edition [designj 
FHlIe Edi View Bun Đecbug_ 0ptions Window Help 


Hình 20.2. Mẫu biểu với một điều khiển bộ định thời . 

Bảng 20.1 trình bày danh sách giá trị thuộc tính của bộ định thời 
có tác dụng trong cửa sổ Property để thiết lập điều khiến. Các thuộc 
tính của điều khiển bộ định thời không nhiều. Bạn có thể nhớ rằng đa 
số thuộc tính của các điều khiển khác được thiết kế để trợ giúp quá 
trình chọn màu và định kích cỡ cho các điều khiển (như thuộc tính 
BackColor, Width, ..). Điều khiển bộ định thời không cần những thuộc 
tính này bởi vì người dùng không thấy điều khiển bộ định thời. 


Khái niệm mới 
1 mili giây (ms) bằng 1 phần ngàn giây. 


434 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Bảng 20.1. Các thuộc tính điều khiển bộ định thời 


Thuộc tính 


Enabled Xác định điều khiển bộ định thời có thể đáp ứng biến cố. 
Xác định chỉ số mảng nếu lưu điểu khiển bộ định thời trong 
một mảng các điều khiển. 


Xác định khoảng thời gian, tính theo mili giây, để một biến 


cố timer diễn ra. Giá trị Interval có thể biến thiên trong 
khoảng từ 1 đến 65535. 

Xác định khoảng cách tính bằng twip từ góc trái cửa sổ 
Form đến vị trí đặt điểu khiển bộ định thời. 


Tên của điều khiển. Trừ khi bạn thay đổi tên, Visual Basic 
sẽ gán các tên mặc định Timer1, Timer2, ... khi bạn thêm 
các điểu khiển bộ định thời. 

Top 


Không được Visual Basic sử dụng. Thuộc tính này dành cho 
lập trình viên chú thích nút tùy chọn. 

Xác định khoảng cách tính bằng twip từ cạnh trên cùng cửa 
sổ Form tới vị trí điều khiển. 


Thông thường, thuộc tính quan trọng nhất của bộ định thời là 
Interval bởi lẽ thuộc tính này dùng để xác định thời gian vận hành các 
thủ tục biến cố timer đã viết cho điều khiển bộ định thời. 


Lưu ý 

Hãy nhớ rằng số nguyên dương lớn nhất có thể lưu với kiểu dữ liệu 
nguyên (lInteger) là 32767. Vì vậy, nếu muốn khởi tạo thuộc tính Interval của 
timer, hãy dùng biến kiểu số nguyên dài (Long Integer) hay kiểu dấu chấm 
động (Single hay Double) để giữ giá trị khởi tạo. 

Trước khi học các lệnh sẽ đưa vào trong thủ tục biến cố, bạn cần 
hiểu rằng chỉ có một biến cố có tác dụng cho điều khiển bộ định thời. 
Điều khiển bộ định thời (Timer) có ít thuộc tính điều khiển và chỉ có 
thể viết một loại thủ tục biến cố. 


Timer là biến cố dành cho điều khiển bộ định thời. Vì vậy, nếu 
đặt tên cho một điều khiển bộ định thời là tmrAlarm, biến cố cho điểu 
khiển bộ định thời đó được gọi là tmrAlarm_ Timer(). Để mở biến cố đó, 
bạn có thể nhấp đúp điều khiển bộ định thời, hay chọn mục Event từ 
danh sách xổ xuống Proc của cửa sổ Code để mở thủ tục biến cố Timer. 


Bài 20: Định thời gian 435 


Lưu ý 
Visual Basic phân biệt thủ tục biến cố Timer với hàm xây dựng sẵn 
Timer() dựa vào cách bạn sử dụng chúng. 


Windows giới hạn số điều khiển bộ định thời (Timer) có thể 
thêm vào một trình ứng dụng tại một thời điểm. Nếu bạn thử thêm 
nhiều điều khiển bộ định thời hơn số Windows cho phép, Visual Basic 
sẽ hiển thị thông báo lỗi như trong Hình 20.3. Windows chỉ có thể hỗ 
trợ một số giới hạn các điểu khiển bộ định thời (thông thường, 
Windows có thể xử lý 15 điểu khiển bộ định thời trong một trình ứng 
dụng). Windows không thể đếm giá trị của tất cả thuộc tính Interval, 
nếu bạn sử dụng quá nhiều điểu khiển bộ định thời, dễ dẫn đến xung 
đột và làm chậm tốc độ xử lý. 

Microsoft Visual Basic Priner Edition [run] Ma 
File Edit View Hun Dcbug Options Window Help 


x 


TIz 


Hình 20.3. Thông báo lỗi sẽ hiện ra nếu có quá nhiều điểu khiển bộ định thời. 
Củng cố 
Điều khiển bộ định thời (Timer) có ít thuộc tính và biến cố hơn 
các điều khiển khác. Không cần xác định thuộc tính định kích cỡ và 
màu đối với điều khiển bộ định thời bởi vì người dùng không thấy điều 
khiển bộ định thời và các thuộc tính này sẽ là vô nghĩa. 


436 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 
SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN BỘ ĐỊNH THỜI 


Khái niệm 

Thuộc tính Interval xác định khoảng thời gian trôi qua giữa hai 
lần phát sinh biến cố bộ định thời. Khác với các điều khiển khác phát 
sinh biến cố để đáp ứng dữ liệu nhập vào của người dùng, bộ định thời 
lại tự phát sinh biến cố trong khoảng thời gian định trước. 

Sử dụng điều khiển bộ định thời để thi hành một thủ tục biến cố 
tại thời điểm định trước. Khi đặt điều khiển bộ định thời trên một mẫu 
biểu, thuộc tính Interval của bộ định thời cho biết số mili giây sẽ trôi 
qua trước khi thủ tục biến cố Timer() của bộ định thời thi hành. 

Giả sử bạn đặt một biến cố timer trên điều khiển và định thuộc 
tính Interval của bộ định thời bằng 10000. Nếu đặt tên cho biến cố 
timer là tmrSecond, thủ tục biến cố tmrSecond_ Timer() sẽ thi hành cứ 
10000 mili giây một lần, nói cách khác là 10 giây một lần. 


Tóm tắt : 


.El8sep ũn/0f) 


Hình 20.4. Xem thời gian cập nhật mỗi giây. 


Hình 20.4 trình bày ứng dụng CLOCK.VBP thực hiện cập nhật 
thời gian mỗi giây. Nút tùy chọn xác định bạn sẽ nghe tiếng bíp mỗi 
giây lúc đồng hồ cập nhật. Điều khiển bộ định thời có tên là tmrClock. 
Ví dụ 20.1 trình bày mã lệnh thủ tục biến cố tmrClock_Timer() sẽ cập 
nhật thời gian trên màn hình số và phát tiếng bíp. 


Bài 20: Định thời gian : 437 


Củng cố 
Khởi tạo giá trị thuộc tính Interval để cho biết số mili giây sẽ 
trôi qua giữa hai lần xảy ra biến cố timer. Thủ tục biến cố Timer tự 
động thi hành sau từng khoảng thời gian trôi qua bằng với thời gian 
định trước trong thuộc tính Interval của bộ định thời. 
Ví dụ 20.1. Mã lệnh thủ tục biến cố Timer. 
: Sub tmrClock_ Timer () 
:' Beep every second if the check box 
: "is set. Also, update the value of the clock 
:" This event procedure executes every second 
:" (or every 1,000 milliseconds) because the 
:" timer control's Interval value ¡s 1000 
: lÝ (chkBeep.Value) Then 
: Beep 
10: End lí ' Don't beep if option button not set 
11: ' Update the time inside the label 
12: lblClock.Caption = Time$ 
13: End Sub 


Phân tích 

Dòng 1 cho biết tên điều khiển bộ định thời của trình ứng dụng 
là tmrClock. Do đó, thủ tục biến cố của nó là tmrClock_Timer(). Thuộc 
tính Interval của điều khiển bộ định thời thiết đặt bằng 1000 (mili 
giây), cho nên tmrClock_Timer() sẽ thi hành mỗi giây một lần. 


 œ@ N @œ 0 + 0 RÐ 


Các dòng 8 đến 10 sẽ kiểm tra ô chọn để xem liệu người dùng 
muốn mỗi giây nghe tiếng bíp hay không. Nếu ô chọn được đánh dấu, 
khi đó thuộc tính Values của nó là True, dòng 9 sẽ thi hành. 

Dòng 12 cập nhật giá trị của nhãn đồng hồ lớn ở giữa màn hình. 
Hàm Time$ truy xuất đồng hồ máy tính từng giây bởi vì thủ tục biến cố 
này sẽ thi hành mỗi giây. 


438 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Hình 20.5 trình bày cửa sổ Form của CLOCK.VBP trong thời 
gian thiết kế chương trình. Lưu ý điều khiển bộ định thời ở góc trái 
dưới màn hình. Điều khiển bộ định thời (Timer) nay sẽ không xuất hiện 
khi người dùng chạy chương trình, nhưnỷ tác dụng của điểu khiển bộ 
định thời trong chương trình là điều chính yếu bởi vì điều khiển bộ định 
thời sẽ kích hoạt thủ tục biến cố duy nhất trong toàn bộ trình ứng dụng. 


Hình 20.5. Điều khiển bộ định thời sẽ không hiển thị khi chương trình vận hành. 
CÁC BIẾN CỐ ÍT XẢY RA 


Khái niệm 

Thuộc tính Interval giữ giá trị tối đa là 65535. 65535 xác định 
khoảng thời gian chỉ trên 1 phút. Nếu viết các biến cố timer sẽ thi 
hành trong khoảng thời gian ít nhất cũng hơn vài phút, bạn cần thêm 
mã lệnh duy trì quá trình vận hành biến cố mỗi lần. 

Ví dụ, giả sử bạn muốn cảnh báo cho người dùng chọn lệnh File 
Save ð phút một lân. Bạn cần một cái gì đó phải xảy ra mỗi lần trong 
một khoảng thời gian xác định, hãy dùng điều khiển bộ định thời. Để 
hiển thị hộp thông báo File Save 5 phút một lân, bạn thực hiện như sau: 

1. Đặt điều khiển bộ định thời trên mẫu biểu của trình ứng dụng. 


Bài 20: Định thời gian 439 


2. Xác định số mili giây có trong 5 phút. Có 1.000 mili giây 
trong một giây. Nghĩa là 1 phút có 60.000 mili giây. Vì vậy, 
có 300.000 mili giây trong 5 phút. Số mili giây tối đa là 65.535 
(giá trị tối đa có thể nhận của thuộc tính Interval) cho nên 
bạn sẽ phải chia chu kỳ thời gian thành những khoảng thời 

gian nhỏ hơn có thể quản lý được theo mili giây, giây, phút. 
Dễ dàng chia 5 phút thành 5 khoảng thời gian, mỗi khoảng 1 
phút. Một phút bằng 60.000 mili giây. Vì vậy, bạn phải đặt thuộc tính 
Interval bằng 60000 và điều khiển việc hiển thị hộp thông báo File 
Save để hộp thông báo chỉ xuất hiện sau 5 lần thủ tục biến cố thi hành. 


Tóm tắt 

Ví dụ 20.2 trình bày thủ tục biến cố timer sẽ gọi lệnh message 
box 5 phút một lần. Biến cố timer thi hành mỗi phút, bởi vì giá trị 
Interval của bộ định thời là 60000. Cách đơn giản để hoàn thành quá 
trình hiển thị hộp thông báo 5 phút một lần là định nghĩa một biến 
module tên MinCount để đếm số phút trôi qua và gọi lệnh message box 
mỗi lần MinCount bằng 5. Lưu ý rằng ở đầu Ví dụ 20.2, bạn sẽ thấy thủ 
tục khai báo (General) định nghĩa một biến mức module tên MinCount. 
MinCount không mất giá trị cũ của nó giữa hai lần gọi thủ tục biến cố 
bởi vì MinCount là một biến module và không được định nghĩa cục bộ 
trong tmrMinute_Timer(). 


Củng cố 

Khi cần thi hành mã lệnh trong một khoảng thời gian lớn hơn 1 
phút, hãy định nghĩa một biến module để giữ số giây hay phút đã trôi 
qua trong nhiều lần gọi thủ tục biến cố timer. 


Ví dụ 20.2. Thi hành một biến cố timer 5 phút một lần. 
1: ' Inside the (general) procedure 
2: ' Define a module variable to keep 
3: ' track of one-minute time intervals 
4: Option Explicit 
5: Dim MinCount As lInteger ' Begins at zero 
6: 
7: Sub tmrMinute_Timer () 


440 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


8: ' Ensures that a message box appears onÌy every 
9: ' five minutes despite the fact that this 

10: ' event procedure executes every passing minute 
11: MinCount = MinCount + 1 ' Raise minute count 
12: lí (MinCount = 5) Then 

13: MsgBox "lt's time to save your file!" 

14: MinCount = 0 ' Reset the minute count 

15: End lí 

16: End Sub 


Phân tích 

Dòng 5 định nghĩa biến module tên MinCount. Tất cả các biến 
được định nghĩa đều có giá trị ban đầu là 0. Hãy nhớ rằng timer tên 
tmrMinute sẽ thi hành thủ tục con Timer trong ví dụ này có giá trị 
Interval bằng 60000, cho nên thủ tục biến cố tmrMinute_Timer() sẽ thi 
hành mỗi phút một lần. 

Một khi số phút đếm bằng 5, nghĩa là 5 phút đã trôi qua kể từ 
khi biến MinCount được định nghĩa hay từ lần cuối cùng thủ tục biến cố 
này được thi hành. Dòng 13 sẽ hiển thị hộp thông báo và dòng 14 đặt 
lại biến đếm số phút bằng 0 để bắt đầu lại quá trình đếm mới. Tuy 
nhiên, khi số phút đếm chưa bằng 5, điều kiện If sẽ bằng False và thủ 
tục con sẽ không dừng, không hiển thị hộp thông báo. 


BỘ ĐỊNH THỜI KHÔNG PHẢÁI LÀ ĐỒNG HỒ BÁO THỨC 


Bạn không thể thiết đặt điểu khiển bộ định thời để kích hoạt 
biến cố tại một thời điểm xác định. Điểu khiến bộ định thời hoạt động 
không giống đồng hồ báo thức diễn ra tại một thời điểm xác định. 
Khái niệm 

Điểu khiển bộ định thời sẽ thi hành thủ tục biến cố Timer của nó 
mỗi lần thời gian được định nghĩa trong Interval trôi qua. Tuy nhiên, 
điểu khiển bộ định thời không hoạt động như đồng hô báo thức, quá 
trình thi hành một thủ tục biến cố diễn ra lúc định lại thời gian. Tuy 
nhiên, bạn có thể lập trình thủ tục biến cố Timer để mô phỏng đồng hồ 
báo thức hay lịch để bàn. 


Bài 20: Định thời gian 441 


Điểu khiển bộ định thời (Timer) sẽ kích hoạt một biến cố lặp 
liên tục. Khi viết thủ tục biến cố timer, mã lệnh bên trong thủ tục phải 
có khả năng xử lý quá trình vận hành riêng của nó mỗi lần biến cố 
diễn ra. Nếu muốn thi hành một thủ tục con lúc định lại thời gian, bạn 
phải viết thủ tục biến cố để thi hành lặp (thực hiện mỗi lần khi đát lại 
khoảng thời gian); sau đó mã lệnh phải kiểm tra xem liệu thời gian PC 
có bằng với thời gian định lại mà bạn đang chờ đợi. 


Tóm tắt 

Ví dụ 20.3 mô tả mã lệnh chương trình cần tạo đồng hồ báo thức 
như CLOCK.VBP. Khi chạy chương trình, bạn sẽ thấy nút lệnh tên Set 
Alarm. Lúc nhấp Set Alarm, một hộp nhận dữ liệu (Input Box) sẽ xuất 
hiện hỏi thời gian báo thức. Khi nhập vào thời gian đúng (chương trình 
sẽ lặp cho đến khi bạn nhập thời gian đúng hay chọn Cancel), thời gian 
báo thức sẽ xuất hiện bên phải nút lệnh như Hình 20.6 và đồng hồ báo 
thức sẽ vận hành khi đến thời gian qui định. 


Củng cố 

Khi viết chương trình đồng hồ báo thức hay lịch, hãy nhớ biến cố 
Timer luôn thi hành liên tục, ít nhất là 65.535 mili giây một lần bởi vì 
6B535 là giá trị tối đa có thể lưu trong thuộc tính Interval của điểu 
khiến bộ định thời. Khi biến cố Timer thi hành, mã lệnh của bạn có 
thể kiểm tra thời gian hiện hành (hay ngày nếu viết chương trình lịch 
kiểm tra ngày) để xem liệu đã đến thời gian cần báo. 


Ví dụ 20.3. Mã lệnh định đồng hồ và đợi báo thức. 
1: ' Define a module variable used in two 
2: ' different procedures. The module variable 
3: ' cannot lose its value between runs. 


4: Option Explicit 


œ 


: Dim TimeSet As Variant 


6: 
7: Sub cmdSet_Click () 

8: ' Ask the user for an alarm time to set 
9: ' Keep looping until the user: 

10: ' Enters a valid time or 


442 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


T1: 
18: 
13: 
14: 
lệ 
16: 
12: 
18: 
19: 
20: 
ĐÀ ï- 
22: 
23: 
24: 
25: 
26: 
37: 
28: 
29: 
30: 
31: 
32: 
3: 
34: 
Ki 
36: 
37: 
38: 
39: 
40: 
41: 
42: 
43: 
44: 
45: 


' clicks the Cancel command button 

Do 

TimeSet = InputBox("Enter a 24-hour time to wake up", "Time") 
lf (TimeSet = "") Then ' Check for Cancel 

Exit Sub ' User pressed Cancel 

End lí 

Loop Until IsDate(TimeSet) ' Keep asking if invalid 
' lÝ here, the user entered a value that can 

' be converted to a valid time value. Now, 

' convert the Variant data to a date/time type 
TimeSet = CVDate(TimeSet) 

' Display the wake-up time in a label 
|blSet.Caption = "Alarm @ " & TimeSet 

End Sub 


Sub tmrClock_Timer () 

' Sound an alarm if the set time has been hit 
' just now or perhaps bypassed by a fraction 
Dim ctr As Inteper 


lí (chkBeep.Value) Then ' Second beep if needed 
Beep 

End lí 

IblClock.Caption = Time$ ' Update the screen's clock 


' Sound the alarm if the wake up time has been 

' passed (also, make sure a time has been set) 

lf (Time >= TimeSet) And (IblSet.Caption <> "No alarm") Then 
For ctr = 1 To 50 

Beep ' Wake up!!! 

Next ctr 

MsgBox "W-a-k-e U-p-!—'—U, MB_ICONEXCLAMATION, "Alarm" 
IblSet.Caption = "No alarm" ' To keep alarm from resounding ` 
End lí 

End Sub 


Bài 20: Định thời gian 443 


Kết quả 
Hình 20.6 trình bày những gì diễn ra khi người dùng định thời 
gian để kích hoạt đồng hỗ báo thức. 


BS(Bsep 0n/0ff) 


Alarm @ 12:02:00 PM 


Hình 20.8. Đồng hổ báo thức đã sẵn sàng hoạt động. 


Khi đồng hồ báo thức phát âm thanh, người dùng nghe chuỗi 
tiếng bíp và nhìn thấy hộp thông báo được mô tả trong Hình 20.7. 


® W-ak-e U-p--HI 


Hình 20.7. Đúng giờ báo thức người dùng. 


444 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Phân tích 

Dòng 1 đến 5 là mã lệnh (General) định nghĩa một biến thủ tục 
tên TimeSet lưu thời gian báo thức người dùng. Lý do bạn phải biết 
định nghĩa biến module khi phân chia biến cố Timer, thay vì dùng một 
danh sách đối số để truyền giá trị, là vì Visual Basic phát sinh biến cố 
Timer yêu cầu Visual Basic phát sinh thủ tục biến cố Timer có nhận 
hay gửi các đối số. Vì vậy, biến bất kỳ mà bạn dùng trong thủ tục biến 
cố Timer phải là biến module hay toàn cục nếu muốn khởi tạo giá trị 
biến đó ở nơi khác và sử dụng biến đó trong thủ tục Timer. 

Dòng 7 bắt đầu thủ tục hỏi người dùng thời gian báo thức. Thủ 
tục con bao gồm một vòng lặp từ dòng 12 đến 17 để hỏi người dùng thời 
gian và duy trì cho đến khi người dùng nhập thời gian hợp lệ hay nhấn 
nút lệnh Cancel. 


Dòng 21 sau đó sẽ chuyển biến Variant của người dùng có chứa 
giá trị thời gian hợp lệ (hãy cảm ơn lệnh gọi hàm IsDate() trong dòng 
17, đảm bảo người dùng đã nhập thời gian hợp lệ) thành dạng ngày để 
bạn có thể dùng so sánh với hàm Time$() trong thủ tục biến cố Timer() 
về sau. Dòng 23 sẽ thay đổi phụ để mặc định của nút lệnh từ No Alarm 
thành Set Alarm cho quá trình thiết đặt thời gian báo thức mới. 


Lưu ý 

Nếu người dùng chỉ nhập vào một ngày không kèm theo thời gian, hàm 
IfDate() ở dòng 17 sẽ bỏ qua ngày. Không có cách kiểm tra thời gian bằng 
cách dùng một hàm xây dựng sẵn. 

Dòng 26 bắt đầu thủ tục biến cố Timer. Các dòng từ 31 đến 33 sẽ 
kiểm tra liệu sẽ phát tiếng bíp lần thứ hai (người dùng đã chọn ô chọn 
trên mẫu biểu nếu muốn nghe tiếng bíp). Dòng 34 sẽ cập nhật chính 
xác quá trình hiển thị đồng hồ lớn trên màn hình từng giây. 

Dòng 38 kiểm tra xem liệu đã đến giờ báo thức. Bởi vì sự không 
hoàn hảo trong Windows, có khả năng thủ tục biến cố Timer nhảy một 
lần hai giây. Có lẽ do người dùng tạm thời chuyển tới một chương trình 
Windows khác, mà đôi khi làm cho điểu khiển bộ định thời thiếu mất 
một nhịp. Vì vậy, dòng 38 sẽ kiểm tra xem thời gian hiện hành có vượt 
quá hay bằng thời gian đã định bằng cách dùng toán tử >=. Ngoài ra, 
dòng 38 còn kiểm tra xem liệu đồng hồ có thể được đặt lại. 


Bài 20: Định thời gian 445 


Nếu đúng giờ báo thức đồng hồ đã định, vòng lặp For từ dòng 39 
đến 4l sẽ phát một dãy 50 tiếng bíp ra loa, và sau đó dòng 42 sẽ hiển 
thị một hộp thông báo đánh thức người dùng. Dòng 43 đặt lại phụ đề 
cho đồng hồ, cho nên chương trình không còn duy trì âm thanh báo 
thức cho những giây sau lệnh này. 


Bài tập 


Kiến thức tổng quát 


1, 
2. 
3. 


Điều khiển nào đếm thời gian trôi qua? 

Thuộc tính quan trọng nhất của điểu khiển bộ định thời là gì? 
Tại sao điểu khiển bộ định thời không có các thuộc tính kích cỡ 
và màu sắc? 

Người dùng sẽ thấy gì ở góc trái trên khi vận hành mẫu biểu 
chương trình có đặt một điểu khiển bộ định thời ở vị trí đó? 
Đúng hay Sai: Người dùng kích hoạt các biến cố timer. 

Giá trị thời gian được tính trong thuộc tính Interval của điểu 
khiển bộ định thời theo đơn vị nào? 

Đúng hay Sai: Một trình ứng dụng có thể có nhiều nhất một 
điểu khiển bộ định thời. 

Mili giây là gì? 

10000 ms bằng bao nhiêu thời gian? 


. 60000 ms bằng bao nhiêu thời gian? 
. Tên tiền tố mà các lập trình viên thường gán cho điểu khiển bộ 


định thời là gì? 


. Vấn để gì có thể gặp nếu thử định thuộc tính Interval của bộ 


định thời cho một biến integer ? 


. Tên thủ tục biến cố duy nhất có hiệu lực trong điểu khiển bộ 


định thời là gì ? 


. Đúng hay Sai: Bạn có thể định thuộc tính Interval của bộ định 


thời để kích hoạt một biến cố ở thời điểm xác định trước. 


. Tại sao đôi khi Visual Basic xảy ra lỗi nếu kiểm tra giá trị hàm 


Time$() khác kiểu thời gian chính xác? 


446 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Viết mã lệnh... 
16. Hãy sửa đổi mã lệnh project 7 để hiển thị thời gian cập nhật 
mỗi giây. Quá trình cập nhật nên diễn ra mà không phụ thuộc 
múi giờ người dùng chọn. 


Phần nâng cao 

Viết một ứng dụng có 3 nút lệnh tên 10 Seconds, 30 Seconds, 45 
Seconds. Khi người dùng nhấp một nút lệnh, hãy hiển thị một điểu 
khiển đếm xuống dân số giây thích hợp. Khi bộ đếm hoàn thành, phát 
tiếng bíp 5 lần để báo người dùng quá trình đếm đã hoàn thành. Bạn 
có thể dùng ba điều khiển bộ định thời riêng biệt hoặc sửa đổi giá trị 
interval của bộ định thời phụ thuộc vào nút lệnh do người dùng chọn. 


Bài thực hành 10: Tạo chương trình “Thế giới thực” 447 


Bài thực hành 10 
Tạo chương trình "Thế giới thực" 


Tóm tắt 

Chương này chỉ bạn cách thiết kế và bổ sung menu vào trình ứng 
dụng Visual Basic của bạn. Cửa sổ Menu Design cho phép bạn xác định 
giá trị thuộc tính cho các lệnh trên thanh menu và menu xổ xuống. 
Bằng cách dùng cửa sổ Menu Design, bạn có thể thêm các phím truy 
xuất nhanh và đường phân cách menu, xác định những đặc tính menu 
đặc biệt như một số mục menu được đánh dấu chọn. Quá trình phát 
sinh mã lệnh chương trình đáp ứng biến cố menu không khó hơn so với 
quá trình viết thủ tục biến cố đáp ứng thao tác nhấp nút lệnh. 

Để tạo menu, bạn cũng học cách làm việc với điều khiển bộ định 
thời. Như đã thấy ở bài trước, điểu khiển bộ định thời (Timer) là điều 
khiển tự kích hoạt biến cố riêng của nó. Phụ thuộc vào giá trị thuộc 
tính Interval, điểu khiển bộ định thời sẽ phát sinh biến cố trong 
khoảng thời gian tính theo mili giây. Mã lệnh thêm vào thủ tục biến cố 
Timer sẽ xác định cách xử lý biến cố. Bạn có thể đặt chuông báo và thi 
hành các hành động cập nhật điều khiển và màn hình xác định mỗi 
lần Timer phát sinh một biến cố nếu muốn. 

Trong chương này, bạn đã tìm hiểu: 

se - Cách tạo menu cho trình ứng dụng Visual Basic. 
s - Lý do cửa số Menu Design thích hợp hơn nhiều so với quá trình 
xác định giá trị thuộc tính menu qua cửa sổ Property. 
se Cách canh lề phải các lệnh menu nếu muốn thay đổi thanh 
menu một chút. 
s - Điểu khiển bộ định thời sẽ phát sinh biến cố nào. 
e - Thời điểm đáp ứng biến cố Timer và khi nào sẽ bỏ qua biến cố đó. 
Mô tả chương trình 
Hình P10.1 minh họa cửa số Form đang mở PRO/JECT10.VBP. 


Bài thực hành này trình bày cách đoán số và ký tự có trong thanh menu 
với ba mục. Chương trình gồm ba thủ tục biến cố gắn với các lệnh menu. 


448 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Guessing Game 


Select File New Game 


to start the guessing 
game... 


` 


Hình P10.1. Khởi đầu bằng mẫu biểu đơn giản. 


Cửa sổ Menu Design không có gì hơn ngoài cửa sổ Property nâng 
cao dành cho menu. Biến cố menu để mã lệnh của bạn đáp ứng là các 
biến cố Click. Vì vậy, không có điều gì thực sự mới mẻ đối với mã lệnh 
được sử dụng trong chương trình. Chương trình sẽ phát sinh một số hay 
ký tự ngẫu nhiên khi người dùng chọn File New Game. Nếu tùy chọn 
Option se Alphabetic Letters được chọn, chương trình sẽ phát sinh 
một ký tự ngẫu nhiên từ A đến Z. Nếu tùy chọn menu Option Use 
Alphabetic Letters không được chọn, chương trình sẽ phát sinh một số 
ngẫu nhiên từ 1 đến 100. Nhãn nhỏ ở cuối màn hình sẽ nhắc người 
dùng đoán một số hay ký tự khi quá trình đoán bắt đầu. 


Tính ngẫu nhiên của chương trình 

Bởi vì không có yêu cầu gì khác về mã lệnh đáp ứng biến cố 
menu, bài thực hành trong chương này sẽ giới thiệu một lệnh và hàm 
mới để phát sinh giá trị ngẫu nhiên và là chương trình đáng chú ý hơn. 
Bộ phát sinh số ngẫu nhiên chỉ là một phần của ngôn ngữ Visual Basic, 
nó không cho kết quả giống nhau mỗi khi thi hành cùng mã lệnh. 

Hàm Rnd0, khi được dùng mà không có đối số, sẽ phát sinh một 
số ngẫu nhiên từ 0 đến 1. Tuy nhiên, nếu người dùng muốn đoán một 
số, chương trình cân một số ngẫu nhiên từ 1 đến 100, và nếu người 


Bài thực hành 10: Tạo chương trình “Thế giới thực” 449 


dùng muốn đoán một ký tự, chương trình cần một số ngẫu nhiên từ 65 
đến 90 để làm đối số cho hàm Chr$() cho các ký tự từ A đến Z. Chương 
trình sẽ sử dụng công thức sau để phát sinh một số ngẫu nhiên từ giá 
trị thấp đến giá trị cao: 
Int(LowValue + HighValue + 1) * Rnd + LowValue 
Lệnh gán sau đây sẽ phát sinh một số ngẫu nhiên từ 65 đến 90, 
và lưu giá trị ký tự của số ASCIT được phát sinh trong biến Letter: 
Letter = Chr$(Int(26) * Rnd + 65) ' A through Z 
Chỉ có một vấn để với hàm Rnd. Hàm sẽ phát sinh cùng giá trị 
giống nhau mỗi khi thi hành chương trình sử dụng Rnd, trừ khi bạn thi 
hành câu lệnh sau đây trước tiên: 
Randomize Timer 
Lệnh Randomize yêu cầu một giá trị đơn. Giá trị đó hình thành 
bộ phát sinh số ngẫu nhiên bằng cách cung cấp giá trị cho số ngẫu 
nhiên được phát sinh đầu tiên. Nếu bạn đã sử dụng cùng giá trị phát 
sinh, hàm Rnd sẽ không thay đổi tập hợp giá trị sẽ phát sinh trong 
những lần chạy chương trình. Trò chơi đoán thường đưa ra tập hợp giá 
trị giống nhau để quá trình đoán luôn hấp dẫn. Bằng cách dùng Timer 
phát sinh bộ phát sinh số ngẫu nhiên bên trong, bạn có thể đảm bảo 
rằng Randomize hiếm khi làm việc với cùng giá trị hai lần, bởi vì giá 
trị phát sinh ngẫu nhiên là xác lập đồng hồ thời gian nội tại mà lệnh 
Randomize sẽ thi hành. 


Menu Help 

Bạn chú ý rằng menu Help được canh phải. Thủ tục biến cố 
Form_Load() nối ký tự backspace Chr$(8) với lệnh Help của thanh menu. 
Bài 19 có đề cập ký tự backspace sẽ canh phải các lệnh thanh menu. 


Hình P10.2 minh họa thông báo trợ giúp và nút lệnh sẽ xuất 
hiện khi người dùng chọn lệnh Help. Thủ tục biến cố của lệnh Help 
minh họa trong Ví dụ P10.1, đặt thuộc tính Visible của nút lệnh và 
nhãn trợ giúp thành True để người dùng có thể thấy thông báo trợ 
giúp. Khi người dùng nhấp nút lệnh, thủ tục biến cố cmdHelp_Click() 
(được mô tả trong Ví dụ P10.1) sẽ thi hành để giấu nhãn trợ giúp và 
nút lệnh. 


450 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Gu*ssing Gaine 


=E _ BE 


Th& io a nưmbcr- and Ícttor-qguccøing 
qame. The computer will qenerete a 
random number or letter depending on 
the chockecd value of fìầo mơnu"2 Option 
Use Alphabetic Letter command. 

Yow'll keep quessing and the computer 
will tell you if your quecse is hìgh or low. 
Once you zero-in to the correct queS8, 
you'i be rewarded wif a beep and a 
congratulatory messagc. Good luckllt 


Hình P10.2. Lệnh menu Help khái quát chương trình cho người dùng. 


Ví dụ P10.1. Đáp ứng lệnh Help và tắt trợ giúp khi được yêu câu. 
1: Sub mnuHelp_ Click () 
2: ' Show the help message and the help command button 
3: lblHelp.Visible = True 
4: cmdHelp.Visible = True 
5: End Sub 
6: 
7: Sub cmdHelp_Click () 
8: ' Hide the help message and the help command button 
9: IblHelp.Visible = False 
10: cmdHelp.Visible = False 
12: End Sub 


Mô tả 

1: Mã lệnh thủ tục biến cố đáp ứng lệnh thanh menu Help phải là thủ 
tục Click. 

2: Chú thích giải thích thủ tục. 

3: Nhãn lớn sẽ hiển thị ở giữa màn hình. 

(3: Help là nhãn bình thường không thể thấy được.) 

4: Bật nút lệnh người dùng có thể sử dụng để giấu thông tin trợ giúp. 


Bài thực hành 10: Tạo chương trình “Thế giới thực” 451 


5: Kết thúc thủ tục. 

6: Dòng trống phân tách các thủ tục. 

7: Mã lệnh thủ tục biến cố đáp ứng nút lệnh tắt thông tin trợ giúp. 
8: Chú thích giải thích thủ tục. 

9: Tắt nhãn lớn đang hiển thị ở giữa màn hình. 

10: Tắt nút lệnh người dùng có thể dùng để giấu thông tin trợ giúp. 
11: Kết thúc thủ tục. 


Nghiên cứu phần còn lại của mã lệnh 


Guess a letter Írơm Á to Z 


Hình P10.3. Người dùng phải đoán ký tự từ A đến Z. 


Ví dụ P10.2 trình bày phần còn lại của chương trình, kể cả thủ 
tục biến cố Form_Load() canh phải lệnh Help và khởi động bộ phát 
sinh số ngẫu nhiên để những lệnh gọi hàm Rnd kế tiếp lúc thi hành 
chương trình sẽ trả về các giá trị khác nhau. Hình P10.3 mô tả chương 
trình đang chạy trong suốt quá trình đoán ký tự của người dùng. Chú ý 
rằng nhãn hiển thị ớ cuối màn hình trong suốt quá trình chơi báo cho 
người dùng biết sẽ đoán ký tự hay số. 


452 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Ví dụ P10.2. Mã lệnh cho ví dụ thực hành trò chơi đoán số hoặc ký tự. 
1: Sub Form_Load () 
2: ' Begin with a number-guessing game 
3: ' Turn off the checkmark from the 
4: ' Options Use Alphabetic Characters menu 
5: mnuOptionUseAlpha.Checked = False 
6: ' Right-justify the Help menu command 
7: mnuHelp.Caption = Chr$(8) + mnuHelp.Caption 
8: ' Spin the internal randomizing wheel 
9: Randomize Timer 
10: End Sub 
11: 
12: Sub mnufFileExit_Click () 
13: End 
14: End Sub 
15 
16: Sub mnuFileNewGame_Click () 
17: ' Call appropriate subroutine procedure depending 
18: ' on value of Option Use Alphabetic Characters 
19: 
20: ' Turn off opening label if it's still visible 
21: lí (lblOpening.Visible = True) Then 
22: lblOpening.Visible = False 
23: End lí 
24: 
25: If (mnuOptionUseAlpha.Checked) Then 
26: Call GuessLetter 
27: Else 
28: Call GuessNumber 
29: End lí 
30: ' Turn back on opening label 
31: lblOpening.Visible = True 


Bài thực hành 10: Tạo chương trình “Thế giới thực” 453 


32: End Sub 
33: 


34: 
35: 
36: 
37: 


Sub mnuOptionUseAlpha_ Click () 

' Reverse the state oí the checkmark 
mnuOptionUseAlpha.Checked = Not (mnuOptionUseAlpha.Checked) 
End Sub 


38: 


39: 
40: 


4 


42: 


Sub GuessNumber () 

' Úser guesses a number 

: Dim Guess As Variant 

Dim Number, GuessNum As lnteger 


43: 


44: 


4 


t1 


46: 
47: 
48: 


' Update the instruction label 

: |bllnstruct.Caption = "Guess a number from 1 to 100” 
lbllnstruct.Visible = True 

' Find value from 1 to 100 

Number = Int(100 * Rnd + 1) 


49: 
50: Do 


5 


_¬ 


52! 
53: 
54: 
585: 
56: 
57: 
58: 
3g: 
60: 
61: 
62: 
63: 
64: 


: Guess = InputBox("What's your guess?", "Guess") 
lí (Guess = "") Then ' Check for Cancel 

' Turn off instruction label 

lbllnstruct.Visible = False 

Exit Sub ' User pressed Cancel 

End lí 

GuessNum = Guess ' Convert to number 

lf (GuessNum > Number) Then 

MsgBox "Your number is teo high...", , "rong" 
Else 

lí (GuessNum < Number) Then 

MsgBox "Your number is too low...", , "Wrong” 
End lí 

End lí 


454 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


65: Loop Until (GuessNum = Number) 

66: Beep 

67: MsgBox "You guessed " & Guess & "! Correct!!!", , "Lucky" 
68: ' Turn off instruction label 

69: |bllnstruct.Visible = False 

70: End Sub 

7T: 

72: Sub GuessLetter () 

73: ' User guesses a letter 

74: Dim Letter, GuessLet As String 

75: 

76: ' Update the instruction label 

77: lbllnstruct.Caption = "Guess a letter from A to Z" 
78: lblinstruct.Visible = True 

79: ' Find value from ASCII 65 - 90 ('A' to 'Z') 

80: Letter = Chr$(Int(26) * Rnd + 65) ' A through Z 
81: Do 

82: GuessLet = InputBox("What's your guess?", "Guess") 
83: If (GuessLet = "") Then ' Check for Cancel 

84: ' Turn off instruction label 

85: lbllnstruct.Visible = False 

86: Exit Sub ' Ủser pressed Cancel 

87: End lí 

88: ' Convert user's letter to ubpercase 

89: CuessLet = UCase(GuessLet) 

90: IÍ (GuessLet > Letter) Then 

91: MsgBox "Your letter is too high...", , "Wrong" 
92: Else 

93: lí (GuessLet < Letter) Then 

94: MsgBox "Your letter is too low...",, "Wrong" 
95: End lí 

96: End If 

97: Loop Until (GuessLet = Letter) 


Mô tả 
Từ 


Bài thực hành 10: Tạo chương trình “Thế giới thực” 455 


98: 

99: ' Here is user guessed number 

100: Beep 

101: MsgBox "You guessed " & GuessLet & "! Correct!!!", , "Lucky" 
102: 

103: ' Turn off instruction label 

104: lbllnstruct.Visible = False 

105: End Sub 


Mã lệnh thủ tục biến cố đang mở mẫu biểu sẽ thi hành trước khi 


người dùng thấy mẫu biểu. 


2: 


‹© Œœ ¬i ƠŒœ ƠI + Q2 


Chú thích giải thích thủ tục. 


: Chú thích tiếp theo. 

: Chú thích tiếp theo. 

: Ấn định quá trình chơi là đoán ký tự. 

: Chú thích giải thích mã lệnh. 

: Canh phải tùy chọn menu Help. 

: Chú thích giải thích mã lệnh. 

: Dùng đồng hồ nội tại để khởi động bộ phát sinh số ngẫu nhiên. 
(9: 


Hãy chắc chắn khởi động bộ phát sinh số ngẫu nhiên trước khi hiển 


thị những giá trị ngẫu nhiên.) 
10: Kết thúc thủ tục. 


11 


: Dòng trống phân tách thủ tục. 


12: Mã lệnh cho lệnh menu File Exit. 

13: Kết thúc quá trình thi hành chương trình. 
14: Kết thúc thủ tục. 

15: Dòng trống phân tách thủ tục. 

16: Mã lệnh của lệnh menu File New Game. 
17: Chú thích giải thích thủ tục. 

18: Chú thích tiếp theo. ˆ 


18 
20 


21: 
22: 


: Dòng trống giúp phân tách các phần chương trình. 

: Chú thích giải thích thủ tục. 

Tắt việc hiển thị nhãn Press File New Game nếu nó đang bật. 
Giấu nhãn. 


456 


An: 
24: 
25: 
26: 
27: 
28: 
29: 
30: 
31: 


Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Kết thúc lệnh lí. 

Dòng trống giúp phân tách từng phần chương trình 

Xem liệu người dùng muốn đoán ký tự. 

Thi hành thủ tục Subroutine cho phép người dùng đoán ký tự. 

Nếu người dùng muốn đoán số... 

Thi hành thủ tục Subroutine cho phép người dùng đoán số. 

Kết thúc lệnh lí. 

Chú thích giải thích mã lệnh. 

Bây giờ người dùng đã hoàn thành trò chơi, bật nhãn Select File 


New Game. 


32: 
33: 
34: 
8B: 


Kết thúc thủ tục. 

Dòng trống phân tách từng phần chương trình. 

Mã lệnh của lệnh menu Option se Alphabetic Letters. 
Chú thích giúp giải thích thủ tục. 


(35: Chọn hay không chọn lệnh menu khi nhấp.) 


36: 
37: 
38: 
39: 
40: 
41: 
42: 


Bật hoặc tắt dấu chọn của lệnh menu. 

Kết thúc thủ tục. 

Dòng trống giúp phân tách thủ tục. 

Thủ tục Subroutine được gọi khi người dùng muốn đoán số. 

Chú thích giải thích thủ tục. 

Định nghĩa biến lưu giá trị trả về của hàm InputBox(). 

Định nghĩa biến lưu số người dùng đoán và số được phát sinh ngẫu 


nhiên trong trò chơi đoán. 


43: 
44: 
45: 


đoan của 


46: 
47: 
48: 


Dòng trống giúp phân tách từng phần thủ tục. 

Chú thích giải thích mã lệnh. 

Thay đổi nhãn sẽ xuất hiện ở cuối màn hình trong suốt quá trình 
người dùng. 

Hiển thị nhãn đang đoán. 

Chú thích giải thích mã lệnh. 

Phát sinh một số ngẫu nhiên từ 1 đến 100. 


(48: Trừ khi bạn chuyển giá trị rơi vào một vùng khác, Visual Basic sẽ 
phát sinh một số trong khoảng từ 0 đến 1.) 


49: 
50: 
51: 


Dòng trống giúp phân tách từng phần mã lệnh. 
Bắt đầu vòng lặp đoán. 
Lấy kết quả đoán của người dùng. 


52: 


hộp nhận 


53: 
54: 
58: 
56: 
51: 
58: 
59: 
60: 
61: 
62: 
63: 
64: 
65: 


Bài thực hành 10: Tạo chương trình “Thế giới thực” 457 


Kiểm tra xem liệu người dùng đã nhấn nút lệnh Cancel khi hiển thị 
dữ liệu. 

Chú thích giải thích mã lệnh. 

Tắt nhãn đoán. 

Kết thúc sớm thủ tục con đoán số. 

Kết thúc lệnh lí. 

Đổi giá trị trả lời của người dùng từ Variant thành số nguyên. 

Kiểm tra xem liệu giá trị đoán của người dùng là quá lớn. 

Nếu người dùng đoán số quá lớn, hãy báo cho người dùng biết. 
Ngược lại người dùng đoán số không lớn. 

Kiểm tra liệu người dùng có đoán số quá nhỏ. 

Nếu người dùng đoán số quá nhỏ, hãy báo cho người dùng biết. 
Kết thúc lệnh lí. 

Kết thúc lệnh lí. 

Duy trì quá trình hỏi người dùng giá trị sẽ đoán cho đến khi người 


dùng đoán đúng câu trả lời. 


66: 
67: 
68: 
69: 
70: 
Lá 
lẽ: 
73: 
74: 
75: 
76: 
Tưi 


đoán của 


78: 
79: 
80: 
81: 
82: 
83: 


hộp nhận 


Phát tiếng bíp cho người dùng biết họ đã đoán đúng. 

Hiện thông báo cho người dùng biết đã đoán đúng. 

Chú thích giúp giải thích mã lệnh. 

Giấu nhãn chỉ thị đang đoán. 

Kết thúc thủ tục. 

Dòng trống giúp phân tách các thủ tục. 

Thủ tục Subroutine được gọi khi người dùng muốn đoán ký tự. 

Chú thích giải thích thủ tục. 

Định nghĩa biến lưu ký tự người dùng đoán và ký tự ngẫu nhiên. 
Dòng trống giúp phân tách các phần thủ tục. 

Chú thích giải thích mã lệnh. 

Thay đổi nhãn sẽ xuất hiện ở cuối màn hình trong suốt quá trình 
người dùng. 

Hiển thị nhãn đang đoán. 

Chú thích giải thích mã lệnh. 

Phát sinh ký tự ngẫu nhiên thuộc các ký tự từ A đến Z. 

Bắt đầu vòng lặp đoán. 

Lấy ký tự đoán của người dùng. 

Kiểm tra xem liệu người dùng đã nhấn nút lệnh Cancel lúc hiển thị 
dữ liệu. 


458 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


84: Chú thích giải thích mã lệnh. 

85: Tắt nhãn đang đoán. 

86: Kết thúc sớm thủ tục con đang đoán. 

87: Kết thúc lệnh tí. 

88: Chú thích giải thích mã lệnh. 

89: Đổi ký tự người dùng đoán thành chữ hoa. 

(89: Hàm UCase$() duy trì giá trị ký tự người đoán ở dạng chữ hoa.) 

90: Kiểm tra xem liệu người dùng đoán ký tự cao hơn phạm vi qui định. 

91: Nếu người dùng đoán ký tự vượt quá phạm vi qui định, hãy báo cho 
người dùng biết. 

92: Ngược lại người dùng đoán ký tự không cao quá phạm vì qui định. 

93: Kiểm tra xem liệu người dùng đoán ký tự dưới phạm vi qui định, 

94: Nếu người dùng đoán ký tự dưới phạm vi qui định, hãy báo cho 
người dùng biết. 

95: Kết thúc lệnh If. 

96: Kết thúc lệnh lí. 

97: Duy trì quá trình hỏi ký tự đoán từ người dùng cho đến khi người 
dùng đoán đúng câu trả lời. 

98: Dòng trống giúp phân tách các phần mã lệnh. 

99: Chú thích giúp giải thích mã lệnh. 

100: Phát tiếng bíp báo cho người dùng biết đã đoán đúng. 

101: Thông báo cho người dùng biết đã đoán đúng. 

102: Dòng trống giúp phân tách cac phần mã lệnh. 

103: Chú thích giúp giải thích mã lệnh. 

104: Giấu nhãn chỉ thị đoán. 

105: Kết thúc thủ tục. 


Đóng trình ứng dụng 

Bây giờ bạn có thể thoát khỏi trình ứng dụng và Visual Basic. 
Chương kế tiếp sẽ chỉ bạn cách gửi văn bản ra máy n và mang lại 
cho bạn sự thích thú bằng cách vẽ những hình ảnh trên mẫu biểu 
người dùng. 


Sử dụng máy in 


ñ Lưuý 
1 In trong Windows 
a_ Báo cho người dùng biết máy in đã sẵn sàng 
a_ Giới thiệu đối tượng Printer 
ña_ Phương thức Print 
a_ Quá trình khởi tạo in 
a_ Dấu phân trang 

Bài này trình bày cách sử dụng máy ¡n trong trình ứng dụng 
Visual Basic. Visual Basic sẽ liên lạc với trình điều khiển máy in trong 
Windows để bạn có thể gửi văn bản và hình ảnh đến máy in. 

Khác với nhiều công việc khac trong Visual Basic, việc xuất kết 
quả ra máy in có thể là một quá trình buồn tẻ. Đáng ngạc nhiên ở chỗ 
điểm yếu cũng chính là điểm mạnh của Visual Basic: quá trình in đòi 
hỏi bạn phải gửi danh sách lệnh tương đối dài đến máy ¡in để mô tả 
chính xác cách xuất dữ liệu ra máy in. Visual Basie cho phép bạn điều 
khiển và quản lý quá trình in dễ dàng như thực hiện với các điểu 
khiển. Đôi khi bạn cần điều khiển trực tiếp cách in, kể cả phông chữ 
của từng ký tự mà trình ứng dụng gửi tới máy ìn. Vì vậy, quá trình điều 
khiển máy in dài dòng cho phép bạn điều khiển tất cả chỉ tiết in chính 
xác tuyệt đối. 


LƯU Ý 
Khái niệm 


Visual Basic 6.0 hỗ trợ lệnh Print trên menu File. Tuy nhiên, bạn 
vẫn có thể in báo cáo từ trình ứng dụng. 


460 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Lệnh Print trên menu File luôn cho bạn in mã lệnh trong một 
trình ứng dụng. Thêm vào đó, bạn có thể in mẫu biểu đồ họa trong 
chương trình cũng dễ dàng như in văn bản mô tả về mẫu biểu. Các tài 
liệu như thế có thể giúp bạn tìm hiểu và nắm bắt quan điểm thiết kế 
khi muốn sửa đổi trình ứng dụng về sau. 


Củng cố 

Có thể in mẫu biểu và tài liệu mã lệnh từ lệnh Print trên menu 
File trong Visual Basic hoặc bằng cách áp dụng các thuộc tính và 
phương thức sẽ trình bày trong bài này. 


IN TRONG WINDOWS 


Khái niệm 

Khi trình ứng dụng xuất dữ liệu ra máy in, Windows sẽ chặn các 
lệnh này. Ít khi có việc gửi trực tiếp dữ liệu ra máy in, Visual Basic sẽ 
gửi dữ liệu in thực sự tới trình quản lý ¡in trong Windows. 


Khái niệm mới 

Trình quản lý in trong Windous điều khiển tất cả dữ liệu được 
in trong Windous. 

Trình quản lý in trong Windows xác định cách thức trình bày dữ 
liệu in trong tất cả chương trình Windows. Vì vậy, khi trình ứng dụng 
Visual Basic tìm cách gửi dữ liệu in trực tiếp tới máy in, trình quản lý 
in trong Windows sẽ chặn các lệnh này, và có thể thay đổi dữ liệu xuất 
ra trước khi gửi cho máy in. 


Trình quản lý in trong Windows biết cách liên lạc với bất kỳ 
máy in nào được Windows hỗ trợ. Windows có thể nhận diện hàng 
trăm loại máy in khác nhau, và hầu hết các máy in này đòi hỏi những 
lệnh thích ứng riêng. Mỗi chương trình bạn mua phái hỗ trợ loại máy 
in mà bạn đang có và yêu cầu nhiều không gian đĩa hơn không gian 
làm việc của nó. Chương trình thường đắt tiền hơn bởi vì các nhà phát 
triển phần mềm phải mất thời gian lập trình để xuất dữ liệu kết quả ra 
từng loại máy in mà chương trình có thể sử dụng. 


Bài 21: Sử dụng máy in 461 


Visual Đasic Primer Edition 


Not available in the Visual Basic Primer Edition 


Hình 21.1. Trình quản lý in trong Windows tập hợp tất cả dữ liệu xuất 

của chương trình và quản lý các máy ¡n riêng biệt. 

Hiếm khi có yêu cầu một phần mềm phải hỗ trợ tất cả các loại 
máy in, trình quản lý in trong Windows đòi hỏi mỗi phần mềm chỉ cần 
hỗ trợ một loại máy in để in dữ liệu và phải thuộc loại máy in mà trình 
quản lý in trong Windows hỗ trợ. Nếu trình ứng dụng bạn viết cần in 
ra kết quả, Visual Basic sẽ xuất dữ liệu ra một mẫu biểu mà trình quản 
lý in trong Windows yêu cầu. Hình 21.1 sẽ trình bày trình ứng dụng 
Visual Basic xuất dữ liệu trực tiếp ra trình quản lý ¡in trong Windows. 
Sau đó trình quản lý ¡in trong Windows sẽ chuyển dữ liệu xuất thành 
các lệnh riêng. 

Giả sử bạn gắn vào máy tính của bạn cả máy in lazer lẫn máy in 
kim. Không có trình quản lý in trong Windows, bạn cân phải cung cấp 
hai bộ lệnh máy in cho trình ứng dụng Visual Basie mà bạn viết. Với 
trình quản lý in trong Windows, bạn chỉ cần cung cấp một bộ lệnh in 
chung. Trước khi chạy trình ứng dụng, bạn có thể sử dụng các lệnh có 
hiệu lực trong trình quản lý in trong Windows để chọn một trong hai 
máy in của bạn. Khi chạy chương trình, Windows sẽ chuyển kết quả 
Visual Basic thành những lệnh cần cho bất kỳ máy ¡in nào được chọn. 


Củng cố 

Trình quản lý in trong Windows đơn giản hóa quá trình liên lạc 
với tất cả các loại máy in khác nhau. Trình ứng dụng Visual Basic chỉ 
cần gửi dữ liệu ra trình quản lý in trong Windows mà không cần biết 
loại máy in nào sẽ thực hiện ¡in dữ liệu đó. Trình quản lý in trong 
Windows biết cách liên lạc với tất cả máy in được Windows hỗ trợ, và 
chuyển dữ liệu xuất của trình ứng dụng Visual Basic ra dạng dữ liệu 
được yêu cầu ứng với máy in đã chọn. 


462 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


BÁO CHO NGƯỜI DÙNG BIẾT MÁY IN ĐÃ SẴN SÀNG 


Khái niệm 
Người dùng có thể không biết khi trình ứng dụng của bạn bắt 


đầu in thì máy in phải sẵn sàng. 


Khái niệm mới 
Online nghĩa là máy in đã sẵn sàng ỉn. 


Các 6 3n JMW § Văn bản và 
trình ứng dụng Ki 9ˆU 4 hình ảnh 
Visual Basic MỜ, VẺNTUDNS trên máy in 


Xuất ra trình Trình quản lý in 
quản lý in trong Windows 
chuyển đổi kết 
quả xuất ra dạng 
thức mà máy in. 
được chọn yêu câu. 


Hình 21.2. Qui trình in dữ liệu ra máy in. 

Luôn nhớ rằng người dùng bật máy in, chắc chắn máy in có giấy 
và bảo đảm máy in đang online. Nếu máy in của người dùng chưa được 
bật và có sẵn giấy, người dùng sẽ nhận thông báo lỗi từ trình quản lý 
in trong Windows tương tự như mô tả trong Hình 21.3. 


Tóm tắt 
Thủ tục Function trong Ví dụ 21.1 cung cấp cho bạn lệnh 
MsgBox0) rất có ích để bạn đưa vìo chương trình trước khi in. 


Củng cố 
Quá trình cảnh báo người dùng khi in để đảm bảo người dùng đặt 
giấy và bật máy in ở chế độ online. 


Bài 21: Sử dụng máy in 463 


Ví dụ 21.1. Cảnh báo người dùng trước khi in. 

: Function PrReady() 

:*Make sure the user is ready to print 

: Dim IsReady As Integer 

: lsReady = MsgBox("Make sure the printer is ready", 1, "Printer Check") 
: ]Ý (IsReady = 2) Then 

: PrReady = 0 ' A Cancel press returns a False value 

: End lí 

: PrReady = 1 ' User pressed OK so return True 


‹© œ ¬iI ƠŒ ƯỚớ + Q2 S9 — 


: End Function 


Kết quả 
Hình 21.3 mô tả hộp thông báo sẽ xuất hiện trong Ví dụ 21.1. 


Print Manager 


The printer on LPTT is out of paper or is not 
connected to your cornputer. Check the printer 
cabl€ or network connection to make sure the 
printer is connected, or refresh the paper 
supply. Then resume the print queue. 


Hình 21.3. Người dùng bây giờ biết cần chuẩn bị máy in để in. 


Phân tích 

Sau khi đọc thông báo và trả lời hộp thông báo trong dòng 4, 
giá trị trả về của thủ tục sẽ xác định liệu người dùng muốn xem kết 
quả (giả sử người dùng đã chuẩn bị xong máy in cho quá trình in) hay 
hủy bỏ quá trình ¡n. Giá trị trả về bằng 0 (nghĩa là False) hay 1 
(nghĩa là True) có thể được chọn từ thủ tục khác dựa trên cách đáp 
ứng của người dùng: 


464 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


lí PrReady() Then ' lÝ function is true 
Call PrintRoutine 
End lí 


GIỚI THIỆU ĐỐI TƯỢNG Printer 


Khái niệm 

Các trình ứng dụng Visual Basic gửi kết quả in đến một đối tượng 
Visual Basic đặc biệt gọi là đối tượng Printer. Đối tượng Printer hỗ trợ 
nhiều giá trị thuộc tính và phương thức mà bạn sẽ xác định để xem kết 
quả in. 

Từ khóa Printer xác định đối tượng máy in mà trình ứng dụng 
của bạn sẽ gửi kết quả ra. Không có điều khiển Printer trên cửa sổ 
Toolbox. Tất cả truy xuất Printer phải diễn ra thông qua mã lệnh 
Visual Basic. 


Ghi chú 

Các lệnh ứng dụng của bạn gửi đến đối tượng Printer là lệnh 
chung cho máy in trong Windows. Tr¡nh quản lý in trong Windows sẽ 
chuyển những lệnh chung này thành các lệnh tương ứng với một máy 
in xác định. Vì vậy, bạn chịu trách nhiệm về những gì bạn muốn in và 
để trình quản lý in trong Windows chịu trách nhiệm về cách xuất kết 
quả ra máy in. 

Khi tìm hiểu một đối tượng mới, chẳng hạn điều khiển nút lệnh 
(Command Button), bạn đã làm quen về các thuộc tính liên quan đến 
đối tượng đó. Trước khi sử dụng đối tượng Printer, bạn nên xem xét các 
thuộc tính có hiệu lực với đối tượng Printer để biết loại công việc nào 
bạn sẽ thực hiện với kết quả in trong Visual Basic. Tất cả thuộc tính 
của đối tượng Printer được liệt kê trong Bảng 21.1. 


Khái niệm mới 
Pixel là điểm có thể định địa chỉ nhỏ nhất trên màn hình hay 
máy ïn. 


Bài 21: Sử dụng máy in 465 


Bảng 21.1. Các thuộc tính của đối tượng Printer. 


Thuộc tính Diễn giải 
CurrentX Lưu cột in theo chiều ngang tính từ góc trái trên trang, 


được đo theo đơn vị twip hay theo tỉ lệ được định nghĩa 
bởi thuộc tính Scale. 


' __——=—===.=-. 

CurrentY Lưu hàng in theo chiều dọc tính từ góc trái trên trang, 
được đo theo đơn vị twip hay theo tỉ lệ được định nghĩa 
bởi thuộc tính Scale. 


DrawMode Xác định dạng hình bạn vẽ trên máy in. 


| DrawStyle Xác định kiểu đường do trình ứng dụng của bạn vẽ. 
DrawWidth Xác định độ rộng đường được vẽ, từ 1 (mặc định) đến 


32767 pixel. 
FillColor Xác định màu hình dạng được in. Xác định độ đậm nhạt 


của hình được in không màu. 
FillStyle Chứa mẫu hình được in. 
FontBold Có giá trị True hoặc False để xác định liệu kết quả 


được in kế tiếp sẽ ở dạng đậm. 


FontCount Xác định số phông chữ được khởi tạo của máy in 
hiện hành. 


Fontltalic Lưu giá trị True hoặc False để xác định liệu kết quả 
xuất ra kế tiếp ở dạng in nghiêng. 


FontName Lưu tên phông chữ hiện hành đang được dùng với dữ 
liệu xuất ra. 
Fonts Gồm bảng giá trị được lưu trong mảng điều khiển. 


Fonts(0) đến Fonts(FontCount - 1) lưu các tên phông 
chữ được khởi tạo trên máy tính. 

Kích cỡ phông chữ hiện hành tính theo point. 

Có giá trị True hoặc False để xác định liệu kết quả xuất 
kế tiếp sẽ được in với một đường gạch ngang. 

Có giá trị True hoặc False để xác định liệu kết quả xuất 
kế tiếp sẽ trong suốt. 

Có giá trị True hoặc False để xác định liệu kết quả xuất 
kế tiếp sẽ được gạch dưới. 


FontSize 
FontStrikeThru 


FontTransparent 


——— 
FontUnderline 


466 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


ForeColor Xác định màu nền của văn bản và hình ảnh được in 


(giấy sẽ xác định màu nền). 


Một thiết bị Windows xử lý các lệnh gọi thủ tục 
Windows cao cấp. 

Chiều dài trang in hiện hành tính theo twip. 

Cho biết số trang hiện hành đang được in và được 
Visual Basic cập nhật tự động. 


Page 


Xác định chiều cao theo đơn vị ScaleMode mà mỗi hình 
sẽ in ra. 
Xác định khoảng cách tính theo đơn vị qui định trong 
ScaleMode kể từ lề trái trang đến nơi dữ liệu sẽ in ra. | 
Đơn vị đo cho tất cả dữ liệu kết quả sẽ in. 

Xác định khoảng cách đầu trang đến nơi dữ liệu được in ra 
tính theo đơn vị đo qui định trong thuộc tính Scale Mode. 
Xác định độ rộng hình theo đơn vị qui định trong 
ScaleMode sẽ được in ra. 
Xác định độ cao màn hình tính theo twip mà mỗi điểm 
của máy in (được gọi là pixel) chiếm. 

Xác định độ rộng màn hình tính theo twip mà mỗi điểm 
máy in hay pixel chiếm. 

Kích cỡ độ rộng trang (tính theo đơn vị twip). 


ScaleHeight 


H 


ScaleLeft 


ScaleMode 
ScaleTop 


Ũ 


ScaleWidth 


TwipsPerPixelX 


TwipsPerPixelY 


Có nhiều thuộc tính Printer, như đã trình bày trong Bảng 21.1. 
May mắn thay, bạn chỉ dùng một vài thuộc tính cho phần lớn nhu cầu 
in của bạn. Các thuộc tính Printer liên quan về phông chữ sẽ gặp rất 
nhiều trong tài liệu in và đó là điều tất nhiên. 


Ghi chú 


Các thuộc tính và phương thức Printer liên quan đến hình ảnh sẽ 
không được đề cập trong bài này. Một khi bạn làm chủ các hình ảnh 
trong bài tiếp theo, bạn sẽ hiểu nhiều hơn về các thuộc tính Printer 
liên quan đến hình ảnh. Đa số thuộc tính của đối tượng Printer dùng để 
xuất hình ảnh cao cấp. Trong trình ứng dụng kinh điển, ít khi bạn thay 
đổi các thuộc tính này bởi vì những giá trị mặc định làm việc rất ăn ý 
với yêu cầu báo cáo thông thường. 


Bài 21: Sử dụng máy in 467 


Không giống đa số đối tượng điều khiển khác trong Visual Basic, 
phương thức của đối tượng Printer quan trọng hơn nhiều các giá trị 
thuộc tính của nó. Bảng 21.2 trình bày danh sách đây đủ các phương 
thức được hỗ trợ bởi đối tượng Printer trong Visual Basic. 


Bảng 21.2. Các phương thức của đối tượng Printer 


Phương thức Diễn giải 


Circle _ | Vẽ đường tròn, hình oval hay đường cong. 
EndDoc 


Chuyển tài liệu hiện hành đến trình quản lý in để in ra. 


Vẽ các đường và hộp trên trang. 


NewPage Gửi một dấu phân trang tới kết quả in để kết quả tiếp 


đó sẽ in ở trang kế tiếp. 


In dữ liệu số và văn bản ra máy in. 
Vẽ một điểm trên kết quả được in. 


Xác định tỉ lệ sử dụng kết quả in. 


TextHeight Xác định chiều cao của văn bản theo tỉ lệ định trong 


thuộc tính Scale. 


TextWidth Xác định độ rộng của văn bản theo tỉ lệ định trong 


thuộc tính Scale. 
Mách nước 

Các phương thức phổ biến nhất của đối tượng Printer là Print, EndDoc, 
và NewPage. Một khi nắm vững ba phương thức này, bạn ít khi sử dụng bất kỳ 
một phương thức nào khác. 


Củng cố 

Có nhiều thuộc tính và phương thức có hiệu lực cho đối tượng 
Printer. Trừ khi bạn cần gửi hình ảnh đến máy in bằng cách dùng 
những khả năng đô họa cao cấp, bạn chỉ cần hai hay ba thuộc tính và 
phương thức là có thể hoàn tất những yêu cầu in của bạn. 


468 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


PHƯƠNG THỨC Print 


Khái niệm 

Phương thức Print của đối tượng Printer xử lý hầu hết các dữ liệu 
được in ra. Print hỗ trợ nhiều dạng khác nhau. Với phương thức Print, 
bạn có thể in thông báo, biến, hằng và biểu thức ra máy in. 

Phương thức Print là phương thức được dùng thường xuyên nhất 
trong Visual Basic. Nắm rõ phương thức Print, tức là bạn đã làm chủ 
phương thức in quan trọng nhất. 


Ghi chú 

Hãy nhớ một phương thức không có gì cả ngoài lệnh áp dụng cho một 
đối tượng riêng biệt. Ví dụ, phương thức Addltem là phương thức bạn đã dùng 
trong sách để thêm các mục vào điều khiển hộp danh sách (List Box) và hộp 
combo (Combo Box). 

Sau đây là dạng thức của phương thức Print: 

(Printer.]Print [Spc(n) | Tab(n)] Expression [; L,]Ì 

Dạng thức của phương thức Print làm nó trở nên khó hiểu hơn 
thực tế, nhưng phần phương thức Print xuất hiện ở bên phải từ khóa 
Print sẽ đưa ra một số giải thích. Các phần kế tiếp sẽ giải thích những 
tùy chọn khác nhau có hiệu lực trong phương thức Print. 


In các hằng số 


Phương thức Print in hằng chuỗi và số rất dễ dàng. Để in một hằng 
chuỗi hay số, hãy đặt hằng chuỗi hay số đó vào bên phải phương thức Print. 
Những phương thức sau sẽ gửi các số 1, 2, và 3 vào dữ liệu được in ra: 

printer.Print 1 
Printer.Print 2 
Printer.Print 3 

Khi quá trình thi hành gặp ba dòng mã lệnh này, Visual Basic sẽ 
gửi số 1, 2, và 3 đến đối tượng Printer với mỗi số xuất hiện trên một 
dòng. Mỗi phương thức Print sẽ gửi một ký tự trở lại đầu dòng và ký tự 
xuống dòng vào đối tượng Printer. Phương thức Print không kèm theo 
gì cả trên một dòng như sau: 


printer.Print 


Bài 21: Sử dụng máy in 469 


Ghi chú 
Visual Basic luôn thêm khoảng trống trước tất cả các số dương được in 
trên trang. Khoảng trống là nơi dấu + tưởng tượng sẽ xuất hiện. 
Phương thức Print sau sẽ gửi 2 dòng văn bản tới đối tượng Printer: 
printer.Print "Visual Basic makes writing programs" 
Printer.Print "íor Windows easy." 
Khi trình quản lý in trong Windows nhận hai dòng dữ liệu xuất 
ra, kết quả sau sẽ xuất hiện trên trang giấy in: 
Visual Basic makes writing programs 
for Windows easy. 
In biến và điều khiển 
Ngoài các hằng, phương thức Print có thể in nội dung biến và 
điểu khiển. Các lệnh sau sẽ khởi tạo một biến chuỗi và một biến 
nguyên, sau đó in nội dung các biến ra máy in: 
FirstName = "Charley" 
Age = 24 
Printer.Print FirstName 
Printer.Print Age 
Sau đây là kết quả in ra với các phương thức Print này: 
Charley 
24 
Ghi chú 
Hãy nhớ rằng Visual Basic sẽ không gửi gì cả đến đối tượng Printer cho 
đến khi mã lệnh có chứa phương thúc Print thi hành. Bạn sẽ chèn phương thúc 
Print ở vị trí thích hợp trong các thủ tục mã lệnh nơi yêu cầu in kết quả. Ví dụ, 
với nút lệnh Print Feport. thủ tục Click của nút lệnh đó sẽ chứa các phương 
thức Print. : 


In biểu thức 


Nếu bạn chỉ có thể in chuỗi, hằng số và biến, phương thức Print 
sẽ bị giới hạn. Tuy nhiên thực tế, phương thức Print không bị giới hạn. 


470 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Bạn có thể kết hợp các hằng, các biến và các biểu thức vào bên phải 
phương thức Print để đưa ra kết quả in phức tạp hơn nhiều. Phương thức 
Print sau sẽ in số 31: 
printer.Print 25 + (3 * 2) 
Biểu thức có thể bao gồm cả biến, điều khiển lẫn các hằng số, 
chẳng hạn như: 
printer.Print Factor * lblWeight.Caption + 10 
Nếu bạn muốn gửi các ký tự đặc biệt ra máy in, có thể thực hiện 
điều đó bằng hàm Chrÿ(). Biểu thức sau sẽ đưa ra một thông báo bao 
gồm cả dấu nháy kép trong các chuỗi được in: 
printer.Print "She said, " & Chr$(34) & "I do." & Chr$(34) 
Khi quá trình thi hành gặp dạng phương thức Print này, trình 
quản lý in sẽ gửi ra máy ¡in kết quả sau : 
She said, "I do." 
Ghi chú 
Bạn không thể in các dấu nháy kép mà không dùng hàm Chr$(). Thông 
thường, Visual Basic cấm các dấu nháy kép khi in các hằng chuỗi. 


In nhiều giá trị 
Khái niệm mới 

Vùng in (Print zone) gồm 14 cột trên trang. 

Khi cần in nhiều giá trị trên một dòng, bạn có thể thực hiện điều 
đó bằng cách phân biệt các giá trị này với dấu chấm phẩy (;) và dấu 
phẩy (,). Dấu chấm phẩy bắt các giá trị kế tiếp xuất hiện ngay bên phải 
giá trị vừa xuất ra. Dấu phẩy bắt giá trị kế tiếp xuất hiện trong vùng in 
kế tiếp. 

Hai thông báo sau sẽ được in trên các dòng khác nhau: 

printer.Print "The sales were " 
Printer.Print 4345.67 

Bằng cách dùng dấu chấm phẩy, bạn có thể ép các giá trị này in 

cạnh nhau: 
printer.Print "The sales were "; 4345.67 


Bài 21: Sử dụng máy in 471 


Dấu chấm phẩy cũng hoạt động để cho biết ký tự xuống dòng và 
trở về đầu dòng. 

Phương thức Print sau kết thúc với một dấu chấm phẩy ở cuối: 

printer.Print "The company name is "; 

Dấu ; ở cuối cho biết đầu in của máy in ở cuối thông báo cho dữ 
liệu xuất kế tiếp. Vì vậy, lệnh Print kế tiếp sẽ in dữ liệu xuất ngay bên 
phải thông báo, cạnh kết quả in trước đó: 

printer.Print lblComName.Caption ' Complete the line 

Dấu ; tạo thuận lợi cho quá trình in nhiều giá trị với các kiểu dữ 
liệu khác nhau trên cùng dòng. Phương thức Print sai sẽ in tất cả dữ 
liệu của nó trên cùng dòng kết quả: 

printer.Print "Sales:"; totSales; "Region:"; RegNum 

Dấu phẩy đôi khi vẫn dùng để bắt các giá trị kế tiếp in trong 
vùng in kế tiếp. Phương thức Print sau sẽ in các tên, mỗi tên chiếm 14 
khoảng trống trên cùng dòng: 

printer.Print DivName1, DivName2, DivName3, DivName4 

Không phân biệt tên dài hay ngắn, tên kế tiếp sẽ in trong vùng 

in kế tiếp. Phương thức in trước sẽ cho kết quả tương tự như sau: 
North NorthWest South SouthWest 
Mách nước 

Khi in danh sách các số hay chuỗi ngắn, dấu phẩy cho phép bạn dễ 

dàng canh thẳng từng cột. 


Sử dụng phông chữ 


Phần lớn máy in tương thích trong Windows hỗ trợ nhiều loại 
phông chữ khác nhau. Các thuộc tính liên quan đến phông chữ thường 
có ích cho quá trình in các tiêu để và thông báo dữ liệu xuất đặc biệt 
khác với kích cỡ và kiểu phông chữ đặc biệt. 

Bạn có thể thêm những hiệu ứng đặc biệt vào văn bản được in 
của bạn bằng cách thiết đặt các thuộc tính điều chỉnh phông chữ từ 
Bảng 21.1. Ví dụ, đầu tiên mã lệnh sau sẽ đặt phông chữ đối tượng 
Printer có kích cỡ 72 point, nghiêng và đậm (kích cỡ in tương ứng với l1 
inch), và sau đó in một thông báo: 


472 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


printer.FontBold = True 

Printer.Fontltalic = True 

Printer.FontSize = 72 

Printer.Print "I'm learning Visual Basic!" 
Ghi chú 

Các thuộc tính phông chữ ảnh hưởng đến dữ liệu xuất ra kế đó. Vì vậy, 

nếu bạn in nhiều dòng văn bản và sau đó thay đổi kích cỡ phông chữ, văn bản 
mà bạn đã in sẽ không bị ảnh hưởng. Visual Basic chỉ in dữ liệu xuất ra kế tiếp 
với phông chữ mới. 


Chèn khoảng trống với Spc() và Tab() 

Phương thức Print hỗ trợ các hàm Spc() và Tab() được nhúng 
trong phương thức, giúp chương trình của bạn điều khiển dữ liệu xuất 
ra. Hàm 8pc() trả lại số khoảng trống trong dữ liệu xuất được xác định 
bởi đối số trong hàm Spc(). Phương thức Print sau sẽ in 10 khoảng 
trống giữa họ và tên: 

printer.Print FirstName; Spc(10); LastName 

Đối số mà bạn gửi tới hàm Tab() nhúng trong phương thức Print 
sẽ xác định vị trí cột ký tự được in kế tiếp sẽ xuất hiện. Trong phương 
thức Print sau, ngày sẽ xuất hiện ở cột 50 trên trang: 

printer.Print Spc(50); DateGenerated 

Ví dụ này cho thấy nếu bạn in giá trị trước hàm Spc() và Tab(), 
bạn sẽ phân cách giữa các hàm và các giá trị được in bằng dấu chấm phẩy. 
Mách nước 

Spc() và Tab() cho bạn điều khiển quá trình thêm khoảng trống dễ dàng 
hơn cách dấu phẩy và dấu chấm phẩy. 

Tóm tắt 

Ví dụ 21.2 trình bày mã lệnh tính và in giá hai căn nhà và tiền thuế. 
Củng cố 

Dùng Spc() và Tab() điều khiển khoáng trống dữ liệu xuất ra máy. 


Bài 21: Sử dụng máy in 473 


Ví dụ 21.2. Dùng hàm Spc() và Tab(). 
: Tax1 = TaxRate * HouseVal1 
: Tax2 = TaxRate * HouseVal2 


1 
2 
3: 
4: TotalVal = HouseVal1 + HouseVal2 
5: TotTaxes = TaxRate * TotalVal 
Ồ: 
7 
8 


: Printer.Print "House Value"; Tab(20); "Tax" 
: Printer.Print Format$(HouseVal1, "Currency"); 
9: Printer.Print Tab(20); Format$(Tax1, "Currency") 
10: Printer.Print Format$(HouseVal2, "Currency"); 
11: Printer.Print Tab(20); Format$(Tax2, "Currency") 
12: 
13: Printer.Print ' Prints a blank line 
14: 
15: Printer.Print "Total tax:"; Spc(5); Format$(TotTaxes, "Currency") 


Kết quả 
Sau đây là kết quả bạn có thể nhìn thấy trên giấy sau khi Ví dụ 
21.2 thi hành: 
House Value Tax 
$76,578.23 $9,189.39 
$102,123.67 $12,254.81 
Total tax: $21,444.20 


Phân tích 


Hàm Tab(20) trong các dòng 7, 9, và 11 đảm bảo cột thứ hai 
chứa thông tin thuế sẽ được canh thắng. Lưu ý rằng dấu chấm phẩy ở 
cuối dòng 8 và 10 cho phép bạn tiếp tục phương thức Print trên các 
dòng kế tiếp mà không ép những giá trị phương thức Print dài trên 
cùng một dòng. 

Dòng 13 sẽ in một dòng trống. Dòng 15 sử dụng hàm Spc() để 
chèn 5 khoảng trống giữa tiêu đề và tổng số thuế. 


474 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


QUÁ TRÌNH KHỞI TẠO IN 


Khái niệm 

Quá trình in vật lý không bắt đầu cho đến khi tất cả dữ liệu xuất 
ra được chuyển tới trình quản lý ¡n, hay cho đến khi trình ứng dụng của 
bạn thực hiện phương thức EndDoc. 

Khi bạn gửi phương thức Print đến trình quản lý in qua đối tượng 
Printer, trình quản lý ¡in sẽ thiết kế trang hay nhiều trang dữ liệu xuất 
ra nhưng sẽ không gửi dữ liệu xuất đó cho đến khi bạn gọi phương thức 
EndDoc. EndDoc báo cho trình quản lý ¡n là "Tôi đã hoàn thành quá 
trình gửi đữ liệu xuất ra cho bạn, bây giờ bạn có thể in." 

Không có phương thức EndDoc, Windows sẽ tập hợp tất cả dữ 
liệu xuất của trình ứng dụng và không in bất kỳ dữ liệu xuất nào cho 
đến khi dừng ứng dụng. Nếu bạn viết một trình ứng dụng mà người 
dùng chạy suốt ngày và in các hóa đơn khi khách hàng mua hàng, bạn 
cần thực hiện phương thức EndDoc ở cuối thủ tục in từng hóa đơn nếu 
bạn muốn từng hóa đơn sẽ in lúc đó. 


Tóm tắt 

Ví dụ 21.3 sẽ in một thông báo ra đối tượng Printer và sau đó 
báo hiệu cho trình quản lý in rằng dữ liệu xuất đã sẵn sàng in ra giấy. 
Khóng có phương thức EndDoc, trình quản lý in sẽ giữ dữ liệu xuất ra 
cho đến khi trình ứng dụng có chứa mã lệnh dừng. 


Củng cố 
Phương thức EndDoc báo cho trình quản lý in chuyển tất cả dữ 
liệu xuất và in nó. 
Ví dụ 21.3. Phương thức EndDoc báo cho trình quản lý in chuyển dữ liệu in ra 
1: Printer.Print "lInvoice #"; invNum 
2: Printer.Print "Customer:"; cust(CCnt); Tab(20); "Final Sales" 
3: Printer.Print "Amount of sale:"; Tab(20); Format$(SaleAmt, "Currency") 
4: Printer.Print "Tax:"; Tab(20); Format$(tax, "Currency") 
5: Printer.Print 
6 


: Printer.Print "Total:"; Tab(20); Format$(TotalSale, "Currency") 


Bài 21: Sử dụng máy in 475 


#?: 
8: ' Release the job for actual printing 
9: Printer.EndDoc 


Phân tích 

Chương trình bao gồm mã lệnh của Ví dụ 21.3 có thể tiếp tục 
chạy và xử lý các tập hợp dữ liệu khác. Phương thức EndDoc được 
kích hoạt đảm bảo dữ liệu xuất ra được xây dựng trước phương thức 
Print sẽ được gửi đến máy in vật lý ngay lập tức. Nếu các phương thức 
Print khác xuất hiện sau đó trong chương trình, trình quản lý in sẽ bắt 
đầu xây dựng lại dữ liệu xuất ra một lần nữa. Quá trình gửi dữ liệu xuất 
kế tiếp chỉ diễn ra khi thủ tục EndDoc được gọi hay khi trình ứng dụng 
kết thúc. 

DẦU PHÂN TRANG 
Khái niệm 

Khi tài liệu in đến máy in, bạn phải cẩn thận in ở đầu một trang 
mới khi muốn dữ liệu xuất ra trên một trang. Phương thức NewPage sẽ 
ép máy in nhảy trang hiện hành và bắt đầu ¡in dữ liệu tiếp theo trên 
trang mới kế tiếp. 

Trình quản lý in trong Windows sẽ bảo đảm rằng mỗi trang được 
phân trang đúng vào cuối trang vật lý. Vì vậy, nếu chiều dài trang của 
máy in là 66 dòng và bạn in 67 dòng, dòng 67 sẽ xuất hiện ở trang thứ 
2 khi in ra. 

Tuy nhiên, đôi khi bạn cần in ít hơn một trang đây đủ trên máy 
in. Bạn có thể kết thúc trang in không đầy đủ đó bằng phương thức 
NewPage (Xem Bảng 21.1). Để dùng phương thức NewPage, đơn giản 
hãy áp dụng phương thức NewPage với đối tượng Printer như sau: 

printer.NewPage 


Ghi chú 

Hãy nhớ rằng trên thực tế các phương thức xuất dữ liệu của trình ứng 
dụng không điều khiển trực tiếp máy in. Vì vậy, phương thức NewPage báo cho 
trình quản lý in biết để chuyển sang một trang mới khi trình quản lý in gặp vị trí 
đó trong dữ liệu xuất ra. 


476 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Nên nhớ rằng bạn đang làm việc với các máy in hỗ trợ nhiều 
phông chữ và kích cỡ phông chữ. Bạn có thể luôn luôn xác định số dòng 
in ra cho vừa một trang bằng cách kiểm tra trước tiên giá trị công thức sau: 

numLinesPerPage = Printer.Height / Printer.TextHeight("X") 

Như đã giải thích trong Bảng 21.1, thuộc tính Height xác định độ 
cao tính theo twip của trang. Thuộc tính TextHeight xác định độ cao 
đây đủ của ký tự được in (bao gồm cả vùng ảnh hưởng leading, là vùng 
trực tiếp ở trên và dưới ký tự). TextHeight cho biết độ cao theo đơn vị 
twip nếu bạn không thay đổi tỉ lệ trong thuộc tính ScaleMode. 

Để in các báo cáo, bạn ít khi sử dụng phương thức ScaleMode. 
Tuy nhiên, nếu cân thay đổi đơn vị đo, bạn phải thay đổi tỉ lệ trở lại 
đơn vị twip trước khi tính toán số dòng in ra trên trang như sau: 

printer.ScaleMode = TWIPS 

ScaleMode chấp nhận các giá trị được định nghĩa trong Bảng 
21.3. Ngay khi bạn thêm tập tin CONSTANT.BAS vào cửa số Property 
của trình ứng dụng, bạn có thể dùng các tên hằng thay cho giá trị số 
nếu muốn thay đổi đơn vị đo tỉ lệ. 


Bảng 21.3. Các giá trị ScaleMode. 


Giá trị Tên hằng Diễn giải 
|_ Ø USER Gia trị do người dùng định nghĩa. 
bị TWIPS Đơn vị đo twip (mặc định). 
2 POINTS Đơn vị đo point. 


3 PIXELS Đơn vị đo pixel (đơn vị nhỏ nhất có thể định 


IR địa chỉ với máy in). 
4 CHARACTERS Đơn vị đo ký tự (120 x 240 twip). 
—— 


INCHES Đơn vị đo inch. 
MILLIMETERS Đơn vị đo mm. 
7 CENTIMETERS Đơn vị đo cm. 


Tóm tắt 
Ví dụ 21.4 trình bày mã lệnh in hai thông báo, mỗi thông báo 
trên một trang. 


Bài 21: Sử dụng máy in 477 


Củng cố 
Tại điểm bất kỳ trong suốt quá trình in của trình ứng dụng, bạn 
có thể thực hiện phương thức NewPage để bắt máy in nhảy trang hiện 
hành và bắt đầu quá trình in ở đầu trang kế tiếp. 
Ví dụ 21.4. Phương thức NewPage ép máy in nhảy qua trang hiện hành. 
1: Printer.Print "The Report begins on the next page..." 
2: Printer.NewPage ' Go to top oÝ new page 
3: Printer.Print "The Campaign Platform" 


Phân tích 
Dòng 2 nhảy trang máy in ngay cả khi máy ¡in chưa in xong một 
trang đầy đủ. 


Bài tập 


Kiến thức tổng quát 
1. Visual Basic không hỗ trợ lệnh tập tin nào? 


2. Trình quản lý in của Windows thực hiện công việc gì trong quá 
trình xuất kết quả từ trình ứng dụng của bạn? 

3. Tại sao chương trình của bạn không cần biết các lệnh riêng biệt 
của từng máy in? 

4. Online (trực tuyến) có nghĩa là gì? 


5. Làm sao bạn có thể đảm bảo máy ¡in đã chuẩn bị trước khi bạn 
in các báo cáo từ trình Visual Basic? 


6. Đối tượng Printer là gì? 


7. Đúng hay Sai: Đối tượng Printer hỗ trợ các thuộc tính và 
phương thức như nhiều điều khiển khác. 


Pixel là gì? 
Phương thức Printer được dùng phổ biến nhất là gì? 


10. Đúng hay Sai: Bạn có thể in các biến và hằng nhưng không in 
được các biểu thức với lệnh Print. 


478 


Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


11. 


12. 


13. 
14. 


15. 
16. 


Đúng hay Sai: Không có điểm khác biệt giữa việc sử dụng nhiều ˆ 
hàm Tab(14) được nhúng với việc sử dụng dấu phẩy để phân 
cách các cột kết quả xuất ra trong phương thức Print. 

Quá trình in 3 chuỗi được phân cách bởi dấu phẩy sẽ tạo nên - 
các chuỗi xuất hiện ở cột 1, 1, và 29. Tại sao bạn không nghĩ 
rằng quá trình in 3 số dương, được phân cách bằng dấu phẩy, 
làm cho các số được in ở cột 2, 16, và 30? 

Vùng in (Priưuw zone) là gì? 

Đúng hay Sai: Phương thức Print không kết thúc với dấu ; ở 
cuối luôn in ký tự trở về đầu dòng và xuống dòng trên máy in. 
Bạn có thể in các dấu nháy kép trên giấy bằng cách nào? 
Đúng hay Sai: Nếu việc cuối cùng một trình ứng dụng thực hiện 
trước khi dừng là in một báo cáo, không cần xác định phương 
thức EndDoc ở cuối quá trình in. 


Tìm lỗi kỹ thuật 


17. 


18. 


An Huy không cách nào in được một bản báo cáo hoàn chỉnh. 
Anh ấy vẫn biết một trang in có 66 dòng, ấy vậy mà chẳng thể 
nào in được. Hãy cho An Huy biết anh ấy phải làm thế nào để 
khắc phục vấn đề. 
An Huy đang thao tác trên hai chương trình. Vì lý do nào đó, 
anh ấy không hình dung ra được tại sao những dữ liệu xuất ra 
khác nhau của hai chương trình này lại không tạo cùng một kết 
quả. Giúp anh ấy hóa giải vấn đề đi. 

Printer.Print Tab(10); "V:-:ial Basic" 

Printer.Print Spc(10); "Visual Basic" 


Kết quả xuất ra là gì ? 


19. 


20. 


Kết quả xuất ra từ hai phương thức Print sau? 

Printer.Print "Line 1"; 

Printer.Print "Line 2" 
Phương thức Print sau đây sẽ xuất ra điều gì trên máy in khi 
trình quản lý ¡n thực hiện in ? 

Printer.Print "The Spanish N ¡s "; Chr$(164) 


Bài 21: Sử dụng máy in 479 


Lập trình... 


21. Viết một dòng lệnh Visual Basic in từ America ở cột 57. 


Phần nâng cao 
Viết một chương trình in các ký tự ASCII (chỉ in những giá trị 
ASCII từ 32 đến 255) trên giấy khi người dùng nhấn một nút lệnh. 


Bài 22 
Đồ họa ảo 


Điều khiển đường kẻ (Line) và hình dạng (Shape) 
Làm chủ điều khiển đường kẻ 
Làm chủ điều khiển hình dạng 


D D D PP 


Nếu có các tập tin đồ họa... 


Đa số lập trình viên Visual Basic thích học và sử dụng những 
công cụ trình bày trong bài này. Bài này khảo sát tỉ mỉ các thành phần 
điều khiển đồ họa mà một lập trình viên Visual Basic có thể sử dụng. 


Có lẽ bạn sẽ không vẽ những bức ảnh đẹp cho từng mẫu biểu bạn 
đang thiết kế, nhưng biết cách vẽ đoạn thắng và đường tròn sẽ cho 
phép bạn làm gọn mẫu biểu bằng cách phân chia các thành phần điều 
khiển và nhãn tương ứng trong các khung ê-lip màu để hiện sáng 
thông tin quan trọng. 


ĐIÊU KHIÊN ĐƯỜNG KẺ (LINE) VÀ HÌNH DẠNG (SHAPE) 
Khái niệm 

Điều khiển đường kẻ và hình dạng kết hợp với nhau để vẽ đường, 
hộp và các loại hình tròn trên mẫu biểu. Bằng cách đặt các điều khiển 
trên mẫu biểu và thiết đặt những thuộc tính thích hợp, bạn sẽ làm cho 
trình ứng dụng tinh tế hơn. 

Hình 22.1 mô tả vị trí điều khiển đường kẻ và hình dạng trên 


cửa số Toolbox. Thuộc tính của từng điều khiển bạn đặt trên mẫu biểu 
sẽ xác định chính xác loại hình ảnh nào mà điều khiển có thể chứa. 


Bài 22: Đồ họa ảo 481 


General | 
` Ñ 


Sau đây là một số hình ảnh đồ họa chính 
có thể vẽ với điều khiển đường kẻ và hình dạng: 


« Đường thẳng 


e = Hình chữ nhật ^ Jebl 

se Hình vuông E] s4 

se Hinh ê-lip E ®& 

se Hình tròn EB EB 

se - Hình chữ nhật tròn góc „ b 

se - Hình vuông tròn góc ở = 
1 Shape Tn 
U 


Hình 22.1. Điều khiển đường kẻ và hình dạng cung cấp 
các công cụ nghệ thuật trong Visual Basic. 


Seven ftundamental graphic imaqes 


Rectangle 


Rounded 
Rectangle 


thah 22 2 Rả/ hình eơ hản có thể vẽ. 


482 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Hình 22.2 mô tả bảy hình này. Bằng cách kết hợp các hình đnh 
hình học cơ bản và thiết đặt những thuộc tính màu và kích cỡ thích 
hợp, bạn có thể vẽ hầu như bất kỳ điều gì cần trên mẫu biểu. 


Sử dụng điều khiển line để vẽ các đường có độ rộng, chiều dài và 
những mẫu hình khác nhau. Điều khiển shape xử lý quá trình vẽ các 
hình dạng cơ bản khác. 


Củng cố 

Điều khiển đường kẻ (Line) và hình dạng (Shape) là các điểu 
khiển vẽ chính. Có bảy hình ảnh hình học cơ bản có thể vẽ. Bằng cách 
xac định các thuộc tính khác nhau, bạn có thể điều khiển cách thức 
những hình dạng này xuất hiện trên mẫu biểu. 


LÀM CHỦ ĐIỀU KHIỂN ĐƯỜNG KẺ 


Khái niệm 
Điều khiến đường kẻ có các thuộc tính xác định độ rộng và chiều 
dài những đường bạn vẽ. Thêm vào đó, bạn có thể thay đổi kiểu đường vẽ. 


Bảng 22.1 liệt kê các giá trị thuộc tính của điều khiển line. 
Thuộc tính BorderStyle đòi hỏi bảng giải thích riêng. Bảng 22.2 chứa 
các giá trị có thể xác định cho BorderStyle. Thuộc tính BorderStyle xác 
định kiểu đường kẻ Visual Basic sẽ sử dụng. Bằng cách xác định các giá 
trị BorderStyle khác nhau, bạn có thể thay đổi kiểu đường kẻ. Nếu gán 
thuộc tính BorderStyle lúc chạy chương trình, hoặc bạn có thể gán một 
số cho thuộc tính BorderStyle, hoặc dùng một tên hằng được › Ảnh nghĩa 
trong tập tin CONSTANT.BAS. 


Bảng 22.1. Các thuộc tính điều khiển đường kẻ. 


Thuộc tính 
BorderColor 


Mô tả 
Xác định giá trị màu đường kẻ trong Windows theo hệ thập 
lục phân. 


Có thể có một trong bảy giá trị xác định kiểu đường kẻ. Hãy 
xem Bảng 22.2 để biết tác dụng của những giá trị này. Giá 
trị mặc định là 1—Solid. Thuộc tính BorderStyle không có tác 
dụng với các đường có thuộc tính BorderWidth lớn hơn 1 twip. 


Border€tyle 


Bài 22: Đồ họa ảo 483 


BorderWidth | Xác định kích cỡ độ rộng đường kẻ tính theo twip. 
DrawMode | Một kiểu cao cấp xác định cách các mẩu bit của đường kẻ 

sẽ tác động đến dáng vẻ bit của mẫu biểu bao quanh. Giá 

trị mặc định là 13 — Copy Pen, làm việc tốt với hầu hết các 

trình ứng dụng Visual Basic. 

Xác định chỉ số điều khiển đường kẻ nếu điều khiển là một 

thành phần của một mảng điều khiển. 

Tên điều khiển line. Visual Basic đặt tên các điều khiển ¬ 


là Line1, Line2, và .., trừ khi bạn đổi tên các điều khiển line. 
Tag Không được Visual Basic sử dụng. Thuộc tính này dành cho 
lập trình viên xác định chú thích được áp dụng với điều 
khiển đường kẻ (Line). 


Visible Có giá trị True hay False, cho biết liệu người dùng có thể 
thấy điều khiển đường kẻ. 


Khoảng cách twip từ bên trái cửa sổ Form đến điểm bắt 
đầu đường kẻ. 


Khoảng cách twip từ bên trái cửa sổ Form đến điểm cuối 


đường kẻ. 1 
Khoảng cách twip từ cạnh trên cùng cửa sổ Form đến điểm 
bắt đầu bên trái đường. 

Khoảng cách twip từ cạnh trên cùng cửa sổ Form đến điểm 
dưới cùng ở cuối đường. | 


Bảng 22.2. Các giá trị thuộc tính BorderStyle của điều khiển đường kẻ. 


Tên CONSTANT.BAS 
TRANSPARENT 


Có thể thấy nền mẫu biểu 
xuyên qua đường kẻ. 
Đường kẻ liên tục. 


0-Transparent 


1~Solid 


2-Dash 


Đường kẻ dạng gạch nối. 
Đường kẻ dạng điểm. 
DASH_DOT Đường kẻ có dạng dãy gạch 
nối kế tiếp là các điểm. 
DASH_DOT_DOT Đường kẻ có dạng một gạch 
nối kế tiếp là 2 điểm. 
INSIDE_SOLID Giống như đường kẻ 1~Solid. | 


4-Dash-Dot 


5-Dash-Dot-Dot 


| 6-Inside Solid 


484 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Hình 22.3 minh họa cách các xác lập thuộc tính BorderStyle khác 
nhau tác động lên đường bạn vẽ. Thuộc tính BorderStyle xác định cách 
phân bố số gạch nối và điểm trong mẫu đường kẻ. (Điều này giống như 
chúng ta đang nói về mã lệnh tín hiệu Morse.) 


BorderStyle property settings 


Hình 22.3. 7ác động của thuộc tính BorderStyle. 


Để vẽ một đường, nhấp đúp điều khiển đường kẻ trên hộp công 
cụ. Một đường kẻ xuất hiện ở giữa mẫu biểu với hai điều khiển ở hai 
đầu đường kẻ. Để di chuyển đường kẻ tới vị trí khác, kéo điểm giữa 
đường kẻ bằng mouse. Để thay đổi chiều dài đường kẻ, kéo một trong 
hai điều khiển trên đường. Bạn có thể kéo lên hay xuống điểm cuối 
đường kẻ bằng cách kéo điểu khiển ở cuối đường bằng mouse. 

Mách nước 

Sau khi định vị trí đường bằng mouse gần đúng với vị trí bạn cần đường 
xuất hiện, có thể điều chỉnh chính xác kích cỡ và vị trí đường bằng cách thiết 
đặt các giá trị thuộc tính khác nhau. Nếu kiên nhẫn, bạn có thể làm sinh động 
đường kẻ bằng cách thay đổi các xác lập thuộc tính X1, X2, Y1, và Y2 lặp đi 
lặp lại thông qua mã lệnh. 


Bài 22: Đồ họa ảo 485 


Tóm tắt 
Hình 22.4 mô tả cửa sổ Form lưu một màn hình có vẻ chuyên 
nghiệp. Toàn bộ ngôi nhà được vẽ bằng cách dùng một dãy các đường kẻ. 


Mom & Pop Hardware 


Click a button for processing... 


Hình 22.4. Các đường kẻ tạo thêm vẻ đẹp quyến rũ cho một mẫu biểu. 
Lưu ý 

Hàm duy nhất đã nối với mẫu biểu này là lệnh End bên trong thủ tục 
biến cố cmdExi†_Click() của nút lệnh Exit. 


Củng cố 
Bằng cách dùng điều khiển hình kẻ và xác định các giá trị thuộc 
tính khác nhau, bạn có thể vẽ các hình dạng trên nền của mẫu biểu. 


LÀM CHỦ ĐIỀU KHIỂN TẠO HÌNH 


Khái niệm 

Điều khiển hình dạng cho bạn khả năng vẽ sáu loại hình ảnh 
khác nhau trên mẫu biểu. Các thuộc tính màu và hình dạng khác nhau 
giúp bạn phân biệt dạng hình này với dạng hình khác. 


486 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Bảng 22.3 bao gồm các thuộc tính có hiệu lực cho điều khiển hình 
dạng (Shape). Thuộc tính quan trọng nhất là thuộc tính Shape cung cấp 
một trong sáu hình dạng cơ bản. 


Bảng 22.3. Các thuộc tỉnh điều khiển hình dạng. 


Mô tả 
Xác định giá trị màu nền của hình theo hệ thập lục phân. 


Thuộc tính 


BackColor 


BackStyle Bao gồm hoặc giá trị 0-Transparent (mặc định) hoặc 1- 
Opadque xác định liệu nền mẫu biểu có thể thấy xuyên qua 
hình hay sẽ bị che. 


BorderColor | Xác định màu viền của hình. 


BorderStyle | Gồm bảy giá trị xác định mẫu viền của hình. Các giá trị 
BorderStyle của điều khiển hình dạng trong Bảng 22.2 cung 
cấp các giá trị BorderStyle có thể có của hình. Giá trị mặc 
định là 1-Solid. Thuộc tính BorderStyle không có hiệu lực 
trên các hình ảnh khi thuộc tính BorderWidth iớn hơn 1 twip. 


Xác định kích cỡ twip của đường viền quanh hình. 


BorderWidth 
DrawMode 


Một kiểu cao cấp xác định cách các mẫu bit của hình tác 
'động dạng bit của mẫu biểu bao quanh. Giá trị mặc định là 
13 - Copy Pen, hoạt động tốt với tất cả trình ứng dụng 
Visual Basic. 


FillColor Xác định màu tô bên trong hình với giá trị theo hệ thập lục phân. 


FillStyle Gồm 8 giá trị xác định kiểu đường Visual Basic vẽ bên trong 
hình. Bảng 22.4 trình bày các giá trị có thể có cho thuộc tính 
FillStyle của hình. Giá trị mặc định FillStyle là 0—Solid. 


Height Xác định độ cao theo twip của hình (từ điểm cao nhất đến 
điểm thấp nhất của hình). 


Index Xác định chỉ số điều khiển hình dạng nếu điều khiển hình 
dạng là một thành phần của mảng điều khiển. 


Left Xác định khoảng cách twip từ biên trái mẫu biểu đến biên 
trái của hình. 


Tên của điều khiển hình dạng (Shape). Visual Basic đặt tên 
cho các điều khiển Shape là Shape1, Shape2, và v.v, trừ 
phi bạn đổi tên chúng. 


Shape Gồm một trong sáu giá trị xác định kiểu hình cho điều khiển 


Bài 22: Đồ họa ảo 487 


hình dạng. Bảng 22.5 gồm các giá trị có thể có cho thuộc 
tính Shape của hình. Thuộc tính Shape mặc định là 0— 
Rectangle. 


Tag 


Top 


Visible 


Không được Visual Basic sử dụng, thuộc tính này dành cho 
lập trình viên xác định chú thích về điều khiển Shape được 
áp dụng. 

Xác định khoảng cách twip từ biên đầu mẫu biểu đến đỉnh 
cao nhất của hình. 


Có giá trị True hoặc False, cho biết liệu người dùng có thể 


nhìn thấy điều khiển hình dạng. 
Width 


Xác định độ rộng twip của hình (nơi rộng nhất). 


FiilStyle Patterns 


Transparent 


Upward Diagonal Downward 


Diagonal 


Hình 22.5. Thuộc tính FillStyle xác định nền của dạng hình sẽ hiển thị. 


488 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Bảng 22.4 gồm các giá trị có thể có về thuộc tính FillStyle của điều - 
khiển shape. Hình 22.5 mô tả các mẫu tô khác nhau mà hình có thể chứa. 


Bảng 22.4. Các giá trị FillStyle của điều khiển Shape 


Giá trị Tên hằng trong 


CONSTANT.BAS 


0-Solid 
1—Transparent 
2-Horizontal Line 


3-Vertical Line 


4-Upward Diagonal 'Tô hình với các đường 


chéo hướng lên. 


5-Downward Diagonal 


7-Diagonal Cross 


— 


DIAGONAL_CROSS Tô hình với các đường 


chéo carô. 


Bảng 22.5 gồm các giá trị có thể có của thuộc tính Shape trong 
điều khiển hình dạng (Shape). Hình 22.2 minh họa các dạng hình khác 
nhau mà điều khiển hình dạng có thể chứa. Vì vậy, khi muốn đặt một 
hình vuông lên mẫu biểu, bạn sẽ đặt điều khiển hình dạng lên mẫu 
biểu và định thuộc tính Shape bằng 1-Square. 


Bảng 22.5. Các thuộc tính Shape của điều khiển hình dạng. 


Giá trị Tên hằng trong CONSTANT.BAS Mô tả 
Í0-Rectangle|SHAPE_RECTANGLE Hình chữ nhật 
†1-Square |SHAPE_SQUARE Hình vuông 

2-Oval SHAPE_OVAL 
3-Circle _ |SHAPE_CIRCLE 


4-Rounded |SHAPE_ROUNDED_RECTANGLE 
Rectangle 


5-Rounded |SHAPE_ROUNDED_SQUARE 
Square 


Hình ê-lip 
Hình tròn 
Hình chữ nhật tròn góc 


Hình vuêng tròn góc 


Bài 22: Đồ họa ảo 489 


Tóm tắt 

Hình 22.6 cung cấp một trình ứng dụng hình đơn giản sẽ thay 
đổi hình dạng khi người dùng nhấn nút lệnh. Bạn có thể nạp và chạy 
ứng dụng SHAPECH.VBP. 


Shape Changer 


Hình 22.8. Thay đổi hình bằng cách nhấp một nút. 


Củng cố 
Điều khiển hình dạng cung cấp 6 trong số 7 hình cơ bản có thể 
đặt trên mẫu biểu. Thuộc tính Shape xác định đường viên của hình. 


NẾU CÓ CÁC TẬP TIN ĐỒ HỌA... 
Khái niệm 


Visual Basic hỗ trợ hai điều khiến đô họa không phải đế vẽ 
nhưng bạn có thể đặt các biểu tượng và ảnh nhị phân mà bạn có trên đĩa. 


490 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Hình 22.7 minh họa vị trí hai điều 
khiển đồ họa đó được gọi là điều khiển Picture 
Box và điều khiển Image. Hai điều khiển này 
hầu như y hệt nhau và cho phép nạp các ảnh 
trên đĩa vào mẫu biểu của trình ứng dụng. 


Hình 22.7. Điều khiển Image và Picture Box trên thanh công cụ. Ï 

Lưu ý 

Điều khiển Picture Box cung cấp một vài đặc tính cao cấp mà bạn có 
thể dùng nếu viết trình ứng dụng MDI (giao diện nhiều tài liệu). Điều khiển 
Im3ge hiệu quả hơn và hiển thị ảnh nhanh hơn điều khiển Pict.re Box. 

Sau đây là ba loại tập tin đồ họa mà các điều khiển này có thể 
nạp từ đĩa và hiển thị trên mẫu biểu: 

® - Tập tin Bitmap với phần mở rộng tên tập tin là .BMP hay .DIB 

se - Tập tin Icon với phần mở rộng tên tập tin là .ICO 

» - Tập tin Metafiles với phần mở rộng tên tập tin là .WMF 

Bạn có thể lấy các tập tin đồ họa này ở đâu? Có nhiều nguồn 
như vậy. Nếu sử dụng Microsoft Paintbrush trong Windows, bạn có thể 
tạo các tập tin Bitmap. Tập tin Icon là tập tin đô họa nén chứa biểu 
tượng trong chương trình Windows. Nhiều trình ứng dụng Windows 
khác lưu ảnh đồ họa dưới dạng metafile. 


Bài 22: Đồ họa ảo 491 


Bảng 22.6 mô tả các thuộc tính chung và quan trọng có hiệu lực 
cho cả hai điều khiển Image và Picture Box. Giá trị quan trọng nhất là 
thuộc tính Picture chứa tên tập tin và đường dẫn tới hình sẽ được hiển 
thị bên trong điều khiển. 


Bảng 22.8. Các thuộc tính của điều khiển Picture Box và lmage 


Thuộc tính Mô tả 

BorderStyle | Mô tả kiểu đường viền quanh hình. Nếu định là 0-None 
(mặc định), không có đường viền quanh hình. Nếu là 1— 
Fixed Single, một đường viền sậm sẽ bao quanh hình. 


Height Chiều cao của hình tính theo twip. (Xem thuộc tính Stretch.) 
Left Khoảng cách twip từ cạnh trái cửa sổ Form tới cạnh trái của 


hình. 
Name Tên điều khiển Picture Box hay lmage. Visual Basic tự đặt 


tên các điều khiển Picture Box là Picture1, Picture2,...., và 
tên điều khiển Image là Image1, Image2, .. trừ khi bạn đổi 
tên các điều khiển. 


Picture Đường dẫn và tên tập tin đầy đủ của hình ảnh Visual Basic 
sẽ hiển thị trong điều khiển lúc chạy chương trình. Không 
thấy hình trong điều khiển cho đến khi người dùng chạy 
|. _|. chương trình. 


Stretch ` (Chỉ tác dụng với điều khiển Image). Nếu định là False 
(mặc định), điều khiển sẽ tự định lại kích cỡ cho phù hợp 
kích cỡ của hình. Bạn không cần xác định kích cỡ điều 
khiển, điều khiển sẽ tự định kích cỡ đúng với kích cỡ hình 
của tập tin trên đĩa. Nếu là True, hình sẽ tự định lại kích cỡ 
cho phù hợp với điều khiển. 


Width Độ rộng của điều khiển tính theo twip. (Xem thuộc tính Stretch.) 


Khi muốn đặt một ảnh đồ họa lên mẫu biểu, bạn chỉ cần đặt điều 
khiển Image (hay Picture Box) lên mẫu biểu và xác định tên tập tin cho 
hình muốn điều khiển hiển thị. Hãy mở mẫu biểu mới và thực hiện các 
bước sau để tạo trình ứng dụng với một hình ảnh: 

1. Nhấp đúp điều khiển Image để đặt điều khiển ở giữa mẫu biểu. 

2. Nhấn F4 hiển thị cửa sổ Property. 


492 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


3. Nhấp thuộc tính Picture. Bạn sẽ thấy hình ê-lip xuất hiện nơi 
nhập vào giá trị thuộc tính. 

4. Nếu nhấp hình ê-lip, Visual Basic mở hộp thoại Load Picture 
như minh họa trong Hình 22.8. Trong hộp thoại, bạn xác định 
tập tin bất kỳ, bao gồm cả đường dẫn chỉ rõ hình muốn hiển 
thị trên mẫu biểu. 

Thuộc tính Picture sẽ lưu tên đường dẫn và tập tin của hình bạn 

đặt trên mẫu biểu. Lúc chạy chương trình, Visual Basic sẽ hiển thị hình 
nơi đặt điều khiển. 


File Name: Duectores: 


e:Xvbprimer 


>e\ 
Ê® vbprimer 
Hi vb.cbt 


List Files of Tựpe: 


[AHPictueFies  — |*] 


Drives: 


Imesz—— TT 


Hình 22.8. Hộp thoại Load Picture điền nội dung vào thuộc tính Picture. 


Bạn cũng có thể thay đổi tập tin đồ họa sẽ xuất hiện trong điều 
khiển Image hay Picture Box bằng cách dùng mã lệnh Visual Basic. 
Hàm LoadPicture sẽ nạp những tập tin đồ họa xác định vào các điều 
khiển đồ họa để hiển thị hình ảnh này trên mẫu biểu. Câu lệnh sau sẽ 
thay đổi tập tin hình ảnh dùng cho một điều khiển Image tên imgEaee: 

imgFace.Picture = LoadPicture("D:\FIGSXFACE.BMP") 


Bạn có thể thay thế các hình trong thời gian chạy chương trình 
bằng cách nạp những tập tin khác nhau bằng hàm LoadPicture(). 


Bài 22: Đồ họa ảo 493 


Mách nước 
Bằng cách dùng một chuỗi rỗng, "", cho đối số hàm LoadPicture(), bạn 
có thể xóa hình trong điều khiển Picture Box hay lmage. 


Củng cố 

Phần này thảo luận về khả năng phối hợp đồ họa trong chương 
trình Visual Basic. Không chỉ Visual Basic cung cấp những công cụ cần 
thiết để vẽ hình riêng, mà còn cho phép nạp hình ảnh từ các tập tin 
trên đĩa vào mẫu biểu. 


Bài tập 


Kiến thức tổng quát 


NIỆ 


10. 


Hai điều khiển nào cho phép bạn vẽ hình ảnh hình học trên 
mẫu biểu? 

Có bao nhiêu loại bóng khác nhau do điều khiển hình dạng 
(Shape) cung cấp? 

Giá trị thuộc tính nào xác định mẫu các đường kẻ? 

Thuộc tính nào xác định đối tượng được vẽ bằng điều khiển 
hình dạng? 

Hai điều khiển nào cho phép nạp các tập tin hình ảnh đồ họa 
vào mẫu biểu? 

Điều khiển hình ảnh đô họa nào là hiệu quả nhất trong hai 
điều khiển? 

Ba loại tập tin đô họa mà Visual Basic có thể hiển thị trên 
mẫu biểu? 

Thuộc tính nào buộc hình ảnh đồ họa co lại trong điều khiển 
Picture Box hay Image? 

Thuộc tính điều khiển nào xác định đường dẫn và tên tập tin 
của hình ảnh đô họa để hiển thị? 

Tên hàm Visual Basic nạp tập tin hình ảnh đồ họa lúc chạy 
chương trình là gì? 


494 


Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Tìm lỗi kỹ thuật 


11 


12. 


Kết q 
13 


. An Huy đã vẽ một đường dày 15 twip. Anh muốn dùng đường 
kẻ để phân biệt một thông báo mẫu biểu lớn với các điều khiển 
còn lại trên mẫu biểu. Vấn để là An Huy dường như không thể 
thực hiện được việc anh ấy muốn là đường kẻ dày phải hiển thị 
như một chuỗi gạch nối. Visual Basic từ chối đáp ứng thuộc tính 
BorderStyle của anh ấy và luôn hiển thị một đường liên tục. 
Hãy giải thích cho An Huy biết vấn đề anh ấy gặp phải. 

Bạn có thể nghĩ ra cách khác để hoàn thành đường kẻ dày với 
các gạch nối của An Huy? 


uả xuất ra là gì? 
. An Huy đã viết một chương trình có lệnh sau: 
imgPainting.Picture = LoadPicture(") 


Điều gì sẽ xuất hiện trên điểu khiển Image khi trình ứng dụng 
của An Huy gọi hàm LoadPicture()? 


Viết mã lệnh... 


14 


Phần 


. Giả sử bạn muốn vẽ một hình chữ nhật có đường viền xanh da 
trời, đường chéo màu đỏ và nền xanh lá cây. Hãy mô tả các 
thuộc tính của điều khiển hình dạng (Shape) mà bạn phải ấn 
định màu xanh da trời, đỏ và xanh lá cây. 


nâng cao 
Viết chương trình vẽ một khuôn mặt màu xanh lá cây lớn ở giữa 


mẫu biểu. Thêm một nút lệnh mà người dùng có thể nhấp để cặp mắt 


trên k 


huôn mặt hạnh phúc đó nhấp nháy. 


Bài thực hành 11: Làm đẹp chương trình 495 


Bài thực bànb 11 
Làm đẹp chương trình 


Tóm tắt 

Chương này chỉ cho bạn cách ¡in các báo cáo văn bản ra máy in 
và cách trang trí màn hình với hình ảnh. Từ “có thể thấy được — 
uisudl” trong Visual Basic trở nên quá rõ ràng khi bạn thêm hình ảnh 
tạo chú ý của người dùng. Có lẽ điều khiển hình dạng (Shape) cung cấp 
nhiều hình dạng khác nhau hơn bất kỳ điều khiển khác, cho phép bạn 
vẽ hình vuông, hình tròn, hình oval theo nhiều dạng, kích cỡ và màu 
sắc. Bài thực hành này lấy điều khiển hình dạng để minh họa quá 
trình trang trí mẫu biểu cho bắt mắt với hơn 150 hình tròn, hình vuông 
và hình oval có tô màu. 


Trong chương này, bạn đã tìm hiểu: 

e _ Khi nào sẽ truy xuất đối tượng Printer 

øe - Cách sử dụng phương thức Print để xuất văn bản trên trang in 

e - Những hình dạng nào có hiệu lực với điều khiển hình dạng 

«e Cách vẽ các đường trên mẫu biểu bằng cách dùng điều 
khiển Line 

e - Khi nào sử dụng điều khiển Picture Box và điều khiến Image 


để đặt các tập tin đồ họa trên mẫu biểu 


Mô tả chương trình 


Hình P11.1 minh họa cửa sổ Form đang mở của PROJEC11.VBP! 
Khi bạn nạp và thi hành chương trình, nó sẽ phát sinh tất cả loại hình 
tròn trên mẫu biểu. Toàn bộ tập hợp hình tròn, cũng như tập hợp hình 
kế tiếp sẽ xuất hiện sau hình tròn, tất cả đều khác nhau nhờ vào hàm 
Rnd0 trong chương trình, đã được giới thiệu trong Bài Thực Hành 10. 


496 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Graphics Evsrywhcre 


Circles 


_ Hình P11.1. Projecf11 vẽ các đường tròn trên trình ứng dụng khác. 


Khi bạn nhấp nút lệnh Next Shape, chương trình sẽ thay thế 
đường tròn với các hình vuông tròn góc. Nhấn Next Shape một lần nữa 
sẽ hiển thị một dãy hình oval. Bạn có thể tiếp tục hiển thị lại các hình 
tròn, vuông, và oval nếu muốn cho đến khi nhấn nút lệnh Exit để kết 
thúc chương trình. 


Graphics Everywhere 


eẰ©©6606060666666606066966. 
e66//66696/6666@6(&&(đj¿ae 
696/Ẵ6/6666/6,6G6G6@6 ) 
e,6/6/96666/66666966G6@c( 
8950660050eooooø.--se. 
ec,60/696GẰ666/,6GẰGđ$Ó($46® ^%6đ 
e©699996069066666ẰẲø ® 
©©o©o©e©oeoeeeeeeeoeoee 


Hình P†1.2. Chế độ thiết kế của Projecf11 minh họa 
nơi đặt mảng. điều khiển chứa các hình. 


Bài thực hành 11: Làm đẹp chương trình 497 


Chương trình gồm một mảng điều khiển với 160 điều khiển hình 
tên shpShape. Hình P11.2 minh họa mẫu biểu lúc thiết kế. Vị trí điều 
khiển hình lúc thiết kế không giống như lúc thi hành chương trình bởi 
vì mã lệnh dùng hàm Rnd() để hiển thị các hình tại những vị trí ngẫu 
nhiên trên màn hình, với màu sắc, kích cỡ và mẫu tô ngẫu nhiên. 


Chương trình phụ thuộc vào hàm Rnd(Q) là hàm đặc biệt lấy một 


số ngẫu nhiên từ 1 đến giá trị đối số bất kỳ được chuyển tới hàm. Tên 


của thủ tục Function là RndNum(); bạn sẽ thấy hàm này trong mô tả 


mã lệnh xuất hiện trong Ví dụ P11.1. 


Ví dụ P11.1. Mã lệnh phát sinh tất cả hình ảnh trên mẫu biểu. 


1: Option Explicit 


VÀ 


3: Sub Form_Activate () 


4:' 


Get things started by displaying circles 


5: Call Circles 
6: End Sub 


7: 


8: Sub Circles () 


_ li 
10: 
H: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
tất 
18: 
19: 
20: 
21: 
22: 
23: 
24: 


Draws several circles of different 

' colors and sizes on the form 

Dim Count As lnteger 

IblShape.Caption = "Circles" 

For Count = 0 To 159 ' 160 total shapes 

shpShape(Count).Shape = SHAPE_CIRCLE 

shpShape(Count).Visible = False 

shpShape(Count).Top = RndNum(3000) 

shpShape(Count).Width = RndNum(5000) 

shpShape(Count).Height = RndNum(3000) 

shpShape(Count).Left = RndNum(3000) 

shpShape(Count).BackColor = QBColor(RndNum(16) - 1) ' Adjust for zero 
shpShape(Count).FillColor = QBColor(RndNum(16) ~ 1) ' Adjust Íor zero 
shpShape(Count).Visible = True 

shpShape(Count).FillStyle = RndNum(8) - 1 ' Adjust for zero 

Next Count 


498 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


25: End Sub 

26: 

27: Sub Ovals () 

28: ' Draws several ovals of different 

29: ' colors and sizes on the form 

30: Dim Count As lnteger 

31: lblShape.Caption = "Ovals" 

32: For Count = 0 To 159 ' 160 total shapes 

33: shpShape(Count).Shape = SHAPE_OVAL 

34: shpShape(Count).Visible = False 

35: shpShape(Count).Top = RndNum(3000) 

36: shpShape(Count).Width = RndNum(4000) 

37: shpShape(Count).Height = RndNum(3000) 

38: shpShape(Count).Left = RndNum(3000) 

39: shpShape(Count).BackColor = QBColor(RndNum(16) - 1) ' Adjust for zero 
40: shpShape(Count).FillColor = QBColor(RndNum(16) - 1) ' Adjust for zero 
41: shpShape(Count).Visible = True 

42: shpShape(Count).FillStyle = RndNum(8) - 1 ' Adjust for zero 

43: Next Couat 

44: End Sub 

45: 

46: Sub Squares () 

47: ' Draws several squares of different 

48: ' colors and sizes on the form 

49: Dim Count As lnteger 

50: IblShape.Caption = "Squares" 

51: For Count = 0 To 159 ' 160 total shapes 

52: shpShape(Count).Shape = SHAPE_SQUARE 

53: shpShape(Count).Visible = False 

54: shpShape(Count).Top = RndNum(3000) 

55: shpShape(Count).Width = RndNum(5000) 

56: shpShape(Count).Height = RndNum(3000) 

57: shpShape(Count).Left = RndNum(3000) 

58: shpShape(Count).BackColor = QBColor(RndNum(16) - 1) ' Adjust for zero 
59: shpShape(Count).FillColor = QBColor(RndNum(16) - 1) ' Adjust for zero 


60: 
61: 
62: 
63: 
64: 
65: 
66: 
67: 
68: 
69: 
70: 
?†: 
7⁄2: 
75: 
74: 
75: 
76: 


Bài thực hành 11: Làm đẹp chương trình 499 


shpShape(Count).Visible = True 

shpShape(Count).FillStyle = RndNum(8) - 1 ' Adjust for zero 
Next Count 

End Sub 


Sub cmdShape_ Click () 

' Check the caption of the description 
' label to see what shapes to draw next 
Select Case Left$(IblShape.Caption, 1) 
Case "C": 

Call Squares 

Case "S" 

Call Ovals 

Case "O"; 

Call Circles 

End Select 

End Sub 


77: 


78: 
79: 
80: 
81: 
82: 
83: 
84: 
85: 


Sub cmdExit_Click () 
End 
End Sub 


Function RndNum (n) 

' Returns a random number from 1 ton 
RndNum = Int(n * Rnd + 1) 

End Function 


Mô tả 


1: Yêu cầu tất cả các biến phải được định nghĩa trước khi sử dụng. 
2: Dòng trống giúp phân tách từng phần chương trình. 
3: Mã lệnh thủ tục biến cố sẽ thi hành ngay khi người dùng thấy mẫu 


biểu lần đầu tiên. 


4: Chú thích giải thích thủ tục. 
(4: Luôn nhớ khởi tạo mẫu biểu trước tiên.) 
5: Thi hành thủ tục Subroutine vẽ hình tròn. 


500 


Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


6: Kết thúc thủ tục. 

7: Dòng trống phân tách các thủ tục. 
8: Thủ tục Subroutine vẽ hình tròn. 
9: Chú thích giải thích thủ tục. 


10: 
11: 
12: 
13: 


Chú thích tiếp theo. 

Định nghĩa biến sẽ điều khiển vòng lặp. 

Đặt đề mục trên nhãn mô tả. 

Duyệt qua tất cả 160 thành phần của mảng điều khiển. 


(13: Có 160 thành phần trong mảng điều khiển Shape để hiển thị.) 


14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
một giá trị 
21: 
một giá trị 
22: 
23: 
24: 
25: 
26: 
27: 
28: 
29: 
30: 
31: 
32: 
33: 
34: 
35: 


Định hình tròn cho từng điều khiển Shape. 

Giấu điều khiển tạm thời cho đến khi các thuộc tính được thiết đặt. 
Định vị trí thích hợp ở đầu mẫu biểu. 

Định độ rộng thích hợp. 

Định độ cao thích hợp. 

Định vị trí thích hợp so với góc trái mẫu biểu. 

Định màu nền bằng cách gọi hàm QBColor() có sẵn và chuyển vào 
từ 0 đến 15. 

Định màu tô bằng cách gọi hàm QBColor() có sẵn và chuyển vào 
từ 0 đến 15. 

Hiển thị điều khiển với thuộc tính kích cỡ và vị trí được ấn định. 

Tô hình với màu tô có số từ 0 đến 8. 

Chuẩn bị hình kế tiếp trong mảng điều khiển. 

Kết thúc thủ tục. 

Dòng trống phân tách các thủ tục. 

Thủ tục Subroutine vẽ các hình oval. 

Chú thích giải thích thủ tục. 

Chú thích tiếp theo. 

Định nghĩa biến sẽ điều khiển vòng lặp. 

Đặt đề mục cho nhãn mô tả. 

Duyệt qua 160 thành phần trong mảng điều khiển. 

Đặt hình oval cho từng điều khiển hình dạng. 

Giấu điều khiển tạm thời cho đến khi các thuộc tính được thiết đặt. 
Định một vị trí thích hợp ở đầu mẫu biểu. 


Bài thực hành 11: Làm đẹp chương trình 501 


36: Định độ rộng thích hợp. 

37: Định chiều cao thích hợp. 

38: Định vị trí thích hợp ở góc trái mẫu biểu. 

39: Định màu nền bằng cách gọi hàm QBColor() có sẵn và chuyển một 
giá trị từ 0 đến 15. 

(39: Hàm QBColor() nhận một giá trị từ 0 đến 15 trình bày các màu 
khác nhau.) 

40: Định màu tô bằng cách gọi hàm QBColor() có sẵn và chuyển vào 
một giá trị từ 0 đến 15. 

41: Hiển thị điều khiển với thuộc tính vị trí và kích cỡ đã định. 

42: Tô hình với màu có số từ 0 đến 8. 

43: Chuẩn bị cho hình kế tiếp trong mảng điều khiển. 

44: Kết thúc thủ tục. 

45: Dòng trống phân tách các thủ tục. 

46: Thủ tục Subroutine vẽ hình vuông. 

47: Chú thích giải thích thủ tục. 

48: Chú thích tiếp theo. 

49: Định nghĩa biến điều khiển vòng lặp. 

50: Đặt đề mục cho nhãn mô tả. 

51: Duyệt qua tất cả 160 thành phần trong mảng điều khiển. 

52: Đặt hình vuông cho từng điều khiển hình dạng. 

(52: Tên hằng giúp bạn khỏi phải nhớ các giá trị thuộc tính số tương ứng.) 

53: Giấu điều khiển tạm thời cho đến khi tất cả thuộc tính được thiết đặt. 

54: Định vị trí thích hợp ở đầu mẫu biểu. 

55: Định độ rộng thích hợp. 

56: Định chiều cao thích hợp. 

57: Định vị trí thích hợp ở góc trái mẫu biểu. 

58: Định màu nền bằng cách gọi hàm QBColor() có sẵn và chuyển vào 
một giá trị từ 0 đến 15. 

59: Định màu tô bằng cách gọi hàm QBColor() có sẵn và chuyển vào 
một giá trị từ 0 đến 15. 

60: Hiển thị điều khiển với thuộc tính vị trí và kích cỡ đã định. 

61: Tô hình với màu tô có giá trị từ 0 đến 8. l 

62: Chuẩn bị hình kế tiếp trong mảng điểu khiển. 


502 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


63: Kết thúc thủ tục. t> 

64: Dòng trống phân tách các thủ tục. 

65: Thủ tục thi hành để hiển thị tập hợp các hình kế tiếp khi người dùng 
nhấp nút lệnh cmdShape. 

66: Chú thích giải thích thủ tục. 

67: Chú thích tiếp theo. 

68: Xác định hình kế tiếp bằng*cách nhìn nhãn mô tả hình dạng được 
hiển thị trước đó. 

(68: Mã lệnh tìm ký tự đầu tiên của nhãn để quyết định hình dạng nào 
sẽ được hiển thị tiếp theo.) 

69: Nếu nhãn chứa nội dung Circles... 

70: Hiển thị các hình vuông ngẫu nhiên. 

71: Nếu nhãn có nội dung là Squares... 

72: Hiển thị các hình oval ngẫu nhiên. 

73: Nếu nhãn có nội dung là Ovals... 

74: Hiển thị các hình tròn ngẫu nhiên. 

75: Kết thúc lệnh Select. 

76: Kết thúc thủ tục. 

77: Dòng trống phân tách các thủ tục. 

78: Thủ tục kết thúc chương trình khi người dùng nhấp nút lệnh cmdExit. 

79: Kết thúc quá trình thi hành chương trình. 

80: Kết thúc thủ tục. 

81: Dòng trống phân tách các thủ tục. 

82: Thủ tục Function nhận một đối số nguyên và trả lại một số ngẫu 
nhiên trong khoảng từ 1 đến giá trị đối số đó. 

83: Chú thích giải thích hàm. 

84: Định giá trị trả lại của hàm để phát sinh số ngẫu nhiên. 

(84: Thủ tục Function đệ qui giúp bạn lặp mã lệnh hàm một số lần xác định.) 

85: Kết thúc thủ tục. 


Đóng trình ứng dụng 

Bây giờ bạn có thể thoát khỏi trình ứng dụng và Visual Basic. 
Chương tiếp theo sẽ chỉ bạn cách dùng các điều khiển còn lại và công 
cụ dò tìm lỗi trực tuyến của Visual Basic để trợ giúp tìm kiếm và sửa 
lỗi trong mã lệnh. 


Ƒƒema^ 


Cbương XII 
Bài 23 
Thanh cuốn, khung lưới và mouse 


Cuộn các thanh cuốn 
Chuẩn bị điều khiển khung lưới 
Sử dụng điều khiển khung lưới 


Giám sát con trỏ mouse 


D D D ÐĐPE 


Chặn quá trình nhấp và di chuyển mouse 


Bài này trình bày các điều khiển còn lại trong Visual Basic giúp 
bạn cách truy xuất điều khiển khung lưới (Grid) và thanh cuốn (Seroll 
Bar) đặc biệt, cũng như nắm được quá trình di chuyển và nhấp mouse 
của người dùng. Như tất cả điều khiển khác, quá trình tìm hiểu cách , 
làm việc của thanh cuốn và khung lưới đòi hỏi bạn phải làm chủ các 
thuộc tính liên quan đến điều khiển đó. 

Ghi chú 

Điều khiển khung lưới (Grid) đòi hỏi chuẩn bị vài thứ. Ban đầu, điều 
khiển khung lưới không xuất hiện trên hộp công cụ cho đến khi bạn thêm điều 
khiển đó vào. 


CUỘN CÁC THANH CUỐN 


Khái niệm 

Thanh cuốn hỗ trợ cho người dùng khả năng kiểm soát quá trình 
thay đổi dữ liệu. Thay vì nhập giá trị xác định, người dùng có thể di 
chuyển thanh cuốn bằng mouse để xác định vị trí của một giá trị tương 
ứng trong dãy. 


504 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Hình 23.1 mô tả vị trí của hai điều khiển thanh cuốn (Scroll Bar) 
trên cửa sổ Toolbox. Đó là thanh cuốn ngang và thanh cuốn đọc. Ngoài 
ra, bạn có thể thấy hình dạng hai thanh cuốn trên mẫu biểu cho phép 
người dùng điều chỉnh thuộc tính chiều rộng và chiều cao của nó bằng 
cách nhấp mouse trên thanh cuốn đó. 


Scrolling Sizes 


Size of cucle Heidlt of bar 


Hình 23.1a. V/ trí và hình dạng Hình 23.1b. Minh họa về các thanh cuốn. 
các thanh cuốn trên 
của sổ Toolbox. 
Bảng 23.1 liệt kê danh sách các thuộc tính thanh cuốn. Thuộc 
tính quan trọng nhất và duy nhất cho riêng thanh cuốn là LargeChange, 
Max, Min, và SmallChange. 


Bảng 23.1. Các thuộc tính thanh cuốn 


Thuộc tính 


Draglcon Xác định biểu tượng sẽ xuất hiện khi người dùng kéo 
thanh cuốn trên mẫu biểu. (Bạn ít khi cho phép người 
dùng di chuyển thanh cuốn, cho nên các xác lập thuộc 
tính Drag... thường không thích hợp.) 


Bài 23: Thanh cuốn, khung lưới và mouse 505 


DragMode 


Enabled 


Giá trị 1 cho yêu cầu kéo mouse bằng tay (người dùng 
có thể nhấn-giữ nút mouse trong khi kéo điều khiển) 
hoặc 0 (mặc định) cho quá trình kéo mouse tự động, 
nghĩa là người dùng không thể kéo thanh cuốn, nhưng 
bạn có thể thực hiện quá trình kéo thông qua mã lệnh 
nếu cần. 


Nếu định là True (mặc định), thanh cuốn có thể đáp ứng 
các biến cố. Ngược lại, Visual Basic sẽ dừng quá trình 
xử lý biến cố của điều khiển đó. 


Cho biết chiều cao tính theo twip của thanh cuốn. 


Nếu bạn bổ sung trợ giúp cảm ngữ cảnh cao cấp vào 
trình ứng dụng, thuộc tính HelpContextID sẽ cung cấp 
một số xác định văn bản trợ giúp. 
Nếu thanh cuốn là thanh phần của điều khiển mảng, 
thuộc tính Index sẽ cung cấp giá trị chỉ số cho từng 
thanh cuốn. 


HelpContextID 


LargeChange 


MousePointer 


SmallChange 


Xác định tổng số giá trị của thanh cuốn sẽ thay đổi mỗi 
khi người dùng nhấp trong thân thanh cuốn. 
Khoảng cách tính bằng twip từ biên trái cửa sổ Form tới 
biên trái thanh cuốn. 
Cho biết giá trị đơn vị cực đại được thiết đặt cho thanh 
cuốn. Mặc định, vùng giá trị từ 1 đến 32767. 
Cho biết giá trị đơn vị tối thiểu được thiết đặt cho thanh 
cuốn. Mặc định, vùng giá trị từ 1 đến 32767. 

Qui định hình dạng con trỏ mouse lúc người dùng di 
chuyển con trỏ mouse trên thanh cuốn. Các giá trị có 
thể từ 0 đến 12, chỉ các hình dạng khác nhau mà con 
trỏ mouse có thể có. 
Qui định tên điều khiển. Mặc định, Visual Basic sẽ phát 
sinh các tên VScroll1, VScroll2, và .. (cho thanh cuốn 
dọc), và HScroll†, HScroll2, .. (cho thanh cuốn ngang) 
khi bạn lần lượt thêm các thanh cuốn vào mẫu biểu. 


Xác định lượng giá trị thanh cuốn sẽ thay đổi khi người 
dùng nhấp trên mũi tên ở cuối thanh cuốn. 


506 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Xác định thứ tự tab tiêu điểm bắt đầu từ 0 và tăng 1 mỗi 
lần bổ sung điều khiển mới. Bạn có thể thay đổi thứ tự 
tiêu điểm (focus) bằng cách thay đổi giá trị thuộc tính |. 
TabIndex của điều khiển. Không có hai điều khiển nào 
trên cùng mẫu biểu lại có cùng giá trị Tablndex. 


Tablndex 


Nếu là True, người dùng có thể nhấn Tab để di chuyển 
tiêu điểm (focus) tới thanh cuốn này. Nếu là False, 
thanh cuốn không thể nhận tiêu điểm (focus). 


Không được Visual Basic sử dụng. Đây là tiện ích dành 
cho lập trình viên xác định chứ thích của thanh cuốn. 


Tag 


Khoảng cách twip từ cạnh trên cùng thanh cuốn đến 
cạnh trên cùng mẫu biểu. 


Lưu giá trị theo đơn vị đo hiện hành cho biết vị trí thanh 
cuốn. 


Visible Có giá trị True hoặc False, cho biết liệu người dùng có 
thể thấy và sử dụng thanh cuốn. 
Width Độ rộng twip của thanh cuốn. 


Mách nước 
Tên thanh cuốn ngang bắt đầu hsb và thanh cuốn dọc bằng vsb để bạn 
có thể dễ dàng phân biệt chúng với nhau. 


Top 


Value 


Khi đặt thanh cuốn trên mẫu biểu, bạn phải quyết định giới hạn 
các giá trị mà thanh cuốn sẽ trình bày. Vùng giá trị đầy đủ của thanh 
cuốn có thể mở rộng từ 1 đến 32767. Hãy định thuộc tính Min cho giá 
trị sẽ trình bày thấp nhất trong thanh cuốn và thuộc tính Max cho giá 
trị cao nhất. 


Khi người dùng sử dụng thanh cuốn, các mũi tên trên thanh cuốn 
sẽ điều khiển quá trình thay đổi từng khoảng giá trị nhỏ tùy vào giá trị 
được xác định trong thuộc tính SmallChange. Quá trình nhấp vùng 
trống bên trong thanh cuốn sẽ làm tăng hay giảm giá trị hiện hành của 
thanh cuốn đi một khoảng bằng giá trị trong thuộc tính LargeChange. 
Người dùng có thể tự kéo thanh cuốn tới vị trí bất kỳ trong thân thanh 
cuốn để nhảy nhanh đến một giá trị xác định thay vì thay đổi giá 
trị từ từ. 


Bài 23: Thanh cuốn, khung lưới và mouse 507 


Ví dụ, giả sử thanh cuốn ngang trình bày khoản tiền đô từ $5 
đến $100. Khi người dùng nhấp các mũi tên cuộn, giá trị thanh cuốn sẽ 
thay đổi 1 đô-la. Khi người dùng nhấp vào vùng thân trống trong hộp 
cuộn, giá trị thanh cuốn thay đổi 5 đô-la. Sau đây là các giá trị thuộc 
tính bạn phải thiết đặt để Visual Basic hiểu : 

Min: 5 

Max: 100 
SmallChange: 1 
LargeChange: 5 

Kích cỡ vật lý của thanh cuốn không phụ thuộc vào giá trị trả về 
của thanh cuốn khi người dùng chọn. Hãy điều chỉnh các thanh cuốn 
trên mẫu biểu cho đủ rộng và cao thích hợp với kích cỡ các mục chúng 
cần trình bày. 


Tóm tắt 

Ví dụ 23.1 trình bày mã lệnh SCROLL.VBP bạn có thể nạp và 
chạy để điều chỉnh kích cỡ đường tròn và đường kẻ mà bạn đã thấy 
trong Hình 23.1. 


Củng cố 
Có hai thanh cuốn, thanh cuốn ngang và thanh cuốn dọc, cho 
người dùng khả năng chọn một giá trị từ vùng giá trị có thể có mà 
không cần nhập vào những giá trị đó. 
Ví dụ 23.1. Mã lệnh ứng dụng SCROLL.VBP. 
1: Option Explicit 


2; 
3: Sub Form_Load () 

4: ' Set initial scroll bar values 

5: hsbBar.Value = 1800 ' Circle's default width 
6: vsbBar.Value = 1800 ' Bar's default height 
7: End Sub 

8 

9 

1 


: Sub hsbBar_ Change () 
0: ' As user clicks the scroll bar, 


508 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


11: ' the width of the circle adjusts 
12: shpCircle.Width = hsbBar.Value 
13: End Sub 

14: 

15: Sub vsbBar_ Change () 

16: ' As user clicks the scroll bar, 
17: ' the height of the bar adjusts 
18: shpBar.Height = vsbBar.Value 
19: End Sub 


Phân tích 
Sau đây là các thuộc tính quan trọng của thanh cuốn ngang được 
thiết đặt trong quá trình thiết kế mẫu biểu: 
Min: 50 
Max: 2100 
SmallChange: 50 
LargeChange: 100 
Điều khiển hình dạng gồm có hình tròn (tên shpCircle) có thuộc 
tính Width là 2100, cho nên hình tròn lớn nhất có thể xuất hiện trong 
điều khiển là 2100 twip. Do đó định thuộc tính Max giá trị 2100. 
Sau đây là các thuộc tính quan trọng của thanh cuốn dọc được đặt 
trong quá trình thiết kế mẫu biểu: 
Min: 50 
Max: 2300 
SmallChange: 50 
LargeChange: 100 
Điều khiển hình dạng chứa đường kẻ (tên shpBar) có thuộc tính 
Height bằng 2300, cho nên đường kẻ cao nhất có thể xuất hiện trong 
điều khiển là 2300 twip. Do đó định thuộc tính Max giá trị 2300. 
Hai thuộc tính Min đều lưu giá trị 50 cho biết hình tròn và đường 
kẻ được thu nhỏ lại khi người dùng giảm kích cỡ điều khiển đến mức 
tối thiểu. 


Bài 23: Thanh cuốn, khung lưới và mouse 509 


Các dòng 5 và 6 ấn định các giá trị ban đầu cho độ rộng hình 
tròn và chiều cao đường kẻ là 1800, cho nên cả hai hình đều bắt đâu 
khá lớn. Thực tế, các dòng lệnh đặt giá trị khởi đầu cho cả hai thanh 
cuốn trong lúc chạy chương trình sẽ phát sinh thủ tục biến cố Change() 
theo sau mã lệnh. : 

Dòng 12 đảm bảo quá trình tăng hay giảm độ rộng hình tròn, 
phụ thuộc vào giá trị thuộc tính Value của thanh cuốn ngang. Dòng 18 
đảm bảo quá trình tăng hay giảm chiều cao đường kẻ, phụ thuộc vào 
giá trị thuộc tính Value của thanh cuốn dọc. 


CHUẨN BỊ ĐIỀU KHIỂN KHUNG LƯỚI 


Khái niệm 

Trước khi có thể dùng điều khiển khung lưới (Grid), bạn phải bổ 
sung điều khiển khung lưới vào cửa sổ Toolbox của trình ứng dụng. 

Điều khiển khung lưới là điều khiển chuyên biệt không có trong 
hộp công cụ nguồn của Visual Basic. Tất cả điều khiển chuyên biệt sẽ 
lưu trong những tập tin trên đĩa với phần mở rộng tên tập tin là OCX. 
Mọi ứng dụng sử dụng điều khiển khung lưới phải bổ sung tập tin 
DBGRID32.OCX trong cửa sổ Controls khi chọn lệnh Project 
Components ... » 

Khi không cân điều khiển khung lưới, trình ứng dụng của bạn sẽ 
nạp nhanh hơn và chiếm ít không gian đĩa hơn nếu gỡ bỏ tập tin 
DBGRID32.OCX khỏi cửa sổ Toolbox của trình ứng dụng. Cho đến nay, 
các bài học trong sách đều không cần điều khiển khung lưới. 

Nếu muốn làm việc với điều khiển khung lưới, bạn phải thêm tập 
tin DBGRID32.VBX vào cửa sổ Toolbox của trình ứng dụng bất kỳ đòi 
hỏi điều khiển khung lưới. Bây giờ, bạn có thể quyết định có muốn 
thêm DBGRID32.VBX vào project riêng biệt cần sử dụng điều khiển 
khung lưới hay không. 

Các bước sau giải thích cách thêm điều khiển khung lưới vào một 
project. Để bổ sung điều khiển khung lưới vào một trình ứng dụng: 


510 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bán 


1. Nạp ứng dụng .VBP. 

2. Chọn lệnh Projec * Components.. 
Visual Basic sẽ hiển thị hộp thoại 
Components. 


3. Chọn mục Controls, và đánh dấu ô chọn 
tập tin DBGRID39.OCX.. 


4. Nhấn phím Enter hay nhấp nút lệnh 
OK để đóng hộp thoại. Visual Basic sẽ 
cập nhật cửa sổ Toolbox để cửa sổ bao 
gồm cả điều khiển khung lưới chuyên 
biệt như được mô tả trong Hình 23.2. 


5. Cất giữ .VBP. 


Hình 23.2. V/ trí điều khiển khung lưới trên hộp công cụ. 


Củng cố 

Trước khi học cách sử dụng điều khiển khung lưới (Grid), bạn 
phải nạp tập tin điều khiển chuyên biệt DBGRID32.VBX vào cửa số 
Project. Bằng cách nạp tập tin vào project, tất cả project kế tiếp sẽ có 
điều khiển khung lưới cho đến khi bạn gỡ bỏ tập tin điều khiển tùy biến. 


2 ~ <4 £ 

SỬ DỤNG ĐIÊU KHIÊN KHUNG LƯỚI 
Khái niệm 

Điều khiển khung lưới giúp bạn hiển thị văn bản, số và hình ảnh 
đồ họa trong một bảng nhiều hàng và cột. 

Khi bạn phải hiển thị nhiều giả trị cùng lúc, điểu khiển khung 
lưới (Grid) là một trong những điều khiển thuận tiện nhất để sử dụng. 
Mặc dù nhãn chứa các thông báo dài và riêng biệt, nhưng quá trình 


Bài 23: Thanh cuốn, khung lưới và mouse 511 


cuộn các hộp danh sách sẽ khá tiện lợi đối với danh sách giá trị người 
dùng có thể chọn. Khung lưới cho phép trình ứng dụng của bạn hiển thị 
dữ liệu trong một bảng 2 chiều. 


Giả sử bạn muốn hiển thị số hàng vận chuyển hàng năm của 
từng khách hàng trong một công ty vận chuyển đã nhận chuyển hàng 
cho 8 khách hàng. Mỗi hành khách chuyển 5 loại hàng mỗi năm. Tổng 
cộng bạn cần 40 điều khiến hiển thị kết quả tính toán tổng số từng 
mặt hàng vận chuyển của từng khách hàng. Mỗi điều khiển ứng với kết 
quả tính tổng của loại mặt hàng và khách hàng khác nhau. 

Hãy nghĩ về 5 điều khiển hiển thị kết quả cho 8 khách hàng đó, 
bạn sẽ nhận thấy một bảng gồm 8 hàng, 5 cột sẽ là nơi hoàn hảo cho 
quá trình đặt dữ liệu tính toán trong một ứng dụng máy tính. 

Sau khi thiết kế ứng dụng Visual Basic hiển thị các giá trị, bạn 
có thể dễ dàng điều chỉnh bảng hay lưu các giá trị vào một tập tin trên 
đĩa. Khi bạn bổ sung các khách hàng, có thể dễ dàng mở rộng kích cỡ 
khung lưới (grid) thông qua mã lệnh chương trình. 

Khái niệm mới 

Một ô là uùng giao giữa hàng uới cột trong khung lưới. 

Bạn hãy dành một ít thời gian nghiên cứu Hình 23.3. Hình bố trí 
các ô trên khung lưới có thể xuất hiện trên mẫu biểu. Kích cỡ khung 
lưới được xác định bởi các thuộc tính grid, mà bạn có thể thiết đặt hay 
điểu chỉnh bằng cách dùng mouse khi đặt điều khiển khung lưới trên 
mẫu biểu. 


Hình 23.3. Điều khiển khung lưới đem lại một bảng nhiều hàng và cột. 


512 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn ban 


Mách nước 

Nếu kích cỡ khung lưới không đủ lớn để hiển thị tất cả dữ liệu của nó, 
Visual Basic sẽ bổ sung các thanh cuốn để người dùng có thể cuộn trên 
khung lưới. 

Hàng và cột được tô bóng có thể hiểu như là những hàng và cột 
cố định. Các xác lập giá trị thuộc tính của khung lưới sẽ xác định liệu 
bạn muốn đặt riêng 1 hàng hay cột cố định. Khi bạn yêu cầu một hay 
nhiều hàng, cột cố định (hay một tổ hợp hàng và cột), Visual Basic sẽ 
giữ các hàng và cột này lại trong quá trình cuộn khi người dùng cuộn 
các giá trị khung lưới. v 

Khi xem các giá trị trong khung lưới, người dùng có thể cuộn 
khung lưới bằng cách chọn (bằng mouse hay bàn phím) một hay nhiều ô 
trong khung lưới. Thông qua lập trình, bạn có thể cập nhật hay sao 
chép các giá trị ô được chọn đến điều khiển khung lưới (Grid) khác, đến 
các biến hay tập tin dữ liệu. 

Bảng 23.2 trình bày các giá trị thuộc tính có hiệu lực với một 
điều khiển khung lưới. Mặc dù bạn đã biết nhiều thuộc tính từ các điều 
khiển khác, khung lưới còn có những thuộc tính riêng xác định chiều 
của khung lưới cũng như số cột và hàng cố định. 


Bảng 23.2. Các thuộc tính của điều khiển khung lưới 


Thuộc tính 


Nhấp thuộc tính sẽ mở hộp thoại hiển thị thông tin về 
điều khiển khung lưới. Đa số các điều khiển chuyên biệt 
đều dùng hộp thoại About này để trình bày thông tin 
bản quyền của điều khiển đó. Thuộc tính About chỉ có 
hiệu lực trong quá trình thiết kế chương trình và không 
làm gì lúc chạy. 


BackColor Xác định màu nền của điều khiển khung lưới, được chọn 
như một mã màu thập lục phân hay từ bảng màu. Thuộc tính 
BackColor mô tả màu ô thuộc các hàng và cột không cố 
định. Tất cả ô thuộc hàng và cột cố định đều có màu xám. 


BorderStyle Xác định đường viền quanh khung lưới nếu bằng 1- 
Fixed Single (mặc định). Không có đường viền nếu định 
bằng 0-None. 


Bài 23: Thanh cuốn, khung lưới và mouse 513 


Số cột trong khung lưới. 


Draglcon Chứa các biểu tượng sẽ xuất hiện khi người dùng kéo 
khung lưới trên mẫu biểu. (Bạn ít khi cho phép người 
dùng di chuyển khung lưới, cho nên thuộc tính Drag... 
thường không thích hợp.) 

DragMode Bằng 1 tương ứng với yêu cầu kéo mouse bằng tay 

(người dùng có thể giữ nút mouse trong khi kéo điều 

khiển) hoặc bằng 0 (mặc định) cho quá trình kéo mouse 

tự động, nghĩa là người dùng không thể kéo khung lưới 
nhưng bạn có thể khởi tạo quá trình kéo nếu cần thông 
qua mã lệnh. 

Enabled Xác định liệu khung lưới có thể đáp ứng các biến cố. 
Nếu định là True (mặc định), khung lưới có thể đáp ứng 
các biến cố. Ngược lại, Visual Basic sẽ dừng quá trình 
xử lý biến cố điều khiển riêng biệt đó. 

FillStyle Nếu định là 0-Single (mặc định), một giá trị chỉ được 
gán cho một ô được chọn, nếu là 1-Repeat, một giá trị 
có thể được gán cho nhiều ô được chọn. 


FixedCols Lưu số cột cố định. Giá trị FixedCols tối thiểu là 2 và 
nhỏ hơn giá trị Cols. 
FixedRows Lưu số hàng cố định. Giá trị FixedRows tối thiểu là 2 và 


nhỏ hơn giá trị Rows. 


Giá trị True (mặc định) nếu các giá trị khung lưới hiển 
thi ở dạng chữ đậm; ngược lại là False. 

Giá trị True (mặc định) nếu các giá trị khung lưới hiển 
thị ở dạng chữ nghiêng; ngược lại là False. 

E*S"..- kiểu phông chữ cho các giá trị khung lưới. Tiêu 
biểu, bạn sẽ dùng tên phông chữ TrueType trong Windows. 


FontSize Kích cỡ phông chữ tính theo point được dùng cho các 
giá trị khung lưới. __|Ì 


FontStrikethru Giá trị True (mặc định) nếu các giá trị khung lưới sẽ 
hiển thị ở dạng ký tự gạch ngang (các ký tự có đường 
gạch băng ngang qua); ngược lại là False. 


FontUnderline Giá trị True (mặc định) nếu các giá trị khung lưới hiển 
thị ở dạng các ký tự gạch dưới; ngược lại là False. 


Xác định màu chữ trong các giá trị khung lưới. 


514 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Giá trị True (mặc định) nếu khung lưới có các đường 
chia hàng và cột; ngược lại là False. 
Chiều cao của khung lưới theo đơn vị twip. 
Nếu bổ sung trợ giúp cảm ngữ cảnh cao cấp tới trình 
ứng dụng của bạn, thuộc tính HelpContextID sẽ cung 
iá trị số xác định văn bản trợ giúp. 
Giá trị True (mặc định) hay False để xác định liệu các ô 
được chọn sẽ hiện sáng. 
Nếu khung lưới là thành phần của mảng điều khiển, 
thuộc tính Index sẽ cung cấp giá trị chỉ số cho từng điều 
khiển khung lưới riêng biệt. 
Khoảng cách twip từ biên trái cửa sổ Form tới biên trái 
của khung lưới. 
Tên điều khiển. Mặc định, Visual Basic sẽ phát sinh các 
tên Grid1, Grid2, và .. khi bạn bổ sung lần lượt các 
khung lưới vào mẫu biểu. 
Số hàng trong khung lưới. 
Giá trị 0-None, 1-Horizontal, 2-Vertical, hay 3-Both 
(mặc định) để mô tả các thanh cuốn sẽ xuất hiện trong 
khung lưới nếu khung lưới đòi hỏi số hàng và cột nhiều 
hơn kích cỡ khung lưới cho phép. 
Xác định thứ tự tab tiêu điểm bắt đầu từ 0 và tăng 1 mỗi 
lần bổ sung điều khiển mới. Bạn có thể thay đổi thứ tự 
tiêu điểr› bằng cách thay đổi giá trị thuộc tính Tablndex 
của điều khiển. Không có hai điều khiển nào trên cùng 
mẫu biểu có thể có cùng giá trị Tablndex. 
TabStop Nếu là True, sẽ xác định liệu người dùng có thể nhấn 
Tab để di chuyển tiêu điểm tới khung lưới này. Nếu là 
False, khung lưới không thể nhận tiêu điểm. 


GridLines 


HelpContextlD 


Highlight 


Index 


Rows 
ScrollBars 


Tablndex 


— 


Tag Không được Visual Basic sử dụng. Đây là tiện ích dành 
cho lập trình viên dùng để nhận biết chú thích áp dụng 

L cho khung lưới. 

Top Khoảng cách twip từ cạnh trên cùng khung lưới tới cạnh 
trên cùng mẫu biểu. 

Visible Giá trị True hay False, cho biết liệu người dùng có thể 

|__—_ xem và sử dụng khung lưới. 

Width Độ rộng điều khiển khung lưới. | 


Bài 23: Thanh cuốn, khung lưới và mouse 515 


Mách nước 

Điều khiển khung lưới (Grid) cho phép người dùng của bạn xem và cuộn 
các giá trị nhưng không cho phép người dùng nhập các giá trị mới vào khung 
lưới. Chương trình của bạn có thể cập nhật khung lưới, nhưng người dùng thì 
không thể. 

Ngoài các giá trị thuộc tính bạn có thể định lúc thiết kế chương 
trình (các thuộc tính này sẽ liệt kê trong Bảng 23.2), còn có những giá 
trị thuộc tính chương trình của bạn có thể bổ sung hay điều chỉnh trong 
thời gian thi hành. Bảng 23.3 sẽ liệt kê các thuộc tính có hiệu lực với 
mã lệnh trong thời gian thi hành. 


Bảng 23.3. Các thuộc tính có hiệu lực trong thời gian thi hành của 
điều khiển khung lưới 


Thuộc tính Mô tả 
Col Số cột, bắt đầu từ 0 của ô được chọn hiện hành. 


ColAlignment Giá trị 0 (mặc định) để canh trái các giá trị ô, giá trị 1 để 
canh phải, và giá trị 2 để canh giữa. Thuộc tính này chỉ 
áp dụng cho các ô trong những cột không cố định. 


Độ rộng twip của một cột. 


Giá trị 0 (mặc định) để canh trái các giá trị ô, giá trị 1 để 
canh phải, và giá trị 2 để canh giữa. Thuộc tính này chỉ 
áp dụng cho các ô trong những cột cố định. 

Có giá trị True hoặc False để cho biết liệu người dùng 
đã chọn ô hay khối ô. 
Trong thời gian thi hành, bạn có thể gán thủ tục LoadPicture() 
để hiển thị hình ảnh đồ họa trong ô được chọn. 
Số hàng, đếm từ 0, của ô được chọn hiện hành. 


FixedAlignment 


HighLight 


Picture 


Row 
SelEndCol 

SelEndRow 
SelStartCol 


SelEndCol 


Text 


Chiều cao twip của một hàng. 
Cột cuối cùng bên phải khối được chọn. 


Hàng cuối cùng của khối được chọn. 
Cột đầu tiên bên trái khối được chọn. 
Hàng đầu tiên của khối được chọn. j 


Giá trị nội dung ô. 


516 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Hai giá trị thuộc tính thường sử dụng lúc thi hành chương trình 
là Row và Col. Hai giá trị thuộc tính này sẽ xác định ô nào bạn đang 
định dạng và ô nào bạn muốn gán văn bản vào. Trước khi gán giá trị 
vào một ô trong khung lưới, bạn phải định các giá trị Row và Col vào 
hàng và cột tương ứng với ô cần gán. 


Ghi chú 

Nhiều giá trị thuộc tính trong Bảng 23.3 chỉ có ý nghĩa khi người dùng 
thi hành chương trình, bởi vì cho đến lúc đó, không có ô nào được chọn. Bài 
thực hành cuối chương sẽ minh họa cách sử dụng các thuộc tính này để khỏi 
tạo Grid và đáp ứng khối các ô được chọn của người dùng. 


Củng cố 

Điều khiển khung lưới (Grid) tỏ ra đắc dụng trong quá trình hiển 
thị các bảng giá trị dữ liệu cho người dùng. Điều khiển khung lưới là 
một điều khiển chuyên biệt được tìm thấy trong tập tin GRID.VBX mà 
bạn phải thêm vào ứng dụng bất kỳ có sử dụng điều khiển khung lưới. 


GIÁM SÁT CON TRỎ Mouse 


Khái niệm 

Chương trình của bạn có thể đáp ứng quá trình di chuyển và 
nhấp mouse thông qua các thủ tục biến cố. Đối tượng mouse hỗ trợ giá 
trị thuộc tính và phương thức có thể sử dụng để giám sát mouse. Một thuộc 
tính quan trọng bạn muốn điều khiển trong suốt quá trình di chuyển 
mouse của người dùng là MousePointer. Thuộc tính này xác định cách 
mouse được nhìn thấy khi người dùng di chuyển mouse trên điều khiển. 


Nếu cần, bạn có thể giám sát quá trình di chuyển và nhấp mouse 
của người dùng. Ví dụ, nếu người dùng nhấp mouse trên một nút lệnh, 
Visual Basic sẽ đảm bảo rằng thủ tục biến cố Click của nút lệnh tự 
động thi hành mà bạn không phải lo lắng tìm quá trình nhấp mouse. 


Một trong những ứng dụng phổ biến mà chương trình làm việc 
với mouse là thay đổi hình dạng con trổ mouse. Trong Windows, thuật 
ngữ cursor, về mặt kỹ thuật, chỉ dùng cho con trỏ mouse, cũng như thuật 
ngữ caret dùng cho con trỏ văn bản. Mặc dù thiết kế ban đầu của Microsoft 
và cẩm nang kỹ thuật cung cấp các tên “chính xác”, đa số người dùng 


Bài 23: Thanh cuốn, khung lưới và mouse 517 


và lập trình viên thích gọi con trổ mouse là mouse cursor và con trỏ 
văn bản là £ext cursor. Chương này sẽ tiếp tục dùng thuật ngữ riêng. 


Bảng 23.4 trình bày danh sách hình dạng con trổ mouse có thể 
hiển thị. Phần lớn điều khiển có thuộc tính MousePointer. Giá trị thuộc 
tính MousePointer của từng điều khiển, được mô tả trong Bảng 23.4, sẽ 
xác định hình dạng con trỏ mouse nào sẽ hiển thị khi người dùng di 
chuyển mouse trên điều khiển đó. 


Bảng 23.4. 72 giá trị con trỏ mouse 


Con trỗ mouse của điều khiển có hình dạng mặc định. 
Mỗi điều khiển có hình dạng con trỏ mouse mặc định 
riêng. Đa số điều khiển sử dụng con trỏ mouse chung 
cho hình dạng mặc định. 


0-Default 


Con trỏ mouse có dạng mũi tên đặc thù. (Thông thường, nó 
giống hình dạng con trỏ mouse mặc định của điều khiển.) 


1~Arrow 


2-Cross Con trỏ có dạng cái kéo. 


Con trỏ mouse có dạng gạch đứng thường dùng như 
một con trỏ văn bản. 


Con trỏ mouse có dạng 2 hình vuông lồng nhau, hình 
vuông trong nhỏ có màu đen. 


Con trỏ mouse có dạng giống dấu + với 4 mũi tên chỉ ra 
4 hướng. 

Con trỏ mouse có dạng mũi tên chéo đông bắc và tây 
nam. 

Con trỏ mouse dạng đứng theo hướng bắc nam. 


6-Size NE SW 


7-Size N S 
8-NW SE 


Con trỏ mouse có dạng mũi tên chéo theo hướng tây 
bắc và đông nam. 
Mũi tên dọc chỉ hướng đông và tây. 


10-Up Arrow 
11-Hourglass 
12-No Drop 


Mũi tên hướng lên. 


Hình dạng đồng hồ cát. 


Ký hiệu đi đường quen thuộc vòng tròn "No" với một 
đường chéo vạch ngang nó. 


518 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Phụ thuộc vào trình ứng dụng, bạn có thể giữ lại thao tác nhấp 
trên điều khiển của người dùng hay không. Ví dụ, bạn muốn bỏ qua tất 
cả thao tác nhấp một nút lệnh in báo cáo hoạt động hàng ngày cho đến 
.sau 5 giờ chiều, giờ đóng cửa. Trình ứng dụng của bạn có thể đáp ứng 
quá trình nhấp nút lệnh sau ð giờ chiều và không đáp ứng nếu trước 5 
giờ chiều. 

Trong suốt thời gian nút lệnh bị bỏ qua, bạn có thể định hình 
dạng MousePointer của nút lệnh là con trỏ mouse 12-No Drop. Vì vậy, 
con trỏ mouse của người dùng sẽ thay đổi thành dạng No Drop bất cứ 
khi nào người dùng di chuyển con trổ mouse trên nút lệnh đó. Con trỏ 
mouse có thể vẫn là con trỏ mũi tên chuẩn với các điều khiển khác. Sau 
5 giờ chiều, bên trong thủ tục nhấp, bạn có thể thực hiện quá trình 
nhấp nút lệnh để in báo cáo và định thuộc tính MousePointer thành 1- 
Default (hay 1-Arrow, cùng hình dạng con trổ mouse bởi vì con trỏ 
mouse mặc định là mũi tên cho các điều khiển nút lệnh). 


Bảng 23.5 sẽ liệt kê các tên hằng trong tập tin CONSTANT.TXT 
mà bạn có thể dùng để định các giá trị thuộc tính MousePointer. 


Bảng 23.5. Tân các giá trị thuộc tính MousePointer trong CONSTANT.TXT 


Thuộc tính 
DEFAULT Dạng con trỏ mouse mặc định của điều khiển 


ARROW Mũi tên con trỏ mouse điển hình 
CROSSHAIR 
IBEM | Con trỏ văn bản điển hình 


ICON_POINTER_ | Biểu tượng hình vuông trong 1 hình vuông 
SIZE_POINTER |Dấu + với các mũi tên hướng ra 4 hướng 
SIZE_NE_SW 


SIZE_NW_SE 
Mũi tên hướng lên 
Vòng tròn "No" với một đường gạch ngang 


Mũi tên chéo chỉ hướng đông bắc đến tây nam 
Mũi tên đứng chỉ hướng bắc nam 
Mũi tên chéo chỉ hướng tây bắc đến đông nam 
Mũi tên chỉ hướng đông tây 


Bài 23: Thanh cuốn, khung lưới và mouse 519 


Tóm tắt 

Ví dụ 23.2 trình bày mã lệnh trong trình ứng dụng 
MOUSECH.VBP. Chương trình minh họa cách con trỏ mouse có thể 
thay đổi phụ thuộc vào giá trị của nút tùy chọn. Chương trình đưa ra 
các kết quả trước và sau 5 giờ chiều như được mô tả ở phần trước. 


Củng cố 
Đa số điều khiển hỗ trợ thuộc tính MousePointer xác định hình 


dạng con trỏ mouse khi người dùng di chuyển mouse trên điều khiển. 


Ví dụ 23.2. Mã lệnh thay đổi hình dạng mouse phụ thuộc vào giá trị các nút tùy chọn. 
1: Sub optAfter_Click () 


2:' After 5:00 pm so fix mouse over command 

3: cmdReport.MousePointer =ARROW 

4: End Sub 

S%: 

6: Sub optBefore_Click () 

7: ' Before 5:00 pm so negate mouse over command 
8: cmdReport.MousePointer = NO_DROP 


9: lblReport.Visible = False 
10: End Sub 

11: 

12: Sub cmdExit_Click () 

13: End 

14: End Sub 

l5 

16: Sub cmdReport_Click () 
17: ' Beep if it's before 5:00 
18: IÝ optBefore.Value = True Then 
19: Beep 

20: lblReport.Visible = False 
21: Else 

22: lblReport.Visible = True 
23: End lf 

24: End Sub 


520 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Kết quả 
Hình 23.4 mô tả những gì sẽ xảy ra với hình dạng con trỏ mouse 
khi người dùng di chuyển con trỏ mouse trên nút lệnh trước 5 giờ chiều. 


Change Mouse Cursor 


Time 


@) Before 5:00 pm 


© ARe: 5:00 pm 


Hình 23.4. Con trỏ mouse báo cho người dùng biết nút lệnh sẽ không đáp ứng. 


Phân tích 

Khi chương trình bắt đầu, nút tùy chọn đầu tiên tên optBefore sẽ 
định là True. Vì vậy, trình ứng dụng giả sử thời gian lúc đó trước ð giờ 
chiều và giá trị MousePointer của nút lệnh được định là NO_DROP như 
minh họa trong Hình 23.4. 


Ghi chú 

Chương trình có thể sử dụng hàm Time§$() kiểm tra thời gian thực tế để 
xem liệu nút lệnh có thể hoạt động hay không. Tuy nhiên, các nút tùy chọn cho 
bạn phương thức thực tập dễ dàng hơn với 2 con trỏ mouse; bạn không phải 
đợi cho đến 5 giờ chiều để xem sự khác nhau~ 


Ngay khi người dùng nhấp tùy chọn After 5:00 p.m. tên optAfter, 
thủ tục biến cố optAfter_Click() sẽ thay đổi thuộc tính MousePointer 
của nút lệnh thành ARROW trong dòng 3. 


Bài 23: Thanh cuốn, khung lưới và mouse 521 


Khi người dùng nhấp nút lệnh Report, thủ tục biến cố 
cmdReport_Click() của nút lệnh sẽ thi hành (dòng 16). Nếu nút tùy 
chọn Before 5:00 pm được thiết đặt, dòng 19 sẽ phát tiếng bíp. Nếu nút 
tùy chọn After 5:00 pm được ấn định, một nhãn nhỏ sẽ xuất hiện ở dưới 
nút lệnh báo cho bạn báo cáo có thể in được. (Nhãn tên lblReport, được 
ấn định là False khi chương trình mới bắt đầu.) 


CHẶN QUÁ TRÌNH NHẤP VÀ DI CHUYỂN Mouse 


Khái niệm 

Mouse hỗ trợ 3 biến cố trả về thông tin nhấp và di chuyển để 
người dùng liên lạc với các thủ tục biến cố qua mẫu biểu. Không giống 
nhiều thủ tục biến cố, các thủ tục biến cố mouse sử dụng những đối số 
trả lại thông tin như vị trí mouse và nút được nhấp. 

Bảng 23.6 liệt kê các biến cố thường được hỗ trợ nhất bởi các 
trình ứng dụng liên quan đến mouse. Những biến cố này trả lại biến cố 
mà từ đó bạn có thể viết thủ tục biến cố để đáp ứng các lệnh mouse của 
người dùng. 

Bảng 23.6. Các biến cố thường được kết hợp nhiều nhất với mouse 


Mô tả 


Phát sinh khi người dùng nhấp đúp một nút mouse. 


MouseDown Phát sinh khi người dùng nhấn một nút mouse. 


Phát sinh khi người dùng di chuyển mouse. 


Phát sinh khi người dùng thả một nút mouse. 


Các thủ tục biến cố MouseDown, MouseMove, và MouseUp mở 
danh sách các đối số khi bạn chọn chúng trong cửa sổ Code. Giả sử bạn 
muốn đáp ứng quá trình nhấp mouse của người dùng khi người dùng 
nhấp mouse trên mẫu biểu frmApp. Sau đây là mã lệnh đầu cuối của 
hai thủ tục biến cố mà Visual Basic sẽ mở cho bạn khi bạn chọn thủ tục 
MouseDown, MouseMove, hay MouseUp từ hộp danh sách Proc xổ xuống 
của cửa sổ Code: 


522 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Sub frmApp_MouseDown 

(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) 
End Sub 

Sub írmApp_MouseMove 

(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) 
End Sub 

Sub frmApp_MouseUp 

(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) 
End Sub 

Danh sách đối số của các thủ tục này quá dài khiến bạn phải 
cuộn ngang cửa sổ Code để xem toàn bộ danh sách đối số. 

Bảng 23.7 sẽ liệt kê nội dung mô tả cho 4 giá trị đối số này. 
Những giá trị được trả lại trong các đối số sẽ cho biết thao tác nhấn 
hay thả mouse của người dùng. Mã lệnh của bạn có thể kiểm tra giá trị 
đối số để xác định những gì cần biết. Ví dụ, nếu bạn muốn biết vị trí 
mouse khi người dùng nhấp mouse trên mẫu biểu, các đối số X, Y sẽ mô 
tả tọa độ twip của góc trái trên mẫu biểu mà người dùng đã nhấp. 


Bảng 23.7. Các đối số MouseDown() và MouseUp() 


Lưu số cho biết nút mouse được nhấn. Giá trị 1 cho biết nút 
trái được nhấn, 2 cho biết nút phải được nhấn, và 4 cho biết 
cả hai nút trái phải hay nút giữa với mouse 3 nút được nhấn. 


Shift Mô tả phím Shift được nhấn cùng lúc người dùng nhấp hay 
di chuyển nút mouse. Thuộc tính Shift có giá trị 1 nếu 
người dùng nhấn phím Shift trong khi nhấp mouse, 2 nếu 
giữ phím Ctrl, và 4 nếu giữ phím Alt. Thuộc tính Shift có thể 
có giá trị khác 1, 2, hay 4, và bằng tổng 2 hay nhiều số 
me ứng với các phím nhấn mô tả ở trên. Ví dụ, nếu 


người dùng nhấn phím AIt cùng lúc nhấn nút mouse, giá trị 
thuộc tính Shiíft sẽ là 5. 
Cho biết tọa độ ngang của con trỏ mouse tính theo đơn vị 
twip khi người dùng nhấp hay di chuyển nút mouse. 


Cho biết tọa độ dọc của con trỏ mouse tính theo đơn vị 
| twip khi người dùng nhấp hay di chuyển nút mouse. 


Bài 23: Thanh cuốn, khung lưới và mouse 523 


Nếu người dùng nhấp đúp mouse, Visual Basie sẽ phát sinh cả 
hai biến cố MouseUp và DbIClick. Thủ tục biến cố MouseUp trả lại vị 
trí và thông tin nút nhấp đúp (xem Bảng 23.6), và biến cố DblClick 
chứa mã lệnh bạn muốn thi hành vào lúc nhấp đúp mouse. 


Biến cố MouseUp xảy ra mỗi lần người dùng thả nút mouse, 
không cần biết người dùng thả nút nhấn mouse do quá trình nhấp đơn 
hay nhấp đúp. Vì vậy, nếu muốn đáp ứng biến cố MouseUp của quá 
trình nhấp đơn mà không phải biến cố MouseUp của quá trình nhấp 
đúp, bạn phải đặt một biến module bên trong thủ tục biến cố DbIClick 
để kiểm tra xem loại nhấp đơn hay nhấp đúp đã phát sinh biến cố 
MouseUp. 


Ghi chú 

Phụ thuộc vào máy tính của bạn, Visual Basic có thể phát sinh thủ tục 
biến cố di chuyển mouse mỗi lần người dùng di chuyển mouse đi một khoảng 
10 đến 15 twip trên mẫu biểu. Visual Basic sẽ không phát sinh biến cố di 
chuyển mouse cho quá trình di chuyển từng twip; đa số máy tính không thể 
duy trì các biến cố thi hành nhanh như thế. 


Tóm tắt đền bệ (30570007 T” 

Ví dụ 23.3 trình bày thú tục biến cố MouseUp() mẫu minh họa 
cách mã lệnh có thể sử dụng các đối số thủ tạe để biết thêm về quá 
trình di chuyển mouse. Mã lệnh in thông tin mouse. Bạn có thể viết bộ 
thủ tục biến cố mouse tương tự cho các biến cố mouse khác, ghi lại 
những hành động mouse khi bạn di chuyển, nhấp và nhấp đúp mouse. 


Củng cố 

Các thủ tục biến cố nhấp và di chuyển mouse cần thông tin bổ 
sung khi biến cố mouse xảy ra. Thông qua danh sách đối số trong thủ 
tục biến cố mouse, bạn có thể xác định nút nào người dùng đã nhấn, 
phím nào người dùng đang nhấn tại thời điểm nhấp hay di chuyển 
mouse và biết chính xác vị trí mouse trên mẫu biếu khi người dùng 
phát sinh biến cố. 


524 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Ví dụ 23.3. Mã lệnh kiểm tra mouse sau khi thả nút nhấn. 
1: Sub frmApp_MouseUp 
(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) 
2: ' Display text on the printer that describes the 
3: ' mouse button press. The semicolon at the end of 
4: ' the Printer.Print statements forces Visual 
5: ' to keep the printer cursor on the same Print 
6: ' line. 
Tổ 
8: ' Tell the user about the button pressed 
9: Printer.Print "Up: The button you released was the "; 
10: Select Case Button 
11: Case 1: Printer.Print "Left "; 
12: Case 2: Printer.Print "Right "; 
13: Case 4: Printer.Print "Middle "; 
14: End Select 
15: Printer.Print "button" 
16: 
17: Printer.Print "The mouse was at X position: "; 
18: Printer.Print X; 
19: Printer.Print "and Y position: "; 
20: Printer.Print Y 
21: Print a blank line to separate for subsequent output 
22: Printer.Print 
23: 
24: End Sub 


Phân tích 

Dòng 1 tập hợp các đối số thả nút mouse. Đối số báo cho thủ tục 
biến cố rằng người dùng vừa thả nút hoặc một phím được nhấn, và tọa 
độ mouse tính theo twip chính xác khi người dùng thả mouse. 

Phần còn lại, thủ tục biến cố xử lý để in thông tin mouse dựa 
trên các đối số. Hãy nhớ rằng thủ tục biến cố này sẽ thi hành mỗi lần 
người dùng thả nút mouse, cho nên kết quả xuất ra máy in zẽ tiếp tục 
khi người dùng tiếp tục nhấp mouse. 


Bài 23: Thanh cuốn, khung lưới và mouse 525 


Bài tập 


Kiến thức tổng quát 


1; 
2. 


l7. 
18. 


Có bao nhiêu điều khiển thanh cuốn khác nhau? 

Thanh cuốn loại bỏ quá trình nhập nội dung xác định như 
thế nào? 

Các thuộc tính LargeChange và SmallChange nói lên điều gì? 
Người dùng kích hoạt thuộc tính LargeChange như thế nào để 
thay đổi giá trị của thanh cuốn? 

Các thuộc tính Min và Max cho biết điều gì? 

Những ký tự đầu tiên trong tên của các thanh cuốn là gì? 

Đúng hay Sai: Bạn có thể khởi tạo thanh cuốn bằng cách dùng 
một biến được định nghĩa với kiểu dữ liệu nguyên. 

Bạn phải làm gì để thêm điều khiển khung lưới (Grid) vào cửa 
sổ Toolbox? 

Tên điều khiển tập tin chuyên biệt giữ điều khiển khung lưới 
là gì? 


. Đúng hay Sai: Người dùng có thể đọc, thay đổi, và nhập các giá 


trị mới vào trong khung lưới. 


. Ô là gì? 
. Đúng hay Sai: Khi bạn điều chỉnh kích cỡ vật lý của khung lưới 


trên mẫu biểu, kích cỡ khung lưới phải đủ lớn để hiển thị tất cả 
các hàng và cột của khung lưới. 


. Khi nào các thanh cuốn có thể xuất hiện trên khung lưới? 
. Hai giá trị thuộc tính nào chỉ có tác dụng lúc chạy chương trình 


sẽ xác định một ô riêng biệt muốn thay đổi hay khởi tạo giá trị 
bằng mã lệnh? 


. Bốn giá trị thuộc tính định nghĩa các ô được chọn là gì? 
. Có bao nhiêu hình dạng mouse khác nhau có thể xuất hiện trên 


một điều khiển? 
Thuộc tính nào mô tả hình dạng con trỏ mouse? 
Về mặt kỹ thuật, con trổ văn bản được gọi là gì? 


526 


19; 
20. 


21. 


22. 


23. 


Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Về mặt kỹ thuật, con trổ mouse được gọi là gì? 

Khi nào các giá trị thuộc tính MousePointer là 0—Default và 1- 
Arrow khác nhau? 

Con trỏ mouse nào có ích cho quá trình nhắc người dùng đợi 
một vài giây cho đến khi quá trình tính toán hoàn thành? 

Các biến cố di chuyển mouse sẽ phát sinh thông tin phụ mô tả 
các nút và vị trí mouse? 

Đúng hay Sai: Khi người dùng nhấp đúp một nút mouse, thực tế 
hai biến cố sẽ thực hiện. 


Tìm lỗi kỹ thuật 


24 


. An Huy muốn dùng điều khiển khung lưới để lưu trọng lượng 
hóa chất trong một thí nghiệm hóa học dưới dạng một bảng 5 
hàng, ð cột. Sau khi An Huy khởi tạo bảng thông qua mã lệnh, - 
và nhấn một nút lệnh, anh ấy muốn mã lệnh điển nội dung 
bảng vào các hàng và cột để người dùng không thể chọn những 
ô bổ sung. Đáng buôn là Visual Basiec đưa ra một giới hạn 
không cho phép An Huy tự do điển vào tất cả hàng và cột. Số 
hàng và số cột tối đa có thể điển trong bảng là bao nhiêu? 


Lập trình... 


25 


. Giả sử bạn đang viết một chương trình cần người dùng nhập 
vào giá trị nhiệt độ trong khoảng từ 32 đến 212 độ. Bạn muốn 
người dùng nhập vào nhiệt độ bằng cách đọc vị trí tương đối 
trên thanh cuốn. Khi người dùng nhấp một trong các mũi tên 
trên thanh cuốn, thanh cuốn sẽ được điều chỉnh 3 độ. Khi người 
dùng nhấp trong vùng thân thanh cuốn, thanh cuốn cần phải 
điều chỉnh 8 độ. Các thuộc tính Min, Max, SmallChange, và 
LargeChange thích hợp là gì? 


Phần nâng cao 


Hãy viết chương trình có một nút lệnh với nhãn là Change 


Mouse để hiển thị các con trổ mouse khác nhau mỗi lần người dùng 
nhấp nút. Hãy dùng một biến module để lưu giá trị của con trổ mouse 
hiện hành. 


Bài 24: Dò tìm và xử lý lỗi 527 


Bài 24 
` ` ` ? z «+ 
Dò tìm và xử lý lôi 
a Quá trình dò lỗi 
a Chương trình gỡ rối (debugger) 
a Chuyển sang chế độ Break 


a Sử dụng cửa sổ Immediate 


Cuốn sách hoàn tất bằng cách hướng dẫn cho bạn cách tạm dừng 
quá trình thi hành mã lệnh và những điều khiển thông thường. Khi 
viết càng nhiều chương trình, kỹ năng Visual Basie của bạn sẽ cải thiện 
hơn. Vấn đề là lỗi lập trình cũng sẽ gia tăng. Hầu hết các lập trình 
viên đều gặp lỗi trong quá trình thi hành mã lệnh. Những lỗi này được 
hiểu như lỗi kỹ thuật, nhưng đôi khi lại rất khó tìm. 

Visual Basic bao gồm nhiều công cụ dò lỗi giúp bạn dò tìm, phát 
hiện và sửa đổi lỗi kỹ thuật. Quá trình dò lỗi kỹ thuật trong Visual 
Basic thật tuyệt vời. Có lẽ nói hơi quá, nhưng các công cụ dò lỗi mà 
Visual Basic cung cấp chắc chắn sẽ giúp quá trình tìm lỗi kỹ thuật dễ 
dàng hơn so với những ngôn ngữ lập trình trước đây của Visual Basic. 


QUÁ TRÌNH DÒ LỖI 


Khái niệm 

Nhiều loại lỗi có thể diễn ra. Một số lỗi dễ dàng tìm thấy, nhưng 
một số thì không dễ gì. Các công cụ dò lỗi của Visual Basic sẽ giúp bạn 
đột nhập vào mã lệnh chương trình để dò nhiều loại lỗi khó tìm. 


Khái niệm mới 

Chương trình gỡ rối là công cụ tích hợp giúp bạn tìm các lỗi 
kỹ thuật trong chương trình. 

Như đã đề cập trong Bài 1, có hai nhóm lỗi phổ biến bạn có thể 
gặp khi dùng Visual Basic. Chương trình gỡ rối giúp bạn tìm và hiệu 
chỉnh lỗi. Bạn sẽ tìm thấy cả lỗi cú pháp lẫn lỗi logic. 


528 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Lỗi cú pháp là loại lỗi dễ tìm nhất. Lỗi cú pháp thường hay xảy 
ra bởi lẽ đánh vần sai tên lệnh, hàm hoặc phương thức. Lỗi cú pháp 
cũng có thể xuất hiện vì bạn sắp xếp lại ngữ pháp của vòng lặp như 
vòng lặp For với tùy chọn Step đặt trước từ khóa To của vòng lặp. 


Khi lập trình, Visual Basic sẽ phát hiện lỗi cú pháp cho bạn. Nếu 
bạn định tùy chọn Options Environment Syntax Checking là Yes, 
Visual Basic thực sự kiểm tra lỗi cú pháp mỗi lần nhấn phím Enter ở 
cuối dòng mã lệnh có lỗi. Hình 24.1 sẽ trình bày cách Visual Basic hiển 
thị thông báo lỗi cho người dùng. 


Hình 24.1. Lập trình viên vừa nhập lỗi cú pháp cần thực hiện đúng vấn đề. 


Khi bạn gặp hộp thông báo lỗi cú pháp, nhấn phím Enter để 
thoát khỏi hộp thông báo và thực hiện đúng vấn đề. Thông thường, bạn 
sẽ thấy ngay từ sai và sửa đúng lỗi. Nếu bạn không thể tìm thấy lỗi, 
hoặc giả bạn muốn trở lại vấn để sau đó, Visual Basic sẽ cho phép bạn 
tiếp tục viết phân còn lại của chương trình vốn không hiển thị lại 
thông báo lỗi trừ phi bạn thay đổi trên dòng lệnh lỗi đó và tiếp tục sai 
sau khi hiệu chỉnh lỗi. 


_ Bài 24: Dò tìm và xử lý lỗi 529 


Lưu ý 

: Qua Hình 24.1 ta thấy, Visual Basic không gọi lỗi là lỗi cú pháp nhưng 
từ thông báo lỗi bạn sẽ biết rằng cú pháp của câu lệnh (ngữ pháp hoặc cách 
đánh vần) là sai. 


Nếu bạn ấn định tùy chọn Options Environment Syntax Checking 
là No, Visual Basic sẽ bỏ qua tất cả lỗi cú pháp đến khi bạn chạy 
chương trình. Trong thời gian chạy chương trình, Visual Basic sẽ hiển 
thị hộp thông báo lỗi cú pháp khi Visual Basic gặp chúng. 


Loại lỗi thứ hai bạn sẽ gặp là lỗi logic. Lỗi logic thì khó tìm hơn. 
Lỗi logic là lỗi về hành động. 

Lỗi logic xuất hiện khi chương trình dường như hiểu mọi thứ bạn 
đã nhập nhưng đưa ra kết quả sai. Chẳng hạn, bạn đã viết chương 
trình in séc thanh toán và chương trình thực hiện lỗi tính toán là tăng 
gấp đôi số tiền thưởng cho các nhân viên làm việc cho công ty trên 10 
năm. Nếu bạn chạy chương trình và in séc, có lẽ bạn sẽ không nhận ra 
những lỗi này. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận ra lỗi khi nhân viên thắc mắc. 

Đôi khi, lỗi logic sẽ không xuất hiện đến khi chúng ta bắt đầu sử 
dụng chương trình. Bạn sẽ gặp ngay lỗi cú pháp khi chạy chương trình 
vì Visual Basic giúp bạn tìm chúng thông qua hộp thông báo. Chúng ta 
phải tìm và tập hợp lỗi logic. Khi bạn vận hành chương trình có vấn đề 
trong tính toán, trong vòng lặp hoặc thủ tục, bạn phải quay lại cửa sổ 
Code và tìm ra vấn đề. Trong những chương trình lớn, lỗi logic sẽ rất 
khó tìm. 

Lãi logic có thể xảy ra bởi vì bạn quên khởi tạo giá trị đúng cho 
biến, bạn đã không lặp đủ các giá trị trong điều khiển bảng hoặc danh 
sách, hoặc đã đảo kiểu dữ liệu khi định nghĩa biến. Mặc dù lỗi logic 
thường khó tìm, song trình gỡ rối được tích hợp trong Visual Basic, 
trình bày trong phân kế tiếp, sẽ giúp bạn tìm các lỗi đó. : 


Củng cố 

Có hai nhóm lỗi: lỗi cú pháp và lỗi logic. Visual Basic sẽ tìm tất 
cả lỗi cú pháp trong chương trình. Lỗi logic là phần việc của bạn. Trình 
gỡ rối (debugger) sẽ giúp bạn tìm lỗi logic. 


530 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


CHƯƠNG TRÌNH GỠ RỒI 
Khái niệm 

Menu Debug đưa ra danh sách tất cả các lệnh dò lỗi của Visual 
Basic. Dùng lệnh dò lỗi, bạn có thể dừng chương trình trước khi thi 


hành từng dòng lệnh, có thể thấy giá trị biến và điều khiển, thực hiện 
mã lệnh từng bước bắt đâu từ dòng lệnh bất kỳ. 


3x, Proyect1 - Microsoft Visual Basic ác [design] ` Imi5SIS 
lc EMÍE Vew Roget Fạrmat, [Ðebug Ban Query Dpgrảm Toøk Addins 


- .-.. 
CŠ sưp Que 


~ “~§ Farms 
A mm 


*f) Toqgie Eeakpolnt 
_ €iear AlIBreakpoidlz. CEl4Sft+f9- 


Ö I=Ì 'a F0 C11<ranne 


Private Šuh Conwwandl ClI= 
Ena 


Hình 24.2. (ác công cụ dò lỗi có thể dùng trên menu Debug của thanh menu. 


Hình 24.2 minh họa menu Debug. Các công cụ dò lỗi trong Visual 
Basic rất hoàn hảo và cho phép bạn thi hành chương trình bằng cách 
sử dụng một trong nhiều phương thức hỗ trợ quá trình phân tích từng 
đoạn mã lệnh khác nhau. 


Khái niệm mới 


Visual Basic chuyển đến chế độ dừng Break khi bạn ngừng 
chương trình đang thi hành. 


Bài 24: Dò tìm và xử lý lỗi 531 


Các tùy chọn menu này đều có hiệu lực trong chế độ Break. Sau 
đây là ba chế độ trong chương trình Visual Basic: 


e Chế độ Design (thiết kế) 
e _ Chế độ Runfime (lúc thi hành) 
e« Chế độ Break (dừng) 


Visual Basic sẽ báo cho bạn biết chế độ nào là chế độ hiện hành 
bằng cách hiển thị từ design, run, hoặc break trong thanh tiêu để của 
Visual Basic phía trên màn hình Visual Basie. Khi bạn thiết kế chương 
trình, chương trình sẽ ở trong chế độ Design; khi bạn hoặc người dùng 
chạy chương trình, chương trình sẽ ở chế độ Runtime, và khi bạn dừng 
chương trình dùng trình gỡ rối để phân tích các vấn đề, chương trình sẽ 
chuyển sang chế độ Break. 

Bài này chỉ để cập đến chế độ Break. Trong chế độ Break, 
chương trình vẫn duy trì giá trị biến và điều khiển. Vì vậy, bạn có thể 
ngừng bất cứ lúc nào để xem giá trị dữ liệu từ dòng lệnh bất kỳ. Bằng 
cách so sánh các giá trị với những giá trị bạn mong đợi, bạn có thể biết 
được vấn đề xảy ra ở đâu. 


Củng cố 

Trong ba chế độ Visual Basic, bạn sẽ dùng chế độ Break để dò lỗi 
chương trình. Khi chuyến sang chế độ Break, chương trình sẽ dừng 
tại bất kỳ dòng lệnh nào trong quá trình thi hành của chương trình 
song vẫn giữ lại toàn bộ giá trị biến và giá trị điều khiến được gán đến 
thời điểm đó. 


CHUYỂN SANG CHẾ ĐỘ BREAK 


Khái niệm 

Có nhiều cách để chuyển sang chế độ Break. Cách phổ biến nhất 
là định một điểm dừng (hay còn gọi là điểm ngắt). Có thể dừng một 
chương trình trong lúc thi hành bằng cách ngắt quá trình thi hành 
chương trình bằng nhấn tổ hợp phím Ctrl+Break hay chọn lệnh Break 
từ menu Run lúc chạy chương trình. 


532 


Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Bạn luôn chuyển sang chế độ Break từ chế độ Runtime. Chỉ sau 
khi bắt đầu quá trình thi hành chương trình, chế độ Break mới có hiệu 
lực, bởi vì chỉ trong thời gian thi hành, biến và điểu khiến mới được 


khởi tạo. 
sang chế 


Sau đây là một số cách bạn có thể chuyển từ chế độ Runtime 
độ Break: 

Nhấn Ctrl+Break trong lúc thi hành chương trình tại nơi bạn 
muốn chuyển sang chế độ Break. Quá trình dừng tại một dòng 
mã lệnh riêng biệt thực hiện khi sử dụng Ctrl+Break. 

Chọn lệnh Run Break trên thanh menu. 

Nhấp nút Break trên thanh công cụ (nút có biểu tượng bàn tay). 
Trong chế độ Design (thiết kế) hay chế độ Break (dừng), hãy 
đặt một điểm dừng (điểm ngắt) trên dòng lệnh bạn muốn quá 
trình thi hành sẽ dừng. Bằng cách đặt điểm dừng, bạn có thể 
xác định chính xác dòng lệnh mà Visual Basic sẽ chuyển sang 
chế độ dừng. 

Hộp thoại Add Watch của menu Debug cho phép bạn xác định 
một biểu thức dừng mà Visual Basic sẽ kiểm tra và dùng để 
dừng quá trình thi hành chương trình khi biểu thức trả về giá 
trị True. 

Nếu một lỗi xảy ra trong thời gian thi hành chương trình, như 
là phép chia cho 0 mà không có định nghĩa toán tử tương ứng, 
Visual Basic sẽ chuyển sang chế độ Break ngay tại dòng lệnh 
tạo ra lỗi. Đôi khi, loại lỗi này được gọi là lỗi rưnfime và 
thuộc nhóm lỗi logic. 


Cách phổ biến và chính xác nhất để chuyển sang chế độ Break là 


đặt một 


điểm dừng. Để đặt một điểm dừng, hãy tìm dòng lệnh bạn 


muốn dừng quá trình thi hành, và đặt một điểm dừng tại dòng lệnh 


riêng đó. 
1. 
2. 


Hãy thực hiện các bước sau để đặt một điểm dừng: 
Nạp project CHECK2.VBP. 


Nhấn F7 mở cửa sổ Code. Visual Basic sẽ hiển thị mã lệnh 
trong thủ tục biến cố Form_Load(). 


Hãy tìm dòng lệnh sau trong Form_Load(): 


lblPoem = lblPoem & "If you ever hear differently,". 


Bài 24: Dò tìm và xử lý lỗi 533 


4. Di chuyển con trỏ mouse đến dòng lệnh và nhấp nút mouse. 
Con trỏ văn bản sẽ xuất hiện ở vị trí nhấp mouse. 


5. Chọn lệnh Debug Toggle Breakpoint để đặt điểm đừng. Từ 
lệnh menu bạn sẽ thấy F9 là phím truy xuất nhanh của lệnh 
này. Tương tự, quá trình nhấp biểu tượng bàn tay trên thanh 
công cụ cũng sẽ đặt một điểm dừng trên dòng lệnh này. Hình 
24.3 trình bày cách cửa số mã lệnh của bạn sẽ xuất hiện. 
Visual Basic sẽ đổi màu dòng lệnh để bạn biết một điểm 
dừng sẽ được đặt trên dòng lệnh trong quá trình thi hành 
chương trình. 


CHECK2.FRM 


Dim Neuline âs String 

' The newline sends a carriage return and 
" lỉne feed sequence to the pøen sơ that 
* the poem can appear as a nultiple-line 
* poen. 

Hewline = Chr$(13) + Chr$(19) 

* Fill the label with the poen 

' anđ concatenate the newline characters 
1b1Poen = "Uisual Basic is the best."” 
1b1Poem = 1b1Poem & Neuline 

1b1Poem = 1bl1Poen & '*It'°s mụuch better than the rest."” 
1h1Poem = 1b1Poen 

1blPoen = 

1b1Poen = 1b1Poen & Hewline 


Hình 24.3. V/sual Basic hiện sáng tất cả điểm dừng. 


Bạn có thể bỏ điểm dừng bằng cách chọn lệnh Debug Toggle 
Breakpoint (hay nhấn F9) lại một lần pữa. Bạn đặt nhiều 
điểm dừng khi cần trong một chương trình. Bây giờ hãy gỡ bỏ 
điểm dừng. Bằng cách đặt điểm dừng, bạn đang đòi hỏi Visual 
Basic dừng chương trình và chuyển sang chế độ dừng khi quá 
trình thi hành chương trình gặp dòng lệnh đó. Hãy đóng cửa 
sổ Code và chạy chương trình bằng cách nhấn phím E5. 


534 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Ngay khi bạn nhấn Fð để chạy chương trình, Visual Basic sẽ thi 
hành chương trình. Ít ra, Visual Basic cũng sẽ thi hành mã lệnh cho 
đến khi gặp điểm dừng đầu tiên. Ngay khi gặp dòng lệnh có điểm dừng, 
Visual Basic sẽ chuyển sang chế độ Break trước khi dòng lệnh có điểm 
dừng được thi hành. Bạn có thể xác định chế độ Break bằng cách đọc 
thanh tiêu để của Visual Basic và thấy từ (break) ở đầu màn hình. 


Ứng dụng CHECK2.VBP là chương trình nối và gán một bài thơ 
vào đề mục của một nhãn. Thủ tục Form_Load() xây dựng bài thơ được 
nối. Điểm dừng bạn đặt ở dòng lệnh xây dựng phần giữa bài thơ. Hai 
giá trị duy nhất được khởi tạo tại điểm dừng. Biến chuỗi Newline gồm 
ký tự xuống dòng và trở về đầu dòng, và điều khiển tên lblPoem sẽ 
chứa nội dung của bài thơ. 

Tại điểm dừng, nhãn lblPoem chứa hai dòng đầu tiên của bài thơ. 
Hãy nhớ rằng tất cả điều khiển đều có các thuộc tính mặc định, và 
thuộc tính Caption là thuộc tính mặc định của nhãn. Vì vậy, trong quá 
trình xây dựng bài thơ, mã lệnh không cần xác định nội dung bài thơ 
là để nhập vào thuộc tính Caption của nhãn. Như bạn sẽ thấy, bất cứ 
khi nào bạn chỉ xác định tên nhãn, Visual Basic sẽ xem như bạn muốn 
gán hay hiển thị thuộc tính Caption. 


Hãy thực hiện các bước sau để hiểu loại công việc nào bạn có thể 
thực hiện tại điểm dừng: 
1. Bằng cách kéo mouse, hãy hiện sáng hoặc liệt kê điều khiển 
IblPoem trên dòng lệnh tại điểm dừng. 


2. Nhấp biểu tượng kính lúp trên thanh công cụ. Nút lệnh kính 
lúp trên thanh công cụ sẽ đưa ra hộp thoại Instant Watch (có 
hiệu lực trong menu Debug). Visual Basic sẽ biển thị dòng 
lệnh đầu tiên được lưu trong thuộc tính Caption của IblPoem, 
như minh họa trong Hình 24.4. 


3. Lúc đầu, bạn có lề thất vọng khi hộp thoại Instant Watch 
không trình bày hai dòng nội dung bài thơ trong thuộc tính 
Caption của nhãn. Hãy nhớ rằng một nhãn có thể chứa một 
để mục dài hàng ngàn ký tự. Visual Basic có khả năng chỉ cho 
bạn các ký tự xuống dòng và trở về đầu dòng ở cuối dòng thơ 
đầu tiên trong để mục. 


Bài 24: Dò tìm và xử lý lỗi 535 


4. Nhấp nút lệnh Cancel của hộp thoại Instant Watch để đóng 
hộp thoại. Visual Basic sẽ trở lại điểm dừng của cửa sổ Code. 


ð. Thông thường, lập trình viên sẽ thi hành từng dòng lệnh sau 
một điểm dừng. Để thi hành một dòng lệnh lúc đó, bạn có thể 
chọn lệnh Debug Single Step, hay nhấn phím F8, hoặc nhấp 
biểu tượng bàn chân trên thanh công cụ. Khi bạn thi hành 
từng bước mã lệnh, Visual Basic sẽ hiện sáng dòng lệnh cân 
thi hành kế tiếp. Tại thời điểm bất kỳ trong quá trình xử lý 
từng bước, bạn có thể xem xét các biến và các điều khiển với 
hộp thoại Instant Watch. 


Instant Watch 


Expiession: 
1b1Poen 


Value: 
“Uisual Basic is the best. 


Hình 24.4. Hiển thị giá trị nhãn. 

Cuối cùng, thủ tục Form_Load() kết thúc và mẫu biểu xuất hiện 
trên màn hình. Nếu bạn nhấp một nút tùy chọn, Visual Basic sẽ thi 
hành thủ tục biến cố của nút tùy chọn đó và đồng thời mở lại cửa sổ 
Code để bạn có thể tiếp tục quá trình xứ lý từng bước. 

Giả sử một biến có giá trị không đúng nhưng bạn chẳng thể nào 
xác định chính xác được nơi lỗi xảy ra. Bạn có thể đặt một điểm dừng 
trên từng dòng mã lệnh thay đổi giá trị biến. Khi chạy chương trình, 
bạn sẽ thấy nội dung các biến đó trước và sau khi lệnh có điểm dừng. 
Nếu điểm dừng đầu tiên đã khới tạo biến đúng, bạn không cần thực 
hiện từng bước các mã lệnh kế tiếp cho đến khi gặp điểm dừng kế tiếp. 
Thay vì thi hành từng bước (single stepping), bạn có thể chọn lệnh Run 
Continue hay nhấn F5 để trả quá trình thi hành về chế độ Runtime 
bình thường của nó (chế độ thời gian thi hành). Khi Visual Basic gặp 
điểm dừng kế tiếp, mã lệnh sẽ dừng ở điểm dừng kế tiếp và bạn có thể 
tiếp tục xem xét giá trị biến. 


536 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Bạn có thể mở hộp thoại Add Watch từ menu Debug hay từ hộp 
thoại Instant Watch. Hộp thoại Add Watch được mô tả trong Hình 24.5. 
Hộp thoại Add Watch cho phép bạn nhập biểu thức bất kỳ trong hộp 
nhập Expression. 


_ Add Watch - ị 


Expriession: 


Context 


@® Procedure chkAll_Click I#j 
CFom/Modue |CHECK2FRM  —- |$Ỷ 


© Blobal 


Watch Tụpe 

@) Watch Expression 

€ Break when Expression is True 

€)? Break when Expression has Changed 


Hình 24.5. Khởi tạo các biểu thức mà Visual Basic theo dõi trong hộp thoại Add Walch. 


Hộp thoại Add Watch có ích cho những lỗi dữ liệu mà bạn hầu 
như không thể tìm thấy trong mã lệnh. Đúng hơn là quá trình dừng tại 
mỗi dòng lệnh có sử dụng giá trị dữ liệu. Bạn có thể thêm một biến hay 
biểu thức vào hộp thoại Add Watch, và Visual Basic sẽ dừng quá trình 
thi hành khi biến đó thay đổi, khi biểu thức bạn nhập trong hộp thoại 
Add Watch trả về giá trị True, hay khi Visual Basic thay đổi giá trị 
biểu thức (Frame Watch Type ở cuối hộp thoại Add Watch sẽ xác định 
cách bạn muốn khởi tạo kiểu xem). 

Ví dụ, giả sử một biến đếm số khách hàng, nhưng một số nơi 
trong mã lệnh của bạn có giá trị âm xuất hiện trong biến. Nếu bạn đã 
thêm một biểu thức để theo dõi như CustCnt < 0 vào dấu nhắc Expression 
trong hộp thoại Add Watch, và nhấp Break khi nút tùy chọn Expression 
là True, sau đó bạn có thể chạy chương trình và Visual Basic sẽ chuyển 
sang chế độ Break ngay tại dòng lệnh đã làm cho biến trở nên có giá 
trị âm. 


Bài 24: Dò tìm và xử lý lỗi 537 


_ Các nút trên thanh công cụ với biểu tượng hai bàn chân làm việc 
giống hệt biểu tượng thi hành từng bước ngoại trừ việc Visual Basic sẽ 
thi hành thủ tục hiện hành của điểm dừng theo chế độ từng bước nhưng 
sẽ thi hành trọn vẹn tất cả thủ tục được gọi bởi thủ tục đang thi hành 
từng bước. Kết thúc phần dò lỗi hiện hành của bạn bằng cách chọn 
lệnh Run End. Visual Basic sẽ trở lại chế độ Design (thiết kế). 


Củng cố 

Các hộp thoại bạn đòi hỏi trong khi dò lỗi mã lệnh tạo điều kiện 
cho quá trình phân tích các biến và xem kết quả xác định. Bạn có thể 
xem nội dung biến và điều khiển để chắc chắn rằng dữ liệu đang được 
khởi tạo theo cách bạn mong đợi. Hơn nữa, hộp thoại Add Watch còn 
cho phép bạn khởi tạo các biểu thức mà Visual Basic xem trong suốt 
quá trình thi hành chương trình. Nếu giá trị các biểu thức này luôn 
là True hay thay đổi thành True, Visual Basic sẽ dừng tại dòng lệnh đó 
và cho phép bạn phân tích các giá trị đang dùng trong hộp thoại 
Instant Watch. 


SỬ DỤNG CỬA SỔ IMMEDIATE 


Khái niệm 

Cửa sổ Immediate cho phép bạn xem cũng như thay đổi biến và 
điều khiển trong quá trình thi hành một chương trình. 

Tại điểm dừng bất kỳ, bạn có thể chọn lệnh Window Debug 
(Ctrl+B) để yêu cầu cửa sổ Debug. Cửa sổ Debug là một cửa số đặc biệt, 
bạn có thể nhập trực tiếp các lệnh Visual Basic, xem và thay đổi giá trị 
các biến và điều khiển trong quá trình thi hành một chương trình. 

Muốn in, bạn có thể áp dụng phương thức Print (xem Bài 21) để 
xem biến và điều khiển. Khi bạn sử dụng phương thức Print trong cửa 
sổ Debug, Visual Basic sẽ gửi kết quả ra cửa số Debug chứ không phải 
máy in, như trong Bài 21. Ví dụ, giả sử bạn đặt một điểm dừng trong 
quá trình nối bài thơ, được mô tả ở phần trước, và nhấn Ctrl+B để mở 
cửa sổ Debug. Cửa sổ Debug nhận ra những lệnh và phương thức đơn 
giản như Print chẳng hạn và các lệnh gán. 


538 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


° œsinu the 
Dim Neuli 
Print 1blPoem 
Uisual Basic is the best. 
It's muụch better than the rest. 


""UWisual Basic is the best." ° 
1blPoen & Neuline 
1b1Poen £& "It's nuch better than the rest." 


1b1Poem 
1b1Poenm 
1b1Poem 
1b1Poem 


JJ!'U M HH 1 


Hình 24.6. Trong cửa sổ Debug, bạn có thể in giá trị biến và điều khiển. 


Hình 24.6 mô tả những gì sẽ xảy ra nếu ¡in giá trị của lblPoem. 
Không giống hộp thoại Instant Watch, cửa số Debug sẽ hiển thị toàn bộ 
giá trị nhãn trên nhiều dòng. Bạn có thể định lại kích cỡ và di chuyển 
cửa số Debug. Mặc dù phải dùng lệnh Print thay vì chỉ nhấp một biến 
hay điều khiển, nhiều người dùng thích hiển thị các giá trị từ cửa sổ 
Debug hơn là hộp thoại Instant Watch bởi vì cửa số Debug sẽ hiển thị 
toàn bộ giá trị và có thanh cuốn dọc để người dùng có thể cuộn qua các 
giá trị được in trong cửa sổ. 


Hãy dùng cửa số Debug bên trong mã lệnh của bạn: Đặc điểm 
cuộn và định lại kích cỡ của cửa số Debug đôi khi khá thuận lợi cho các 
lập trình viên thích gửi thông báo vào cửa số Debug lúc chạy chương 
trình hơn là sử dụng hộp thoại Instant Watch. Ví dụ, nếu bạn muốn 
xem giá trị các đối số xác định khi thủ tục được gọi thi hành, bạn có 
thể thêm lệnh Print ở đầu các thủ tục để tự gửi các giá trị đối số đến 
cửa sổ Debug khi chương trình thi hành. Một khi bạn sửa xong lỗi kỹ 
thuật trong chương trình, bạn có thể gỡ bỏ các lệnh Print để cửa sổ 
Debug đóng lại. 


Để in đến cửa số Debug, hãy bắt đâu phương thức Print trong đối 
tượng Debug. Lệnh sau được thi hành bất cứ nơi đâu từ cửa số Code của 
trình ứng dụng, sẽ in các giá trị của 2 biến tiêu đề thích hợp trong cửa 
sổ Debug: 


Bài 24: Dò tìm và xử lý lỗi 539 


Debug.Print "Age:"; ageVal, "Weight:"; weightVal 
Tất cả tùy chọn của phương thức Print, bao gồm cả dấu ;, dấu „ 
hàm Tab() và Spc(), sẽ làm việc trong cửa sổ Debug như khi chúng thực 
hiện với đối tượng Printer trong Bài 21. Tuy nhiên, hãy cẩn thận xác 
định đối tượng Debug trước phương thức Print, nếu bạn bỏ quên Debug, 
Visual Basic sẽ in kết quả trực tiếp ra mẫu biểu! 


Cửa số Debug nhận biết các phép gán mà bạn thực hiện cho các 
biến và điều khiển. Ví dụ, giả sử bạn biết rằng một biến xác định đã 
không được khởi tạo đúng trước đó, nhưng bạn vẫn muốn hoàn thành 
quá trình thi hành chương trình. Nếu cần bạn có thể gán trực tiếp cho 
biến một giá trị mới trong cửa số Debug bằng cách dùng lệnh gán. Khi 
bạn chuyển quá trình thi hành chương trình vào hoặc ở chế độ từng 
bước hoặc ở chế độ Runtime, chương trình từ thời điểm đó sẽ hiểu biến 
có giá trị bạn đã gán cho nó. 


Củng cố 

Cửa sổ Debug cho bạn nhiều điều khiển hơn để hiển thị các biến 
và điều khiển. Cửa sổ Debug sẽ tự điều chỉnh kích cỡ và cung cấp cho 
bạn một thanh cuốn để bạn có thể thấy nội dung tất cả các biến và 
điều khiển và có thể cuộn những giá trị này khi bạn dò lỗi trong lúc 
chương trình thi hành. Cửa sổ Debug cũng cho bạn khả năng gán các 
giá trị cho biến và điều khiển. Giữa quá trình thi hành chương trình, 
bạn có thể chuyển sang chế độ dừng và thay đổi các giá trị bất kỳ. Khi 
bạn tiếp tục quá trình thi hành chương trình, chương trình sẽ dùng 
những giá trị bạn đã gán trong cửa sổ Debug. 


Bài tập 


Kiến thức tổng quát 
1. Hai loại lỗi chính mà chương trình có thể gặp là gì? 
2. Các lỗi văn phạm và đánh vần thuộc loại lỗi nào? 
3. Trình gỡ rối (debugger) là gì? 
4 


Cách bạn có thể yêu cầu Visual Basic kiểm tra các lỗi cú pháp 
khi nhập chương trình vào trong cửa sổ Code của Visual Basic? 


540 


22. 


23. 


Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Đúng hay Sai: Visual Basic sẽ hiển thị hộp thông báo khi một 
lỗi cú pháp xuất hiện. 

Đúng hay Sai: Visual Basic sẽ hiển thị hộp thông báo khi một 
lỗi logic xuất hiện. 

Loại lỗi nào là khó tìm nhất, lỗi cú pháp hay lỗi logic? 

Chương trình có thể tổn tại trong ba chế độ nào? 

Visual Basic ở trong chế độ nào khi bạn viết chương trình và 
đặt các mục trên mẫu biểu? 


. Làm cách nào để biết chế độ hiện hành của chương trình là gì? 
. Chế độ nào là hoàn hảo cho quá trình hiển thị và thay đổi 


các biến? 


. Tên hai cách chuyển sang chế độ dừng. 

. Điểm dừng là gì? 

. Bạn có thể đặt một điểm dừng như thế nào? 

. Do đâu bạn có thể biết một điểm dừng được đặt khi bạn nhìn 


vào cửa số Code? 


. Điều gì sẽ xảy ra khi Visual Basic gặp m một điểm dừng trong quá 


trình thi hành chương trình? 


. Nghĩa của thị hành từng bước (single tepping) trong chương 


trình là gì? 


. Điểm khác biệt giữa nút single footprint và double footprint 


trên thanh công cụ? 


. Điểm khác biệt giữa hộp thoại Instant Watch với hộp thoại Add 


Watch? 


. Loại quan sát nào là có ích nhất cho quá trình hiển thị các biến 


tạo điểm dừng chương trình? 


. Cửa sổ nào cho phép bạn xem và thay đổi biến và điều khiển 


Visual Basic trong thời gian chạy chương trình? 

Lệnh nào cho phép bạn hiển thị các giá trị dữ liệu trong cửa sổ 
Debug? 

Lệnh nào cho phép bạn gán các giá trị mới vào biến và điều 
khiển trong thời gian chạy chương trình? 


Bài 24: Dò tìm và xử lý lỗi 541 


Tìm lỗi kỹ thuật 
24. An Huy muốn gửi một số giá trị vào cửa sổ Debug để duy trì 
danh sách giá trị biến có thể cuộn khi chạy chương trình. Sau 
đây là một số lệnh mà An Huy đang cố đưa vào cửa số Debug: 
Print IblTitle.Caption 
Print x, y, z 
Print CompName 
Ngay cả khi An Huy mở cửa số Debug trong quá trình thi hành 
chương trình, cửa sổ trống. Thay vì chuyển tới cửa số Debug, các 
phương thức Print của An Huy dường như xuất hiện trên mẫu biểu. 
Hãy giúp anh ấy giải quyết vấn đề. 


542 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Bài thực bành 12 
Hướng ra bên ngoài 


Tóm tắt 

Chương này chỉ bạn cách dùng thanh cuốn và điều khiển khung 
lưới (Grid) để giám sát mouse, và sử dụng trình gỡ rối trong Visual 
Basic. Thanh cuốn là một điều khiển linh hoạt giúp người dùng trong 
quá trình nhập và chọn từ một vùng giá trị. Khung lưới cho phép người 
dùng xem bảng thông tin ở dạng giống bảng tính. Khi cần giám sát quá 
trình đi chuyển hay nhấp mouse của người dùng, bạn có thể viết lệnh 
bổ sung để đáp ứng các thao tác đó. Visual Basic hỗ trợ quá trình thi 
hành các mã lệnh này cho tất cả điều khiển. 


Trình gỡ rối là công cụ phát triển tích hợp giúp bạn dò tìm lỗi 
trong mã lệnh chương trình. Trình gỡ rối cho phép bạn thực hiện từng 
bước mã lệnh chương trình, giám sát biến, và kiểm tra giá trị dữ liệu 
chương trình tại một dòng mã lệnh bất kỳ trong quá trình thi hành 
chương trình. 


Trong chương này, bạn đã tìm hiểu : 
s_ Cách thiết đặt và giám sát điều khiển thanh cuốn 
e Cách khởi tạo khung lưới cho các bảng dữ liệu 
se _ Cách xác định các ô được chọn trong khung lưới 
se Cách giám sát quá trìn:: di chuyển mouse của người dùng 
s Cách sử dụng trình gỡ rối được tích hợp trong Visual Basic để 
những các lỗi kỹ thuật khó hiểu trong chương trình 
Mô tả chương trình 


Hình P12.1 minh họa cửa sổ Form đang mở PROJECT12.VBP. 
Trước tiên người dùng sẽ thấy bảng giá trị được định dạng lưu trong 
một điều khiển khung lưới. 


Bài thực hành 12: Hướng ra bên ngoài 543 


Lawn Care Grid D>*monstraton 


Green-Gree/n (awn C2/e 


Púce Display Gu 


Hình P12.1. Ứng dụng Project12 khởi đầu với một mẫu biểu đơn giản. 


Lưu ý 

Bạn phải chắc chắn điều khiển khung lưới đã được bổ sung vào thanh 
công cụ của Visual Basic. Xem Bài 23 để biết thêm chỉ tiết về quá trình thêm 
tập tin này. 

Trình ứng dụng sẽ minh họa cách dùng, thay đổi và giám sát 
công dụng của điều khiển khung lưới đối với người dùng, cũng như cách 
bạn có thể dùng thanh cuốn để thay đổi hành vi các điều khiển khác 
trên mẫu biểu. 


NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN KHUNG LƯỚI 


Điều khiển khung lưới chứa bảng giá thuê bãi của 8 khách hàng 
ứng với 5 loại bãi. Các bãi này cần 40 dịch vụ thuê trong năm. Khi 
công ty thêm khách hàng mới, điều khiển khung lưới có thể dễ dàng 
mở rộng bằng cách thay đổi giá trị thuộc tính Grid và thêm giá trị mới 
vào mã lệnh. Một khi số khách hàng vượt quá số quy định, chương 
trình muốn liên kết với ổ đĩa và lưu trữ bảng giá hiện hành lên đĩa để 
dễ dàng bảo trì đồng thời các chương trình khác có thể sử dụng. 

Hãy thử điều này: Nhấp thanh cuốn trong điều khiển khung lưới 
để cuộn bảng giá và xem 40 giá. Trước khi suy nghĩ về các nút lệnh và 
thanh cuốn ngang ở bên phải màn hình, hãy nghiên cứu Ví dụ P12.1 để 
nắm được mục đích tổng quát của chương trình. 


544 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Ví dụ P12.1. Thủ tục Form_Load() điều khiển quá trình vận hành chương trình ban đầu. 
1: Sub Form_Load () 
2: ' Defines the justification of the cells 
3: ' as well as assigns cell titles to the 
4: ' fixed row and columns and assigns initial 
5: ' price values to the 40 cells. 
6: Call InitScrolls ' Initialize scroll bars 
7: Call CenterCells ' Center all cell alignments 
8: Call SizeCells ' Specify width of cells 
9: Call Titles ' Initialize column and row titles 
10: Call FillCells ' Fill cells with values 
11: End Sub 
(6: Chia các module dài thành nhiều module ngắn hơn.) 
Khái niệm mới 
Chương trình được cấu trúc là chương trình có mã lệnh chỉa 
thành nhiều phần nhỏ. 


Phân tích 

` Mã lệnh trong Ví dụ P12.1 minh họa phương pháp lập trình gọi 
là lập trình có cấu trúc mà bạn nên kết hợp trong chương trình riêng 
của mình. Form_Load() không phải là thủ tục biến cố lớn bởi vì các 
lệnh Call từ dòng 6 đến dòng 10 sẽ giúp chia mã lệnh thành nhiều thủ 
tục con nhỏ hơn và dễ quản lý hơn. Tất cả mã lệnh được gọi sẽ thi hành 
khi thủ tục biến cố Form_LoadQ thi hành (ngay trước khi người dùng 
thấy mẫu biểu trên màn hình), nhưng 5 thủ tục con cung cấp một cách 
chia chương trình thành nhiều phần để khi cần thiết bạn quyết định 
sửa đổi hoàn toàn một phần nào đó. 

Giả sử bạn cần cập nhật thông tin về giá. Nếu chỉ nghiên cứu thủ 
tục Form_LoadO, bạn có thể thấy thủ tục con FillCells sẽ điển giá trị 
vào các ô trong điều khiển khung lưới. Vì vậy, bạn có thể đi thẳng tới 
thủ tục đó nếu bạn cần thay đổi về giá. 

Ví dụ P12.2 trình bày mã lệnh các thủ tục được gọi từ thủ tục 
Form_Load(). Hãy nghiên cứu mã lệnh để làm quen với những yêu cầu 
khởi tạo điều khiển khung lưới. 


Bài thực hành 12: Hướng ra bên ngoài 545 


Lưu ý 

Không phải tất cả mã lệnh thủ tục con FillCells và Tiltes được 
liệt kê trong Ví dụ P12.2 bởi vì mã lệnh dài và lặp đi lặp lại. Chuỗi 
lệnh gán dài mô tả cách nạp và lưu thông tin giá vào đĩa sẽ có ích khi 
công ty thêm nhiều khách hàng. Bạn không muốn xem và sửa đổi các 
lệnh gán chuỗi dài mỗi lần một giá cần cập nhật, thêm một khách 
hàng mới, hay xóa một khách hàng. Tuy nhiên, quá trình sử dụng đĩa 
lưu bảng giá sẽ đòi hỏi ít nhất một chương trình phụ cho phép bạn cập 
nhật trực tiếp thông tin giá trên đĩa. 


Ví dụ P12.2. Mã lệnh thủ tục Form_Load() sẽ gọi để khởi tạo diều khiển 
khung lưới và các điều khiển khác. 

1: Sub InitScrolls 0) 

2: ' Set both scroll bars to their maximum values 

3: hsclncrease.Value = 15 

4: hscDecrease.Value = 15 

5: End Sub 

6: 

7: Sub CenterCells () 

8: ' Sets the justification of the grid's 

9: ' cells to center alignment 

10: Dim Apps As Integer ' 5 applications yearly 

11: ' Center all values in the grid 

12: For Apps = 0 To 5 ' 5 applications 

13: grdLawn.Col = Apps ' Locate next column 

14: ' Center the fixed cells in this column 

15: grdLawn.FixedAlignment(Apps) = 2 

16: Next Apps 

17: For Apps = 1 To 5 ' 5 applications 

18: ' Center the non-fixed cells in this column 

19: grdLawn.ColAlignment(Apps) = 2 

20: Next Apps 

21: End Sub 

2 


546 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


23: 
24: 
35: 
26: 
37: 
28: 
29: 
30: 
31: 
32: 
33: 
34: 
35: 
36: 
3: 
38: 
39: 
40: 


4l 


Sub SizeCells () 

' Specify the width of each cell 

Dim Apps As Integer ' 5 Application 

For Apps = 0 To 5 
grdLawn.ColWidth(Apps) = 1100 ' Twips 
Next Apps 

End Sub 


Sub Titles () 

' Fill in the column titles 

grdLawn.Row = 0' All titles are in row #0 
grdLawn.Col = ] 

grdLawn.Text = "Pre-Emerge" 
grdLawn.Col = 2 

grdLawn.Text = "Deep" 

' Rest of column titles are filled here 

' Fillin the row titles 


grdLawn.Col = 0 ' Customer titles in first column 


: grdLawn.Row = 1 
42: 
43: 
44: 
45: 
46: 
47: 
48: 
49: 
50: 
SŒ 
52: 
53: 
54: 
5: 


grdLawn.Text = "Jones" 
grdLawn.Row = 2 

grdLawn.Text = "Smith" 

' Rest of row titles are filled here 
End Sub 


Sub FillCells () 

' Fill in all 40 cells one at a time. 

° This is tedious! 

 Normally, you would fill these cells from 
'a disk file or through calculations. 
grdLawn.Row = 1 


grdLawn.Col = 1 


Bài thực hành 12: Hướng ra bên ngoài 547 


56: grdLawn.Text = 43.16 
57: grdLawn.Col = 2 

58: grdLawn.Text = 41.56 
59: grdLawn.Col = 3 

60: grdLawn.Text = 34.57 
61: grdLawn.Col = 4 

62: grdLawn.Text = 27.49 
63: prdLawn.Col = 5 

64: grdLawn.Text = 41.34 
65: grdLawn.Row = 2 

66: grdLawn.Col = 1 

67: grdLawn.Text = 43.56 
68: ' Rest of cells filled here 
69: End Sub 


Mô tả 

1: Mã lệnh của thủ tục Subroutine đặt thanh cuốn đến giá trị tối đa ban 
đầu của nó. 

2: Chú thích giải thích thủ tục. 

3: Đặt thanh cuốn Increase đến giá trị tối đa bằng 15, cho biết sẽ tăng 
15% giá trị khi người dùng nhấp nút lệnh Increase. 

4: Đặt thanh cuốn Decrease đến giá trị tối đa bằng 15, cho biết sẽ 
giảm 15% giá trị khi người dùng nhấp nút lệnh Decrease. 

5: Kết thúc thủ tục con. 

6: Dòng trống phân tách thủ tục. 

7: Mã lệnh thủ tục Subroutine đặt giá trị canh giữa cho thuộc tính canh 
lề Alignment trong các ô điều khiển khung lưới. 

8: Chú thích giải thích thủ tục. 

9: Tiếp tục chú thích trên. 

10: Định nghĩa một biến dùng để lặp số trong trình ứng dụng. 

11: Chú thích giải thích mã lệnh. 

12: Duyệt qua 6 cột trong bắng (cột đầu tiên là cột 0, lưu tiêu để hàng). 

13: Gán số cột cho giá trị vòng lặp For. 

14: Chú thích giải thích mã lệnh. 


548 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


15: Thuộc tính canh giữa (Giá trị 2 sẽ đặt thuộc tính thành 2—Center) 
cho tất cả các hàng cố định trong cột được chọn. Chỉ hàng đầu tiên được cố 
định trong 5 cột cuối cùng. 

(15: Visual Basic sẽ canh phải các giá trị nếu bạn không thay đổi thuộc 
tính canh lề. ) 

16: Tiếp tục vòng lặp. 

17: Duyệt qua 5 cột cuối trong bảng (các cột này là những cột không 
cố định) để sửa soạn canh giữa. 

18: Chú thích giải thích mã lệnh. 

19: Thuộc tính canh giữa (Giá trị 2 sẽ đặt thuộc tính thành 2-Center) 
cho tất cả các hàng không cố định trong cột được chọn. 

20: Tiếp tục vòng lặp. 

21: Kết thúc thủ tục. 

22: Dòng trống phân tách các thủ tục. 

23: Mã lệnh của thủ tục Subroutine định độ rộng các ô. 

24: Chú thích giải thích thủ tục. 

25: Định nghĩa biến được dùng để lặp qua một số lần trong trình ứng dụng. 

26: Duyệt qua từng cột, kể cả cột 0 cố định đầu tiên. 

27: Định độ rộng từng ô bằng 1.100 twip. 

(27: Phải đảm bảo độ rộng mỗi ô đủ để lưu tất cả dữ liệu và tiêu đề.) 

28: Tiếp tục vòng lặp. 

29: Kết thúc thủ tục con. 

30: Dòng trống phân tách thủ tục. 

31: Mã lệnh thủ tục Subroutine khởi tạo tất cả tiêu đề trong các hàng 
và cột cố định của khung lưới. 

32: Chú thích giải thích thủ tục. 

33: Khởi tạo hàng đầu tiên (hàng số 0). 

34: Khởi tạo cột thứ hai (cột số 1). 

35: Gán tiêu đề. 

36: Di chuyển đến cột kế tiếp trong cùng hàng. 

37: Gán tiêu đề. 

38: Chú thích giải thích mã lệnh không được mô tả. 

39: Chú thích giải thích mã lệnh. 

40: Khởi tạo cột đầu tiên (cột số 0). 

41: Khởi tạo hàng thứ hai (hàng số 1). 


Bài thực hành 12: Hướng ra bên ngoài 549 


42: 
43: 
44: 
45: 
46: 
4A7: 
48: 


Gán tiêu đề. 

Di chuyển tới hàng kế tiếp trong cùng cột. 

Gán tiêu đề. 

Chú thích giải thích mã lệnh không được mô tả. 

Kết thúc thủ tục con. 

Dòng trống phân tách các thủ tục. 

Mã lệnh của thủ tục Subroutine khởi tạo giá trị các ô không cố định 


trong điều khiển khung lưới. 


49: 
50: 
ST: 
52: 
53: 
54: 


Chú thích giải thích thủ tục. 

Tiếp tục chú thích. 

Tiếp tục chú thích. 

Tiếp tục chú thích. 

Tiếp tục chú thích. 

Khởi tạo hàng thứ hai (hàng không cố định đầu tiên). 


(54: Thuộc tính Row và Col xác định ô nào nhận giá trị kế tiếp.) 


S5: 
56: 
: Di chuyển đến cột kế tiếp. 


Khởi tạo cột thứ hai (cột không cố định đầu tiên). 
Gán giá trị giá. 


: Gán giá trị giá. 

: Di chuyển đến cột kế tiếp. 

: Gán giá trị giá. 

: Di chuyển đến cột kế tiếp. 

: Gán giá trị giá. 

: Di chuyển đến cột kế tiếp. 

: Gán giá trị giá. 

: Di chuyển đến hàng kế tiếp. 
: Di chuyển đến cột kế tiếp. 

: Gán giá trị gia. 

: Chú thích giải thích mã lệnh không được liệt ké ở đây. 
: Kết thúc thủ tục con. 


550 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


DÙNG NÚT LỆNH VÀ THANH CUỐN 


Trình ứng dụng được khởi tạo cho phép người dùng chọn một hay 
nhiều ö bằng mouse và sau đó cập nhật giá chỉ với các ô được chọn. Do 
đó, người dùng có thể thử các bảng giá khác nhau để thấy cấu trúc giá 
làm việc tốt với trình ứng dụng xác định. Khi người dùng nhấp nút 
lệnh, tất cả ô được chọn sẽ tăng hoặc giảm giá trị tương ứng với nút 
lệnh được nhấp vào thời điểm đó. Tất cả ô không được chọn vẫn giữ 
nguyên giá trị cũ. 

Thanh cuốn sẽ ảnh hưởng đến việc thay đổi tỉ lệ phần trăm giá 
trên để mục nút lệnh. Chẳng hạn, nếu người dùng giảm giá trị của 
thanh cuốn Decrease, để mục của nút lệnh Decrease by... sẽ thay đổi 
theo. Lần kế tiếp người dùng nhấp nút lệnh, ô được chọn sẽ giảm giá 
ứng với số được chỉ trên thanh cuốn. Mã lệnh trong Ví dụ P12.3 sẽ mô 
tả mối liên hệ giữa 2 thanh cuốn và các nút lệnh thích hợp của chúng. 


Ví dụ P12.3. Quá trình quản lý giá thay đổi qua thanh cuốn, nút lệnh và các ô được chọn. 
1: Sub hscDecrease_Change () 
2: ' Change the command button's caption 
3: cmdDecrease.Caption = "&Decrease by" 
& Str$(hscDecrease.Value) & "%" 
4: End Sub 
„ 
6: Sub hsclncrease_ Change () 
7: ' Change the command button's caption 
8: cmdlncrease.Caption = "&Increase by" 
& Str$(hsclncrease.Value) & "9%" 
9: End Sub 
10: 
11: Sub cmdDecrease_Click () 
12: ' Decrease selected cell values 
13: ' by the decreasing scroll bar percentage 
14: Dim SelRows, SelCols As Integer 
15: lf(grdLawn.HiphLight) Then ' If true... 


Bài thực hành 12: Hướng ra bên ngoài 


16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
ST: 


29 
23: 
24: 
25: 
26: 
ĐC 
28: 
29: 
30: 


ST: 


32: 
33: 
34: 
85: 
36: 
37: 
38: 
39: 
40: 
41: 
42: 
43: 
44: 
45: 
46: 
47: 


For SelRows = grdLawn.SelStartRow To ørdLawn.SelEndRow 
For SelCols = grdLawn.SelStartCol To grdLawn.SelEndCol 
grdLawn.Row = SelRows 
grdLawn.Col = SelCols 
' Decrease the cell by scroll bar amount 
grdLawn.Text = grdLawn.Text 
~ thscDecrease.Value / 100 * grdLawn.Text) 
grdLawn.Text = Format(grdLawn.Text, "Fixed") 
Next SelCols 
Next SelRows 
End lí 
End Sub 


Sub cmdlncrease_ Click () 

' Increase selected cell values 

' by the amount oíÍ the increase scroll bar's percentage 

Dim SelRows, SelCols As Integer 

If (grdLawn.HighLigpht) Then ' lÝ true... 

For SelRows = grdLawn.SelStartRow To grdLawn.SelEndRow 
For SelCols = grdLawn.SelStartCol To grdLawn.SelEndCol 
grdLawn.Row = SelRows 

grdLawn.Col = SelCols 

' Increase the cell by scroll bar amount 

grdLawn.Text = grdLawn.Text * (1 + hsclIncrease.Value / 100) 
grdLawn.Text = Format(grdLawn.Text, "Fixed") 

Next SelCols 

Next SelRows 

End lí 

End Sub 


Sub cmdExit_Click () 
End 
End Sub 


551 


552 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Mô tả 

1: Mã lệnh thủ tục biến cố sẽ thi hành khi người dùng thay đổi thanh 
cuốn giảm. 

2: Chú thích giải thích thủ tục. 

3: Thay đổi đề mục của nút lệnh để phản ánh phần trăm mức giảm mới. 

3: Một thủ tục biến cố có thể thay đổi giá trị thuộc tính trong thủ tục 
biến cố khác. 

4: Kết thúc thủ tục. 

5: Dòng trống phân tách các thủ tục 

6: Mã lệnh thủ tục biến cố sẽ thi hành khi người dùng thay đổi thanh 
cuốn tăng. 

7: Chú thích giải thích thủ tục. 

8: Thay đổi đề mục của nút lệnh để phản ánh phần trăm mức tăng mới. 

9: Kết thúc thủ tục. 

10: Dòng trống phân tách các thủ tục 

11: Mã lệnh thủ tục biến cố sẽ thi hành khi người dùng nhấp nút lệnh 
Decrease. 

12: Chú thích giải thích thủ tục biến cố. 

13: Tiếp tục chú thích. 

14: Định nghĩa hai biến điều khiển các ô được chọn. 

15: Nếu có các ô được hiện sáng... 

(15: Không có ô được chọn nếu không có ô nào được hiện sáng.) 

16: Duyệt qua các hàng được chọn. 

17: Duyệt qua các cột được chọn. 

18: Định hàng để thay đổi. 

19: Định cột để thay đổi. 

20: Chú thích giải thích mã lệnh. 

21: Cập nhật giá trị ô với tổng số giảm. 

22: Định dạng ô với 2 vị trí thập phân. 

23: Tiếp tục duyệt qua các cột được chọn. 

24: Tiếp tục duyệt qua các hàng được chọn. 

25: Kết thúc lệnh lí. 

26: Kết thúc thủ tục. 


27: 
28: 


lncrease. 


29: 
30: 
31: 
32: 
33: 
34: 
35: 
36: 
37: 
38: 


Bài thực hành 12: Hướng ra bên ngoài 553 


Dòng trống phân tách các thủ tục. 
Mã lệnh thủ tục biến cố sẽ thi hành khi người dùng nhấp nút lệnh 


Chú thích giải thích thủ tục biến cố. 

Tiếp tục chú thích. 

Định nghĩa hai biến điều khiển các ô được chọn. 
Nếu có các ô được hiện sáng... 

Duyệt qua các hàng được chọn. 

Duyệt qua các cột được chọn. 

Định hàng được thay đổi. 

Định cột được thay đổi. 

Chú thích giải thích mã lệnh. 

Cập nhật giá trị ô với tổng số tăng. 


(38: Không ảnh hưởng đến các ô không được chọn.) 


39: 
40: 
41: 
42: 
43: 
A4: 
45: 
46: 
A7: 


Định dạng ô với hai vị trí thập phân. 

Tiếp tục duyệt qua các ô được chọn. 

Tiếp tục duyệt qua các hàng được chọn. 

Kết thúc lệnh If. 

Kết thúc thủ tục. 

Dòng trống phân tách các thủ tục. 

Mã lệnh thủ tục biến cố sẽ thi hành khi người dùng nhấp nút lệnh Exit. 
Kết thúc chương trình. 

Kết thúc thủ tục. 


Đóng trình ứng dụng 


Bạn có thể thoát khỏi trình ứng dụng và Visual Basic. Xin chúc 
mừng! Giờ đây bạn đã là một lập trình viên Visual Basic rồi đấy! 


Pbụ lc A 


Độ ưu tiên toán tử 


Có 3 tập hợp toán tứ, các toán tứ số học, so sánh, và logic. Ba 
báng phụ lục này sẽ mô tá thứ tự ưu tiên của từng tập hợp toán tứ. 


Bảng A.1. Độ ưu tiên của toán tử số. 


Toán tử 
Lũy thừa (^) 


Số âm (-) 


Nhân và chia (*, /) 


Chia nguyên (\) 
Chia lấy phần dư (Mod) 


Công và trừ (+, -) 
Nối chuỗi (&) 


Toán tử 


Bằng (=) 


Khác (<>) 
Nhỏ hơn (<) 
Lớn hơn (>) 


Nhỏ hơn hoặc bằng (<=) 


Lớn hơn hoặc bằng (>=) 
Like 


556 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Bảng A.3. Độ ưu tiên của toán tử logic 


Toán tử 


Pbụ lục B 
Các từ khóa 


Visual Basic bao gồm một danh sách dài các lệnh, hàm và 
phương thức. Danh sách này được hiểu như là các từ khóa. Bạn phải 
cẩn thận để không gán những tên này cho thủ tục, điểu khiến hay 
biến. Nếu không Visual Basic sẽ phát sinh lỗi. 


Bảng B.1. Các tử khóa 


Abs CCur CSng 
Access CDbl CStr 
AddIltem ChDir CurDir$ 
AddNew ChDrive Currency 
Alias Chr CVar 

And Chr$ CVDate 
Any CInt Data 

App Circle Date 
AppActivate Clear Date$ 
Append Clipboard DateSerial 
AppendChunk CLng DateValue 
Arrange Close Day 

As Cls Debug 
Asc Command Declare 
Atn Command$ DefCur 
Base CommitTrans CefDbl 
Beep Compare Defint 
BeginTrans Const DefLng 
Binary Control DefSng 
ByVal Controls DefStr 
Call Cos DefVar 
Case CreateDynaset Delete 


558 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Dim For IsNumeric 
Dir Form Kill 

Dir$ Format LBound 
Do Format$ LCase 
DoEvents Forms LCase$ 
Double FrceFile Left 

Drag Function Left$ 
Dynaset Get Len 

Edit GeUAttr Let 

Else GetChunk Lib 

ElIself GetData Like 

End DetFormat Line 
EndDoe GetText LinkExecute 
EndIf Global LinkPoke 
Environ$ GoSub LinkRequest 
EOF GơøTo LinkSend 
Eqv Hex Load 
Erase Hex$ LoadPicture 
Erl Hide Loe 

Err Hour Local 
Error If Lock 
Error® Imp LOF 
ExecuteSQL Input Log 

Exit Input$ Long 

Exp Input:3ox Loop 
Explicit InputBox$ LSet 
False InStr LTrim 
FieldSize Int LTrim$ 
FileAttr Integer Me 
FileCopy IS Mid 
FileDateTime IsDate Mid$ 
FileLen IsEmpty Minute 


Fix IsNull MkDir 


Phụ lục B: Các từ khóa 


559 


Mod 
Month 
Move 
MoveFirst 
MoveLast 
MoveNext 
MovePreVious 
MoveRelative 
MsgBox 
Name 

New 
NewPage 
Next 
NextBlock 
Not 
Nothing 
Now 

Null 

ỐƠct 

Oct$ 

On 

Open 
OpenDataBase 
Option 

Or 

Output 
Point 
Preserve 
Print 
Printer 
PrintForm 
Private 
PSct 

Put 


@BColor 
Random 
Iandomize 
Read 
IeDim 
Refresh 
RegisterDataBase 
Rem 
Removeltem 
Reset 
Restore 
Resume 
Return 
RGB 

Right 
Right$ 
RmDir 
Rnd 
Rollback 
RSet 
RTrim 
RTrim$ 
SavePicture 
Scale 
Second 
Secek 
Sclect 
SendKeys 
Set 

SetAttr 
SetData 
SctFocus 
SctText 
Sen 


Shared 
Shell 
Show 

Sin 

Single 
Space 
Spacc$ 
Spc 

Sqr 

Static 
Step 

Stop 

Str 

Str$ 
StrComp 
String 
String$ 
Sub 
System 
Tab 

Tan 

Text 
TextHeight 
TextWidth 
Then 
Time 
Time® 
Timer 
TimeSerial 
TimeValue 
To 

Trim 
Trim$ 


True 


Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


560 

Type Until 
TypeOf Update 
UBound Using 
DCase Val 
UCase8$ Variant 
Unload VarTYype 
Unloek Weekday 


Wend 
While 
Width 
Write 
Xor 
Year 
ZOrder 


Pbụ lục C 


Thiết kế ứng dụng CONTROLS.VBP 


Để thiết kế ứng dụng Controls.vbp được mô tả trong Chương 2 - 


Bài 3, bạn hãy thực hiện các bước sau : 


1. 
2. 


Khởi động Visual Basic 6.0. 


Trong hộp thoại New Project, chọn mục New. sau đó nhấp đúp 
biểu tượng Standard EXE. 


Chọn lệnh File # Save Project để mở hộp thoại Save File As, nhập 
nội dung như sau File name: Controls, Save as Type: Form files 
(*.frm), nhấp nút lệnh Save. 


Hộp thoại Save Project file hiển thị, nhập nội dung như sau File name: 
Controls, Save as Type : Project files (*.vbp), nhấp nút lệnh Save. 


Chọn lệnh View  Object trên thanh menu Visual Bassic để mở 
cửa sổ Form. 


Chọn lệnh View  Properties Window để mở cửa sổ Properties. 


Nhấp đúp điều khiển nhãn (Label) (biểu tượng chữ A hoa) trên 
thanh công cụ, một nhãn sẽ được chèn vào giữa mẫu biểu, với tên 
và để mục mặc định là Label]. 

Chọn nhãn, và thay đổi thuộc tính Caption của nó trong cửa số 
Properties thành Have Fun with Controls!. Đối thuộc tính Name 
thành IblLabell. Đặt thuộc tính Alignment của nhãn thành 2-Center. 
Nhấp nút .. sau thuộc tính Font, đặt kích cỡ phông chữ bằng 18. 
Điều chỉnh kích cỡ nhãn để được như Hình 3.3. 


Nhấp đúp điều khiển nút lệnh (Command Button) trên thanh công 
cụ để chèn nút lệnh vào giữa mẫu biểu, thay đổi thuộc tính Caption 
của nút lệnh thành E&xit, đổi thuộc tính Name thành cmdExit, dời 
nút lệnh tới vị trí thích hợp trên mẫu biểu. Nhấp đúp trên nút 
lệnh để mớ cửa số Code và nhập vào lệnh sau: 


562 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Private Sub cmdExit_Click() 
End 
End Sub 
10. Đầu mục (General) - (Declarations), nhập vào 2 dòng lệnh sau : 
Option Explicit 
Public dem As Integer 
11. Chọn lệnh View  Object để quay lại cửa sổ Form. Nhấp đúp điều 
khiển nút lệnh trên thanh công cụ để chèn nút lệnh thứ hai vào 
mẫu biểu. Thay đổi thuộc tính Caption của nút lệnh thành &Next 
control, đổi thuộc tính Name của nút lệnh thảnh cmdNext, đời nút 
lệnh tới vị trí thích hợp trên mẫu biểu. Nhấp đúp trên nút lệnh để 
bật cửa sổ Code và nhập vào những lệnh sau : 
Private Sub cmdNext_Click() 
Select Case dem 
Case 0: 
lblLabel2.Caption = "Label control" 
IblLabel2.Visible = True 
lblLabel3.Visible = True 
Case ]: 
IblLabel3.Visible = False 
txtText1.Visible = True 
Case 2: 
txtText1.Visible = False 
IblLabel2.Caption = "Command button" 
cmdPress.Visible = True 
Case 3: 
cmdPress.Visible = False 
lblLabel2.Caption = "Check Box Control" 
chkCheck1.Visible = True 
chkCheck2.Visible = True 
chkCheck3.Visible = True 
Case 4: 
chkCheck1.Visible = False 
chkCheck2.Visible = False 


Phụ lục C: Thiết kế ứng dụng CONTROLS.VBP 563 
chkCheck3.Visible = False 
|blLabel2.Caption = "Option button Control" 
optOption1.Visible = True 
optOption2.Visible = True 
optOption3.Visible = True 
optOption4.Visible = True 

Case 5: 
optOption1.Visible = False 
optOption2.Visible = False 
optOption3.Visible = False 
optOption4.Visible = False 
|blLabel2.Caption = "Frame Control" 
frmfFrame1.Visible = True 

Case 6: 
ífrmFrame1.Visible = False 
lblLabel2.Caption = "Dropdown Combo Box" 
cmdAdd.Visible = True 
cboCombo1.Addltem "Radio" 
cboCombo1.Addltem "PC" 
cboCombo1.Addltem "Stereo" 
cboCombo1.Addltem "Television" 
cboCombo1.Addltem "VCR" 
cboCombo1.Addltem "Tape Deck" 
cboCombo1.Visible = True 

Case 7: 
CmdAdd.Visible = False 
cboCombo1.Visible = False 
IblLabel2.Caption = "Listbox Control" 
lstList1.AddItem "Bear" 
|stList1.Addltem "Tiger" 
IstList1.AddItem "Bull" 
IstList1.Addltem "Horse" 
lstList1.Addltem "Rabbit" 
IstList1.Additem "Dog" 
IstList1.Additem "Cat" 
IstList1.Visible = True 


564 


12. 


13. 


14. 


Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Case Else: 
IblLabel2.Visible = False 
lstList1.Visible = False 
End Select 
dem = dem + 1 
lí dem > 8 Then 
dem = 0 
End lí 
End Sub 
Chọn lệnh View  Object để quay lại cửa sổ Form. Nhấp đúp điều 
khiển nhãn (Label) để chèn thêm nhãn thứ hai vào mẫu biểu. Đổi 
thuộc tính Caption của nhãn thành Label control, thuộc tính 
Alignment của nhãn thành 2-Center, thuộc tính Border style bằng 
1-Fixed single, thuộc tính Back Color bằng highlight text, thuộc 
tính Appearance bằng 0-Flat, thuộc tính Visible bằng False và 
thuộc tính Name thành IblLabel2. 
Nhấp đúp điều khiển nhãn (Label) để chèn thêm nhãn thứ ba vào 
mẫu biểu. Đổi thuộc tính Caption của nhãn thành Text appears in 
a text control, thuộc tính Visible bằng False, thuộc tính Name bằng 
IblLabe13. 
Nhấp đúp điều khiển hộp nhập (biểu tượng ab) trên thanh công cụ 
để chèn nó vào mẫu biểu. Đổi thuộc tính Text của hộp nhập 
thành Change this!, thuộc tính Visible bằng False, thuộc tính 
Name bằng txtText1. 
Nhấp đúp điều khiển nút lệnh (Command Button) trên thanh công 
cụ để chèn nút lệnh thứ ba vào mẫu biểu. Thay đổi thuộc tính 
Caption của nút lệnh thành &Press Me, thuộc tính Visible thành 
False, thuộc tính Name thành cmdPress, dời nút lệnh tới vị trí 
thích hợp. Nhấp đúp nút lệnh bật cửa sổ Code và nhập vào những 
lệnh sau: 
Private Sub cmdPress_Click() 
lf cmdPress.Caption = "&Press Me" Then 
cmdPress.Caption = "Once again" 
Else 
cmdPress.Caption = "&Press Me" 


Phụ lục C: Thiết kế ứng dụng CONTROLS.VBP 565 


15. 


16. 


1. 


18. 


19. 


_ 20. 


21. 


End lí 
Beep 
End Sub 


Chọn lệnh View ® Object để quay lại cửa sổ Form. Nhấp đúp điều 
khiển õ chọn (Check Box) trên thanh công cụ để đặt nó vào giữa 
mẫu biểu. Thay đổi thuộc tính Caption của nó thành Pears, thuộc 
tính Value thành 1-Checked, thuộc tính Visible bằng False, thuộc 
tính Name thành chkCheckl. 


Nhấp đúp điều khiển õ chọn trên thanh công cụ để đặt ô chọn 
thứ hai vào giữa mẫu biểu. Thay đổi thuộc tính Caption của nó 
thành Peaches, thuộc tính Visible thành False, thuộc tính Name 
thành chkCheck2. Di chuyển điều khiển xuống dưới ö chọn Pears. 


Nhấp đúp điều khiển õ chọn trên thanh công cụ để đặt ô chọn 
thứ ba vào giữa mẫu biểu. Thay đổi thuộc tính Caption của nó 
thành Prunes. Đặt thuộc tính Value thành 1-Checked, thuộc tính 
Visible thành False, thuộc tính Name thành chkCheck3. Di chuyển 
điểu khiển xuống dưới ö chọn Peaches (xem Hình 3.7). 


Nhấp đúp điều khiển nút tùy chọn (Option Button) trên thanh công 
cụ để đặt nút tùy chọn đầu tiên vào giữa mẫu biểu. Thay đổi thuộc 
tính Caption của !'nó thành Earth, thuộc tính Visible thành False, 
thuộc tính Name thành optOption]. 


Tiếp tục lặp lại Hước 18 ba lẳn nữa để tạo nút tùy chọn kế tiếp, 
với thuộc tính Visible bằng False và thuộc tính Caption của chúng 
lần lượt là Mars, Mercury, Venus. thuộc tính Name lản lượt là 
optOption2, optOption3., optOption4 (xem Hình 3.8). 


Nhấp đúp điểu khiển khung (Frame) trên thanh công cụ để đặt 
một khung vào giữa mẫu biểu. Định lại kích cỡ khung, xóa giá trị 
Framel trong thuộc tính Caption của nó, thuộc tính Visible bằng 
False, đặt thuộc tính Name bằng frmFramel. 


Nhấp điểu khiển nút lệnh (Command Button), vẽ nút lệnh trong 
khung. Thay đổi thuộc tính Caption của nút lệnh thành Frame 
control. Kế đó, nhấp điều khiển nút tùy chọn, lần lượt vẽ hai nút 
tùy chọn trong khung (chú ý không nhấp đúp, bạn sẽ hiểu lý do 
khi đã hiếu rõ vẻ điều khiển khung (Frame). Lần lượt thay đổi 
thuộc tính Caption của từng điều khiển thành option 1 và option 2 
(xem Hinh 3.9). 


566 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


22. Nhấp đúp điều khiển nút lệnh (Command Button) để chèn thêm 
một nút lệnh vào giữa mẫu biểu. Thay đổi thuộc tính Caption của 
nó thành &Add, thuộc tính Visible thành False. Thu nhỏ nút lệnh 
và di chuyển đến vị trí thích hợp (xem Hình 3.10). Nhấp đúp trên 
nút lệnh Add để mở cửa sổ Code và nhập vào những lệnh sau : 

Private Sub cmdAdd_Click() 
Combo1.Addltem Combo1.Text 
End Sub 

23. Nhấp đúp điều khiển hộp combo (Combo Box) để chèn hộp combo 
xổ xuống vào giữa mẫu biểu, đổi thuộc tính Visible của nó thành 
False, thuộc tính Text của hộp combo bằng rỗng, thuộc tính Name 
bằng cboCombol. 

24. Nhấp đúp điều khiển hộp danh sách (List Box) để chèn hộp danh 
sách vào giữa mẫu biểu. Đặt thuộc tính Visible của nó bằng False, 
thuộc tính Name bằng IstListl. Định kích cỡ và di chuyển hộp 
danh sách đến vị trí thích hợp (xem Hình 3.11). 

25. Mẫu biểu lúc này trong giống như Hình 3.2 với rất nhiều điều khiển 
chồng lấp lên nhau, hoặc có thể khác do cách di chuyển vị trí các 
điều khiển của bạn. Bạn đừng lo lắng về điều đó lúc này. Cuối cùng, 
chọn lệnh File Save Project để cất toàn bộ ứng dụng của bạn. 

26. Chọn lệnh Run  Start hay nhấn phím F5, nếu ứng dụng của bạn 
hiển thị màn hình đầu tiên tương tự Hình 3.3, xin chúc mừng bạn! 


Lưu ý 

Trong trường hợp chương trình của bạn không thể thi hành, hoặc vận 
hành không đúng với những mô tả trong Chương 2 - Bài 3. Bạn đã thực hiện 
sai điều gì đó trong quá trình thiết kế ứng dụng. Nếu bạn lần đầu thiết kế ứng 
dụng trong Visual Basic, sai sót là chuyện đương nhiên. Đừng vội nản lòng, cứ 
bình tĩnh đọc tiếp và quay lại tiếp tục công việc thiết kế của mình khi bạn nghĩ 
rằng đã hiểu rõ từng điều khiển trong Visual Basic. 
Mách nước 

Bạn cũng có thể liên lạc tại nhà sách Văn Lang hoặc 145 Nguyễn Đình 
Chính, P. 11, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh để chép đĩa mềm chứa đủ 
chương trình thục hành minh họa trong tập sách cho tiện việc nghiên cứu. Tuy 
nhiên, bạn nên cố gắng tự thiết kế tất cả các bài thực hành mô tả trong sách. 
Đó là cách nhanh nhất nếu bạn muốn trở thành một lập trình viên Visual Basic. 


Pbụ lục D 


Trả lời 


CHƯƠNG I 
Bài 1 


1. 


Chương trình là một danh sách lệnh báo cho máy tính biết chính 
xác những øì cần thực hiện. 

Không có gì tuyệt đối. Máy tính là một cái máy đản độn, không 
thể hoạt động nếu không có các lệnh chỉ tiết trong chương trình. 
Bạn có thể mua một chương trình hay tự viết nó. 

Chương trình bạn viết thực hiện chính xác những gì bạn muốn 
một khi bạn đã loại bỏ tất cả lỗi kỹ thuật ra khỏi chương trình. 

Để viết chương trình, bạn phải cố gắng và mất nhiều thời gian. 
Đúng 

Mã lệnh là chương trình. 

Một lỗi xảy ra tình cờ trong chương trình bạn viết. 

Lỗi cú pháp và lỗi logic. 


. Bạn đã gặp lỗi cú pháp trong chương trình. 

. Visual Basic sẽ tìm các lỗi cú pháp dùm bạn. 

. Lỗi logic khó tìm hơn lỗi cú pháp. 

. Với các bảng điều khiển phản cứng. 

. Lập trình viên không cản phải là kỹ sư điện tử nữa. 
. On và Off mô tả mức điện thế. 

. Bộ phạn bàn phím. 

. Mã lệnh là chương trình mà bạn và các lập trình viên khác tạo. 
‹ Ngôn ngữ máy 

. FOKRTRAN 

. BASIC 

. Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code 

. Các ngôn ngữ lập trình thủ tục 


568 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


23. Các chương trình hướng biến cố 

24. Giao diện người dùng dạng đỏ họa (Graphical User Interface) 

25. Hai biến cố có thể là quá trình nhấn phím hay nhấp mouse. 

26. Người dùng có thể kích hoạt biến cố bất kỳ theo thứ tự tùy ý. 

27. Sai. Visual Basic yêu cầu một số thủ tục cho quá trình lập trình 
các hàm xác định. 

28. Đúng 

Bài 2 

1. Đúng 

2. Đúng 

3. Chọn lệnh File # Run, nhập E:\SETUP. (Bạn có thể nhập lệnh ở 
dạng chữ thường hay chữ hoa, giả sử là ổ đĩa CDROM.) 

4. Giá trị được dùng nếu bạn không nhập một giá trị khác. 

5. Chọn File # Exit thoát khỏi Visual Basic và trở lại Windows. 

6. Bạn có thể mất một phản hay tất cả chương trình bạn đang viết. 

7. Cửa số Code, Form, Project, Properties và Toolbox. 

8. Visual Basic dùng cửa số Form làm nẻn cho trình ứng dụng. 

9. Sai 

10. Đúng. Nhấp vào góc trái trên của điều khiển hộp nhập. 

11. Dùng phím truy xuất thi hành nhanh hơn lệnh menu. 

12. Thanh cöõng cụ sẽ cung cấp nút nhấn truy xuất tới các lệnh menu 
phổ biến. 

13. Thanh menu Visual Basic có cùng chuẩn đặt tên cho phản lớn 
lệnh menu của nó như các chương trình Windows khác. 

14. 11 

15. Không phải tất cả các lệnh trên thanh cöng cụ hay menu luôn có 
hiệu lực trong mọi thời điểm. 

16. Bộ chỉ dẫn đơn vị đo mô tả kích cỡ và vị trí các thành phản trên 
cửa sổ Form. 

17. 1 twip bằng 1/1440 inch. 

18. Khung lưới giúp gắn điểu khiển vào các vị trí để canh thẳng hàng 
chúng với các điểm lưới khi bạn thiết đặt lệnh Options 
Environment thích hợp. 


Phụ lục D: Trả lời 569 


CHƯƠNG II 
Bài 3 


1. 
2 
3 
4 
5. 
6 
Ỹ 
8 


10. 


. Người dùng có thể di chuyển con trồ văn bản tới trước và sau một 


22. 
23. 


Đầu tiên bạn phải nạp trình ứng dụng bằng cách dùng File # Open. 
Tập tin project lưu nội dung mô tả của trình ứng dụng. 

.VBP 

Nạp project và nhìn vào cửa sổ Project. 

Cho phép người dùng tương tác với chương trình. 

Cửa sổ Toolbox lưu điều khiển bạn có thể thêm vào mẫu biểu. 
Người dùng cần thoát chương trình một cách dễ dàng. 


Sai. Người dùng không thể thay đổi trực tiếp văn bản được hiển 
thị trong điều khiển nhãn. 


Điều khiển hộp nhạp (Text Box). 


Bạn có thể điều khiển kích cỡ phông chữ và kiểu văn bản. 


hộp nhập cũng như sử dụng các phím Ins và Del để chèn và xóa 
văn bản. 


. Điểu khiến nút lệnh (Command Button). 

. Sai 

. Đúng 

. Người dùng bỏ chọn một öõ chọn bằng cách lựa ô đã chọn. 
. Điều khiển khung (Frame). 

. Đúng 

- Đúng 

. Sai 

. Đúng 


. Mẫu biểu làm việc như nẻn trình ứng dụng và lưu điều khiển bạn 


đặt trên nó. 

Đúng 

Người dùng nhấp nút lệnh bằng mouse hay nhấn Alt+phím truy 
xuất nhanh nếu nhãn của nút lệnh có ký tự gạch dưới. Cách thứ 


570 


Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


24. 


25. 


ba khá hay (không được đề cập trong bài này): Người dùng có thể 
nhấn Tab cho đến khi nút lệnh hiện sáng và nhấn Enter. 

Nút lệnh cạnh hộp combo báo cho Visual Basic biết rằng dữ liệu 
được bổ sung vào danh sách. 

An Huy nên thay thế hộp combo đơn giản thành điểu khiển hộp 
combo xổ xuống. 


Bài 4 


1. 


Một biến cố có thể là phím nhấn, di chuyển mouse, nhấp mouse, 
chọn menu, hay bất kỳ điều gì khác mà người dùng có thể thực 
hiện để đáp ứng chương trình. 


Có quá nhiều cách cho người dùng tương tác với các điểu khiển có 
thể nhìn thấy trên màn hình. Chương trình dựa trên nên văn bản 
thi hành lệnh theo thứ tự định sẵn của người dùng. 


Sai. Đôi khi Windows chặn các biến cố cho hệ thống của riêng nó 
sử dụng. 


Giúp phân biệt hoạt động và hành vi của điều khiển. 
Thủ tục biến cố 


Sau đây là 4 thuộc tính (từ danh sách thuộc tính khổng lỏ): font 
Size, font style, size, và color. 


Đúng 
Đúng 


Cửa số Properties 


. Quá trình cập nhật chương trình sau đó. 
. Ba ký tự tiền tố mô tả loại điều khiển nào bạn đang làm việc. 


. Người dùng sẽ thích ứng nhanh với chương trình của bạn khi 


chúng tuân theo các chuẩn Windows. 


. AƯTOLOAD.VBP 
. Đúng. 
. Tên nên được gán với các giá trị dễ nhớ. 


. Phân đầu tiên của thủ tục biến cố là tên điều khiển, tiếp sau là 


ký tự _, sau đó là tên biến cố (và cặp dấu ngoặc đơn để bạn biết 
bạn đang làm việc với tên thủ tục, không phải tên điều khiển) 


17. 
18. 
19. 
20. 


21. 
2. 
23. 
24. 


25 


Phụ lục D: Trả lời 571 
Mã đầu cuối 
End 


Các biến cố của điều khiển và mẫu biểu trong project. 


Thõng thường project và mẫu biểu được đặt cùng tên với phản mở 
rộng là .VBP và .FRM. 


Mẫu biểu 
Hộp combo 
Nút lệnh 


An Huy à. ít phông chữ vẫn tốt hơn bằng không bạn sẽ làm người 
dùng bối rối khi nhìn màn hình của bạn. 


. A. End là một từ khóa. 
B. Tên không thể bắt đầu bằng một số. 
C. Tên không thể đặc biệt như là dấu $. 
D. Tên không thể có ký tự gạch nối -. 


CHƯƠNG III 
Bài 5 


1. 


 øn 8  £ @ 


10 
11 
12 


Điều khiển hiện có sự chú ý của Windows là điều khiển đang được 
hiện sáng. 
Thứ tự mà các điều khiển sẽ nhận tiêu điểm khi người dùng nhấn 
phím Tab. 
Tablndex 
Thuộc tính Name. 
Sai 
Đúng 
Icon là một hình. 
Point bằng 1/72 inch. 
Là nơi bạn có thể chọn màu. 
. D. Tất cả đẻu đúng. 
. Enabled. 
. 0, 1, hay 2 tương ứng với canh trái, giữa hoặc phải. 


572 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


13. Sai; hiếm khi bạn phải ấn định hay thay đổi nhiều thuộc tính bởi 
vì giá trị mặc định là phổ biến cho nhiều thuộc tính. 


14. Ký tự trở lại đầu dòng gửi con trỏ văn bản tới dòng kế tiếp trên 
màn hình. 

15. Quá trình trao đối dữ liệu động (Dynamic Data Exchange). 

16. Đúng tủy theo thuộc tính Visible. 

17. Leít, Right, Top, Width. 

18. Điều khiển nhãn (Label). 

19. Thuộc tính PasswordChar. 

20. Thuộc tính Cancel. 

21. Dùng điều khiển hộp combo xổ xuống. 

CHƯƠNG III 

Bài 6 

Đúng, mẫu biểu là một đối tượng như những điều khiển khác. 

Sai, điêu khiển nhãn không có thuộc tính MultiLine. 

Pixel là thành phản màn hình nhỏ nhất có hiệu lực. 

Thuộc tính WindowState. 

Cắt bớt một phản văn bản. 

Sai 

Sai, điều khiến hộp nhập có các thanh cuốn. 

Định thuộc tính AutoSize là False. 

Sai. 

10. Sai. 

11. Thuộc tính TabIndex điều khiển thứ tự tiêu điểm. 

12. Biến cố Load. 


© œNn 00 e @ Be 


13. Biến cố Load xảy ra trước biến cố Activate. 


14. Cửa số Code có hộp danh sách thủ tục xổ xuống chứa tất cả biến 
cố của đối tượng bất kỳ. 


15. Nhãn không bao giờ nhận tiêu điểm (focus). 


16. 
1. 


18. 


tổ. 


20. 
21. 


Phụ lục D: Trả lời 573 
Tên thủ tục biến cố phải là txtLastName_Change|). 


Thuộc tính KeyPreview xác định liệu mảu biểu hay điểu khiển 
nhận phim nhãn. 


Thuộc tính Caption. 

Bổ sung phim truy xuất vào nhãn mô tả nội dung hộp nhập. Hãy 
chắc chắn rằng thuộc tính TabIndex của nhãn nhỏ hơn l1 so với 
giá trị Tablndex của hộp nhập. 

Nhãn có thể giấu nhiều đối tượng mẫu biểu khác. 

Nhãn sẽ tự mở rộng theo chiều ngang trước khi bạn có cơ hội định 
thuộc tính WordWrap. 


CHƯƠNG IV 

Bài 7 

1. Vị trí lưu trữ được đặt tên trong bộ nhớ. 

2. Lệnh Dim 

3. Kiểu dữ liệu là một tập hợp dữ liệu có tất cả giá trị Visual Basic 
nằm trong đó. 

4. Integer, Long. Single, Double. Currency, Variant, String 

5. Integer 

6. Double 

7. Single, Double, và Currency 

8. E nghĩa là lũy thừa 

9. Ký hiệu khoa học là ký hiệu viết tắt các giá trị số lớn. 

10. Sai 

11. Đúng. 

12. Bạn sẽ giúp ngăn chạn các lỗi kỹ thuật có thể xảy ra khi đánh 
vân sai tên biến. 

13. Chuỗi có độ dài cố định chỉ có thể nhận một số ký tự định trước 
trong khi chuỗi có độ dài thay đổi có thể nhận các chuỗi có chiều 
dải thay đối khi chương trình thi hành. 

14. Đúng 

15. Đúng 


574 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


16. A. 7 
B.9 
C. 16 
D. (cản bao quanh với cặp dấu ngoặc đơn để tính giá trị trung 
bình đúng) 
E.6 
F. 40 
17. Toán tử là từ hay ký hiệu thực hiện phép tính và xử lý dữ liệu. 
18. Toán tử + được dùng cho cả phép cộng lẫn nối chuỗi (tùy theo lúc 
nó sử dụng) và toán tử & chỉ dùng để nối chuỗi. 
19. Dim SqFoot As Single 
20. SalesPrice = Price / Discount 
Tax = TaxRate * SalesPrice 
21. Name là một tử khóa và không thể là tên biến. 
22. An Huy không thể định nghĩa nhiều hơn một biến cùng tên. 
23. An Huy không thể dùng dấu $ hay dấu, trong các giá trị hằng. 
Bài 8 
1. Điều kiện là quan hệ có thể kiểm tra trong chương trình 
2. Sai, biểu thức kiểm tra điều kiện chỉ đưa ra một trong hai kết quả, 
đúng hoặc sai 
3. Sai nhưng cặp ngoặc đơn có thể phân biệt mã lệnh 
4. <, >, <=, >=, =, <> 
5. A. Sai 
B. Đúng 
C. Đúng 
D. Đúng 
E. Đúng 
F. Sai 
Bảng ASCII 
Lệnh If giúp đưa ra quyết định (cũng như lệnh Select Case) 
Lệnh If-Else 


Phụ lục D: Trả lời 575 


9. Sai 

10. Lệnh If lỏng nhau là lệnh If không có lệnh If khác bên trong 
11. Lệnh Select Case 

12. 4: Case Value, Case Is, Case To, và Case Else 


13. Không có gì xảy ra và điêu khiển bắt đầu lệnh ngay sau lệnh End 
Select. 


14. Mã lệnh trong Case Else sẽ thi hành trước khi trả lại điều khiển 
cho lệnh ngay sau lệnh End Select. 
15. Case To 

16. Case Is 

17. lÝ(M = 3) AND (P = 4) Then 
Testlt = "Yes" 
End lí 

18. lf (d >= 3) Or (p < 9) Then 

19. Select Case Age 
Case Is <0: lblTitle.Text = "Age Error" 
Case Is <5: lblTitle.Text = "Too young" 
Case 5: |blTitle.Text = "Kindergarten" 
Case 6 To 11: lblTitle.Text = "Elementary" 
IblSchool.Text = "Lincoln" 
Case 12 To 15: lblTitle.Text = "Intermediate" 
IblSchool.Text = "Washington" 
Case 16 To 18: lblTitle.Text = "High School" 
IblSchool.Text = "Betsy Ross" 
Case Else: lblTitle.Text = "College" 
IblSchool.Text = "University" 
End Select 

20. Không có lệnh End Else. 


CHƯƠNG V 


Bài 9 
1. Ghi chú giúp giải thích logic chương trình. 


576 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Để giúp lập trình viên trong quá trình bảo trì chương trình. 
Sai 


2: lệnh Rem và dấu lược (). 

Để nói rõ tên của lập trình viên và ngày viết chương trình. 
Để mô tả trong thủ tục (General) mục đích tổng quát của chương 
trình. 

Để mô tả ở đảu mỗi thủ tục mục đích tổng quát của thủ tục đó. 
Để giải thích các lệnh khó khăn và phức tạp giúp lập trình viên 
sửa đổi chương trình, sau đó có thể hiểu các dòng lệnh mà khöng 
phải tìm hiểu những mã lệnh khó hiểu. 


8. 
3 
4. Đúng 
5 
6 


Lập trình viên 
Sai: thêm chú thích khi bạn lập trình để có thể hiểu chương trình 
dễ dàng hơn khi bạn sửa đổi nó sau này. 

9. Sai 

10. Xác định giá trị nhập cho biết nhóm nút lệnh nào bạn cần. 

11. Bằng cách xác định giá trị msg. 


12. Modal cho biết liệu người dùng phải đáp ứng một hộp thông báo 
hay không trước khi chuyển sang trình ứng dụng khác. 


13. Đúng 

14. Sai 

15. Để nhạn câu trả lời 

16. Chuỗi và Variant 

17. Kiểm tra chuỗi rỗng, "", để xem người dùng đã nhấn Cancel hay OK. 
18. Nhấp nút lệnh OK (hay nhấn Enter). 
19.4 

20. Không 

21. Dùng giá trị nhập thích hợp 

22.7 

23.7 


Phụ lục D: Trả lời S577 


24. 


Chắc chắn nhập đối số có giá trị bằng 4096 hay tên hằng 
MB_SYSTEMMODAL. 


25. An Huy chí có thể dùng dấu ' nếu muốn thêm chú thích ớ cuối một 


dòng. An Huy phải thay đối mã lệnh thành: 
do until (endOfFile) ' Continue until the end 


Bài 10 


ọP # mg 


10. 
11. 
12. 
13. 
14. 


15. 


Vòng lặp là quá trình lặp lại một khối lệnh Visual Basic. 

5 

4 

Đúng 

Vòng lặp võ tạn (ít nhất cho đến khi người dùng can thiệp để 
dừng vòng lặp) 

Để duy trì quả trình đợi người dùng trả lời. dùng một vòng lặp. 
cho đến khi người dùng nhập vào câu trả lời đúng. 

9 

10 

0 

10 

1 

Lệnh For 

Lệnh Do 

Vòng lặp Do While tiếp tục thi hành trong khi biểu thức kiếm tra 
quan hệ là true (đúng). ngược lại vòng lặp Do Until tiếp tục thi 
hành trong khi biểu thức kiếm tra quan hệ là false (sai). 

Visual Basic sẽ kiếm tra biểu thức kiếm tra quan hệ ở đầu vòng 
lặp bằng cách dùng lệnh Do While, ngược lại Visual Basic sẽ kiểm 
tra biểu thức kiếm tra quan hệ ớ cuối vòng lặp bằng cách dùng 
lệnh Do-Loop While. 


. Quá trình nhắc đi nhắc lại của một vòng lặp. 

. Dùng giá trị Step âm. 

. Giá trị Step của số gia phải âm. 

. Lệnh Exit Do và Exit For kết thúc vòng lặp trước quá trình dừng 


tự nhiên của chúng. 


578 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


20. Dim Guess, Ans As Integer 
Guess = 34 ' The user must guess this 
Do Ans = InputBox("Make a guess...", "Guessing Game") 
' Tell the user about the Wwrong guess 
lf (Ans <> Guess) Then 
MsgBox "You guessed incorrectly. Try again." 
End lí 
Loop While Ans <> Guess 
21. An Huy thay đối biến ¡ trong vòng lặp. luôn duy trì quá trình kích 
hoạt biến điều khiển vòng lặp For ở cuối vòng lặp. 
22. An Huy phải đổi giá trị bất đầu và kết thúc như sau : 
For I= 1 To 100 Step 1 


CHƯƠNG VI 


Bài 11 

1. Mảng giúp bạn duyệt qua số lượng dữ liệu lớn mà không cân tham 
khảo nhiều tên biến. 

2. Một mục đơn từ danh sách các giá trị của mảng. 


Chỉ số mảng là số tham khảo đến các thành phản mảng khác 
nhau. 


4. 1 
5. 20 

6. Đúng 

7. Sử dụng chỉ số 

8. Lệnh Static định nghĩa mảng 

ĐC dJ 

10. Vòng lặp For làm việc tốt nhất cho quá trình xử lý mảng. 
11. Hộp danh sách và hộp combo 

12. Sai 

13. Đúng khi ấn định thuộc tính MultiSelect là True. 

14. Đúng 


2ï. 


28. 


Phụ lục D: Trả lời 579 


. Phương thức khởi tạo, đếm và gỡ bỏ các mục khỏi điều khiển hộp 


danh sách và hộp combo. 


. Phương thức AddIltem 
. Đúng 

. Sai 

. Đúng 

. Đúng 

. Phương thức Selected 
. Sai 

. Thuộc tính Sorted 

. Static StdAges(3) As Integer 
. Thuộc tính MultiSelect 
. Sub cmdGoAway_ Click() 


IstVals.Clear 

End Sub 

Nút lệnh có thể kích hoạt thủ tục biến cố sử dụng phương thức 
AddItem để thêm một mục mới vào hộp combo. 

An Huy khöng thể định nghĩa hộp danh sách nếu hộp danh sách 
là một mảng biến. Carla phái dùng điều khiển hộp danh sách trên 
cửa sổ Toolbox để đặt hộp danh sách lên mẫu biểu. 


Bài 12 


1. 
2. 
3. 


Điều khiển nút tùy chọn (Option Button) 
Điều khiến õ chọn (Check Box) 


Nút tùy chọn mõ phóng các nút đài cũ với bộ chọn đài bằng cách 
nhấn nút. 

Ban đầu nút tùy chọn sẽ không được chọn. 

Đúng 

Thuộc tính Alignment xác dịnh nội dung mô tá nút tùy chọn hay ô 
chọn sẽ xuất hiện ớ bên phải hay trái nút hay ô chọn. 

Thuộc tính Value 

Thuộc tính Value 


580 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


9. Sai 

10. Đúng 

11. Một bộ lưu trữ các điều khiển khác như là nút tùy chọn. 
12. Sai 

13. Ký tự đặc biệt thực hiện một hành động trên màn hình. 


14. Nối tố hợp chuỗi ký tự trớ lại đầu dòng / xuống dòng trong văn 
bán để chia dòng thành từng dòng nhãn riêng biệt. 

15. Đổi số thành ký tự ASCII tương ứng. 

16. Máng điều khiển cùng kiểu điều khiển. 

17. Tất cả mảng, kế cá mảng điều khiển, chỉ có một tên. 

18. Bằng giá trị chí số 

19.0 

20.1 

21. Index 

22. Bằng cách hiển thị hộp thông báo bảo đám bạn muốn tạo mảng 
điêu khiển. 

23. cmdAll_DbIClick (Index As Integer) 


24. An Huy cần vẽ các nút tùy chọn trong khung, mà không di chuyển 
chúng vào khung. 


CHƯƠNG VII 

Bài 13 

1. Đối số là giá trị chuyến tới hàm trong cặp dấu ngoặc đơn của nó. 
Sai 

Đúng 

Sai 


Có 3 hảm số nguyên khác nhau bởi vì có nhiều cách khác nhau 
đế làm tròn số. 


6. A. 6l 
B. -62 


j tz 8 


Phụ lục D: Trả lời 581 


C.-61 
D. 422 
7._Sai; CInt là hàm làm tròn trong khi IntÚ và Fix() luôn làm tròn 
các đối số dương thành số nguyên nhó hơn hay bằng đối số. 
Hàm Asc() là ảnh phản chiếu của hảm Chr§$|\). 
9. A. "ABCDEFG" 
B. "abcdefg” 
10. Bất kỳ điều gì lưu trong chuỗi "78.1" 
11.A.S 
B. Sam 
e. 
D. ams 
E. ams 
12. Đúng, xem câu hỏi #18 và #19. 
13. Đúng 
14. Str$( (hay Strl)) 
15. Chuyển giá trị số đến Str8l) trước khi nối giá trị tới chuỗi dấu nhắc. 
16. Gửi tới hàm Len() một biến chính xác kép và nhân kết quả với 250. 
17. Dim ANum, ANumSq As Single 
ANum = Val(InputBox$("Enter a number to square")) 
MsgBox "The square of your number is" & Str$(Sqr(ANum)) 
18. First = InputBox$("What is your first name?") 
Last = InputBox$("What ¡s your last name?") 
MsgBox "Your name has" & Str$(Len(First) + Len(Last)) & "letters" 
19. ValAsc = AscP") 
20. An Huy cân đối giá trị trọng lượng thành một số nguyên dài bới vì 
anh ấy đang tính một giá trị cho kết quả số nguyên quá lớn. 
Bài 14 
1. Đúng 
2. Hàm ngày giờ lấy giá trị từ đông hỏ và lịch bên trong máy tính. 


3. Thời gian 24 giờ không được dùng với chí báo AM hay PM. Hãy cộng 


12 cho tất cả thời gian sau 12:59 PM để có được thời gian 24 giờ. 


582 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 

4. Đúng 

5. Sai 

6. 19:54 

7. Date§$() trả lại chuỗi và Date() trả lại kiếu dữ liệu Variant. 

8. Sai: Visual Basic chí hỗ trợ hàm Now(). 

9. Now|) trả vẻ giá trị dựa trên đông hỗ 12 giờ. 

10. Sai 

11. Sai; Date và Time (là các lệnh khöng phái hàm) định ngày giờ cho 
máy tính. 

12. Date8I) 

13. Timer() trả vẻ số giây từ giữa đêm với giá trị số chính xác kép. 

14. Byte là một ký tự trong bộ nhớ. 

15. Kiểu dữ liệu VarType 7 

16. TimeValue() nhận hai giá trị đối số. giờ. phút. giây, và tạo thành 
giá trị thời gian trong khi hàm Hour(). Minute(). và Second() nhận 
giá trị thời gian đảy đú và trả lại từng thành phản thời gian riêng 
biệt. 

17. Giá trị logic là kết quả của phép so sánh quan hệ. 

18. Format() và Format$() 

19. FormatJ) trả vẻ kiểu dữ liệu Variant và Format$() trả về một chuỗi. 

20. Dấu phản cách hàng ngàn là dấu phẩy (hoặc chấm cho một số 
thiết đặt quốc tế) sẽ phân cách từng nhóm 3 số tính từ bên trái 
dấu thập phân trong giả trị lớn hơn 999. 

21. Chuỗi định dạng cố định "Fixed" không bao gỏm giá trị âm trong 
cặp ngoặc đơn và không hiển thị dấu phản cách hàng ngàn trong 
các số lớn. 

22. Time$ không chấp nhận giá trị 12-giờ chứa chỉ báo AM hay PM. 


Bạn có thế sứ dụng hàm Right$() đế biết người dùng đã nhập vào 
ký tự AM hoặc PM hay chưa. 


Phụ lục D: Trả lời 583 
CHƯƠNG VIII 


Bài 15 

15. Về mặt kỹ thuật, câu trả lời là sai. Tuy nhiên, chúng ta không chẻ 
nó làm tư. Thủ tục biến cố là dạng đặc biệt cúa thú tục 
Subroutine. 


16. Dùng lệnh Call để gọi thú tục Subroutine. 
17. Dùng tên thủ tục Function trong biếu thức hay lệnh. 


18. Bạn có thế chọn lệnh từ thanh menu View hay nhập Sub hoặc 
Function trong thủ tục khác tại cứa sổ Code. 


19. Nếu dấu $ xuất hiện sau tên hàm, hàm sẽ trả về một chuỗi. 

20. Thủ tục Function trả vẻ một giá trị cho thủ tục gọi nó. 

21. Gán giá trị trả về của hàm cho tên hàm, xem như tên hàm là một 
biến. 

22.F2 

23. Lập trình viên phải cung cấp mã lệnh cho thủ tục Function. 

24. Module 

25. .BAS 

26. Option Base vả Option Explicit 

27. Đúng 

28. Đúng 

15. Sub PrReport() 
End 

16. Function GetValue() 
End Function 

17. GetPi = 3.14159 

18. Không có cặp dấu ngoặc đơn quanh danh sách đối số cho nên 
bạn không thể dùng từ khóa Call. 

Bài 16 

1. Cục bộ 

2. Module 


584 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Toàn cục 
Sai 
Đúng 


8 

4 

5 

6. Đúng 

7. Toản cục 

8. Module 

9. Hằng toàn cục 

10. Định nghĩa tên các giá trị hằng 

11. Không nơi nào khác trong chương trình bạn được phép gán các giá 
trị cho hằng. 

12. Trong thủ tục (General) của module không mẫu biếu. 

13. Đúng: một biến có thể cục bộ trong một thú tục còn biến kia thì 
cục bộ trong thủ tục khác. Biến cục bộ củng có thế cùng tên với 
biến toàn cục. Biến cục bộ sẽ là biến hoạt động trong thủ tục của 
nó. 

14. Giá trị trong biến cục bộ luôn mất đi khi thú tục kết thúc. 

15. Thú tục đang gứi 

16. Thú tục đang nhận 

17. Sai 

18. Biến chuyến tới hàm gọi là biến cục bộ cho nên hàm nhận cản 
biết kiểu dữ liệu của đối số đã nhận. 

19. Sai 

20. Sai; bạn có thể chuyến nhiều đối số đến một thủ tục Function 
nhưng nó chỉ trả về một giá trị. 

21.2 

22. Dữ liệu được chuyến có thể thay đối bởi thú tục nhận và những 
thay đổi này vẫn giữ nguyên hiệu lực khi thú tục gửi chiếm lại 
quyền điều khiến. 


23. Dữ liệu được chuyển không thế thay đổi bởi thủ tục nhận ngoại 
trừ thay đối chỉ sử dụng trong phạm vi thú tục nhận. 


Phụ lục D: Trả lời 5 585 


24. 


25. 
26. 


27. 


28. 


29. 


Sử dụng từ khóa ByVal hay bao các đối số được chuyển trong cặp 
dấu ngoặc đơn. 


Hàm UBound0 

Global LastName As String 

Global Age As Integer 

Global Const NDAYS = 7 

Global Const NMONTHS = 12 

A. Bạn phải khởi tạo một hằng và không thể khai báo kiểu dữ liệu 
cho hằng. 

B. Không thể khai báo kiểu dữ liệu cho hằng. 

C. Luôn định nghĩa hằng bằng cách dùng từ khóa Const. 

D. Bạn khôõng thể khởi tạo biến toàn cục tại thời điểm bạn định 
nghĩa biến. 

An Huy khõng nên viết giá trị chỉ số trong cặp dấu ngoặc của 

mảng nhận. Hãy xóa chỉ số trong cặp ngoặc đơn và dùng hàm 

UBoundJ) trong thủ tục để tìm chỉ số cao nhất của mảng. 


CHƯƠNG IX 
Bài 17 


§y 
2. 


CÁ N.ïn. 


Dữ liệu trong tập tin 

Người dùng có thể chọn từ ổ đĩa, đường dẫn, và tên tập tin khi 
dùng hộp thoại. Người dùng có thể rất dễ gây ra lỗi khi nhập tên 
tập tin vào hộp nhập. 

Tập hợp những điều khiển nhận thông tin người dùng. 

Thêm khung vào mẫu biểu để lưu các điều khiển tập tin. Khung 
cho bạn nhóm các điều khiển tập tin lại với nhau mà khöng gây 
trở ngại cho các điều khiển khác như hộp danh sách chẳng hạn. 


Định thuộc tính Visible của khung bằng True hoặc False. 
3 
Trong thời gian thi hảnh chương trình. 


Một mẫu, với các kỹ tự trong tên tập tin là * và 2 sẽ xác định 
nhóm những tập tin được hiển thị trong hộp danh sách tập tin. 


586 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


9. Khi một điều khiển tập tin thay đổi. điểu đó sẽ ảnh hưởng đến 
các điều khiển tập tin khác. 

10. Quản lý hộp danh sách ố đĩa đầu tiên bởi vì thay đổi trong hộp 
danh sách ổ đĩa sẽ ảnh hưởng đến các điều khiển tập tin khác. 

11. Điều khiển hộp danh sách tên tập tin và thư mục. 


12. Điều khiển hộp danh sách tên tập tin là điều khiển duy nhất cản 
được cập nhật khi người dùng thay đổi hộp danh sách thư mục. 


13. Biến DidCancel có giá trị True hoặc False. 
14. Biến cố Change. 
15. Đúng 
16. Cả hai ACCT* và ACCT*.* đẻu làm việc. 
17. Cả hai *.ex? và *.ex* đều làm việc. 
18. drvDisk.Drive = "d:" 
dirList.Path = "d:\vbprimer`\direng" ' Root directory 


Bài 18 

Tập hợp dữ liệu, chương trình hay tài liệu liên quan. 

Lưu dữ liệu dài. 

Đúng khi các tập tin được lưu trong những thư mục hay đĩa riêng biệt. 
Open 

Input, Output, và Append 

Thẻ File kết hợp tập tin với một giá trị số. 

Visual Basic tạo tập tin. 


Visual Basic ghi đè tập tin. 


&:  ấ\ @ Ø #£ g ý ¡r 


Visual Basic tạo tập tin. 


_ 
© 


. Visual Basic thêm vào cuối tập tin. 


- 
- 


. Visual Basic hiển thị lỗi. 
. 1 đến 255 

. Sai 

. FILES= 

. FreeFile() 


— —¬ mm 
Œœ{ + ÓC 


16. 
17. 


18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 


29. 
30. 
31. 


Phụ lục D: Trả lời : 587 
Close 


Close đảm bảo tập tin được lưu an toàn trong trường hợp gặp sự 
cố về điện. 
Lệnh sẽ đóng tất cả tập tin đang mở. 
Write# 
Dấu - 
Dấu $ 
Dấu ? 
Input# 
Một dòng từ tập tin 
Hàm Eoff) kiểm tra kết thúc tập tin. 
Line Input# 
"Peach", 34.54, 1, "98" 
An Huy phải dùng lệnh Line Input# sau: 
Line Input #1, MyRecord 
Close 3, 19 
Open "names.dat" for Append As #7 
Sub ReadData () 
' Reads array data from a file and reports the data 
' Assume that 200 values were read 
Static CNames(200) As String, CBalc(200) As Currency 
Static CDate(200) As Variant, CRegion(200) As Integer 
Dim NumVals As Integer ' Count oÝ records 
Dim ctr As Integer ' For loop control 
NumVals = 1 ' Start the count 
' Reads the file records assuming 
' four values on each line 
Open "c:\mktg.dat" For lInput As #1 
Input #1, CNames(NumVals), CBalc(NumVals), CDate(NumVals), 
CRegion(NumVals) 
Do Until (Eof(1) = True) 
NumVals = NumVals + 1 ' Increment counter 


588 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


lf (NumVals = 201) Then 

MsgBox "First 200 values are now read", MB_ICONEXCLAMATION 
Exit Do 

End lf 

Input #1, CNames(NumVals), CBalc(NumVals), CDate(NumVals), 
CRegion(NumVals) 

Loop 

' When loop ends, NumVals holds one too many 

NumVals = NumVals - 1 

' The íollowing loop is for reporting the data 

For ctr = 1 To NumVals 

' Code goes here that outputs the array 

' data to the printer 

' Next ctr 

Close #1 

End Sub 


CHƯƠNG X 
Bài 19 


Cửa sổ Menu Design thiết kế menu. 
Đúng 

Sai 

Đúng 

mnu 


Ø ƠI & Ø R ¿- 


Menu xổ xuống sẽ xuất hiện khi bạn nhấp một mục trên thanh 

menu. 

7. Nút lệnh mũi tên lên và xuống sẽ giúp bạn sắp xếp lại các tùy 
chọn menu. 

8. Nút lệnh mũi tên trái và phải giúp bạn thụt dông hay gỡ bỏ dòng 
xác định các mục menu con. 

9. Checked 

10. Visible 

11. Đúng 


12. 
13. 
14. 
15. 
16. 


17. 
18. 
19. 


Phụ lục D: Trả lời 589 


Đúng 

Click 

Chr$(8) (ký tự backspace) sẽ canh phải các mục trên thanh menu. 
Đúng 

An Huy cản nối ký tự Chr$(8) trong lúc thi hành thủ tục 
Form_Load\). 

mnuWindowSplit 

mnuViewBarl và mnuViewBar2 

Chọn thuộc tính Enabled để làm xám mục menu xác định 


Bài 20 


1. 
2. 
3. 


LÊ 


Điều khiển bộ định thời (Timer) 

Thuộc tính Interval 

Người dùng không thấy điều khiển bộ định thời (Timer) trên mẫu 
biểu lúc thi hành chương trình. 

Không có gì. 

Sai; điều khiển bộ định thời (Timer) sẽ kích hoạt biến cố riêng 
của nó. 

Mili giây 

Sai 

1/1000 giây 

10 giây 


. 1 phút 


. trnr 
. Thuộc tính Interval có thể lưu các giá trị lớn hơn số nguyên có thể 


lưu. 


. Timer() 
. Sai; bạn chỉ có thể kích hoạt biến cố Timer để diễn ra quá trình 


lặp 


. Môi trường Windows đôi khi có thể làm cho trình ứng dụng Visual 


Basic nhảy qua một khoảng thời gian. 


. Thêm điều khiển bộ định thời (Timer) vào project với giá trị thuộc 


tính Interval bằng 1000 để biến cố Timer diễn ra mỗi giây. Cập 


590 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


nhật thời gian cản hiển thị trong thủ tục biến cố Timer() của điều 
khiển bộ định thời. 


CHƯƠNG X 


Bài 21 

1. Print 

2. Trình quản lý ¡in trong Windows tập hợp tất cả dữ liệu cần in và 
gửi ra máy in riêng. 

3. Trình quản lý ¡in trong Windows chấp nhận tất cả máy ín được 
khởi tạo để chương trình khöng phải bận tâm. 

Online (trực tuyến) nghĩa là máy in đã sẵn sàng và có giấy. 

5. Kết quả hộp thông báo là cảnh báo người dùng những øì sẽ xuất 
ra kế tiếp. 

6. Đối tượng Printer là đối tượng chung trong Visual Basic, nó tập 
hợp tất cả dữ liệu in ra và gửi tới trình quản lý in trong Windows. 
Đúng 

8. Điểm nhỏ nhất trên máy in hay màn hình 

9. Phương thức Print 

10. Sai 

11. Sai 

12. Mỗi số dương có một dấu cộng ẩn không được in. 

13. Một vùng in là kiểu điểm tab có sẵn chiếm 14 cột dữ liệu cần in. 

14. Đúng 

15. Dùng Chr$(34) 

16. Đúng 

17. An Huy không tính toán đến thực tế là máy in trong Windows hỗ 


trợ nhiều phóng chữ với những kích cỡ khác nhau đồi hồi cần tính 
toán để tìm chiểu dài trang thích hợp. 


18. Lệnh Print thứ hai sẽ chèn 10 khoảng trống trước khi in, trong khi 
lệnh in đầu tiên sẽ bắt đầu in tại cột thứ 10. 


19. Line 1 


20. 
21. 
22. 


Phụ lục D: Trả lời 591 
Line 2 
The Spanish N ¡s đ. 
Printer.Print Tab(57): "America" 


Bài 22 


1. 


©@ œ1n ø 0 6® 


— — 
 @G 


12. 


138. 


14. 


Các điều khiển đường kẻ (Line) và hình dạng (Shape) giúp bạn vẽ 
các dạng hình học trên mẫu biểu. 


6 

BorderStyle 

Thuộc tính Shape 

Điều khiển Picture Box và điều khiển Image 

Điều khiển Image hiệu quả hơn điều khiển Picture Box. 
Bitmap, Metafiles, và Icons. 

Thuộc tính Shrink 

Thuộc tính Picture 


. LoadPicture() 
. An Huy không thể thay đổi dáng vẻ đường kẻ với các đường dày 


hơn l1 twïip. 

An Huy phải vẽ nhiều đường mảnh hơn để tạo dáng đường gạch 
gạch đơn. 

Không có gì xuất hiện khi hàm LoadPicture() thi hành vì đối số 
trống. 

Xác định viễn màu xanh da trời bằng cách dùng thuộc tính 
BorderColor, đường chéo màu đỏ bằng cách dùng thuộc tính 
FillColor, phía bên trong màu xanh lá cây bằng cách dùng thuộc 
tính BackColor. 


CHƯƠNG XII 
Bài 23 


§y 
2. 


9 


Người dùng có thể chọn vị trí tương đối trên thanh cuốn thay vì 


nhập các giá trị xác định. 


592 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


3. Số trên thanh cuốn có thể thay đổi khi người dùng điều chỉnh giá 
trị thanh cuốn. 


4. Bằng cách nhấp trong hoặc trên thanh cuốn. 

5. Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất mà thanh cuốn có thể hiển thị. 

6. hsb và vsb được xem là các tiền tố tên 

7. Đúng 

8. Chắc chắn tập tin chuyên biệt của khung lưới được thêm vào project. 
9. GRID.VBP 

10. Sai 

11. Vùng giao của một hàng và một cột trong khung lưới. 

12. Sai 

13. Khi kích cỡ khung lưới không đủ lớn để hiển thị khung lưới đây đủ. 
14. Row và Col 

15. SelEndCol, SelEndRow, SelStartCol, và SelEndCol 

16. 12 

17. MousePointer 

18. Caret 

19. Cursor 


20. Khi thuộc tính MousePointer mặc định của điều khiển không phải 
là mũi tên. Điều này thường xảy ra chỉ với các điểu khiển chuyên 
biệt. 

21. Đồng hỗ cát 

22. Qua các đối số thủ tục biến cố 

23. Đúng 

24. Số hàng và cột cố định phải nhỏ hơn tổng số hàng và cột, tổng số 
hàng và cột phải không nhỏ hơn 2. Bạn sẽ phải thay đổi thuộc 
tính Enabled của khung lưới thành False nếu bạn không muốn 
người dùng có bất kỳ điều khiển nào trên đường lưới. 

25. Min: 32, Max: 212, SmallChange: 3, LargeChange: 8. 


Phụ lục D: Trả lời 593 


Bài 24 

1. Lỗi logic và cú pháp 

2. Lỗi cú pháp 

3. Trình gỡ rối là công cụ trực tuyến giúp bạn dò tìm lỗi kỹ thuật 


+ 


13. 


14. 


15. 
16. 


17. 


18. 


19. 


trong chương trình. 


Dùng lệnh Options Environment để đáp ứng quá trình kiểm tra cú 
pháp tác động lẫn nhau. 


Đúng 

Sai 

Lỗi cú pháp dẻ tìm hơn lỗi logic. 

Chế độ thiết kế, chế độ thi hành và chế độ dừng 
Chế độ thiết kế 


. Nhìn thanh tiêu để của Visual Basic để biết tên chế độ hiện hành. 
. Chế độ dừng 
. Nhấn Ctrl+Break, chọn lệnh từ menu Run, nhấp nút dừng trên 


thanh công cụ, hoặc đặt một điểm dừng 

Một dòng xác định mà Visual Basic dừng quá trình thi hành trong 
khi chương trình đang chạy. 

Bằng cách hiện sáng dòng lệnh và nhấn F9, nhấp trên thanh 
công cụ, hay chọn từ menu Debug. 

Visual Basic hiện sáng dòng lệnh có điểm dừng 

Khi gặp một điểm dừng, Visual Basic sẽ dừng chương trình đang 
chạy trước khi dòng lệnh có điểm dừng sẽ thi hành. 

Quá trình thi hành chương trình từng dòng một, bạn có thể tự 
điểu khiển thay vì Visual Basic. 

Nút single footprint yêu cẩu Visual Basic thực hiện từng dòng lệnh 
và double footprint yêu cầu Visual Basic thực hiện từng lệnh trong 
thủ tục hiện hành tại điểm dừng nhưng không thực hiện từng 
bước trong các thủ tục được gọi bởi thủ tục hiện hành. 

Từ hộp thoại Instant Watch, bạn có thể thấy các giá trị biến và 
điểu khiển. Từ hộp thoại Add Watch, bạn có thể yêu cẩu Visual 
Basic chuyển sang chế độ dừng khi một biểu thức xác định trở 
thành True hay khi một giá trị xác định thay đổi. 


594 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


20. Instant Watch là công cụ thuận tiện nhất cho quá trình tìm biến 
tại một điểm dừng. 

21. Cửa sổ Debug 

22. Phương thức Print 

23. Câu lệnh gán 

24. An Huy phải đặt đối tượng Debug trước phương thức Print. 


1z. a.ẽ.ẽ.... .ẻ.. Seo... .... 5 
CHƯƠNG I 

Bài 1: Giới thiệu uề lập trình Visual Basic ............................. S2 c2 csce: 
Tại sao phải viết chương trình? ....................................-.ccc+ 
thi tIAFTTGH: SỬ lập: GPHÊN: ca suescugineseieiiogiostavoituracordotgcsstlivbeeyesavBsse 
Lập trừnh viên bất: đầu ft đấu? ‹‹.............................c-ccses.-sei 12 
Quá trình cải tiến ngôn.ngữ lập trình .................................. c5 ccssxcx sex 15 
Chạy chương trình để xuất kết quả. ....................................------ 7555525 19 
Khó khăn trong quá trình xử lý lỗi kỹ thuật ................................... 21 
Giao diện đô họa thay đổi mọi thứ ...............................----csccszzvzsczsczsec 22 
Chuyển tiếp từ BASIC sang Visual Basic ......................................----‹- 23 
M«.—=-....-.............. << 26 

Bài 2: Tổng quan uê Visual Basic...........................- SG ST E111 xe 28 
DIHIGDE: VIGUHIDBI S2 5xx 2202 x0 s21 S0 tre tr loecvnsiiyEycerslsciasstsierle, 28 
Khởi động và thoát khỏi Visual Basic ........................................--.++.+ 30 
Môi trường làm việc của Visual Basic ................................... ---+-<-c<<<+ 32 
Ñ\PfD) IKIIE UAT(GD1 d2 52-iz:2X4Bk nuytftovokortdffe re vivdberosi2 my crvsfcb sai 33 
IMaAH.HID MISUBI ĐESIE c2 2602 xe sesdAossaiLesforsfrsetsesrslEEseisresaeasd 38 
Bồ chỉ tân đổi vì lU na sgigratentioitbiitsitdtoogeoosioosaanadrsasuaoge 43 
"ma. ............... ... 44 

Hài thực hành T saczeucecetoonodnosbittG6620310213501A8155828894005aã0bnmkm 46 

CHƯƠNG II 

Bài 3: Nội dung chương trình Visual Basic.................................- ----- 49 
l\äT với Chay 'HƯƠNE EIRH cv sscseessxesss4066:51063/01202020252202438d2u010i2v464 50 
iu NIGGU:nHEH, uc duatxtrdpi2wGigaps0u58856ã9)03À02A4601/E1nd0nibmisdanÔxs 54 
Điều khiếm. HP rnhỀD seoscceecsxeL403581021526050 00803 8003089461a3)58041080. 0148 56 
Go it lệnh thấu PM NI saeceosea-eiisaeieiiiskiseiglscvleueikgksiEuggsirrsxes245 57 
Điều: khiến, CHhữỮWN ‹.....--.¡-c-ccccc-c nen SEEGE Đa Deix0sasssássescaet0122e220escses 59 
Nút tùy chọn giới hạn sự lựa GhỌIi ssscescsensiieeseiessisedsnEsavrlcas cegiis 60 
Tão: KHƯẾE! syazngpnie2tstixtii2skxececixnbidkedstioiidlesg1345825550422E2ssx2055404000204g 62 
Tình (GSCH€CGHÌbG/A6 SUỐTTỮ..... c2 nu để c2 0n623311428106101683.251842448g008 305 63 
Hộp,comibo đơn HIẾN casecgiieebossnd55.01160600443640053366060895s58538AS038 8.288. 65 
Hộp danh sách với quá trình lựa chọn .........................................----- 66 


"<<. ....ẽaá4 ..ổ ‹s... 68 


596 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Bài 4: Điều khiển uà thuộc tính................................--- SĂSSSsshhnrrrhrrrrrrrrrre 70 
Môi trường hướng biến cố .......... 
Thuộc tính điều khiến .......... 
Qui ước đặt tên .......................................--- 5 S5 SH 01001301110 106 
Thiết kế nhanh trình ứng dụng ...............................--------------<<-<<-sss2 80 
TT Ea =Seẽ sẽ... 5... ..a. 84 

Bài thực hành Ÿ sac co nnni ni tri tia 3141494646585586632/454691004643)688 86 

CHƯƠNG III 

Bài 5: Sử dụng nhãn, nút lệnh uà hộp nhập................................... 89 
Tiêu điểm và điều khiển .................................. h ... 90 
Nút lệnh. ...................... ) 
Các thuộc tính nhãn ...... ... Đỗ 
Điều THIỂH Hổ THHấT muynctGi gt0g060:002820055515809g3g1S03.t6037/579102GErtorgseptssssgg 99 
THIẾU GNU PHƯỚG TU H ¿44.2 2i2982xex0ixod00210<oa0ireiseiRDYaicoSbgdbvomtazs size eicVzksis 108 
Š.s..—... . ...... `... 108 

Bài 6: Đánh bóng mẫu biểu uà điều khiển............................ - 5s sszxerxecrs 
"Thước th: miểu/ ĐIỂU cpoteoteonscdoatoboaselcgtisggisistssgceBilt1Ax22332043y4019 111 
NHẬñ BH CÓ neeeecaeeicseridiE0YiE01896553589:29500028501/00468942028200487020x0° 116 
Quá trình cuộn hộp nhập ................................ .118 
Sử dụng tiêu điểm để kiểm soát hộp nhập ... .... 120 
Biến cố điều KhiỂn niuoeacaasieinoaiiuseasaiosaa sa: 12 


Hội ÂN se scessososee ... 126 
Bài thực bảnhH Ÿ cccscoccceccciccukoiciiegioaosviestii6596414435ã4662:82044402isd8h 128 
CHƯƠNG IV 
Bài 7: Biến, điều khiển uà phép toúï............................ - 5s SeSzcsxsrsrre 133 
G Kiể (HH HC: sáo sec) besi0stsxoxke St sec11228800266tcctos2csyprsooerdôicg0iecmevsiriE 133 
i60 00/000 an. ẽa.. v6 ẽS.. 189 
Gần giá, trí cho ĐiỂT, sossesseosediciLtotbixs25G3331165.52ksxssleeegeedbevssrsrasseb 14 
Biểu thức toán học ..........................................<-<<<⁄ ftsci00/2tyxgtGAAS/ACttien 148 
II TH, ÀJđFLUÚ s24 usexnsgeonettzA2elkxeenosebisbsuododbsceovibvosttg2acbixssiccS0x làerssztra 152 


Bài tập ........ 


Bài 8: So sánh dữ liệu...... .-.. 157 
Các toán tử quan hệ ................................ .... LBT 
GÁITHH ĐH TT: 22c: x643xuklAeyasxxc2ixeaarldxeescserse ... 161 
XỮ12iđi0u kiện, EBÌSG: g0 knecze1200tx6cseecack02046E0140xexcorsesdvgyvEee 163 


BÀ» 1150. ý  ..ẽẻố.ốẽ.ố. 165 


Mục lục 597 


Nhiều chọn lựa với Select Case 
Hai dạng Select Case bổ sung 
"`... ....‹.<‹‹:.ố............ 


Bài thức HànHH Â sa eneoeiieicecirceeirecicsaocesessssoies 
CHƯƠNG V 

Bài 9: Các ghỉ chú uà hộp thông báo ..........................................ccĂ. 183 
Công dụng của ghi chú .......................... .... 188 
Mã lệnh: của chú PHÍGH...............-ocoeccieciioieieieeiieses.ee ... 18ỗ 
Giới thiệu về hộp thông báo và hộp nhập dữ liệu ......................... 189 
Liệ TH NHH BỌN su: 1222xzr23tyrtayrtvEo Ôi noayx li paxyscdlitiintrirvedoxsi vu 
Hàm MIisgBDXU saaseserioerribrroiaoidttdgotdERGE-G00E0ASG01:2830/04G0g8yEnSSthiatg 


Các hàm InputBox() 


IBán TÚi Tô TID) DI coiccouieitiisoureorisicidaditiettstivdtkCSiilfxegles Suánh gu Em 6) 21461e.4.48u 680 
Lệnh Do While Loop 
Lệnh Do Dntil Loop 
Các lệnh lặp Do khác .... 


NVODE HD HƯU ÊT Q22: 2s G0 c622540Á52002635862c4834450528 <Scbxar.2582022628204 
Hồ) lồ TY các no 222022 số cớ 2920ss0cccsees as6vkD2/026100021010/02200e092t 569 

Bài thực hành ð ¿:x-cceeccieipooinecreociccG b0 l6nx6:35n0305853080680g00894 

CHƯƠNG VI 

Bài 11: Mỏng uà danh sách............................... SH ghen 231 
(ắc mảng gíữ đữ lÌỆU sesscccaeoeeacseebasssessdiloinogBAEAEBEEGEESLX440848104588 231 
Uu điểm khi sử dụng mảng .................. na na 236 
Hộp danh sách: điều khiển làm việc giống mảng .......................... 238 
HỘP: GGHHD c..ecc.iicSikiieeseieisnaeiee .... 2417 
ác. s...............ˆ..-... 254 

Bài 19: Ô chọn, nút tùy chọn oà mảng điều khiển ....................... 257 
Nút tùy chọn cung cấp lựa chọn. .............................---.------:----+-++-<s+ 258 
Ô chọn đưa ra nhiều chọn lựa ..................................----------:-5¿55<55552 264 
Nhiều ñhóm nút:tầy Chợn.......................e-.-s=EE2201ã0138026 08-5820 372 
Các mảng điều khiển đơn giản ..............................------------ 7-7-5555 575 
J“=.ẽ“.................... 279 


598 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


CHƯƠNG VII 

Bài 13: Hàm xây dựng sốn................................Q- ST HT HT n1 1111k zxrrrey 285 
I0dE 0A7 6I1H3I0ivcxcec oi gi sx ca ca côi con 2 nà nen du an 286 
Hàm số ......... ba2/4utGx3 0VdibosieiBdbacssvd-eovzpotjltdongiszerv voazlfvraTisiiecpyktie 288 
stw9c012 re TS 7® 6 ẽ  ẽn..ốốẽ .ẽ. sỔ 292 
HH ChƯỦP tácscssgssceeitseadeDiAG001SS0AGGA04GESXSE8SSguiSesEi35ãe6xs32a6g1:a6s2380a 295 
DI ĐỘ DĨ ts2xzzaxtoieecrinG suftg seidslispidsogidoasiegsrgtrcogszvEtTrrrogkosttrcgcigez0x55Sg02X:5.402X0-01xả 298 

Bài 14: Các hàm ngày, giờ uà dạng 1/1/00 01 17077 7 00 300 
1iấy:rigd9 gi Hệ THỐNE.......«..-- S1 s6ccxsezest2 tr 111215480G063836G100050000:3300a 815975 301 
Đặt ngày giờ trong Visual Basic ..................................-- 5-5-5 Ă Sex sec es 303 
Xác định thời gian trÕi QUA s.c.cccccentoesc-oo-c.scccoecceScvoeeeesEesseeseseeceos 306 
Giá trị ngày và thời gian nối tiếp ..................................---:--c<<2<2Eczessece 308 
Định dạng với hàm Format().............................- 5 S2 +2 2E S23 E28 E23 2e EzzEzesrscez 313 
z0 


Bài thực hành 7 .... 


CHƯƠNG VII 
Bài 15: Chương trình con................. 


Giới thiệu về chương trình con 
Subroutine: thủ tục mã lệnh ............................... 
Module có phần mở rộng .BAS 
-CHỦ t6: EUTGDEDH, chui vbgst260 5á LÁo1asSsgtscosetsbsesgevDaxritssdtvssrdeeiEivc2x.a/6A 


CHƯƠNG IX 
Bài 17: Các điều khiển tập tỉn........................... S0 TS 367 
1201801161531 91-2 TS SE mẽ  “.n.".ê y6. 


Điều khiển tập tin 


FILESEL.VBP quản lý quá trình chọn tập tin .............................. 380 
ï"Ă--<= sẽ... ằẽ=... ...... a 385 
Bài 18: Một uời thao tác nhập xuất tập tin đơn giản................... 387 
Tao G0 thú GIẾT scecenenxs21 si CELg104026 00213502008 3ãycs81sszvc8xaexeei 
IMõØ DAI ĐITẾ so 21-66 x22 0005p160:z Sex 
Đóng tập tin bằng lệnh Close 
Ghi tập tin bằng lệnh Write............................. 
Đọc dữ liệu từ tập tin bằng lệnh Input# 
Quá trình đọc dữ liệu thực sự đễ dàng nhờ lệnh Line Enputt Äucng 402 
TÚI ND TP c2 ác xo Ztnvccb acc zavAesa14245481367k93dAx4264663”1ix513k.Xox3001ai4xexzc2aegicb 403 
Hai thực HA H Đen ecblasdrdesaleosevotbkesésttvatgeie 405 
CHƯƠNG X 
I8 190: [GHN: s26 G2660 26s 166 s<56E1082ScS1E34402222n-85E20530112-002024020xex 
Giữa (8Ð  NiErfiUJesIETD: sxesgoetgipsoierniopr/AE0013095601840080/0240108392/400A0AiAdhưng 
THöñØf Hán NGỦ sec 2c<6xccáduen DA BinedtbS0vsvdesslpvEecsdEteveerddroaar AgtadEs2 
Bổ sung menu xổ xuống ..................... 
Nối lệnh menu với thủ tục biến cố ... 
Thêm chức năng trợ giúp .................. 
(D001 LỢI), xo: 12<s cuc us4026364V0z.40)d0ac8060810500960x42/54405/020cg0i100x8A402x4/46u104Lu4cx0140103g6016/10406 
Bài 20:.Hình thối \glữi........... ác. ceinseoisikialiikiidedieibiisaeiamuesuadd 
Giới thiệu về điều khiển bộ định thời ...............................-- 5-52 55552<5s << 431 
Sử dụng điều khiển bộ định thời ........................................---ccc+ccc<xcccces 436 
UIG biển: (GÓI fU SH Hấ: cuánisegrrssrroseaessaslfieodffreuridbaahiscmilk srlloisiboradbol 438 
Bộ định thời không phải là đồng hồ báo thức .............................- ---- - 440 
HN. sẽ... .ẽ. sac. a....ẽe... 445 
Bài thực hành 10 .............................................. GGLKv2EU4810L35582ZSu0lu06 g840H0u 447 
CHƯƠNG XI 
Bài 21: Sử dụng máy in 
LTD ẤP (ae nsurstuseaeDdesaztvad 
In trong Windows 
Báo cho người dùng biết máy in đã sẵn sàng ................................ 462 
Giới thiệu: đối tượng IPHinEEFE káscceeesesssiesssokozieezesdveeeidedesddeajLAlicesesgke 464 
IPH(HĐSEMHOLDEUHDE xoscc22/00- 66x66 1ecssG46ox220xesnepdssznendssrssorgsesniEfNExsircsn 468 
Qua trình khởi Eqo:Ím ‹-..-ereoeeasoorondttaszdoxsx624820g0030309210S659ãa0886/00358 474 
Đấu pHẩH: iÔYBTTE sát: nsie0iolD04G00C000295.40014xiSe1s0skkedlnbsisvdBietkxgxL2x0pzex 475 


¬...........a................. 471 


600 Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn bản 


Bài 22: Đồ họa ảo.................................-- c-sserrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrtrrrfff777T717 
Điều khiển đường kẻ (Line) và hình dạng (Shape) = 
Làm chủ điều khiển đường kẻ 
Làm chủ điều khiển tạo hình 
Nếu có các tập tin đồ họa 


Bài tập ..................---.-------------- 

In N5 NAAHIEUAreeee.g.11.. 

CHƯƠNG XII 

Bài 23: Thanh cuốn, khung lưới 0à mouse................................. :... B08 
Guốn oắo thanh dư: seeeeieiiie-iiiiieskeeesiex0.4108000002000A10Ác000.ch. 503 
Chuẩn bị điều khiển khung lưới ......................................-.-------------- 509 
Sử dụng điều khiển khung lưới .................................--------5----<<s©<+ce-s+ 510 
Giảm sát con trỖ THOUS: ‹:sissessesxcsesisstisStnssdtisG5655261558565086485:3306882354 ð16 
Chặn quá trình nhấp và di chuyển mouse ........... ...ð91 
DI DI MEN NGA “CN MỊN ... ð95 

Bài 24: Dò fìm uà xử lý lỗi .. B27 


Quá trình dò lỗi .... 


Chương trình gỡ rối .................. ..ð30 
Chuyển sang chế độ Break ...... ..531 
Sử dụng cửa sổ Immediate ....... „B87 
Bi TỐ Õ h0 nọ vo g2288046569008019008449224v12716/2844ãZ.:ÄuBEHRosgeSaExSzttda Gggi2aiioditsljesassgitb 539 


GIÁO TRÌNH HỌC VÀ THỰC HÀP 


l| 
Microsoft ` 
Visudl Boœsic 
cơn Đbởnt 


Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn 
bản là tập hợp những rút tỉa từ kinh nghiệm làm 
việc thực tế và những bài giảng dễ hiểu nhất của 
tác giả trong quá trình lập trình và giảng dạy.. 
Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn 
bản gồm 24 bài học, cuối mỗi bài đều có câu hỏi 
ôn tập và bài tập thực hành, hướng dẫn từng 
bước một, qua từng thao tác và giao diện của 
chương trình, cho phép dễ dàng và nhanh 
chóng nắm bắt ngôn ngữ lập trình Visual Basic 
một cách nhanh nhất. 


Giáo trình học và thực hành Visual Basic căn 
bản dành cho mọi đối tượng từ học sinh trung 
học phổ thông, kỹ thuật viên cho đến. lập trình 
viên không chuyên. Mong rằng tài liệu tự học 
này sẽ hổ trợ bạn đọc tự trang bị cho mình một 
nghề mới trong tương lai. 


lÍ: 


[IllÏ 


3507300868 
Giá: 65.000: 


Mà sách W+⁄Ă/V š„..VŒ 
35 NgT Minh Khai ©.1-DT:8242157-Tax8225079 
09 Dhan Dãng Iuu CBT-ĐT8413306 
E-mai: mìnhtri com@hemvnn vn 


